JEREMY HEIMANS & HENRY TIMMS 
Huỳnh Hữu Tài dịch 


QUYỀN LỰC MỚI - NEW POWER 


FIRST NEWS 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc - Tổng Biên tập 
ĐINH THỊ THANH THỦY 


Biên tập: Nguyễn Thị Hoài Thanh 
Sửa bản ïn: Bảo Hần 
Trình bày: Văn Đông 


Bìa: Pete Garceau 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai - Q.1 - TP. HCM 
ĐT: (028) 38225340 - 38296764 - 38247225 
Fax: 84.28.38222726 
Email: tonghop@nxbhcm.com.vn 
Website: www.nxbhcm.com.vn 
Sách điện tử: www.sachweb.vn 
NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 1 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP. HCM 
ĐT: 38 256 804 


NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 2 
86 - 88 Nguyễn Tất Thành, Q.4. TP. HCM 
ĐT: 39 433 868 
GIAN HÀNG MO1 ĐƯỜNG SÁCH TP. HCM 
Đường Nguyễn Văn Bình, Q. 1, TP. HCM 
Thực hiện liên kết: 
CÔNG TY VĂN HÓA SÁNG TẠO TRÍ VIỆT (First News) 
11H Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM 
In 5.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm tại Công ty Cổ phần In Scitech 
(D20/532H Nguyễn Văn Linh, H. Bình Chánh, TP. HCM). Xác 
nhận ĐKXB số 3836-2018/CXBIPH/01-309/THTPHCM ngày 
25/10/2018 - QĐXB số 1365/QĐÐ-THTPHCM-2018 cấp ngày 


03/12/2018. ISBN: 978-604-58-837 5-4. In xong và nộp lưu 
chiếu quý I⁄2019. 


Mục lục 


1. Chào mừng bạn đến với thế giới quyền lực mới 
2. Tư duy quyền lực cũ, tư duy quyền lực mới 


3. Từ những đoạn phim ngắn phát sóng trên tivi đến 
những trào lưu mạng: Ý tưởng lan truyền như thể nào? 


4. Cách thức xây dựng một cộng đồng 

5. Bí quyết giúp cho những cộng đồng quyền lực mới hoạt 
động hiệu quả (Và vì sao đôi khi chúng không thể vận 
hành) 


6. Điều gì làm cho cộng đồng quyền Ì lực mới hoạt động (và 
làm thể nào họ kết nối với thế giới rộng lớn bên ngoài)? 


7. Phần thưởng cho sự tham gia 

8. Chuyển hướng từ quyền lực cũ sang quyền lực mới 
9. Thuật lãnh đạo 

10. Nghệ thuật kết hợp quyền lực 

11. Quyền lực mới nơi công sở 

12. Tương lai: Một xã hội full-stack 


Bảng chú giải 


1 


Chào mừng bạn đến với thế 
giới quyền lực mới 


T1. định nghĩa của nhà triết học Bertrand Russell, quyền 
lực là “khả năng hình thành nên những ảnh hưởng có chủ 


đích”. 


Khả năng này hiện đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Ngày 
nay, chúng ta có khả năng sản xuất phim, kết bạn và kiếm tiền; 
chúng ta có thể truyền đạt những hoài bão và ý tưởng của mình 
để xây dựng cộng đồng hoặc để tạo dựng các phong trào; chúng 
ta cũng có thể truyền bá thông Í tin sai lệch và tuyên truyền bạo 
lực - chúng ta có thể làm tất cả những điều kể trên trong một 
phạm vi rộng lớn hơn cùng với tác động tiểm năng sâu rộng 
hơn nhiều lần so với những gì chúng ta đã làm trước đó thậm 
chí một vài năm. 


Đúng như vậy, chúng ta làm được điều đó là bởi vì công nghệ đã 
thay đổi. Tuy nhiên, sự thật sâu xa hơn là chúng ta đang thay 
đổi. Hành vi và kỳ vọng của chúng ta đang thay đổi. Có những 
người đã hiểu được cách truyền tải nguồn năng lượng này và 
khao khát tạo ra “những ảnh hưởng có chủ đích”, như Russell đã 
đề cập, bằng những cách thức mới mề và có tác động mang tính 
đột phá hơn. 


Hãy nghĩ đến những ông trùm mặc áo Hoodie, đứng đằng sau 
những nền tảng trực tuyển lớn mạnh với hàng tỷ người dùng, 


đang khiến cho chúng ta thay đổi các thói quen hàng ngày, 
những cảm xúc và cả ý kiến của chúng ta nữa; những chính trị 
gia mới nổi, người đã gầy dựng các cộng đồng Ủ ủng hộ mình và 
rồi giành được những chiến thắng tuyệt VỜI; những cá nhân, tổ 
chức đang tiến lên phía trước trong cái thế giới đầy hỗn loạn, 
siêu kết nối này - trong khi những người khác bị bỏ lại phía sau. 


Cuốn sách này viết về cách điều chỉnh và phát triển trong một 
thế giới được định nghĩa bằng cuộc đấu tranh và sự cân bằng 
giữa hai thế lực lớn mà chúng tôi gọi chúng là quyền lực cũ và 
quyền lực mới. 


Quyền lực cũ hoạt động như một loại tiên tệ (currency). Nó được 
nắm giữ bởi một số ít người. Một khi có được nó, nó sẽ được bảo 
vệ thận trọng và người có quyền lực là người tích trữ một khối 
lượng đáng kể để dùng chúng. Quyền lực cũ mang tính khép 
kín, không thể tiếp cận, và bị định hướng bởi người đứng đầu. 
Nó đi theo hướng từ trên xuống, và nó có thể nắm bắt được. 


Quyền lực mới hoạt động theo một cách khác, nó giống như 
một dòng chảy (current). Nó được tạo ra bởi nhiều người. Nó 
mang tính rộng mở, có sự tham gia và theo định hướng ngang 
hàng. Nó đi theo hướng từ dưới lên và phân phối rộng khắp. 
Giống như nước hay điện, nó mạnh nhất khi nó dâng lên. Mục 
tiêu của quyền lực mới không phải là tích góp lại mà là truyền 
tải đi. 


Để hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của quyền lực cũ và quyền 
lực mới, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ba câu chuyện dưới đây. 


Phong trào #MeToo và Harvey Weinstein 


Những mùa trao giải thưởng từ năm này sang năm khác, nhà 
sản xuất phim Harvey Weinstein đã thống trị Hollywood như 
một vị thần. 


Trên thực tế, từ năm 1966 đến năm 2016, ông thực sự được so 
sánh với Đức Chúa Trời vì tổng số lần mọi người cảm ơn ông 
trong các bài phát biểu nhận thưởng vào đêm Oscar - ba mươi 
bốn lần. Các bộ phim của ông thu hút hơn 300 đề cử Oscar. Nữ 
hoàng phong tặng cho ông danh hiệu Tư lệnh danh dự của 


Vương Quốc Anh. 


Weinstein đã tích trữ quyền lực và sử dụng nó như một loại tiền 
tệ để duy trì vị trí danh dự của mình: ông có quyền sinh sát một 
ngôi sao, ông cũng có quyền lực cá nhân đủ mạnh để có thể bật 
đèn xanh cho một dự án hoặc cũng có thể nhấn chìm nó. Ông ta 
đem đến vận may cho toàn bộ ngành điện ảnh - và bù lại, 
ngành này cũng đã bảo vệ ông ngay cả khi ông bị cáo buộc quấy 
rồi và tấn công tình dục trong suốt vài thập kỷ. Ông đã kiểm 
soát được phương tiện truyền thông bằng cách phát triển mối 
quan hệ thân tình, đôi bên cùng có lợi, dựa trên sự giúp đỡ và 
quyền tiếp cận mà ông cung cấp. Ông ta thậm chí còn giành 
được giải thưởng “Người nói sự thật” của Câu lạc bộ truyền 
thông Los Angeles vào năm 2017. 


Ông ta tự mình chống lại bất kỳ một đội luật sư nào, bằng việc 
trừng phạt các vi phạm “những thỏa thuận không được tiết lộ” 
đối với những người làm việc với ông ta, và nếu cần thiết, ông ta 
sẽ hối lộ cả những người tố cáo. Ông thậm chí còn thuê các công 
ty an ninh tư nhân - đội ngũ nhân viên từng làm điệp viên - để 
đào bới thông tin về những người phụ nữ và các nhà báo đã cáo 
buộc chống lại ông ta. Những người phụ nữ từng bị ông ta làm 
hại hầu như đều im lặng từ bỏ, để thoát khổi nỗi lo lắng thực sự 
về những hậu quả cho sự nghiệp về sau của mình, trong khi 
những người đàn ông có thể đã đứng lên, thì lại tránh sang một 
bên và không làm gì cả, họ không muốn dành sức lực của mình 
cho cuộc chiến này. 


Nếu Harvey Weinstein và hệ thống khép kín, phân cấp đó đã 
đưa ông lên, kể cho chúng ta nghe một câu chuyện quen thuộc 
về quyền lực cũ, thì sự thất bại sau đó của Weinstein và đặc biệt 
là những gì đã xảy ra tiếp theo, sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về 
cách thức hoạt động của quyền lực mới, và tại sao nó lại có tầm 
ảnh hưởng đến như vậy. 


Trong những ngày sau khi tin tức về những câu chuyện của 
Weinstein và những người tổ cáo ông ta nổ ra, nữ diễn viên 
Alyssa Milano đã khởi động hashtag #MeToo để khuyến khích 
những người phụ nữ kể ra câu chuyện của họ về vấn đề quấy rối 
và tấn công tình dục trên Twitter. Nữ nghệ sĩ Terri Conn đã chú 
ý đến phong trào này. Ở độ tuổi hai mươi, cô được biết đến là 


một nữ diễn viên mới nổi với vai diễn trong một chương trình 
truyền hình nhiều tập. Đạo diễn James Toback đã tiếp cận Conn 
và hẹn gặp nhau tại công viên Trung tâm để trao đổi về một tập 
phim. Và tại đó, ông ta đã tấn công cô, theo như lời kể của cô với 
kênh truyền hình CNN. 


Cô đã chôn giấu ký ức đó trong nhiều năm. Nhưng khi vụ việc 
của Harvey Weinstein gây được sự chú ý và sự nổi lên của 
phong trào #MeToo, những ký ức đó lại trỗi dậy. Cô đã bàn bạc 
với chồng mình, và cuối cùng cô bắt tay vào hành động. Cô khởi 
động bằng cách tìm kiếm trên Twitter những người phụ nữ đã 
sử dụng cả hai hashtag là #MeToo và #JamesToback. Cô tìm 
thấy những người khác có câu chuyện đáng sợ gần giống với 
câu chuyện của mình. Họ cùng nhau thành lập một nhóm 
Twitter riêng tư để hỗ trợ lẫn nhau và tìm kiếm những nạn 
nhân khác. Các thành viên của nhóm này sau đó cung cấp câu 
chuyện của họ cho một nhà báo của Los Angeles Times. Chỉ trong 
vòng vài ngày kể từ khi bài viết được xuất bản, hơn ba trăm phụ 
nữ đã đứng lên với những câu chuyện của chính họ về Toback. 


Chiến dịch của Conn là một trong nhiều chiến dịch như vậy. 
Gần một triệu mẩu tin tweet đã sử dụng hashtag #MeToo trong 
bốn mưoi tám giờ. Chỉ trong một ngày, mười hai triệu bình 
luận, bài đăng và phần hồi trên Facebook đã được ghi lại. 


Phong trào #MeToo lan rộng trên toàn thế giới. như một dòng 
chảy, các cộng đồng khác đã biến đổi nó để thích ứng với các 
mục tiêu của riêng họ. Ở Pháp, nó trở thành phong trào 
#BalanceTonPorc (Tố giác kể phạm tội), một chiến dịch nhằm 
phơi bày và vạch trần những kẻ quấy rối. Ở Ý, phụ nữ kể lại câu 
chuyện của họ dưới biểu ngữ #QuellaVoltaChe (Khoảng Thời 
Gian Mà...). Và phong trào này chuyển từ lĩnh vực này sang lĩnh 
vực khác. Các thành viên của Quốc hội tiết lộ rằng họ cũng bị 
quấy rối bởi các đồng nghiệp nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
Anh bị buộc phải từ chức. Nghị viện châu Âu cũng từng có 
phong trào #MeToo của họ. Các vị lãnh đạo doanh nghiệp bị 
phơi bày và lật đổ. Các cuộc biểu tình nổ ra ngoài đường phổ tại 
các thành phố trên khắp thế giới, từ Paris đến Vancouver. Ấn Độ 
đã tranh luận về nỗ lực vạch trần hành vi tội ác của các vị giáo 
sư nổi tiếng. Một bài báo đăng trên China Daily trước đây từng 


cho rằng quấy rối và tấn công ở nơi làm việc chỉ là các vấn đề 
của phương Tây, đã thay đổi quan điểm của mình sau làn sóng 
tố cáo trực tuyến này. 


Không ai là người dẫn đầu trong phong trào này cả, và không ai 
biết rõ trong tương lai nó sẽ đi về đâu. #MeToo ra đời từ một 
thập kỷ trước, được biết đến như là công việc của nhà hoạt động 
tiên phong - Tarana Burke, người đã khuyến khích những phụ 
nữ da màu từng bị tấn công tình dục chia sẻ trải nghiệm này với 
những nạn nhân khác. Tuy nhiên, giờ đây phong trào này là vô 
chủ, và đây cũng là nguồn gốc về sức mạnh của nó. Tất cả mọi 
người, từ các nhà thiết kế táo bạo - những người tạo ra đồ trang 
sức “MeToo” - cho đến các chính trị gia đầy tham vọng đã liên 
kết với #MeToo để tìm kiếm cách thức truyền tải năng lượng 
của nó. 


Điều nổi bật nhất về phong trào #MeToo là ý thức về sức mạnh 
mà nó trao cho những người tham gia: rất nhiều người từng 
cảm thấy bất lực trong nhiều năm liền trong việc ngăn chặn 
những kẻ lạm dụng có thâm niên, hoặc từng lo sợ bị trừng phạt, 
đột nhiên tìm thấy được sự can đảm để đứng lên chống lại 
chúng. Câu chuyện của mỗi cá nhân được nhân rộng bởi sự gia 
tăng của một dòng chảy lớn mạnh. Trên thực tế, mỗi một hành 
động dũng cảm của từng cá nhân được tạo ra bởi nhiều người. 


Bệnh nhân và bác sĩ 


Vị bác sĩ ngước nhìn lên từ máy tính, choáng váng hỏi: “Cô đã 
học điều đó ở đâu thế? Đó là thuật ngữ trong ngành của tôi. Cô 
học trường y khi nào thế? Tôi không thể xem cô là bệnh nhân 
được nữa nếu cô cứ truy cập Internet và tìm hiểu nội dung mà 
cô không nên tìm hiểu”. 


Sau đó, vị bác sĩ đã từ chối chữa trị cho bệnh nhân này. 


Thuật ngữ chuyên ngành được nhắc đến ở trên là “tonic-clonic” 

(Hội chứng co giật toàn thân). VỊ bác sĩ này đã được bệnh nhân 
của anh ta cho biết cô ấy nghĩ rằng mình đã trải nghiệm di 
chứng của một cơn co giật tonic-clonic. (Trong quá khứ, cô và 
bác sĩ của mình từng gọi những triệu chứng này là “những cơn 
choáng”, cô đã luôn nghiêm túc theo dõi các cơn co giật thường 


xuyên này.) 


Bệnh nhân này đã tìm hiểu về tình trạng của mình thông qua 
cộng đồng PatientsLikeMe (Những bệnh nhân giống như tôi), 
một cộng đồng trực tuyến với hơn 500.000 người sống chung 
với hơn 2.700 căn bệnh, mỗi người sẽ chia sẻ đữ liệu y tế cá 
nhân và kinh nghiệm của họ với những người khác trên nền 
tảng, tạo ra hàng chục triệu điểm dữ liệu. Hãy nghĩ về nó như là 
một nhóm hỗ trợ lớn mạnh, một cộng đồng cùng học tập, và 
như một tập hợp dữ liệu, tất cả được kết hợp thành một khối. 
Bệnh nhân trên nền tảng này thậm chí đã làm việc cùng nhau 
để tạo ra nguồn lực từ số đông cho những thử nghiệm về thuốc 
của mình, chẳng hạn như một nhóm bệnh nhân ALS (Hội 
chứng xơ cứng teo cơ một bên) đã tiến hành xét nghiệm lithium 
như là một phương pháp điều trị trong khoảng thời gian ngắn 
trước khi được đưa ra các cơ sở y tế. 


Letitia Browne-James, một thành viên khác của cộng đồng này, 
tình cờ tham gia PatientsLikeMe trong trạng thái “tuyệt vọng”. 
Cô ấy phải chịu đựng chứng động kinh trong suốt cả cuộc đời, 
phải hứng chịu những cơn co giật thường xuyên cũng như suy 
nhược và tình hình trở nên ngày càng tối tệ. Cô luôn lo sợ lên 
cơn co giật ở trường học hoặc ở nhà thờ, trong khi cô ấy đang 
diễn xuất hoặc nhảy múa, hoặc vào một ngày nào đó khi cô lớn 
tuổi hơn. 


Sau khi cô gặp người chồng tương lai của mình, Jonah James Jr., 
cô lại lo lắng về ngày cưới của họ. “Tôi thực sự rất chăm chỉ cầu 
nguyện, chỉ cầu xin Chúa cho phép tôi suôn sẻ vượt qua ngày 
hôm ấy mà không có một cơn co giật nào cả”, cô nói. 


Trong khi bác sĩ thần kinh của cô tiếp tục kê toa các loại thuốc 
cũ, cô bắt đầu trao đổi với các thành viên của cộng đồng trên 
nền tẳng, cô tự tìm hiểu lý do tại sao một số loại thuốc không có 
tác dụng, và cố gắng tìm kiếm các liệu pháp khả thi khác. Cô 
theo đuổi bất cứ phương án nào có hy vọng; và trong lúc đấy, cô 
được cho biết về triển vọng của phương pháp phẫu thuật não, 
như một liệu pháp điều trị cho những người bị chứng động 
kinh. Cô khám phá ra rằng 83% các bệnh nhân giống như cô 
trên nền tẳng đã phần hồi tích cực về kết quả của liệu pháp điều 
trị này, tuy nhiên, cô và bác sĩ của mình chưa bao giờ thảo luận 


về liệu pháp ấy. 


Vì vậy, bệnh nhân này đã từ chối điều trị với bác sĩ của mình. 
Như một món quà tạm biệt, cô đã yêu cầu được giới thiệu tên 
của một chuyên gia về bệnh động kinh - một chuyên gia mà cô 
biết được từ cộng đồng bệnh nhân của mình. Vị bác sĩ đã lật qua 
các giấy tờ trên bàn và cho cô ấy một cái tên. Cô thật sự rất kinh 
ngạc. “Anh ta đã biết thông tin này từ trước”, cô nói. 


Letitia đã được phẫu thuật. Cô ấy hiện đã sống hơn năm năm 
mà không hề có thêm một cơn động kinh nào. Và cô ấy đã tư 
vấn cho nhiều người khác trên cộng đồng PatientsLikeMe, giúp 
họ kiểm soát sức khỏe của mình. 


Các bác sĩ trong những câu chuyện này sống trong thể giới của 
quyền lực cũ. Họ đã được đào tạo một cách chặt chẽ để phát 
triển chuyên môn của mình. Và lý do chính đáng là: họ đang đối 
phó với các vấn đề của sự sống và cái chết. Nhưng khi làm như 
vậy, họ trở nên quen thuộc với việc mình là người nắm giữ kiến 
thức y khoa, dần xa rời các bệnh nhân bởi các thuật ngữ có dấu 
nối cùng các đơn thuốc khó hiểu. Các bệnh nhân đã khám phá 
ra quyền lực mới. Họ đã hành động để cải thiện tình trạng của 
mình, được bao quanh - và tập hợp - bởi một đám đông những 
người có cùng chí hướng. Họ thử nghiệm mọi thứ, họ trao đổi 
các bài báo, và theo đõi tiến trình của nhau. Họ chia sẻ đữ liệu, ý 
tưởng và sự cảm thông của mình. Thế giới của họ đã mở rộng 
ra, và không một vị bác sĩ nào có thể đưa vị thần đó trở lại trong 
chai được nửa. 


Cô nữ sinh và Bộ Ngoại giao 


Aqsa Mahmood lớn lên trong một gia đình Hồi giáo ôn hòa ở 
Scotland. Cô đã theo học tại những ngôi trường tư thục có tiếng 
và từng thích đọc truyện Harry Potter. Cô được mô tả là một 
người không biết phải bắt chuyến xe buýt nào để đến trung tâm 
thị trấn Glasgow. 


Tuy nhiên, theo thời gian, cô trở thành một “Kể cực đoan trong 
phòng ngử”, cô rơi vào một hệ sinh thái trực tuyến đen tối bao 
vây bởi những nội dung thuyết phục và những người chiêu mộ 
khôn khéo. Rồi một ngày vào tháng 11, khi cô mới bước vào 


tuổi mười chín, cô đã biến mất. Bốn ngày sau, cha mẹ cô nghe 
được tin tức từ cô. Cô đã gọi cho họ từ biên giới Syria. 


Nhưng đây không phải là kết thúc của câu chuyện. Sau khi được 
tuyển vào ISIS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng), bây giờ cô đã trở 
thành chuyên viên chiêu mộ, người năm vững các công cụ 
tham gia trực tuyến và lôi kéo những người khác theo gương 
của cô ấy. Cô đã xây dựng một mạng lưới “các cô gái thân thiết 
với nhau”, gửi lời động viên và đưa ra lời khuyên thiết thực cho 
những phụ nữ muốn theo đạo Hồi và đang chuẩn bị cho hành 
trình đến Syria: “Nếu tôi có thể khuyên bạn nên mang theo một 
thứ gì đó, thì đó chính là dầu dừa hữu cơ (nếu bạn có thể đem 
thêm một lọ nữa cho tôi thì càng tốt). Đây là một sản phẩm đa 
năng, có thể dùng để dưỡng ẩm toàn thân hoặc dùng như một 
loại dầu chăm sóc tóc...”. Khi ba cô gái trung lưu, được yêu mến 
đến từ vùng Bethnal Green, thuộc London, lên kế hoạch cho 
chuyến đi Syria của mình, họ đã liên lạc với Aqsa Mahmood 
trên Twitter. 


Trong khi Aqsa sử dụng các phương thức chia sẻ ngang hàng, 
gần gũi để chiêu mộ các tân binh, Chính phủ Mỹ đã có một cách 
tiếp cận rất khác để cố gắng khuyên can họ. Họ in hàng ngàn 
bức họa hoạt hình các nhân viên ISIS bị đưa vào máy xay thịt và 
thả những tờ rơi ấy ra khỏi máy bay chiến đấu F-16 khi nó bay 
qua các pháo đài ISIS ở Syria (một cách tiếp cận được sử dụng 
phổ biến lần đầu tiên từ một trăm năm trước, trong Thế chiến 
thứ nhất). Chính quyền cũng đã thử một cách tiếp cận kỹ thuật 
số khác nữa, trong một nỗ lực để phù hợp với thị hiếu truy cập 
trực tuyến của Nhà nước Hồi giáo tự xưng này, đó là tạo ra một 
tài khoản Twitter khá sành điệu - phủ đầy dấu tích đe dọa của 
Bộ Ngoại giao - để khuyên nhủ các tín đồ Hồi giáo tiểm năng: 
“Hãy suy nghĩ và quay trở lại!”. Có lẽ đó không phải là thông 
điệp thuyết phục nhất nếu bạn đang cố găng kéo những người 
theo chủ nghĩa cực đoan ra khỏi bờ vực thẳm. 


Ở đây, một lần nữa, chúng ta bắt gặp quyền lực cũ đối mặt với 
quyền lực mới. Chính phủ Mỹ đã làm theo hướng dẫn của một 
cuốn sách trực tuyến đáng tin cậy về quyền lực cũ, sử dụng 
quyền lực cao cấp của mình để truyền tải thông điệp của họ từ 
trên xuống. Ngay cả khi sử dụng phương tiện truyền thông xã 


hội, mục đích mặc định của họ không phải là để kết nối, mà là 
để chỉ huy. Aqsa đang làm điều gì đó rất khác biệt. Mạng lưới lan 
truyền của cô ấy có sự tham gia và được định hướng theo hàng 
ngang. Nó không được truyền từ trên xuống, mà từ cô gái này 
đến cô gái kia. Đó là quyền lực mới hiệu quả nhất, và đáng sợ 
nhất. 


CÁC THÀNH PHẦN CỦA QUYỀN LỰC MỚI 


Câu chuyện về phong trào #MeToo, các bệnh nhân và nữ sinh 
Scotland đều có điểm chung là họ đã tìm ra cách sử dụng các 
công cụ hiện đại để gia tăng khao khát được tham gia. 


Con người luôn khao khát được tham gia vào thế giới. Trong 
suốt chiều dài lịch sử, nhiều phong trào đã nổi lên, người ta đã 
tổ chức các đoàn thể, cộng đồng xây dựng nên các cấu trúc hợp 
tác để tạo dựng văn hóa và tiến hành giao thương. Luôn tồn tại 
một mối quan hệ ảnh hưởng qua lại giữa cấu trúc từ dưới lên và 
cấu trúc từ trên xuống, giữa các hệ thống phân cấp và các mạng 
lưới. 


Trước đây, cơ hội để chúng ta tham gia và thảo luận vẫn bị giới 
hạn rất nhiều. Tuy nhiên, nhờ có sự kết nối rộng khắp như hiện 
nay, chúng ta có thể tìm đến nhau và tự tổ chức theo những 
cách thức không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý và được lan 
truyền rộng rãi với vận tốc và phạm vi tiếp cận chưa từng có. Sự 
siêu kết nổi này đã sản sinh ra các mô hình mới và tư duy mới 
đang định hình nên thời đại của chúng ta, như chúng ta sẽ thấy 
trong các trang sách tiếp theo đây. Đó chính là “điểm mới” trong 
quyền lực mới. 


Một chủ đề phổ biến trên Reddit - một nền tảng chia sẻ liên kết, 
những kỷ niệm bắt nguồn từ cộng đồng những người trưởng 
thành trong những năm 1990, khi mà cuộc sống được cảm 
nhận theo nhiều cách rất khác nhau. Đối với những người từng 
sống vào thời kỳ đó, các bài viết mang đến cảm giác hoài niệm 
ấm áp. Còn đối với những người không được sinh ra vào thời đó, 
những câu chuyện được kể như về một thế giới xa lạ — chẳng 
hạn như, cẩm giác hồi hộp chờ đợi bức ảnh kỷ yếu của bạn xuất 
hiện, đó là “lần duy nhất bạn nhìn thấy bức ảnh của mình và 
bạn bè ở trường”, bạn chỉ có một cơ hội để chụp một bức ảnh 


hoàn chỉnh, và bạn không bao giờ được biết nó sẽ trông như thế 
nào; sự khẩn trương của việc gọi đến đài phát thanh địa 
phương, yêu cầu một bài hát bạn yêu thích, và sau đó chờ đợi, 
ngón tay bạn sẵn sàng trên nút ghi âm của máy cassette, để kịp 
thời ghi lại khi bài hát cất lên; sự phấn khích khi dừng chân tại 
các cửa hàng video Blockbuster để thuê một cuốn phim trên 
đường về nhà; sự thất vọng khi đi đến thư viện và phát hiện ra 
rằng cuốn sách bạn cần đã bị người khác mượn hoặc “đáng lẽ 
phải ở trên ngăn xếp nhưng lại không thể tìm thấy”; làm toán 
mà không có máy tính vì chúng bị cẩm, với lập luận mạnh mẽ 
được đưa ra là “bạn sẽ không thể lúc nào cũng mang theo bên 
người một chiếc máy tính bỏ túi khi bạn lớn lên”. 


Tất nhiên, bây giờ chúng ta có nhiều hơn một chiếc máy tính 
trong túi của mình. Trong thế giới ngày nay, chúng ta có tất cả 
trong tầm tay (theo đúng nghĩa đen) những gì chúng ta có thể 
nghĩ đến như là một phương thức mới của sự tham gia. Và điều 
này không chỉ thay đổi những gì chúng ta có thể làm, mà còn là 
cách chúng ta mong đợi để kết nối. 


Những phương thức mới của sự tham gia này — và những nhận 
thức cao hơn về các doanh nghiệp trung gian đi cùng với chúng 
- là thành phần quan trọng trong một số mô hình có ảnh hưởng 
nhất trong thời đại của chúng ta: các doanh nghiệp lớn như 
Airbnb và Uber, WeChat của Trung Quốc hoặc Facebook; các 
phong trào phản kháng như Black Lives Matter (Vấn để về cuộc 
sống của người da màu), các hệ thống phần mềm mở như 
GitHub; và các mạng lưới khủng bố như ISIS. Tất cả họ đều đang 
truyền tải quyền lực mới. 


Hãy suy ngẫm về những điều được kể ở trên như là những mô 
hình quyền lực mới. Các mô hình quyền lực mới được kích hoạt 
bởi hoạt động của cộng đồng - nếu không có họ, các mô hình 
này chỉ là những chiếc thuyền rỗng. Ngược lại, các mô hình 
quyền lực cũ được kích hoạt bởi những cá nhân hoặc tổ chức sở 
hữu nó, nhận biết nó hoặc kiếm soát nó mà không để một ai 
khác can thiệp vào - một khi các mô hình quyền lực cũ mất đi 
tính chất này, nó cũng mất luôn lợi thế của nó. Các mô hình 
quyền lực cũ chỉ yêu cầu chúng ta tuân thủ theo (như là trả các 
loại thuế, làm bài tập về nhà) hoặc tiêu thụ một sản phẩm. Còn 


mô hình quyền lực mới thì đòi hồi, cũng như cho phép chúng ta 
thực hiện nhiều điều hơn: chúng ta có thể chia sẻ ý tưởng, tạo 
ra những nội dung mới (như trên YouTube) hoặc tài sản (như 
trên Etsy), thậm chí là hình thành một cộng đồng (ví dụ, phong 
trào kỹ thuật số đang lan rộng nhằm phản đối Tổng thống 
Trump). 


Để nắm bắt sự khác biệt cơ bản giữa các mô hình quyền lực cũ 
và mới, hãy nghĩ đền sự khác nhau giữa hai trò chơi máy tính 
lớn nhất mọi thời đại - Tetris và Minecraft. 


Bạn có thể sẽ nhớ đến Tetris - trò chơi dựa trên các hình khối, 
nổ ra với cơn sốt máy chơi game cầm tay vào những năm 1990. 
Cách hoạt động của nó rất đơn giản. Các khối rơi xuống từ phía 
trên cùng của màn hình và công việc của người chơi là làm cho 
chúng: ghép thành từng đường thẳng đều, gọn gàng. Các hình 
khối sẽ rơi xuống ngày càng nhanh và nhanh hơn cho đến khi 
người chơi bị choáng ngợp. Trong khuynh hướng quyền lực cũ, 
người chơi đã có một vai trò hạn chế, và bạn không bao giờ có 
thể đánh bại được hệ thống. 


Các mô hình quyền lực mới hoạt động giống như Minecraft, 
hiện đang là trò chơi lớn thứ hai của mọi thời đại. Giống như 
Tetris, đây cũng là một trò chơi dựa trên các hình khối không 
ngay ngắn, nhưng nó hoạt động theo một cách khác. Thay vì 
một mô hình được xây dựng dựa trên các hình khối rơi từ trên 
xuống dưới, nó là một trò chơi được xây dựng từ đưới lên, trong 
đó những người chơi trên khắp thế giới sẽ cùng nhau sáng tạo 
nên thế giới, từng khối, từng khối một. Nó hoàn toàn dựa vào 
năng lượng của sự tham gia. Trong thế giới Minecraft, bạn sẽ 
tìm thấy những ngôi nhà, đền thờ và các cửa hàng Walmart; 
rồng, hang động, thuyền, các trang trại và tàu lượn; các máy 
tính phục vụ cho công, việc được tạo ra bởi các kỹ sư; các đám 
cháy rừng, các ngục tối, rạp chiếu phim, máy bay và sân vận 
động. Người chơi sẽ thiết lập các quy tắc và tự tạo ra các nhiệm 
vụ cho riêng họ. Sẽ không có “các hướng dẫn”; người chơi học từ 
các hình mẫu - thường là các video tự tạo - từ những người chơi 
khác. Một số người chơi (còn được biết đến là “những người 
biến đổi”) thậm chí còn được giao cho khả năng thay đổi bẩn 
chất của trò chơi. Nếu không có những hành động của người 


chơi, Minecraft sẽ là một vùng đất hoang. Một động lực phát 
triển chính trong thế giới ngày nay là sự mâu thuẫn qua lại giữa 
những người lớn lên trong truyền thống Tetris và những người 
có tư duy Minecraft. 


SỨ MỆNH CỦA CUỐN SÁCH 


Trong tương lai sẽ có một trận chiến về sự vận động. Những 
người bình thường, các nhà lãnh đạo và các tổ chức đang trên 
đà phát triển sẽ là những đối tượng tốt nhất có thể truyền tải 
nguồn năng lượng có sự tham gia của những người xung quanh 
- cho cái tốt, cho cái xấu, và cho cả những điều nhỏ nhặt. 


Quyền lực mới ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của tất cả 
chúng ta 


Kể từ lần đầu tiên viết về những ý tưởng này trên Harvard 
Business Review, chúng tôi đã lấy cảm hứng từ việc nhìn nhận 
con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau, sử dụng chúng để 
liên tưởng đến thế giới của họ, từ nhân viên thư viện cho đến 
các nhà ngoại giao và các nhân viên y tế. Trong các chương tiếp 
theo, chúng tôi sẽ đề cập đến những câu chuyện về các tổ chức 
và các cá nhân đã thấu hiểu động lực mới này. Chúng tôi sẽ làm 
rõ cách thức mà công ty Lego đã phát triển thương hiệu của 
mình bằng cách chuyển hướng tới cộng đồng. Chúng ta sẽ xem 
xét cách TED phát triển từ một hội nghị độc quyền trở thành 
một trong những cộng đồng ý tưởng lớn mạnh nhất trên thế 
giới. Chúng ta sẽ xem cách Đức Giáo hoàng Francis đang cố 
găng thực hiện để thay. đổi bản chất của nhà thờ bằng cách trao 
quyền lực cho các tín đồ của mình. 


Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một số ví dụ ít được biết đến hơn: 
các y tá cùng nhau cắt giảm sự quan liêu và cải thiện chất lượng 
cuộc sống của bệnh nhân (cũng như sự hài lòng trong công việc 
của họ); một công ty xe hơi đã trao quyền thiết kế xe cho khách 
hàng của mình; một công ty truyền thông thành công được xây 
dựng, được tài trợ và được định hình bởi độc giả của nó. 


Cho dù bạn là một sử gia mong muốn chia sẻ kiến thức của 
mình trong thể giới “phía sau bức màn của sự thực (post- 
truth)”, một phụ huynh kiên quyết với việc ứng cử vào hội đồng 


của một trường học địa phương, hoặc một người sáng tạo muốn 
đưa ra một sản phẩm mới, có hàng loạt các khả năng khác biệt, 
mới mẻ mà mọi người và các doanh nghiệp cần phải khám phá. 


Các kỹ năng được đề cập thường bị hiểu sai, như là khả năng tự 
quảng bá trên Facebook hoặc Snapchat dành cho người mới bắt 
đầu. Nhưng quyền lực mới không chỉ là công cụ và công nghệ 
mới. Trong khi Bộ Ngoại giao cho chúng ta thấy sự thất bại 
trong cuộc chiến trực tuyến với Nhà nước Hồi giáo tự xưng, 
nhiều người vẫn đang triển khai các phương tiện mới của sự 
tham gia này theo các phương thức mang đậm sắc thái của 
quyền lực cũ. Cuốn sách này nói về một cách tiếp cận khác biệt 
để kiểm soát quyền lực và một lối tư duy khác, có thể được triển 
khai ngay cả khi các công cụ và nền tảng cụ thể phát triển hoặc 
trở nên lạc hậu. Làm thể nào để bạn tạo ra những ý tưởng mà 
cộng đồng sẽ chung tay cùng bạn, làm cho nó lớn mạnh lên, và 
giúp lan truyền chúng? Làm thế nào để bạn làm việc hiệu quả 
trong một tổ chức mà các đồng nghiệp (có lễ trẻ hơn) của bạn đã 
tiếp thu các giá trị quyền lực mới như tính minh bạch cấp tiến 
hoặc phần hồi liên tục? Làm thế nào để bạn tạo ra một tổ chức 
mà có thể truyền cảm hứng về sự bền vững, một cộng đồng 
theo sau lớn mạnh trong một kỷ nguyên mà các mối liên hệ trở 
nên tạm bợ và lỏng lẻo hơn? Làm thế nào để bạn chuyển đổi 
giữa quyền lực cũ và quyền lực mới? Khi nào bạn nên kết hợp 
chúng lại với nhau? Và khi nào quyền lực cũ thực sự tạo ra được 
những kết quả tốt hơn. 


Cuốn sách này sẽ trả lời cho những câu hỏi đó - và hơn thế nữa - 
với những câu chuyện minh họa giàu cảm hứng nhất về thành 
công của quyền lực mới (cũng như một số câu chuyện mang 
tính cảnh báo mạnh mẽ) từ khắp nơi trên thế giới. 


Quyền lực mới tác động đến xã hội trên điện rộng 


Quyền lực mới đang tồn tại trong nhiều lĩnh vực, và cũng đang 
dần gia tăng. Ở một khía cạnh nào đó, nó đang tạo ra những 
điều tốt đẹp: các thử nghiệm thuốc được đóng góp từ nguồn lực 
cộng đồng; các phong trào phát triển nhanh chóng nhân danh 
tình yêu và sự đồng cẩm. Nhưng ở một khía cạnh khác, là 
trường hợp của ISIS hoặc sự gia tăng của nhóm người ủng hộ 
thuyết ưu việt của người da trắng, những kỹ năng tương tự như 


vậy có thể mang tính hủy hoại rất lớn. Các công cụ đưa chúng ta 
đến gần nhau hơn cũng có thể khiến cho chúng ta ngày càng xa 
cách hơn. 


Những người đang xây dựng và quản lý các nền tẳng rộng lớn 
hoạt động trên quyền lực mới đã trở thành những viên ngọc 
quý mới của chúng ta. Các nhà lãnh đạo này thường sử dụng 
ngôn ngữ của đám đông - “chia sẻ”, “nở rộng”, “được kết nối” - 
nhưng hành động của họ có thể lại là một câu chuyện khác. Hãy 
nghĩ đến Facebook, nền tẳng về quyền lực mới mà hầu hết 
chúng ta đều biết rõ nhất. Đối với tất cả những biểu tượng thích 
và mặt cười mà chúng ta đang sử dụng, công ty này gọi đó là 

“quyền lực của sự chia sể”. Tuy nhiên, hai tỷ người dùng 
Facebook không được chia sẻ bất kỳ giá trị kinh tế nào do nền 
tầng này tạo ra. Cũng không ai cho chúng ta biết nó được quản 
lý như thế nào. Và Facebook không tiết lộ về các thuật toán đã 
được chứng minh rằng đang gây ảnh hưởng đến tâm trạng và 
lòng tự tôn cá nhân của chúng ta, thậm chí ảnh hưởng đến 
quyết định của chúng ta trong một số cuộc bầu cử. Khác xa với 
viễn cảnh tự do dịch chuyển hữu cơ như những người tiên 
phong. về Internet trước đây đã mường tượng, có một cảm giác 
ngày càng tăng rằng chúng ta đang sống trong một thể giới của 
các trang trại cùng tham gia (participation ƒarms), nơi mà một số 
lượng nhỏ các nền tảng lớn được dựng hàng rào bảo vệ và thu 
hoạch cho lợi ích riêng của người tạo lập, từ hoạt động tham gia 
hàng ngày của hàng tỷ người dùng. 


Đối với nền dân chủ thì thách thức còn cam go hơn nhiều. 
Nhiều người từng hy _vọng rằng sự gia tăng tính độc lập của 
truyền thông xã hội sẽ lật đổ được các nhà độc tài. Nhưng trên 
thực tế, một loại thế lực mạnh mẽ mới (strongman) đang gia 
tăng ở nhiều nơi trên thế giới, được thực hiện bởi những công 
cụ mà một số người tin rằng có thể tạo ra tính dân chủ. Như 
trường hợp của Donald Trump. Tổng thống Trump trở thành 
thủ lĩnh của một đội quân truyền thông xã hội rộng lớn và phân 
cấp tới từng địa phương nhận sự điều khiến từ ông ta - và đổi 
lại những, người này cung cấp cho ông những câu chuyện mới 
và các mẩu tin mang tính công kích. Đó là một mối quan hệ 
cộng sinh sâu sắc. Ông ta đã phản hồi lại trên Twitter cho 
những người ủng hộ cực đoan nhất của mình. Ông đề nghị trả 


chỉ phí pháp lý cho những người ủng hộ đã tấn công đoàn người 
biểu tình tại các cuộc diễu hành chống lại ông. Ông ấy đã điều 
khiển cường độ của đám đông không phải bằng cách khiến cho 
họ nghe theo những gì ông nói, mà bằng cách trao quyền để họ 
kích hoạt giá trị xung quanh ông. Hãy nghĩ về ông ấy như là 
một nsười nắm quyền trong: nến tảng ( platform strongman), 
người nắm vững các nguyên tắc quyền lực mới để đạt được mục 
đích độc tài. 


Trong những chương tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích các động 
lực tạo ra các trang trại cùng tham gia và những người nắm quyền 
mạnh mẽ nhất trong nên tẳng. Quan trọng hơn hết, chúng tôi 
cũng sẽ giới thiệu những câu chuyện về phương pháp chống lại 
các thách thức của chúng: những mô hình mới này thực sự thay 
đổi và phân phối quyền lực cho nhiều người hơn, cho cả những 
người có ít quyền lực nhất trong số chúng ta. Chúng ta sẽ tìm 
hiểu về những người tiên phong đang tạo dựng các phương 
thức để tái lập lại nền dân chủ, chứ không phải làm suy yếu nó, 
tìm cách chuyển đổi công dân từ những người đứng bên ngoài 
thù địch sang người đồng sở hữu và đối tác hữu dụng trong 
công việc của chính phủ. Chúng ta cũng sẽ khám phá về các tổ 
chức truyền thống - trong những bộ phận quan trọng của xã 
hội - đang chuyển đổi từ quyên lực cũ sang quyến lực mới. 
Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ trang bị cho những người 
đang chiến đấu vì một thế giới mở, dân chủ và đa nguyên hơn 
với các công cụ thiết yếu mà họ cần phải ưu tiên áp dụng. 


Cuốn sách này lấy cơ sở từ những kinh nghiệm của chính chúng 
tôi trong việc tạo dựng các mô hình quyền lực mới và những nỗ 
lực để mang lại sự tham gia cho nhiều người hơn. Henry đã 
khởi xướng phong trào #GivingTuesday, một thông điệp từ 
thiện trở thành một phong trào, gây quỹ hàng trăm triệu đô-la 
cho các tổ chức từ thiện trên toàn thế giới. Jeremy đã tạo ra một 
phong trào chính trị có sự hỗ trợ từ công nghệ tại quê nhà của 
ông ở Úc, một phong trào địa phương từ vị trí hai mươi trở 
thành phong trào lớn nhất trong cả nước, và từ đó ông đã giúp 
khởi động nhiều phong trào hơn trên khắp thế giới thông qua 
tổ chức Purpose của mình, có trụ sở chính tại New York. Chúng 
tôi đã nhìn thấy những tiềm năng, cũng như những cạm bẫy 
của quyền lực mới, và giờ đây chúng tôi muốn chia sẻ những gì 


chúng tôi đã học được. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau, tương 
tác với các doanh nghiệp và cộng đồng, để tìm hiểu kỹ hơn về 
những điều đang thay đổi, tại sao lại như thế và tất cả những gì 
chúng ta có thể làm. 


Trong các trang sách tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ những gì 
chúng tôi đã khám phá được. 


2 


Tư duy quyền lực cũ, tư duy 
quyển lực mới 


“PHÒNG THÍ NGHIỆM LÀ THẾ GIỚI CỦA TÔI” VÀ “THẾ GIỚI 
LÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA TÔI” 


T1 tâm không gian Johnson của NA§A chính là một 
huyền thöại trong việc xử lý những thách thức vĩ đại. Khi các 


phi hành gia trên tàu Apollo phát đi tín hiệu “Houston, chúng 
tôi gặp rắc rồi rồi”, thì nơi họ gửi thông điệp đến chính là Trung 
tâm Không gian Johnson (Johnson Space Center). 


Tuy nhiên, vào năm 2010, NASA phải đối mặt với nguy cơ bị cắt 
giảm ngân sách từ Quốc hội, tính hiệu quả của nó bị chất vấn. 
Cơ quan này cũng bị giám sát vì thiếu tính sáng tạo. Nhà khoa 
học hàng đầu tại Johnson đã nói với toàn bộ đội ngũ nhân sự 
của mình rằng: “Cơ quan đầu não Quốc hội nói với chúng ta 
rằng chúng ta không đủ sáng tạo, chúng ta phải cho họ thấy là 
họ đã sa1". 


Vì vậy, họ đã bắt đầu thử nghiệm một chương trình với tên gọi 
là “sự sáng tạo mở”. Sáng tạo mở (open Innovation) là một khái 
niệm về việc vận dụng SỨC mạnh của cộng đồng để giúp giải 
quyết vấn đề của bạn. Không giống như phương pháp quyền lực 
cũ, khi chỉ có một số ít chuyên gia có được quyền truy cập độc 
quyền vào các công cụ, dữ liệu và máy móc, mục tiêu của sáng 
tạo mở là thu hút tất cả mọi người cùng tham gia. Câu chuyện 


về những nỗ lực mở cửa của NASA xuất phát từ nghiên cứu và 
những hiểu biết sâu sắc của Giáo sư Hila Lifshitz-Assaf, thuộc 
trường Đại học New York. Bà đã trải qua ba năm nghiên cứu kỹ 
lưỡng bên trong, cơ quan này; là một người. thầm lặng theo dõi 
mọi thứ trong cả một giai đoạn thay đổi đầy kịch tích và căng 
thẳng. 


Nỗ lực của Trung tâm Không gian Johnson được dẫn dắt bởi 
Ban Giám đốc Khoa học Đời sống Vũ trụ (SLSD), dưới sự hướng 
dẫn của bác sĩ y khoa kiêm bác sĩ phẫu thuật trên máy bay 
Jeffrey Davis. Ban giám đốc đã chọn ra mười bốn thách thức 
phát triển và nghiên cứu chiến lược, đặt chúng trên các nền 
tảng sáng tạo mở cho toàn thể giới cùng tham gia. 3.000 người 
ở tám mươi quốc gia đã hồi đáp, từ các chuyên gia nổi tiếng đến 
những người đam mê bình thường chẳng ai biết tới. 


Những kết quả đạt được ban đầu quả thật ấn tượng. Với chu 
trình nghiên cứu và phát triển (R&D) truyền thống điển hình 
thì phải mất từ ba đến năm năm, tuy nhiên cộng đồng đã xử lý 
những vấn đề đó chỉ trong khoảng từ ba đến sáu tháng. Và cộng 
đồng không những đã mang đến những giải pháp nhanh hơn 
cùng với chi phí thấp hơn nhiều, mà chất lượng công việc của 
họ lại còn cao hơn đáng kể so với mong đợi. 


Có một giải pháp vượt trội hơn hẳn so với những giải pháp khác 
và trở thành một biểu tượng đây hứa hẹn của cách tiếp cận này. 
Giải pháp này chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng trong vật lý Thái 
dương học: mức độ khó khăn của việc dự báo bão mặt trời một 
cách hiệu quả. Bão mặt trời chính là những vụ nổ năng lượng 
khổng lồ từ mặt trời, sau đó chúng di chuyển về phía trái đất với 
tốc độ ba triệu dặm mỗi giờ. Quá rõ ràng, khả năng tránh né 
chúng là ưu tiên hàng đầu của những vật thể di chuyển trong 
hệ mặt trời. Tuy nhiên, theo như tất cả các công trình do các 
chuyên gia trên toàn thế giới thực hiện - tại NASA và cả những 
nơi khác nữa - thì các mô hình tốt nhất cũng chỉ cho phép dự 
báo trong một đến hai giờ với mức độ chính xác là 50%. 


Còn bây giờ thì Bruce Cragin, một kỹ sư viễn thông đến từ bang 
New Hampshire, thậm chí còn không phải là một nhà vật lý 
Thái dương học và cũng chẳng có quyền truy cập vào bất cứ thứ 
gì, như các công cụ tại NASA, đã trình lên một thuật toán cho 


phép dự đoán trước tám giờ với mức độ chính xác lên đến 75%. 


Bước đột phá này đã thúc đẩy một làn sóng nhiệt huyết mãnh 
liệt giữa những lãnh đạo cấp cao của NASA, thu hút sự chú ý 
của giới truyền thông quốc gia và thậm chí khơi dậy sự quan 
tâm của Nhà Trắng. Vì vậy, NASA lại càng nỗ lực hơn nữa. 


Jeffrey Davis đã tập hợp một nhóm lớn hơn nữa và tổ chức một 
buổi hội thảo đặc biệt để gắn kết toàn bộ đội ngũ xoay quanh 
triển vọng hứa hẹn của phương pháp mới này. Tuy nhiên, thay 
vì đem đến một làn sóng nhiệt tình, cuộc họp lại diễn ra trong 
tình trạng lộn xôn. Lifshitz-Assaf mô tả cảnh tượng tại buổi hội 
thảo là: “Sự căng thẳng, những tranh luận và áp lực tràn ngập 
cả ngày hôm đó, chúng tạo ra một quỹ đạo rất khác so với kế 
hoạch. Mức độ lo ngại và sự kháng cự của mọi người trong 
phòng suốt cả ngày hôm đó rất bất thường”. Diễn tả dễ hiểu hơn 
cho phát biểu mang tính học thuật này là “mọi người phát điên 
lên cả rồi”. 


Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao một cơ hội đây hứa hẹn 
như thế lại gầy ra những cảm xúc căng thẳng và chia rẽ lớn đến 
như vậy? Nhiều tháng sau đó, Davis và nhóm của ông bị tổn 
thương nhưng vẫn đầy quyết tâm, vẫn tiếp tục nỗ lực cho dự án 
sáng tạo mở của họ. Và họ dần nhận thấy có hai trường phái rất 
khác nhau. 


Một bên cho rằng tất cả mọi thứ thật lãng phí thời gian, phiền 
toái và là mối đe dọa. Họ phàn nàn về sự ảnh hưởng đến ngần 
sách của ý tưởng mới này. Họ chỉ trích các chỉ tiết về mặt kỹ 
thuật. Một số người còn từ chối thảo luận các vấn đề mà họ 
đang đương đầu, “sợ rằng nó có thể sẽ biến thành một Thách 
thức Sáng tạo Mở”. Một số khác lại ra sức phá hoại, ngăn cẩn 
đồng nghiệp của họ tham gia vào chuyện này. Những người 
khác thì lại bày tỏ lòng nhiệt tình một cách công khai, nhưng 
lại chỉ đưa ra những chỉ tiết nhỏ giọt cho cộng đồng cùng tham 
gia thảo luận và bỏ qua ý tưởng của họ khi họ bày tỏ. Có một 
nhóm thậm chí luôn trong trạng thái hoàn toàn phủ nhận, “từ 
chối sự thật rằng nó đã thực sự tham gia vào sáng tạo mở”. 


Nhóm còn lại thì nhìn thấy cơ hội. Họ đã tạo ra những quy trình 
và những phương pháp tiếp cận mới để đạt được kết quả tốt 


nhất từ cộng đồng của họ. Họ đã tạo ra các công cụ mở rộng quy 
mô các phòng thí nghiệm của mình để dòng chảy tri thức được 
lưu thông một cách tự do. Một số người cùng nhau đóng vai trò 
tạo dựng nên một “NÑASA mở”, một đơn vị mới dành riêng cho 
việc khuyến khích các công trình. Một nhóm đã thành lập nên 
cuộc thi “Cuộc thi hackathon dành cho các ứng dụng không 
gian” hàng năm - có lẽ đây là thử thách mang tính chất toàn 
cầu nhất trong tất cả các nỗ lực được thực hiện - cuộc thi này 
diễn ra vào năm 2017 đã thu hút 25.000 người, tại 187 địa 
điểm ở 69 quốc gia trong 3 ngày, cùng tham gia vào những 
thách thức khó khăn nhất trong lĩnh vực không gian. Một 
nhóm khác đã xây dựng một nền tảng mở để gắn kết với một 
cộng đồng các chuyên gia về không gian và các nhà khoa học 
trong cộng đồng trên toàn thế giới. Khao khát sáng tạo mở tại 
NASA đã dâng cao đến mức hiện giờ có cả một cố vấn chính 
sách cao cấp tại Văn phòng Nhà khoa học đầu ngành với trách 
nhiệm thu hút công dân để tăng thêm giá trị trên toàn bộ cơ 
quan. 


Nếu việc này diễn ra ở bất kỳ tổ chức lâu đời bình thường nào, 
thì bạn có thể giả định rằng sự chia cách này có liên quan đến 
việc mọi người lo ngại những công nghệ mới. Nhưng đây rõ 
ràng không phải thế. Suy cho cùng, những người này là những 
nhà khoa học tên lửa - theo đúng nghĩa đen. Cũng không phải 
là sự cách biệt về tuổi tác. Hay là trải nghiệm. Hay là danh tiếng. 
Số lượng của cả hai nhóm có vẻ khá cân bằng nhau. 


Nguyên nhân thực sự đằng sau sự phân chia này chính là sự 
khác biệt rất lớn giữa hai nhóm về cách tư duy. 


Nhóm đầu tiên mang trong mình những điều mà chúng ta gọi 
là các giá trị quyền lực cũ. Chúng đến từ một thế giới có ranh giới 
rõ ràng giữa “chúng tôi” và “họ”, nơi mà chỉ những người khoác 
trên mình chiếc áo của phòng thí nghiệm và được ủy quyền mới 
có khả năng được trang bị cho mục đích giải quyết những bí ẩn 
của vũ trụ. Theo như một nhà khoa học hàng đầu giải thích, sự 
kháng cự với sự sáng tạo mở “thực sự là từ bên trong, lịch sử của 
phương pháp khoa học chống . lại nó.. - Trong hệ thống đào tạo 
của chúng tôi, việc cố găng giải quyết các vần đề theo phương 
pháp khoa học là như thế này: Tôi tập hợp tất cả thông tin, sau 


đó tổng hợp chúng lại, phân tích chúng và đi đến các kết luận, 
rồi phải tiếp cận với người nào đó để giúp giải quyết vấn để, mọi 
thứ giống như là gian lận vậy!”. 


Nhóm này có lòng tin sâu sắc vào giá trị của kinh nghiệm 
chuyên môn. Những phẩm chất để nhận biết họ được phát triển 
từ một truyền thống tôn sùng những khoảnh khắc mang tính 
cá nhân của thiên tài. Đó là khoảnh khắc Archimedes nhảy ra 
khỏi bồn tắm. Là lúc Newton bị trái táo rơi trúng đầu. Bản năng 
của họ là tích lũy thông tin về công việc của họ, tránh tiết lộ cho 
cộng đồng không đủ tiêu chuẩn, những người thường có thể 
không tuân theo các quy tắc được thiết lập sẵn của các nghiên 
cứu và tranh luận khoa học. Họ có một số lý do để hoài nghỉ: 
nhiều thí nghiệm trong sáng tạo mở và sử dụng nguồn lực cộng 
đồng đã kết thúc trong thất bại. Trong hầu hết mọi tình huống 
thì đây là những người có cam kết lâu dài qua nhiều thập kỷ với 
NASA - họ sẽ không để cho một số người không có chuyên môn 
bước chân vào lĩnh vực này và thay thế họ. Các đặc quyền và 
kiến thức chuyên môn là loại tiền tệ khó mà đạt được. Giá trị 
của bạn chính là những gì bạn đã tích lũy được. 


Đáng chú ý hơn nữa, Lifshitz-Assaf nhấn mạnh rằng khi những 
người trong nhóm này được hỏi về sáng tạo mở, không cần ai 
nhắc nhở, họ thường bắt đầu nói về “lý do tại sao họ tham gia 
NASA, họ là ai và họ được đào tạo như thể nào”. Họ bắt đầu nói 
về các vị tiến sĩ cố vấn của họ, đưa ra các tài liệu nghiên cứu của 
họ và cho cô thấy các sản phẩm chuyên nghiệp đa dạng trong 
sự nghiệp của họ, một minh chứng cho mồ hôi nước mắt trong 
suốt nhiều năm. Tất nhiên, điều khiến cô cảm thấy lạ là: “Tôi 
không hỏi họ về chính họ, tôi hỏi họ về Sáng tạo Mở ”. 


Cô kết luận rằng lực lượng quần chúng mới đang xuất hiện 
chính là đại diện cho một mối đe dọa tới đặc điểm cốt lõi của họ. 
Đây chính là một nhóm, mà với họ câu trả lời cho lời cầu cứu 
“Houston, chúng tôi gặp rắc rối rồi” sẽ không bao giờ được phép 
là: “Chờ đó, Apollo, chúng tôi sẽ nhờ nguồn lực cộng đồng và 
xem thử có bất kỳ kỹ sư viễn thông bán nghỉ hưu nào ở New 
Hampshire biết cách giải quyết vấn đề này hay không”. 


Nhóm thứ hai có những giá trị quyên lực mới. Họ cổi mở hơn với 
sự hợp tác, tin tưởng vào khả năng trí tuệ của cộng đồng, và 


muốn thế giới của họ mở cửa cho người khác cùng nhau tham 
gia. Họ cho rằng nhóm của họ sẽ mạnh mẽ hơn nếu họ có thể 
tìm ra cách tạo ra những, nhiệm vụ riêng biệt mà bất cứ ai trên 
thế giới này cũng có thể giúp đỡ. Đối với nhóm này, ngay cả 
những câu chuyện phiếm mà họ nói với nhau cũng bắt đầu 
khác đi. Một câu chuyện nổi tiếng kể về một kỹ sư muốn tìm 
một thiết bị y tế mang tính đột phá có thể được sử dụng trên 
trạm vũ trụ quốc tế (ISS), và ông đã tìm thấy nó trên YouTube. 
Các nhà khoa học này đã ngừng kiểu suy nghĩ: “Phòng thí 
nghiệm là thế giới của tôi”, và bắt đầu nghĩ theo hướng: “Thế 
giới là phòng thí nghiệm của tôi”. 

CÂU CHUYỆN VỀ HAI LUỒNG TƯ DUY 

Các giá trị quyền lực mới và cũ không chỉ xung đột nhau ở 
NASA. Rộng hơn nữa, hai luồng tư duy rất khác nhau này đang 
kình chống nhau trong thế giới ngày nay. 


Các giá trị quyền lực cũ Các giá trị quyền lực mới 


Quản trị (đại diện) chính thống, : ‹ Quản trỊ phi chính thức, ra quyết 


chủ nghĩa quản lý, thể chế định tự chọn, tự tổ chức 


Cạnh tranh, độc quyền, Cộng tác, trí tuệ cộng đồng, 
hợp nhất tài nguyên chia sẻ, nguồn mở 


Bảo mật, thận trọng, tách biệt glữa ‹< Minh bạch triệt để 


các lĩnh vực công và tư 


Tinh thông, chuyên nghiệp, » ‹ Văn hóa người tạo dựng, 


chuyên môn hóa đạo lý “tự thực hiện” 


Hội nhập và tính trung thành lâu dài, Hội nhập có điều kiện ngắn hạn, 
ít tham gia tổng thể hơn tham gia tổng thể nhiều hơn 


Thế kỷ 20 được xây dựng với cấu trúc từ trên xuống dưới. Xã 
hội được hình dung giống như một cỗ máy vĩ đại, được tiếp 
năng lượng bởi các bộ máy quan liêu cổng kếnh và các tập đoàn 
khổng lồ. Những người dân bình thường có vai trò quan trọng 
trong việc giữ cho cỗ máy này hoạt động, nhưng họ nhỏ bé và 
được tiêu chuẩn hóa. Hãy làm công việc của bạn. Hãy cầu 
nguyện. Hãy học bảng cửu chương. Sử dụng thời gian của bạn. 
Ngồi xuông để chụp ảnh kỷ yếu nào. Nhiều người trong chúng 
ta tương đổi hài lòng với vai trò nhỏ bé trong một quy trình lớn. 
Tuy nhiên, sự gia tăng của quyền lực mới đang thay đổi những 


quy chuẩn và niềm tin của mợi người về cách thế giới vận hành 
và nơi phù hợp với họ. Chúng ta càng hòa mình vào các mô 
hình quyền lực mới thì những tiêu chuẩn này càng dịch chuyển 
nhiều hơn. Thật vậy, những gì đang nổi lên - rõ ràng nhất với 
những người dưới ba mươi tuổi (hiện nay chiếm hơn một nửa 
dân số thế giới) - là một kỳ vọng mới: quyền được tham gia 
không thể chuyển nhượng cho ai khác. 


Người sở hữu kênh riêng trên YouTube cùng với số lượng người 
theo dõi đông đảo của họ tiếp cận với một thế giới luôn kỳ vọng 
trở thành người tạo lập hơn là người tiêu dùng. Một người gắn 
liền cuộc sống của mình với vai trò là “nhà sẳẩn xuất” cho ứng 
dụng TaskRabbit, Lyft, hoặc các dịch vụ theo yêu cầu khác có 
thể trở nên ít phụ thuộc và hoài nghi hơn vào các trung gian 
kinh tế truyền thống. Một nhân viên có thể nhận thấy được môi 
trường làm việc hàng ngày của cô ta quá nhàm chán, trong khi 
cô ta có thể cảm nhận ngay lập tức được sự rung động và công 
nhận của cộng đồng trực tuyến cho những sáng tạo không giới 
hạn mà sếp của cô ít khi nào nhìn đến, và thường bị chèn ép. 
Một công dân tham gia sâu rộng vào một dự án gây quỹ trong 
khu phố của mình có thể bị vỡ mộng hoặc không còn hứng thú 
nữa khi tương tác giữa cô với chính quyền địa phương chủ yếu ở 
dạng triệu tập và các loại thủ tục liên quan đến giấy tờ. Trải 
nghiệm cùng tham gia được nhân rộng trong toàn bộ cuộc sống 
của chúng ta và xa hơn nữa, định hình nên tư duy quyền lực 
mới này. 


Điều quan trọng là đừng xem xét những điều này bằng các 
thuật ngữ chuẩn mực. Đây không phải là sự khẳng định “các giá 
trị quyền lực mới = tốt”, “các giá trị quyền lực cũ = xấu”. Thật ra, 
có rất nhiều trường hợp chúng ta sẽ chọn giá trị quyền lực cũ 
thay vì chọn giá trị quyền lực mới. Ví dụ, nếu bạn đang cần 
chữa ống chân răng thì gần như bạn sẽ đánh giá cao chuyên 
môn của một bác sĩ nội nha có hai bằng cấp và 15 năm kinh 
nghiệm hơn là một nhóm thợ nghiệp dư cùng hợp tác với 
những người muốn trở thành “người làm răng” vào cuối tuần 
làm việc, dựa vào kinh nghiệm cộng đồng và lấy kiến thức 
chuyên môn từ một bài viết ẩn danh trên Reddit. Và trong khi 
hai luồng tư tưởng này xung đột nhau, chúng ta sẽ khó mà thấy 
được các giá trị dưới dạng nhị phân (đúng hoặc sai, tốt hoặc 


xấu). Tốt hơn hết hãy xem chúng như là một dải quang phổ và 
cân nhắc xem lòng tin của bạn ở đâu, các tổ chức mà bạn tham 
gia đang ở vị trí nào. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau khám 
phá từng bộ giá trị này. 


Quản trị chính thức và phi chỉnh thức 


“Chúng tôi đã nghe mọi người nói rằng các giáo viên không 
được phép phá luật và cố gắng chọn sách, công nghệ và lớp học 
của riêng họ - và công dân không được quyền quyết định điều 
gì xứng đáng. Đương nhiên chúng ta có quyền thực hiện những 
điều trên, và hồi đáp với những người đưa ra câu hồi đó. Mạnh 
mẽ lên. Chúng tôi tin vào các giáo viên.” 


Đây là những lời của Charles Best, người sáng lập trang 
DonorsChoose, cho phép giáo viên tự chủ kiểm soát các vấn đề, 
và gây quỹ cho những gì mà họ nhận thấy đó là nhu cầu của lớp 
học - từ tiền trợ cấp cho tới máy tính xách tay. Trang web đã 
nhận thấy có hơn hai triệu “nhà tài trợ công dân” sẵn sàng ủng 
hộ 400 triệu đô-la để giúp 18 triệu học sinh trường công lập, 
những học sinh mà nhu cầu của họ thường chưa được các 
trường công lập. ở Mỹ đáp ứng do nguồn lực hạn chế. Đây là một 
trong những nền tảng huy động vốn cộng đồng thành công 
nhất và sớm nhất từ trước đến nay. Các lớp học thường sẽ gửi 
những hình ảnh cảm ơn và ghi chú đáng yêu đến các nhà tài trợ 
của mình, một trong nhiều cách khiến nền tảng này trở nên 
hấp dẫn đến như vậy. 


Tuy nhiên, không phải ai cũng nhiệt tình với cách tiếp cận của 
Best. Trong một hồ sơ của DonorsChoose, Fast Cormnpamy trích 
dẫn lời của giáo sư khoa học chính trị của Đại học Columbia, 
ông Jefrey Henig, thể hiện quan điểm quyền lực cũ về các quyết 
định tài trợ giáo dục cần được thực hiện như thế nào: “Chúng 
tôi đã giao cho hội đồng quản trị của các trường học, tổng giám 
đốc hoặc văn phòng thị trưởng có thẩm quyên ra quyết định 
liên quan đến trường học bởi vì chúng tôi hiểu rằng chúng sẽ 
được thực hiện một cách cởi mở, nơi mà những xung đột về giá 
trị được thương lượng và những thỏa hiệp được thực hiện”, ông 
nói. “Đó sẽ là một quá trình tập thể đi kèm với các thủ tục và 
thảo luận mang tính dân chủ”. 


Henig đã nêu rõ những hiệu quả của việc quản trị tập trung, 
chính thức và mang tính đại diện, như thế sẽ tốt hơn so với 
những dao động thất thường của cộng đồng. Ông nghĩ rằng 
giáo dục, là một loại hàng hóa công, phải phụ thuộc vào các 
quyết định phân bổ nguồn lực, những quyết định cân nhắc điều 
gì là tốt nhất và công bằng nhất cho toàn bộ hệ thống, chứ 
không phải là đem lại phần thưởng cho giáo viên có khả năng 
thuyết phục và tràn đầy năng lượng nhất. Nhưng Best đang ủng 
hộ các giá trị quyền lực mới, tin tưởng vào những gì đã đạt 
được, những động lực có được từ các hoạt động huy động vốn 
từ cộng đồng chính là một cách để giúp đỡ trẻ em hiện tại. 
Henig chính là người đang bảo vệ cho các quy trình quản trị 
chính thống và ý tưởng phó thác quyền hạn cho các đại diện đã 
được bầu trước đó, trong khi Best bảo vệ những giá trị tốt đẹp 
của những người tham gia trực tiếp và cơ quan độc lập. (Lưu ý 
rằng trong các mô hình huy động vốn từ cộng đồng, sự tham 
gia nhiều hơn không nhất thiết dẫn đến những vai trò hay sự 
đóng góp bình đẳng hơn; đôi khi quyền lực mới có thể có nghĩa 
là cả hai điều đó đều ít hơn.) 


Những người có tư duy quyền lực mới thường có ác cẩm, thứ ác 
cảm này thường đi cùng với một thái độ khinh thị to lớn đối với 
các bộ máy quan liêu tập trung đang vận hành thế giới quyền 
lực cũ. Họ thích những cách thức không chính thống hơn, được 
kết nối thành mạng lưới và các biện pháp lựa chọn để hoàn 
thành mọi thứ. Họ thất vọng với những người cứ mãi ngồi vào 
cái chỗ đầy bụi bặm của họ trong cuộc hợp hai tuần một lần của 
ủy ban thảo luận thường trực về thực hiện quyết định cấp cao 
đa ngành. Huy động nhanh hơn so với Liên Hợp Quốc, triết lý 
này trái ngược với niềm tin của thế kỷ 20 trong việc xem chủ 
nghĩa quản lý và thuyết định chế là cách để hoàn thành công 
việc. 


Ở mức độ cao hơn, niềm tin vào quản trị “phi chính thức” thể 
hiện trong những giấc mơ dẫn đầu của Silicon Valley về những 
thiên đường trên đảo nổi, “một xã hội chọn lọc, bên ngoài nước 
Mỹ, do công nghệ điều hành”. Đây là nơi mà theo như lời một 
doanh nhân nổi tiếng tại Silicon Valley đã đề xuất, nền tẳng 
“Yelp dành cho Dược phẩm” sẽ thay thế Cục Quản lý Thực phẩm 
và Dược phẩm Mỹ (FDA), cùng với đó là việc xếp hạng bác sĩ và 


lời chứng thực của bệnh nhân sẽ thay thế các quy định và giấy 
chứng nhận chính thức. 


Cạnh tranh và cộng tác 


Các mô hình quyền lực mới, khi đạt đến trạng thái tốt nhất, sẽ 
củng cố bản năng của con người để hợp tác (thay vì cạnh tranh) 
bằng cách đến đáp cho những người chia sẻ tài sản hoặc ý 
tưởng của họ, truyền bá chúng cho những người khác, hoặc xây 
dựng dựa trên những ý tưởng hiện có để cải tiền chúng. Nhiều 
mô hình quyền lực mới như Airbnb được điều hành bởi quyết 
định tích lũy của cộng đồng. Họ dựa vào hệ thống danh tiếng để 
đảm bảo rằng những vị khách thô lỗ hoặc lộn xộn trên nền tẳng 
sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ ở trong những lần tiếp 
theo. Một chiến lược thường thức nhằm xây dựng những người 
theo dõi trên Twitter là retweet và quảng bá cho ý tưởng của 
người khác, với kỳ vọng rằng họ sẽ đáp lại. Trong một thể giới 
được kết nối với nhau như thế này, cộng tác với hàng xóm của 
bạn hoặc ai đó ở một nơi hoàn toàn khác lạ với chúng ta đều trở 
nên dễ dàng hơn và thường xuyên nhận được thành quả tốt đẹp 
hơn. Các kỹ sư phần mềm mã nguồn mở thành công! nhất chính 
là những người cộng tác tốt nhất; họ xây dựng và cải thiện các 
dự án của các đồng nghiệp của họ, ngay cả khi không có lợi ích 
rõ ràng ngay lập tức cho họ. Ngay cả các công ty lớn như GE 
hiện đang hết lòng coi trọng “sự thay đổi triệt để trong hành vi 
làm việc hàng ngày” đối với sự hợp tác. 


Ngược lại, những người coi trọng giá trị quyền lực cũ sẽ ca ngợi 
những lợi ích của việc là một đối thủ cạnh tranh tuyệt vời (và 
đôi khi tàn nhẫn), được xác lập từ những chiến thắng của bạn. 
Chia cách thế giới ra thành những người chiến thắng và kể thua 
cuộc, suy nghĩ này xem thành công là một phương trình có 
tổng bằng không. Đó là suy nghĩ kinh điển trong cuộc sống và 
là điều thiết yếu cho văn hóa của các nhóm bán hàng trong hầu 
hết các ngành nghề. Donald Trump đang chìm đắm trong 
những giá trị này. Uber cũng thế, nhất là dưới sự lãnh đạo của 
người đồng sáng lập và là cựu giám đốc điều hành Travis 
Kalanick. Mặc dù vận hành theo mô hình quyền lực mới, Uber 
vẫn sở hữu một hồ sơ theo dõi việc phá hoại đối thủ cạnh tranh 
của nó, đe dọa các nhà báo, và che mắt các nhà quản lý chính 


phủ để leo lên vị trí dẫn đầu. Trong một tài liệu bị rò rỉ có chỉ ra 
chi tiết những gì công ty này tìm kiếm ở nhân viên, Ưber làm 
nổi bật tính cách “khốc liệt” và “cực kỳ nhiệt huyết”, cả hai đều 
là thành phần của văn hóa “hối hẩ”. 


Cần lưu ý rằng giờ đây, trong khi việc cộng tác và chia sẻ là điều 
được cần đến trong kinh doanh và văn hóa của chúng ta, nhưng 
như thế không có nghĩa là chúng luôn tạo ra kết quả tốt hơn. 
Một nghiên cứu gần đây trong Tâm lý học ứng dụng đã phát 
hiện ra rằng “bối cảnh hợp tác đã được chứng minh là có thể 
dẫn đến bất lợi mang tính xã hội cho những người đang ở vị trí 
cao” - những người tự nhận thấy họ đã bị tẩy chay bởi phần còn 
lại của cả nhóm. 


Bảo mật và minh bạch triệt để 


Trong bảng ghi lại lời nói bị rò rỉ của ứng cử viên tổng thống, 
những bài diễn thuyết được trả phí của Hillary Clinton sau khi 
rời Bộ Ngoại giao, bà thể hiện một cách hoàn hảo các chuẩn 
mực quyền lực cũ về cách mà thông tin cần được truyền tải: “Ý 
tôi là, chính trị giống như cách người ta làm ra xúc xích. Nó thật 
nhạt nhẽo, và nó luôn luôn là như vậy, nhưng chúng ta thường 
kết thúc tại nơi chúng ta cần phải ở đó. Nhưng bạn biết đấy, nếu 
mọi người theo dõi tất cả các cuộc thảo luận và các thỏa thuận 
phía sau hậu trường, thì mọi người sẽ cảm thấy có chút lo lắng, 
ít nhất là như thế. Vì vậy, bạn cần đứng trên cả vị thế công 
chúng và cá nhân...”. 


Đối với nhiều bạn trẻ, lý do thực dụng cho sự thiếu minh bạch 
hay trung thực này không thể chấp nhận thêm được nữa. Trong 
thời đại mà giới trẻ chia sẻ những chỉ tiết riêng tư nhất về cuộc 
sống của họ trên phương tiện truyền thông xã hội, không có gì 
đáng ngạc nhiên khi ở nơi làm việc, họ yêu cầu các ông chủ của 
họ chia sẻ thông tin trước đây được xem là tuyệt mật, như 
thông tin về lương bổng của toàn công ty. Sự tách biệt giữa các 
lĩnh vực công và tư, điều được đánh giá cao trong thế giới quyền 
lực cũ, đang tan biến - và đang được thay thế bằng một đặc tính 
minh bạch triệt để. (Trớ trêu thay, con người càng minh bạch 
hơn trong cách họ lèo lái cuộc sống, thì các thế lực vô hình lại 
càng dễ dàng theo dõi hành động của họ và định hình hành vi 
của họ hơn.) 


Mâu thuẫn lớn ở đây nằm giữa tư duy “cần phải biết” (theo bản 
năng giữ thông tin khỏi tầm tay của công chúng để bảo vệ 
chính mình) và sự kỳ vọng “quyền được biết” đang trỗi dậy (nơi 
các nhà tư tưởng quyền lực mới đòi hỏi các tổ chức mặc nhiên 
phải cởi mở hơn). Trong trường hợp đầu tiên, các chuyên gia và 
những người có thẩm quyền sẽ quyết định những bộ lọc thông 
tin nào là cần thiết; trong trường hợp thứ hai thì các bộ lọc 
không tồn tại. 


Trên khắp các lĩnh vực, thể giới quyền lực cũ đang đón lấy một 
cuộc tấn công liên tục vào những khía cạnh bị che giấu, với 
những bí mật nhơ nhuốc ngày càng bị phơi bày - bởi trang 
WikiLeaks và trong vụ rò rỉ thông tin Paradise Papers (Hồ sơ 
Paradise) - và hiệu quả hàng ngày của nó bị giám sát: một vị 
giáo sư không ai có thể động đến giờ đây phải chịu đựng cảnh 
việc dạy học của mình được đánh giá trực tuyến vào bất kỳ lúc 
nào từ các sinh viên mới. 


Trong thời đại mà việc bảo vệ bí mật và tránh bị giám sát trở 
nên thật sự khó khăn, một số nhà lãnh đạo và tổ chức đang 
nắm lấy sự minh bạch triệt để, xem nó như là chiến lược ưu 
tiên. Mượn cách nói từ thế giới của sự phản đối, họ chọn chiếm 
lấy trước khi chính họ bị chiếm lấy. Ví dụ yêu thích của chúng 
tôi về phương pháp này là ứng cử viên thống đốc bang Arizona 
năm 2018, Noah Dyer, có trang web chiến dịch bao gồm một 
phần được gọi là “Tai tiếng và Tranh luận”. Tại mục đó, ông 
tuyên bố như sau: “Noah có cả kinh nghiệm tình dục sâu đậm 
lẫn thoáng qua với tất cả mọi loại phụ nữ... Ông ấy có quan hệ 
tình dục tập thể và quan hệ tình dục với phụ nữ đã lập gia đình. 
Ông ấy đã gửi và nhận các tin nhắn, cũng như hình ảnh riêng 
tư, đôi khi ghi lại video trong khi quan hệ. Noah luôn luôn 
thẳng thắn với các bạn tình của mình. Tất cả các mối quan hệ 
của ông là hợp pháp và dựa trên tinh thần tự nguyện... Noah 
không biện hộ về sự lựa chọn tình dục của mình, và mong 
muốn những người khác cũng an toàn, tự tin khi họ tự thể hiện 
bản thân”. Chúng tôi sẽ chẳng trông mong gì về tuyên bố tương 
tự từ thượng nghị sĩ Mitch McConnell. 


Các chuyên gia và những nhà chế tạo 


“Thật sự chúng ta sẽ chán nẩn nếu chỉ có thể làm một cái gì đó. 


Hãy làm điều gì đó quan trọng... Luôn luôn sáng tạo... Với tôi 
đó là những chiếc bánh mì nướng ngọt ngào, thật ngọt ngào. 
Tôi là Andy Corbett, và tôi làm bánh mì nướng.” 


Đó là một đoạn trích từ quảng cáo năm 2016, đoạn quảng cáo 
đã rọi sáng “văn hóa của những người chế tạo”. Ca ngợi việc là 
một “nhà sáng tạo” chứ không phải chỉ là người tiêu dùng thụ 
động, và điều tốt nhất trong số tất cả sự kết hợp - một lập trình 
viên kiêm một nhà thiết kế kiêm kỹ sư kiêm nhạc sĩ kiêm bác sĩ, 
là một chủ đề lớn trong văn hóa quyền lực mới. 


Chúng ta có thể nghĩ về văn hóa của người thực hiện theo kiểu 
tư duy “tự chúng ta làm” (một cụm từ của Scott Heiferman, 
CEO của Meetup, phản ánh ý tưởng “chúng ta nên là người tạo 
dựng, nhưng là trong mối quan hệ phối hợp với những người 
khác”). Chúng tôi nhận thấy điều này đã trở nên sống động với 
mọi việc - từ nội dung khiêu dâm mang tính “ nghiệp dư”; 
những người l in giày trong nhà để xe của họ bằng cách sử dụng 
các mẫu có sẵn trên mạng; “GynePunks”, nhóm phụ nữ chăm 
sóc sức khỏe sinh sản của riêng mình thông qua lồng nuôi trẻ 
sinh non tự chế và phễu soi mỏ vịt có thể in 3D; cho đến làn 
sóng trong cộng đồng người hâm mộ tiểu thuyết như Wattpad. 
Những người kiến tạo thường ít phụ thuộc vào các tổ chức. Họ 
luôn tìm cách tránh những người trung gian. 


Xu hướng này có cùng tính chất với quan điểm chuyển dịch 
kinh nghiệm chuyên môn. Chủ nhà hàng, nhà làm phim, chủ 
khách sạn, nghệ sĩ và nhà văn từng sống trong nỗi e dè trước 
những nhà phê bình đầy thẩm quyền, những người sẽ đưa ra ý 
kiến chuyên môn có thể làm gia tăng hoặc tạo ra khó khăn cho 
họ. Ngày nay, những người ưu tú này vẫn giữ được sức ảnh 
hưởng to lớn, nhưng chúng ta ngày càng học hỏi lẫn nhau để 
tìm ra hướng đi. Thế giới của chúng ta có thêm một chút Yelp 
(nền tẳng review trực tuyến) và ít đi một chút Frommer's. Thực 
tế, trong thập kỷ qua, phương thức đo mức độ tín nhiệm của 
Edelman (Edelman Trust Barometer) đã đo lường được mức độ 
tin tưởng ngày càng tăng trong cộng đồng “những người như 
tôi”, mức độ này đã đạt đến cấp độ cao hơn sự tin tưởng của 
công chúng vào các học giả hoặc bác sĩ. 


Xung đột này đã bị xé to ra trong thời gian trước cuộc bỏ phiếu 


Brexit, khi mà chiến dịch “Chúng tôi biết điều đì tốt cho bạn” 
nếu Ở LẠI, được dẫn đắt bởi giới tỉnh hoa kinh tế - văn hóa và 

“các chuyên gia” kỹ thuật, bị quét sạch bởi phiếu RỜI KHÔI của 
những người theo chủ nghĩa dân túy. Michael Gove, một bộ 
trưởng chính phủ cao cấp ủng hộ Brexit, lợi dụng quan điểm 
này, tuyên bố trong suốt chiến dịch rằng: “Người dân ở đất nước 
này đã có đủ chuyên gia”. Ông cho rằng những nhà kinh tế học 
nào dự đoán Brexit sẽ là điều tồi tệ đối với người Anh là đang 
chống lại dân thường. Các chuyên gia nổi giận về thủ đoạn này, 
như nhà vật lý hạt Brian Cox, đã đáp trả rằng: “Đó là con đường 
quay lại thời tiền sử. Là một chuyên gia không có nghĩa bạn là 
một người có quyền lợi trong một cái gì đó; nó có nghĩa là bạn 
dành cả đời để học hỏi một thứ gì đó. Bạn không nhất thiết 
đúng, nhưng bạn có nhiều khả năng đúng hơn một người 
không dành cả cuộc đời để nghiên cứu nó”. 


Kết nối tạm thời và dài hạn 


Cuốn sách thuộc hàng kinh điển ngày nay của Robert Putnam, 
Bovlins Alone, đã báo trước sự suy giảm sức khỏe của công dân 
Mỹ. Để theo dõi điều này, ông đã sử dụng một loạt các biện 
pháp, bao gồm tham dự một cuộc họp công khai ở thị trấn hoặc 
các hội chợ tại trường học, phục vụ trong ủy ban của một tổ 
chức địa phương, và làm thành viên trong một câu lạc bộ nhỏ 
của một tổ chức. Các tiêu chuẩn này nói về các giá trị quyền lực 
cũ - xoay quanh việc liên kết với các hội viên thường xuyên có 
mặt, tuân thủ các hiến chương của tổ chức và nền tẳng hội. 


Nhưng cũng giống như chúng ta không thể đo lường một cách 
công bằng khả năng tồn tại của ngành truyền thông bằng số 
lượng chủ thẻ hiện tại cửa hàng video Blockbuster, chúng ta 
cũng không thể đo lường đây đủ sức khỏe của xã hội ngày hôm 
nay bằng số lượng thành viên của các câu lạc bộ. Những người 
mang theo các giá trị quyền lực mới ít tính cam kết hơn nhưng 
sự kết nối lại nhiều hơn - đó là một nghịch lý mà nhiều tổ chức 
quyền lực cũ hiện đang phải vật lộn. 


Kể từ khi Internet ra đời, chúng ta đã chứng kiến một làn sóng 
mạnh mẽ mới từ sự hòa mình, hội nhập và tham gia, mặc dù 
không phải trên các điều kiện mà Putnam tìm kiếm. Quyền lực 
mới đề cao tính kết nối, nhưng sự kết nối trong tư duy mới này 


ít bền vững hơn nhiều. Mọi người thường ít có khả năng trở 
thành thành viên luôn mang theo thẻ của các tổ chức hoặc cố 
gắng để duy trì những môi quan hệ kéo dài hàng thập kỷ với các 
tổ chức, nhưng họ có nhiều khả năng tự nhảy vào giữa các 
nhóm Meetup hoặc sử dụng truyền thông xã hội để liên kết rất 
rõ ràng với một loạt các vấn đề, thương hiệu và tổ chức, và kêu 
gọi bạn bè làm giống mình. Họ có xu hướng chọn tham gia vào 
những thời điểm cụ thể và sau đó lại lựa chọn thoát ra. Chúng 
ta không nên đánh đồng điều này với sự thiếu gắn kết. Thay vào 
đó, nó là một cách tham gia khác hẳn. Sự chuyển dịch này có ý 
nghĩa lớn đối với các tổ chức lớn và nhỏ. 


CÁC GIÁ TRỊ QUYỀN LỰC MỚI TRONG THỰC TẾ - CHÀO 
MỪNG ĐẾN VỚI 


THEHOUSEFOR ALL SINNERS AND SAINTS 


Tại The House for All Sinners and Saints (Ngôi nhà cho những 
kể tội lôi và những vị thánh) ở Denver, Colorado, chúng ta sẽ 
thây được rất nhiều giá trị quyền lực mới này trong thực tiền. 


Điều khiến cho mục sư Nadia Bolz-Weber trở nên khác biệt 
không phải là những hình xăm về những câu chuyện tôn giáo 
trên khắp cơ thể của bà, cũng không phải là câu chuyện vụn vặt 
thân thiện với truyền thông của bà, mà đó chính là triết lý đơn 
giản của giáo đoàn: “Chúng tôi chống lại sự ưu việt, đề cao sự 
tham gia”. 


Nhà thờ của bà, The House for All Sinners and Saints, đang 
bùng nổ, tràn ngập những con người thuộc thế hệ Y(1), nhóm 
đối tượng mà hàng nghìn năm qua Cơ Đốc giáo chính thống 
thường cố gắng để đạt được. Phần lớn thành công đó xuất phát 
từ cách thức hoạt động của nhà thờ - sao cho phù hợp và tôn 
vinh những giá trị quyền lực mới. 


(1) Thế hệ Millennials hay còn gọi là thế hệ Y, khái niệm dùng để 
chỉ những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 1980 đến những 
năm đầu thập niên 2000 (18 - 35 tuổi). Đây là những người lớn 
lên cùng các phương tiện truyền thông xã hội như ƒorum, blog, 
Facebook... đồng thời họ là lực lượng lao động chủ đạo của hiện tại 
và tương lai. 


Nếu bạn tham gia một trong những buổi lễ của nhà thờ này, 
ngay cả khi với tư cách là một người đi nhà thờ lần đầu, bạn có 
thể nhận thấy rằng mình đang thực hiện nghi lễ phụng vụ. Mỗi 
một buổi lễ được thực hiện bởi từ 15 đến 18 người tham dự 
bình thường, mỗi người giữ một phần vai trò và sau đó cùng 
nhau dẫn dắt giáo đoàn. Và tại sao điều này lại quan trọng như 
vậy? Như Bolz-Weber đã giải thích cho chúng tôi, nó gửi đi một 
thông điệp trọng yếu. “Nó giống như kiểu cho mọi người biết 
răng chúng tôi tin tưởng bạn, cùng những điều thiêng liêng, chỉ 
vì bạn đã xuất hiện ở nơi đây”. 


Hãy xem xét cách họ lên kế hoạch cho các buổi lễ vào Mùa Chay 
và thứ Tư Lễ Tro — những ngày lễ quan trọng nhất trong lịch Cơ 
Đốc giáo. Cách tiếp cận chủ đạo này, như Bolz-Weber cho chúng 
ta biết, là để tạo ra một cấu trúc quần trị chính thức: “Tôi cần 
tám người trong Ủy ban Phụng vụ, Ủy ban Thờ phượng, vào 
ngày thứ Ba tuần thứ hai của tháng trong vòng một tiếng rưỡi, 
và phải cam kết thực hiện trong hai năm”. Tuy nhiên, bà thừa 
biết sẽ có bao nhiêu người cảm thấy công việc này hấp dẫn: 
không một ai cả. 


Thay vào đó, họ chỉ đơn giản đề xuất việc này ra và xem thử ai 
sẽ hồi đáp nó. Sau đó, họ để cho những người mới đến làm quen 
với công việc này. Năm ngoái, ba trong số những người lên kế 
hoạch cho thứ Tư Lễ Tro chưa từng tham dự buổi lễ nào trước 
đó. Buổi lễ đầu tiên của họ chính là buổi lễ mà họ đã cùng nhau 
thực hiện. 


Kiểu niềm tin - trong sự hợp tác giữa những người đi nhà thờ 
hàng ngày -— này là gốc rễ cho sự thành công của nhà thờ. Như 
Bolz-Weber đã nói: “Chúng tôi không thực sự quan tâm đến việc 
làm tốt mọi thứ, chúng tôi chỉ quan tâm đến việc cùng nhau 
thực hiện công việc”. Cách tiếp cận này cũng dẫn đến việc ca hát 
có chút lộn xôn. Không có ca đoàn cho các buổi lễ; việc ca hát là 
do những người tham dự thánh lễ cùng nhau thực hiện. Họ 
thậm chí còn cùng nhau cầu nguyện theo một cách hết sức hợp 
tác, bằng cách sử dụng các nhóm Google (Google group) cho 
phép mọi người đưa ra bị tưởng của mình cho những ai cần đến 
vào bất cứ khi nào có yêu cầu được gửi đến họ - trên xe buýt, 
sau giờ làm việc, khi đang làm việc, hoặc trong bất kỳ hoàn 


cảnh nào phù hợp. 


“House (Ngôi nhà)”, một cách khá đáng yêu khi người ta nhắc 
đến nhà thờ này, hoàn toàn khác biệt so với hầu hết các nhà thờ 
chính thống. (Bolz-Weber mô tả một cách hài hước rằng các 
giáo đoàn chính thống này được tạo thành “cơ bản là từ mười 
hai người già và cha mẹ của họ”.) Điều mà ngôi nhà chung này 
hoàn thành xuất sắc là trở thành đại diện trung gian, tạo sự 
ngang hàng, và hân hoan đón nhận sự đa dạng, trái ngược với 
sự yên tĩnh trong những hàng shế, cảm giác nặng nề, lạc lõng mà 
nhiều người cảm thấy khi họ đi đến một nơi thờ phượng truyền 
thông. 


Một số người sẽ thấy hoạt động của nhà thờ khá kỳ quặc, nhưng 
Bolz-Weber và các cộng sự của bà đang lấp đầy một khoảng 
trống rất lớn. Theo một báo cáo khảo sát của Pew thì: “Trong số 
những người thuộc thế hệ Y trẻ tuổi nhất... 1/3 (34%) là người 
không gia nhập tôn giáo, so với khoảng 1/10 (9%) thành viên 
của Silent Generation(2) và 1/12 (5%) thành viên của Greatest 
Generation(2)”. Nhiều người trẻ ở đây nói rằng họ tin vào Chúa 
Trời: họ chỉ là không tìm thấy Ngài trong các nghỉ lễ của các thể 
chế quyền lực cũ mà thôi. 


(2) Thế hệ được sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1925 đến 
1945. 


(3) Thế hệ được sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1901 đến 
1924. 


Còn “House” thì cho chúng ta thấy các giá trị quyền lực mới 
được vận hành đầy đủ. Dù bạn có nhận ra những giá trị này hay 
không và chúng có khiến cho bạn đứng ngồi không yên hay 
không, thì tất cả chúng ta đều cần hiểu về tư duy quyền lực mới 
này. Ở khắp các trường học, nơi làm việc, bệnh viện, và ngay cả 
trên các mặt trận của thế kỷ 21 , ngày càng có nhiều người chấp 
nhận nó. Và khi họ chấp nhận điều đó, kỳ vọng của họ về sự 
tham gia và về vai trò đại diện trung gian của họ càng tiếp tục 
cao hơn. 


LA BÀN QUYỀN LỰC MỚI 


Các doanh nghiệp và tổ chức dựa vào mô hình quyên lực mới 
không nhất thiết phải đón nhận các giá trị quyền lực mới mà 
chúng ta sẽ xem xét trong chương này. Trên thực tế, chúng ta 
thấy có nhiều kiểu kết hợp khác nhau giữa các mô hình, giữa 
các giá trị quyền lực mới và cũ, phản ánh những chiến lược rất 
khác nhau cho sự sống còn và thành công. Chúng ta có thể hiểu 
rõ hơn về rất nhiều tổ chức thành công (cũng như một số thách 
thức) của thời đại này bằng cách sử dụng la bàn quyền lực mới. 


Trục hoành theo dõi các giá trị của một tổ chức: xem xét liệu 
rằng nó thể hiện các giá trị quyền lực mới hay cũ. Trục tung 
xem xét mô hình hoạt động: liệu nó theo mô hình quyền lực 
mới (được thiết kế và cấu trúc nhằm khuyến khích sự tham gia 
đại chúng và phối hợp ngang hàng), hay là theo mô hình quyền 
lực cũ (yêu cầu chúng ta làm nhiều hơn). 


La bàn quyên lực mới 


“ C0-0PTERS CROWDS 
S FACEBD0K 0CCUPY 
= Q #BLACKLIVESMATTER 
+ Ki UBER 
9 š lộ AiRang WIKIPEDIA 
3 LINKEDIN 


CASTLES APPLE CHEERLEADERS 
5 
xi UNITED WAY THE GUARDIAN 
Ea) 
+; GIẢI NOBEL UNILEVER 
Tz 
cá BRITANNICA 
Š "x PATAGONIA 
=` IRS 
ơ NSA 
CÁC GIÁ TRỊ QUYỀN LỰC CŨ CÁC GIÁ TRỊ QUYỀN LỰC MỚI 


Ví dụ, phong trào Black Lives Matter đi theo mô hình quyền lực 
mới: nó mang tính chất phi tập trung cấp độ cao, không có chủ 
SỞ hữu tổ chức hoặc các nhà lãnh đạo theo truyền thống. Nó đã 
truyền cảm hứng cho sự phối hợp và cùng tham gia của mọi 
người trên toàn nước Mỹ. Nó cũng cho thấy những giá trị quyền 
lực mới: mất một khoảng thời gian dài cho những người ủng hộ 


có thể thích nghỉ thông điệp của nó và nó cũng minh bạch về 
việc ra quyết định, chẳng hạn như khi một nhóm người cùng 
hỗ trợ nhau để tạo ra nền tảng chính sách đầu tiên. Vì tất cả 
những lý do này, nó thực sự phù hợp nằm ở góc phần tưCrowds. 


Chúng ta có thể xếp Airbnb vào cùng nhóm trên, mặc dù Airbnb 
gần với phần trung tâm hơn phong trào Black Lives Matter. 
Airbnb đi theo mô hình quyền lực mới đáng kinh ngạc, với số 
lượng chủ nhà ở 65.000 thành phố và hơn ba triệu nhà được liệt 
kê trên nền tẳng này. Airbnb cũng có xu hướng hướng tới các 
giá trị quyền lực mới, bảo vệ bản sắc riêng cho các chủ nhà, 
khuyến khích cộng tác và tự tổ chức trong cộng đồng của mình, 
thúc đẩy sự minh bạch và tin tưởng như các tiêu chuẩn cộng 
đồng cốt lõi. Khi Airbnb tiếp tục phát triển và đối mặt với 
những thách thức về quy định và áp lực từ các nhà đầu tư, thì 
câu hỏi quan trọng được đưa ra là liệu nó có gắn bó với những 
giá trị mới đó hay lại nghiêng về quyền lực cũ. 


Có những. yếu tố nguy hiểm mang tính chiến lược trong góc 
phần tư này. Hãy nghĩ về phong trào Occupy, phong trào phản 
kháng chống lại sự bất bình đẳng nổ ra vào năm 2011 và lan 
rộng khắp thế giới, đó là một nghiên cứu cả về các giá trị quyền 
lực mới lẫn mô hình quyền lực mới: phân tán, phi tập trung, 
hợp tác và cởi mở hoàn toàn. Tuy nhiên, sự cam kết để đạt được 
sự đồng thuận bằng mọi giá, và sự phản đối của nó đối với bất 
kỳ hình thức thể chế hóa nào khác đã khiến cho việc ra quyết 
định hoặc tiến đến một chương trình thay đổi cụ thể hơn trở 
nên cực kỳ khó khăn. 


Bên dưới góc phần tư Crowds, chúng ta thấy mục Cheerleaders 
(Người khích lệ). Đây là những, tổ chức mang theo mình những 
mô hình quyền lực cũ nhưng năm giữ các giá trị quyền lực mới. 
Lấy Patagonia làm ví dụ, công ty này có mô hình quyền lực cũ 
tỉnh túy - tạo nên những chiếc áo khoác tuyệt vời mà không cần 
đến sự tham gia từ bên ngoài bốn bức tường của mình - nhưng 
nó lại nắm giữ những mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với người 
tiêu dùng bằng những phương cách khác: nương nhờ vào khách 
hàng để đấu tranh cho các mục tiêu (như là biến đổi khí hậu), 
và thậm chí là chống lại chủ nghĩa tiêu thụ. Hãng này cho thấy 
có sự cam kết mạnh mẽ về tính minh bạch, cởi mở thông tin về 


chuỗi cung ứng của mình, làm rõ các chủ đề mà nhiều công ty 
lớn muốn giữ kín (như tiền lương của công nhân may và tác 
động đến môi trường của việc dệt may). 


Một Cheerleader khác là The Guardian, một thương hiệu truyền 
thông lâu đời đáng nể, tạp chí này đang cố gắng tái tạo lại sự 
nghiệp của mình trong khi đang phải hồi phục về tài chính. The 
Guardian đã ủng hộ sự minh bạch triệt để bằng cách cho xuất 
bẩn những bí mật của nhà nước, và đã bị chỉ trích nặng: nề bởi 
các chính phủ, thậm chí còn xuất bản cả những bí mật của một 
số công ty truyền thông khác nữa. Tạp chí này cũng minh bạch 
luôn các vấn đề của chính mình - đáng chú ý là doanh thu 
quảng cáo giảm - và đã không ngừng kêu gọi độc giả ủng hộ 
mình thông qua việc trở thành “thành viên” và đóng góp hàng 
tháng. Ấn tượng thay, trong năm 2017, tạp chí này tuyên. bố có 
230.000 thành viên; số lượng cao hơn số người đăng ký của tạp 
chí. Giờ đây, The Guardianthu về được một khoản tiền từ độc giả 
và các thành viên của nó ngang với tiền thu được từ các nhà 
quảng cáo trên tạp chí. Tạp chí đã thử nghiệm các mô hình 
quyền lực mới bằng cách kêu gọi độc giả trực tiếp tham gia vào 
công việc của mình (chẳng hạn như vận động hành lang Bill 
Gates từ bỏ nhiên liệu hóa thạch), và cơ sở dữ liệu của họ, “The 
Counted”, được biên soạn bởi các độc giả và nhà báo - thu thập 
thông tin về tất cả những người bị giết bởi việc thực thi pháp 
luật tại Mỹ. Nhưng The Guardian vẫn chỉ được xem là một 
Cheerleader chứ không phải là một Crowd là bởi vì, mặc dù nắm 
giữ các giá trị quyền lực mới, song nó vẫn chủ yếu là một mô 
hình truyền thông truyền thống dựa trên nền tẳng quản lý “từ 
trên xuống”. 


Góc phần tư quen thuộc nhất - và phổ biến nhất - là Castles , đó 
là những tổ chức đi theo mô hình cũ và các giá trị quyền lực cũ. 
Chúng ta đều biết rõ các tổ chức này - nhiều người trong chúng 
ta làm việc cho họ, từ làm việc trong dây chuyền lắp ráp cho đến 
quảng cáo. Một ví dụ kinh điển có thể là Cơ quan An ninh Quốc 
gia (NSA), ấn mình trong bóng tối và mối quan tâm chính là 
giám sát quần chúng nhân dân một cách bí mật. Hoặc hãy xem 
qua các ủy ban giải Nobel, là các nhóm nhỏ gồm các chuyên g1a, 
những người ngồi lại với nhau mỗi năm một lần sau cánh cửa 
đóng kín để quyết định ai là người thông minh nhất thế giới. 


Một Castle kín đáo hơn một chút là Apple, một trong những 
công ty có giá trị nhất trên thế giới. Rõ ràng Apple là một doanh 
nghiệp công nghệ bậc thầy, nhưng điều đó không khiến nó trở 
thành một công ty có quyền lực mới. Trên thực tế, Apple triển 
khai một mô hình quyền lực cũ và là điển hình cho các giá trị 
quyền lực cũ. Nó cho ra đời những sản phẩm đáng mong đợi với 
một cơ sở người tiêu dùng cuồng tín, và thực hiện điều đó với 
triết lý “chúng tôi biết rõ nhất mọi thứ”. Những nhà thiết kế sản 
phẩm của hãng ở Cupertino, do Jony Ive huyền thoại dẫn dắt, 
tìm ra những thứ chúng ta muốn trước khi chúng ta thực sự 
muốn chúng và sau đó giới thiệu những sáng tạo của họ với 
chúng ta. Công việc duy nhất của chúng ta là tiêu thụ (ngay cả 
khi họ quyết định chúng ta không còn cần đến giắc cắm tai 
nghe nữa). Có những khía cạnh bên lề khá “mở” trong mô hình 
kinh doanh của Apple, giống như cửa hàng ứng dụng của nó 
(app store), nhưng ngay cả điều đó cũng phụ thuộc vào những 
hạn chế khá phiền phức và sự kiểm soát tập trung (và cả hành 
vi khai thác) của Apple. Về mặt văn hóa, Apple được xem là một 
nhà cộng tác khó chịu và bí mật. Sự tăng trưởng liên tục của nó 
chính là một lời nhắc nhổ quan trọng về việc các mô hình 
quyền lực cũ vẫn thành công như thế nào. Nhưng hầu hết các tổ 
chức sẽ cảm thấy khó khăn để có thể đạt được sự phát triển 
thần kỳ như Apple. 


Chúng ta sẽ kết thúc cuộc khảo sát này, ở góc phần tư phía trên 
cùng, với Co- -Opters (Người kết nạp) . Ở đây, chúng ta thấy các 
tổ chức với các mô hình quyền lực mới có vẻ như tồn tại theo 
các giá trị quyền lực cũ. Đối ứng với Wikipedia ở phía bên này - 
một mô hình quyền lực mới vẫn còn lưu giữ cột mốc của sự cởi 
mở và dân chủ hóa - là Ưber hoặc Facebook ở phía bên kia, cả 
hai đều đạt đến quy mô lớn thông qua các mạng được điều 
khiển ngang hàng đáng chú ý của họ, nhưng lại có xu hướng đi 
theo các giá trị quyền lực cũ trong cách chúng liên kết với người 
dùng của mình, cũng như việc tích trữ các giá trị và thông tin 
chia sẻ. Chúng ta thấy Co-opters phải đối mặt với áp lực ngày 
càng tăng khi mà cộng đồng hiểu biết và đối thủ cạnh tranh có 
hiểu biết bắt đầu nhấn mạnh vào tính thiếu nhất quán giữa 
thông điệp không tưởng của họ và cách họ nắm giữ quyền lực. 
Nhưng theo nhiều cách, những nhóm này cũng phát triển 
mạnh: Nhà nước Hồi giáo tự xưng, những người da trắng 


thượng đẳng, và các nhóm thù địch có hiếu biết kỹ thuật số 
khác khéo léo kết hợp cùng các đội quân truyền thông xã hội 
phi tập trung với các giá trị vô cùng cực đoan. 


Trong số các tổ chức này, có khá nhiều tổ chức đang dịch 
chuyến hoặc cố gắng dịch chuyển quanh la bàn. Ví dụ, chúng ta 
thấy The Guardian đang cố gắng tiến gần hơn tới góc phần tư 
Crowds với các thử nghiệm về sự tham gia của độc giả. Black 
Lives Matter bắt đầu dưới hình thức là một nguồn mở hoàn 
toàn, nhưng khi nó phát triển thì nó lại bắt đầu chuyển sang tổ 
chức chính thức hơn, với các nhóm nhỏ đang nổi lên trên khắp 
đất nước để củng cố những nỗ lực của mình và tái khẳng định 
cam kết ban đầu để đưa những tiếng nói bên lề xã hội bước vào 
trung tâm của phong trào. 


Nhiều công ty theo mô hình quyền lực cũ, từ GE đến Unilever, 
đã trải qua những thay đổi lớn trong những năm gần đây để 
điều chỉnh các hoạt động kinh doanh và văn hóa nội bộ của họ 
theo các khía cạnh của tư duy quyền lực mới. Nhưng việc 
chuyển đổi mô hình kinh doanh theo những cách cơ bản hơn 
thì lại khó khăn hơn - ví dụ, những phong trào sáng tạo mở 
thường ở ngoài rìa những biến đổi của doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ kể những câu chuyện 
về các công ty mang quyền lực cũ đã thực hiện bước nhẩy vọt và 
chỉ cho bạn cách thực hiện chúng. (Trong quá trình này, bạn sẽ 
tìm hiểu Adult Fan of Lego - Người hâm mộ LEGO trưởng thành 
- là gì, trừ khi bạn chính là một người trong số họ.) 


Tương tự như vậy, các phong trào và mô hình quyền lực mới 
tìm thấy thành công và tích lũy được những cộng đồng lớn phải 
đối mặt với những lựa chọn khó khăn về việc liệu có nên duy trì 
các cam kết sáng lập của mình với các giá trị quyền lực mới, 
hoặc thậm chí xa rời mô hình kinh doanh quyền lực mới của họ 
hay không. Trong một thế giới mà quyền lực cũ và mới luôn va 
chạm, cạnh tranh và hội tụ, mọi thứ đều đang di chuyển. Tất cả 
các tổ chức cần phải xem xét họ đang ở đâu trên la bàn này, họ 
nên di chuyến đến vị trí nào trong những năm tới, và họ sẽ đến 
đó bằng cách nào. 


Dù có xác định dùng hết sức lực để hướng đến góc bên phải trên 
cùng, hoặc làm việc từ từ và có chiến lược để thoát ra khỏi góc 


phần tư Castles hay không, tất cả chúng ta giờ đây cần phải hiểu 
- và có thể thực hiện - một bộ những kỹ năng quyền lực mới. 
Những khả năng mới đó, và những ẩn ý của chúng đối với cuộc 
sống hàng ngày của chúng ta (tại nơi làm việc, lúc vui chơi, khi 
sống trong xã hội) là những gì mà cuốn sách này đề cập đến. 


3 


Từ những đoạn phim ngắn 
phát sóng trên tivi đến 
những trào lưu mạng: Ý 
tưởng lan truyền như thể 
nào? 


V iệc những người Anh đi đến quán bia g9! ,cho chúng ta 
nhớ lại trò chơi Uống nhanh và Chỉ định tên (Neck and 
Nominate). Trò chơi diễn ra như thế này. Bạn được quay video 
cảnh đang uống một hơi hết nửa lít bia, rồi bạn chỉ định một 
người nào đó làm điều tương tự, và sau đó chia sẻ đoạn video 
trên mạng xã hội. Đối tượng mà bạn chỉ định sẽ phải làm theo y 
như vậy. Uống nhanh. Chỉ định tên một ai đó. Cứ tiếp tục lặp lại 
như thế cho đến khi say. 


Sau khi được phổ biến rộng rãi ở giới sinh viên vào năm 2008, 
Thách thức Uống nhanh và Chỉ định tên này đã thật sự bùng nổ 
vào năm 2012, khi quý ông WIIl Green đưa những thứ này ra 
khổi quán bia và phát triển chúng thành một thứ rất kỳ quặc. 
Anh ta gõ cửa bất kỳ nhà hàng xóm nào, đợi cho đến khi cô ấy 
mở cửa thì anh ta uống sạch cốc bia. Đoạn video khép lại với câu 
hồi khá lịch sự (và không hề bất hợp lý) của người phụ nữ: “Anh 
là ai?”, trong khi anh ta đang rời đi trong chiến thẳng. 


Ở phía bên kia Đại Tây Dương, vào tháng 3 năm 2014, Jessica 
Lagle đã bị một trong những đứa con của mình đẩy lên một cầu 
cảng sau khi bà ấy chần chừ khá lâu trong việc hoàn thành 
thách thức mà bà gọi là Thách thức Giội nước lạnh lên đầu trong 
24 giờ. Trước khi bị những đứa con của mình xen vào, bạn có 
thể nghe được bà đã chỉ định một loạt bạn bè của mình thực 
hiện thách thức này. Trong đoạn video được đăng tải trên 
YouTube, bà ấy hướng mọi người vào việc ủng hộ một vấn đề 
mà bà quan tâm: Giấc mơ của Marcelly, một sứ mệnh truyền 
giáo đến châu Phi. 


Tháng 5 năm 2014, Thách thức Giội nước lạnh lên đầu bất ngờ 
xuất hiện tại Lexington, Kentucky. Trong lần lặp lại thách thức 
này, những nhân viên cứu hỏa đã phun nước vào những nhóm 
người bằng vòi xịt nước của mình để đổi lấy tiền quyên góp và 
hỗ trợ cho một người đồng nghiệp đang bị ung thư. Trải 
nghiệm này đã thành công vang dội ở khu vực này. Một bài viết 
trên KYForward, trang blog của tổ chức từ thiện khắp nước Mỹ, 
đã giải thích rằng: (1) sau khi được “chỉ định”, mỗi người sẽ có 
24 giờ để thực hiện Thách thức Giội nước lạnh lên đầu ; (2) họ 
phải quyên góp 10 đô-la cho quỹ y tế Joe Vissing; (3) những 
người chấp nhận thách thức phải lần lượt gọi tên ba người 
khác; (4) những người không thực hiện thách thức sẽ được 
khuyến khích quyên góp 100 đô-la tiền phạt. 


Từ sinh viên, các bà mẹ, nhân viên cứu hỏa đến nhóm những 
tay golf chuyên nghiệp cũng tham gia thách thức này. Sức nóng 
của mùa hè đã chứng kiến cảnh những tay golf nghiêm túc 
truyền bá thách thức này đến những người trong mạng lưới của 
mình, và thêm vào thách thức này những điều khác biệt của 
chính mình. Họ gọi đó là Thách thức Giội xô đá lên đầu (Ice 
Bucket Challenge) và thay thể ly thủy tinh/hồ nước/vòi phun 
bằng những cái xô chuyên dụng để làm lạnh thức uống, dùng 
nó để giội nước lên đầu. 


Vào ngày 15 tháng 7, thách thức này đã đến tay đấu thủ không 
chuyên Chris Kennedy, người đã đăng tải đoạn video Thách thức 
Giội xô đá lên đầu của mình với một bên hưởng lợi mới là Hiệp 
hội ALS (một tổ chức được xây dựng để nghiên cứu, tuyên 
truyền và vận động gây quỹ từ thiện để phòng chống căn bệnh 


ALS), tổ chức đã cam kết sẽ xóa bỏ căn bệnh mà một người thân 
của Chris đang gặp phải. Sự kiện này đã đi vào lịch sử từ thiện 
bởi vì đây là lần đầu tiênThách thức Giội xô đá lên đầu hợp tác 
cùng với ALS. Nhưng sự kiện có tính xúc tác chỉ thực sự diễn ra 
vào hai tuần sau đó, khi cầu thủ bóng chày ở Boston và cũng là 
người mang căn bệnh ALS, Pete Frates, đăng tải phiên bản của 
riêng mình và kết thúc đoạn video với bản nhạc Ice Ice Baby của 
rapper Vamilla Ice. 


Hẳn là bạn sẽ nhớ phần còn lại của câu chuyện này, và thậm chí 
bạn còn có thể nhớ những lúc bạn đã có chút bực mình bởi vì 
mạng xã hội ngập tràn những thông tin về thách thức của mùa 
hè năm đó. Từ khi được ra mắt tại Boston, thách thức này đã 
được lan truyền đi khắp nơi trên thế giới, lôi kéo cả những 
người nổi tiếng, những chính trị gia, các ngôi sao thể thao và cả 
những người bình thường, từ Oprah hay Mark Zuckerberg đến 
cụ ông 102 tuổi người Anh, Jack Reynolds, người lớn tuổi nhất 
đã thực hiện thách thức này. “Nó rất là lạnh - thật ra là cực kỳ 
lạnh, nhất là khi tôi chỉ mặc có mỗi một chiếc quần boxer mang 
hình lá cờ nước Anh”, ông Reynolds nhận xét. “Nhưng một vài 
người phụ nữ đáng yêu đã mang đến một chiếc khăn tắm ấm và 
một ly rượu whisky Grouse mạnh đã nhanh chóng làm cho cơ 
thể tôi ấm lên! (Dường như đối với người Anh, mọi thứ chỉ như 
là trò chơi uống rượu). 


Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 9, 
có hơn 17 triệu đoạn video về Thách thức Giội xô đá lên đầu 
được chia sẻ trên Facebook với hơn 10 tỷ lượt xem bởi hơn 440 
triệu người dùng. Hiệp hội ALS cuối cùng đã huy động được 
115 triệu đô-la vào mùa hè năm đó, cao hơn gấp bốn lần so với 
ngân sách hàng năm của tổ chức. 


Đối với Hiệp hội ALS, 2014 được xem là năm mà “trào lưu mạng 
được biết đến trên toàn thế giới”. Nhưng chỉ vài tháng trước, tổ 
chức đã nỗ lực để tiếp tục hoạt động trong tình trạng khó khăn 
ít được ai biết tới. Bản báo cáo hàng năm chỉ cho thấy một sự 
tiến triển đều đều, không có gì đặc biệt. Tổ chức này đã cho ra 
mắt DVD gồm ba phần về việc chăm sóc hệ hô hấp. Chiến dịch 
nâng cao nhận thức về Ngày cựu chiến binh ALS đã tạo ra năm 
mươi lá thư ở dạng in và trên truyền thông trực tuyến. Tháng 


nâng cao nhận thức về ALS đã tạo ra “mức tăng 183%” lượng 
truy cập vào website. Sau đó, nhờ vào sự nỗ lực lặp đi lặp lại của 
hàng triệu người, hiệp hội ALS đã trở thành nơi tiếp nhận viện 
trợ ngoài kế hoạch - một điển hình cho sự nổi lên mạnh mẽ của 
quyền lực mới. 


Thách thức Giội xô đá lên đầu, dù yêu thích hay ghét bỏ, thì nó 
cũng là hiện tượng cho chúng ta biết được điều gì đó quan trọng 
về thời đại của chúng ta. Bằng cách giải mã cách thức và nguyên 
nhân đã khiến cho chiến dịch này thành công đến thể, chúng ta 
có thể học hỏi về cách những ý tưởng - tốt, xấu, và tệ hại - được 
lan truyền trong thế giới quyền lực mới ra sao. 


SỰ KHÁC BIỆT LỚN GIỮA MỘT ĐOẠN PHIM NGẮN PHÁT 
SÓNG TRÊN TIVI VÀ MỘT TRÀO LƯU MẠNG 


Trong bộ công cụ quyền lực cũ, búa và cờ lê là khẩu hiệu và 
cũng là đoạn phim ngăn phát sóng trên tivi. Khi radio và tivi 
thống lĩnh giới truyền thông, chúng ta đã phải trả một khoản 
phí để tạo ra một cụm từ hoàn hảo và ăn sâu vào trong tâm trí 
mọi người, như là: “Chúng ta sẽ chiến đấu với họ trên những bãi 
biến”, “Hãy đọc theo tôi: Không có thuế mới”, “Cứ làm đi”, 
“Nhiệm vụ hoàn thành”, “Thịt bò ở đâu?”. Những thông điệp 
này được thiết kế để truyền từ trên xuống và phân tán rộng rãi 
tới công chúng thông qua một số lượng giới hạn những người 
trung gian hùng mạnh, những người là liên kết chính giữa một 
lượng lớn khán giả và các tổ chức, cũng như các nhãn hiệu đang 
tìm cách tiếp cận với họ. 


Điều nổi bật về thời đại đó chính là việc trải nghiệm văn hóa 
của chúng ta đã được chia sẻ nhiều như thế nào. Hầu hết mọi 
người đều xem cùng một vài chương trình truyền hình và đọc 
cùng một vài loại báo. Nếu bạn được tiếp cận với các phương 
tiện truyền thông truyền thống hoặc có khả năng trả tiền để 
quảng cáo, bạn sẽ là một trong số ít những người có thể thực sự 
định hình được văn hóa. Nếu không có sự tiếp cận đó, những ý 
tưởng của bạn sẽ bị cho ra rìa. Trong những trường hợp như 
vậy, các công ty truyền thông quyền lực cũ đã có thể thu được 
những giá trị cực kỳ to lớn. 


Sự nổi lên của phương tiện truyền thông mới đã làm thay đổi 


mọi thứ. Các tổ chức và cá nhân bắt đầu bổ qua các phương tiện 
truyền thông chính thống và kể về những câu chuyện của 
chính họ. Khán giả bị phân khúc. Con đường truyền thông đã 
không chỉ dừng lại ở đại lộ Madison hay trụ sở của các tờ báo địa 
phương. Thế nhưng không phải khi phương tiện tuyên truyền 
thay đổi thì sự truyền tải thông điệp cũng sẽ thay đổi. Các tổ 
chức vẫn dựa vào những quy tắc ngầm định của quyền lực cũ. 
Những câu chuyện cứ tiếp tục được truyền tải về phía khán giả, 
chỉ có điều giờ đây chúng cũng được xuất hiện thông qua trang 
blog của công ty hay bảng tin trên Twitter, chứ không chỉ đơn 
thuần thông qua một bài thông cáo báo chí hay một bài báo dài 
hai trang giấy được đăng tải trên tạp chí Fortune nữa. Thủ công 
và Bùng nổ vẫn là phương thức tiếp cận chủ đạo. 


Sự thật là những nền tẳng kết nối như Facebook hay Twitter 
phần lớn vẫn đang dựa vào cách tiếp cận truyền thống để 
quảng cáo. Các công ty phải trả tiền cho việc giới thiệu đến bạn 
những thứ mà bạn quan tâm (trên newsfeed của bạn, hoặc là 
video mà bạn muốn xem) và khiến bạn phải tập trung vào sản 
phẩm hoặc những ý tưởng của họ. Tất nhiên là điều này đôi khi 
cũng có chút vụng trộm hơn là những quảng cáo trên truyền 
hình, và chắc chắn là nhắm vào nhiều mục tiêu hơn, nhưng 
động lực thì cũng tương tự như nhau. Thậm chí cách thức 
“quảng cáo tự nhiên” được nhiều người ca tụng - nơi mà những 
thông điệp quảng cáo trực tuyến xuất hiện như thể chúng là nội 
dung đã được biên tập - còn hơn cả một cách thức mới đầy thú 
vị trên một bảng ghi cũ, vị trí đặt quảng cáo và sản phẩm cho 
một thế hệ mới. 


Nhưng có điều gì đó mới mẻ đang diễn ra mà chúng ta đã thấy ở 
Thách thức Giội xô đá lên đầu trên quy mô lớn, và nó đang định 
hình lại cách mà chúng ra nghĩ về việc truyền bá những ý 
tưởng. Công việc hiện giờ không chỉ đơn thuần là tạo ra các 
đoạn phim ngắn phát sóng trên tivi, mà là tạo ra cái chúng ra 
gọi là “trào lưu mạng” (meme drops) - chúng có thể là những 
hình ảnh hay những cụm từ, thông qua tất cả các loại phương 
tiện truyền thông - được thiết kế để lan tỏa “theo chiều ngang”, 
trở nên sống động hơn khi được phối hợp, chia sẻ, và tùy chỉnh 
bởi các cộng đồng, vượt xa tâm kiểm soát của những người đã 
tạo ra trào lưu đó. Thách thức Giội xô đá lên đầu thành công 


không phải bởi vì nội dung hoàn hảo giống như khẩu hiệu của 
Nike - “Cứ làm đi” (Just do it) - mà bởi vì nó đã tạo ra được một 
ngữ cảnh hấp dẫn để hoạt động này được nhân lên bởi mọi 
người trên thế giới. Nó là một kế hoạch chỉ tiết để đưa hành 
động vào dòng chảy chuyển động nhanh của những ý tưởng và 
thông tin, sẵn sàng được phát triển theo vô số hướng, cùng vô 
số hình thức khác nhau. 


TỪ “TẠO RA THÔNG ĐIỆP KẾT DÍNH” 
ĐẾN “TẠO RA THÔNG ĐIỆP LAN TRUYỀN” 


Trong thời kỳ Thủ công và Bùng nổ, các chiến dịch được thiết kế 
để có thể được ghi nhớ ngay tức khắc. Trong cuốn sách bán 
chạy nhất của mình, Made to Stick, hai anh em nhà Heath là 
Chip và Dan đã giải thích khái niệm “tính kết dính”, hay là 
những gì làm cho ý tưởng kết dính vào bộ não của chúng ta. Họ 
đã trích dẫn nhiều ví dụ, từ bài phát biểu “Man on the Moon” 
của JFK cho tới câu chuyện về người khách du lịch đã bị mất 
một quả thận khi thức dậy, hay quảng cáo với sự góp mặt của 
Jared, người đã giảm được một nửa trọng lượng cơ thể bằng việc 
ăn bánh mì sandwich của Subway (điều mà Subway giờ đây lại 
mong muốn là nó đã không quá kết dính như vậy...) 


Điều mà những ví dụ này muốn chia sẻ là sáu phẩm chất mà 
anh em nhà Heath thấy được đăng sau một ý tưởng kết dính: 


Simple - Đơn giản: sự đơn giản chính là điểm mấu chốt 


Unexpected - Bất ngờ: làm cho bạn ngạc nhiên và khiến cho 
bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa 


Concrete - Cụ thể: tạo ra được một hình ảnh tinh thần cụ thể 
cho mọi người 


Credible - Đáng tin cậy: sử dụng số liệu thống kê, chứng thực 
của chuyên gia... 


Emotional - Xúc động: thu hút bản năng sâu sắc của con người 


Stories - Câu chuyện: đưa bạn vào một hành trình BIÚp bạn 
thấy được cách thức một vấn đề đang tồn tại mà có thể thay đổi 


Chữ S cuối cùng không phải là chữ viết tắt của từ nào cả, nhưng 
họ vẫn cứ để nó như thế, dù rằng SUCCES thì không có độ kết 
đính như SUCCESS (THÀNH CÔNG) .. Cuốn sách này rất hữu ích 
cho những ai đang mong muốn hiểu được cách thức mà ý 
tưởng được thấu hiểu và cộng hưởng vào tâm trí con người. Đây 
là những nguyên tắc được xem là mới nhất và không bị lỗi thời 
theo thời gian trong việc giúp cho ý tưởng của bạn trở nên nổi 
bật. 


Nhưng sự nổi lên của quyền lực mới cũng đang yêu cầu chúng 
ta phải xem xét đến một số nguyên tắc mới. Chúng ta có thể 
hiểu được cách để “tạo ra thông điệp trở nên kết dính”, nhưng 
trong một thế giới với sự tham gia của cảm hứng và tràn ngập 
thông tin, làm thế nào để “tạo ra thông điệp được lan truyền”? 
Khi mọi người không còn thỏa mãn với việc tiêu thụ ý tưởng 
một cách đơn giản mà ngày càng mong đợi được đóng một vai 
trò trong việc phát triển, điều chỉnh và truyền bá những ý 
tưởng đó đến một lượng khán giả tiềm năng không bị giới hạn, 
điều gì sẽ làm nên một ý tưởng thành công trong thế kỷ 21? 


Có một mẹo vặt cho anh em nhà Heath, chúng tôi để xuất rằng 
có khá nhiều ý tưởng và chiến lược truyền thông thành công 
nhất hiện nay đều thêm ACE vàoSUCCESS. ACE là từ viết tắt 
của ba nguyên tắc thiết kế chính trong việc khiến cho một ý 
tưởng lan truyền trong thể giới quyền lực mới: 


Actionable - Có tính khả thi: Ý tưởng được thiết kế để khiến cho 
bạn làm một điều gì đó, thay vì chỉ chiêm ngưỡng, ghi nhớ và 
hấp thu. Nó là một lời kêu gọi hành động trong chính ý tưởng 
đó, bắt đầu bằng việc chia sẻ, nhưng thường sẽ tiến xa hơn 
nhiều. 


Connected - Được kết nối: Ý tưởng quảng bá một mối kết nối 
ngang hàng với những người mà bạn quan tâm, hay cùng chia 
sẻ các giá trị. Những ý tưởng được kết nối sẽ mang bạn đến gần 
với mọi người và khiến cho bạn cảm thấy mình là một phần của 
cộng đồng có chung ý tưởng. Điều này làm tăng thêm tính hiệu 
quả của mạng lưới, giúp ý tưởng được lan truyền rộng rãi hơn. 


Extensible - Có thể mở rộng: Ý tưởng có thể dễ dàng tùy chỉnh, 
phổi hợp và định hình bởi những người tham gia. Nó được cầu 


trúc bởi một nguồn gốc chung, khuyến khích cộng đồng thay 
đổi và mở rộng ý tưởng. 


Chúng ta có thể thấy rõ những giá trị này thông qua Thách thức 
Giội xô đá lên đầu. 


Thách thức này có tính khả thi trong một vài cách thức rõ ràng. 
Tất nhiên, nó yêu cầu bạn phảẩi quyên góp. Nhưng đó không 
phải là hành động trung tâm. Nó thậm chí còn không phải là 
kết quả chính. Nhiều người chỉ thích tham gia vào thách thức 
hơn là quyên góp cho ALS (đây là lời chỉ trích phổ biến dành cho 
những nỗ lực này). Nó đòi hồi bạn phải tạo ra một đoạn video 
và chia sẻ nó. Nó đòi hỏi bạn phải chỉ định bạn bè của mình 
cùng tham gia. Nó đòi hỏi bạn phải nhấn nút thích, chia sẻ, và 
bình luận trên bài post của những người khác. 


Thách thức này được kết nối với ít nhất ba cấp độ: 


Thứ nhất - và có lẽ cũng là điều quan trọng nhất - là nó kết nối 
bạn với những nhóm ngang hàng với bạn ngay lập tức thông 
qua việc chia sẻ và chỉ định bạn bè của mình. Sáng kiến này đã 
cho mọi người điều mà chúng tôi gọi là quyển quảng bá, và nó 
không chỉ dành cho những người bình thường mà còn dành 
cho cả những nhân vật nổi tiếng. Thách thức Giội xô đá lên đầu 
đã chứng minh một cách hoàn hảo cho việc bình thường hóa 
những nhân vật nghiêm túc và quyền lực, như là Bill Gates, đưa 
họ đến gần với khán giả của mình. Đó cũng là cái cớ cho những 
ngôi sao trẻ trên YouTube thích khoe mễ với người hâm mộ của 
họ trong những bộ đồ bikini hay quần bơi. 


Thứ hai, bằng cách liên kết những con người bình thường, cũng 
như những nhân vật nổi tiếng tham gia, bạn có thể chia sẻ một 
lý do và một khoảnh khắc với tất cả mọi người, từ hình ảnh 
Lady Gaga trong bộ đồ bằng da bó sát của mình đến hình ảnh 
LeBron James với áo lót trên boong của một chiếc du thuyền. 


Thứ ba, nó mời bạn tham gia vào một nhóm đồng cảm mới với 
quy mô toàn cầu được kết hợp để hỗ trợ cho ALS. Nó đòi hồi bạn 
phải đóng góp điều gì đó to lớn hơn nhiều so với bản thân bạn. 
Ủng hộ ALS là một “lý do chính đáng”. Bạn trở thành ngôi sao 
nhạc rock, bạn bè là phần nhịp điệu của bạn và mạng xã hội 


chính là khán giả của bạn. 


Thách thức này có thể mở rộng bởi vì mỗi hành động trong 
Thách thức Giội xô đá lên đầu đều là độc nhất, mỗi đoạn video 
được tùy chỉnh và cá nhân hóa để phục vụ nhóm khán giả của 
riêng nó. Đây là một thế giới khác xa với những chiến lược Thủ 
công và Bùng nổ cũ. Tiểm năng cho những điều chỉnh nhỏ và 
thêm vào dư vị của cá nhân đã mời gọi mọi người không chỉ trở 
thành những người chơi mà còn trở thành những nhà sản xuất. 
Manju Latha Kalanidhi, một nhà báo đến từ Hyderabad, Ấn Độ 
đã biến Thách thức Giội xô đá lên đầu thành Thách thức Xô gạo. 
Diễn viên Patrick Stewart của bộ phim Star Trek đình đám đã 
chia sẽ một đoạn video thanh lịch không lời quay cảnh anh 
đang viết một tấm séc, sau đó nhanh chóng cầm cây gắp đá lấy 
ra hai viên đá từ xô đá, cho một ít rượu whisky mạch nha đơn 
cất vào cốc và chậm rãi nhấp một ngụm. Thách thức Giội xô đá 
lên đầu tựa như một ly cocktail cảm xúc được pha trộn một cách 
hoàn hảo. Nó khiến mọi người cẩm thấy họ thật giống nhau, vì 
tất cả mọi người đều là một phần của cộng đồng, nhưng nó 
cũng khiến mọi người cẩm thấy họ khác biệt, bởi mỗi đoạn 
video đều cung cấp thông tin của người sáng tạo và mạng lưới 
của nó. 


Những nguyên tắc này (có tính khả thi, được kết nối và có thể mở 
rộng) có thể thây được thông qua nhiều nỗ lực thành công trong 
việc lan truyền ý tưởng trong những năm gần đây - có thể là các 
công ty khởi nghiệp (startup), kinh doanh thương hiệu, các 
chiến dịch quảng cáo, hoặc thậm chí là khủng bố (như chúng ta 
sẽ thấy trong phần cuối của chương này). 


A là Actionable - Có tính khả thi: 
Bí quyết thành công của BuzzFeed 


Hiện nay, tất cả chúng ta ai cũng đều biết đến BuzzFeed. Một vài 
người trong chúng ta còn nằm trong số 14 triệu người đã tham 
gia trả lời câu hỏi của nó: “Thành phố nào bạn thực sự nên 
sống?”. Những người khác thì nằm trong số hàng triệu người đã 
tranh cãi ầm ï về việc một chiếc váy có màu vàng hay màu xanh 
dương. Nhiều người khác đã chia sẻ một danh sách như: “17 
cách những người với xương khớp dẻo dai có thể thực hiện 


được”, hoặc “100 từ hay nhất mọi thời đại của Úc”. Những người 
đang đói bụng thì có thể trở thành một phần của Tasty, một 
cộng đồng Facebook của BuzzFeed dành cho các tín đồ ẩm thực 
với 85 triệu lượt theo đõi. Sự sáng tạo có lẽ đã kết hợp với phong 
cách listicle (sự kết hợp giữa list (danh sách) và article (bài 
viết)) của BuzzFeed sử dụng nền tảng nội dung do cộng đồng 
tạo ra của trang web. Và một số người thậm chí sẽ còn đọc được 
các báo cáo từng đạt giải của BuzzFeed về nhiều lĩnh vực từ 
chính trị cho đến cuộc sống của những người phụ nữ chuyển 
giới. Thành công từ những nội dung bình thường đã cho phép 
một sự đầu tư nghiêm túc hơn trong lĩnh vực báo chí. 


BuzzFeed bắt đầu cứ như là một trò đùa đối với nhiều người, 
nhất là khi mới thành lập. Nhưng bây giờ thì không còn ai chê 
cười nó nữa. Nó được định giá 1,5 tỷ đô-la và được bình chọn là 
một trong những công ty có tính đổi mới nhất bởi Fast 
Company, tạp chí này đã đặt cho nó cái tên là “sự ghen tị của thế 
giới truyền thông”. 


Cốt lõi cho sự thành công của BuzzFeed là những gì mà nó 
muốn người đọc phải thực hiện. Mục tiêu chính của BuzzFeed 
không phải là nội dung của mình được đọc mà là được chia sẻ. 
Như Ben Smith, tổng biên tập đã nói: 


“Nếu mục tiêu của bạn - cũng như mục tiêu của chúng tôi tại 
BuzzFeed - là để mang đến cho người đọc điều gì đó mới mẻ, hài 
hước, sự soi sáng hoặc thú vị mà họ cảm thấy bắt buộc phải chia 
sẻ nó, thì bạn phải truyền phát nó trên tiêu đề chính và hơn thế 
nữa. Đây là một rào cẩn khá cao. Đọc để tận hưởng là một 
chuyện, nhưng chủ động chia sẻ nó với bạn bè của mình thì lại 
là một chuyện khác. Đây chính là điều cốt lõi của việc chia sẻ, 
cũng như của các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, 
Pinterest và những nền tảng kết nối khác.” 


Nghe qua thì có về bình thường, và trên nhiều phương diện thì 
nó cũng bình thường như vậy. Nhưng BuzzFeed đã giành được 
chiến thắng khi suy nghĩ một cách nghiêm túc về điều này. 
Phương pháp tiếp cận - được định hướng bởi dữ liệu và số liệu 
thống kê để hiểu hơn về khán giả, hiểu được rằng cái gì khiến 
cho nội dung trở nên kết dính và làm thế nào để kích hoạt nó - 
chính là chìa khóa cho sự thành công. 


Phương tiện truyền thông cũ đang ngày càng được phổ biến. 
Năm 2013, phần nội dung phổ biến nhất được xuất bản bởi tờ 
New York Times không phải là một bài báo điều tra mang tính 
đột phá mà chỉ là một bộ câu hỏi bao gồm 25 câu hỏi cho phép 
độc giả tìm ra “bản đồ phương ngữ cá nhân”, một địa điểm nào 
đó ở nước Mỹ mà mọi người sử dụng ngôn ngữ và những cụm 
từ giống với họ nhất. 


Hãy so sánh động lực hành động của BuzzFeed với triết lý của 
The Economnist, một trong những thương hiệu truyền thông lâu 
đời và được kính trọng nhất trên thế giới. Như Paul Rossi, chủ 
tịch của Economist Group đã phát biểu: “Chúng tôi muốn tạo ra 
giá trị trong đầu bạn”. Bằng cách này, họ đã thu được sức ảnh 
hưởng rất lớn: Economist Group đã tạo ra những nội dung mà 
người đứng đầu các bang, cũng như lãnh đạo các ban ngành, 
đều trông đợi vào mỗi tuần.The Economist sẽ không bao giờ viết 
một bài báo kiểu như “Nếu không có bức tranh nào trong 
những bức tranh này khiến bạn phải thốt lên “Cái quái gì thế 
này' thì sẽ chẳng có thứ gì khác làm được cẩ”. 


Thế nhưng rất khó để hình dung được là những tổ chức như 
The Economist không cần phải làm chủ một số kỹ năng đã được 
vận dụng để tạo ra một BuzzFeed thành công đến thế. Nó được 
thành lập như một tổ chức vận động, được đưa ra để bãi bổ bộ 
luật về việc nhập khẩu bắp. của Anh vào năm 1843. Nó được lập 
ra để đối đầu với một số vấn đề chính trị và văn hóa lớn trong 
thời kỳ đó. Chẳng hạn như, vào giữa những năm 1990, nó đã 
đồng ý tán thành cho hôn nhân đồng giới, một ý tưởng mà 
ngay cả những người soạn thảo ra nó cũng cho là “kỳ lạ và cấp 
tiến” vào thời điểm đó, giúp cho ý tưởng này đạt được sự hợp 
pháp và chính thống hơn. 


Để duy trì được vai trò quan trọng này trong thời đại mà sự thật 
luôn bị thách thức một cách trơ trễn trong các cuộc tranh luận 
cộng đồng, các cơ quan nhưThe Economnist phải rất cẩn trọng 
trong việc gắn kết cộng đồng của nó với những nguyễn tắc mà 
họ tôn thờ (Phần sau của cuốn sách này, chúng tôi sẽ kể cho bạn 
nghe câu chuyện về công ty truyền thông của Đức có tên là De 
Correspondent, công ty đã đưa ra một khóa học chuyên sâu về 
cách thức mà một công ty truyền thông trong giới báo chí có 


thể huy động độc giả của nó tham gia vào một cộng đồng). 


Tạo ra những ý tưởng có tính khả thi là điều tốt hơn so với việc 
tạo ra ý tưởng để câu “lượt yêu thích”. Việc này đòi hồi một tổ 
chức phải xem xét bằng cách nào mà hành động có thể được 
lồng vào cấu trúc truyền thông của cộng đồng bởi chính cộng 
đồng đó. Đó là một triết lý, chứ không phải là một công nghệ, 
với nguyên tắc cốt lõi là mọi thành viên trong cộng đồng đều 
phải thực hiện thay vì chỉ đơn giản hấp thu hay tuân theo. 


Clà Connected - Có thể kết nối: Điều chúng ta có thể học từ 
những nỗ lực đầu tiên của Facebook trong vụ việc làm giả kết 
quả cuộc bầu cử 


Khi Facebook bị cáo buộc về việc gây ảnh hưởng đến kết quả của 
cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, đây không phải là lần đầu 
tiên mà thuật toán của Facebook đã định hình cho những vận 
mệnh chính trị. 


Quay trở lại năm 2010, Facebook đã cho ra mắt một thí nghiệm 
dùng để kiểm tra liệu rằng nền tảng kết nối của nó có thể đóng 
góp vào sự vận động chính trị hay không bằng cách gửi đi 61 
triệu thông điệp trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ. Nó đã chia 
những người dùng nhận được thông điệp thành ba nhóm. 


Một nhóm nhận được “thông điệp mang tính thông tin” bao 
gồm thông tin về nơi họ có thể bỏ phiếu, khuyến khích họ làm 
điều đó, và một nút “Tôi đã bỏ phiếu” mà họ có thể nhấp vào. 
Hãy xem nhóm người này như là nhóm biển quảng cáo 
(“*billboard” group). 


Một nhóm khác chẳng nhận được bất kỳ thông tin nào cả. Hãy 
gọi họ là nhóm điểu khiến (control grou?). 


Hầu hết mọi người nhận được một thông điệp “xã hội”, thông 
điệp này giống với thông điệp “biển quảng cáo” nhưng có một 
sự khác biệt lớn. Nó cho thấy ảnh đại diện của tối đa sáu người 
bạn trên Facebook được chọn một cách ngẫu nhiên, những 
người đã nhấn nút “Tôi đã bỏ phiếu”. 


Các nhà nghiên cứu của trường Đại học California, San Diego đã 


phối hợp với nhóm khoa học đữ liệu của Facebook để so sánh 
những hành động trực tuyến với những hồ sơ công khai để xem 
liệu những thông tin mà người dùng nhận được (hoặc không 
nhận được) có ảnh hưởng đến việc người đó bỏ phiếu hay 
không. Họ đã công khai công trình nghiên cứu của mình trên 
tạp chí Nature. 


Kết quả tuyệt vời đầu tiên của họ là tỷ lệ bổ phiếu của nhóm 
biển quảng cáo bằng với tỷ lệ bỗ phiếu của nhóm điêu khiến. 
Ngay cả với sự trợ giúp của không gian quảng cáo số có giá trị 
nhất thế giới (đứng đầu trên newsfeed của bạn) và một nút “Tôi 
đã bỏ phiếu”, tuy nhiên số lượng những cử tri trong nhóm này 
chẳng có sự khác biệt rõ rệt nào so với những người không nhận 
được thông điệp. Điều này có ý nghĩa sâu sắc đối với những tổ 
chức hoạt động theo chế độ đưa ra đoạn phim ngắn phát sóng 
trên tivi. Việc thu hút sự chú ý của mọi người chỉ có thể giúp 
bạn đến đây mà thôi. 


Kết luận thứ hai đến từ sự khác nhau trong việc huy động 
nhóm ?iển quảng cáo và nhóm xã hội (“social” group). Việc đơn 
giản thêm vào hình ảnh những người bạn của người dùng đã bỏ 
phiếu đã dẫn đến những kết quả rất khác. Có nhiều hơn 2% 
thành viên của nhóm xã hội có khả năng nhấp vào nút “Tôi đã 
bổ phiếu” hơn nhóm biển quảng cáo, và các nhà nghiên cứu đã 
ước tính được rằng thông điệp mang tính xã hội đã giúp tăng 
60.000 số cử tri. Đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh rằng 
thế giới trực tuyến có thể “ảnh hưởng đến hành vi của thế giới 
thực trên một quy mô lớn”. 


Kết luận thứ ba đến từ việc nghiên cứu những người không 
thuộc bất cứ nhóm nào trong các nhóm đã nêu trên, nhưng họ 
đã nhìn thấy những bài đăng trên thông báo của họ bởi vì bạn 
bè của họ đã nhấn nút “Tôi đã bổ phiếu”. Các nhà nghiên cứu đã 
phát hiện ra rằng 280.000 người dùng bị ảnh hưởng “một cách 
gián tiếp” cũng đã bỏ phiếu. Khả năng nhóm này bỏ phiếu còn 
cao hơn gấp bốn lần so với nhóm người dùng không nhìn thấy 
bất cứ thông tin nào cả. 


Các nhà khoa học kết luận rằng thí nghiệm của Facebook đã dẫn 
đến mức tăng không bình thường trong số lượng các cử tri, điều 
này có thể đóng vai trò rất quan trọng trong kết quả bầu cử. Và 


những người đó hóa ra không phải do các ứng cử viên buộc họ 
phải làm thế, cũng không phải bởi vì những quảng cáo trên 
bẳng tin đưa họ đến việc bỏ phiếu, mà bởi vì họ đã thấy những 
người bạn của họ làm. 


Khi chúng ta nghĩ về cách thức mà những ý tưởng được lan 
truyền ở thế kỷ 21, thí nghiệm này là một minh chứng rõ ràng 
cho việc ý tưởng lan truyền theo chiều ngang. Một ý tưởng lớn 
có thể trở nên mạnh hơn nếu nó được thiết kế để có thể lan 
truyền qua lại trong một nhóm nhỏ những người bạn. Alex 
“Sandy” Pentland của trường Đại học MIT, người đã mô tả lại 
chi tiết thí nghiệm bổ phiểu của Facebook trong cuốn sách 
Social Physics của mình, đã nói với chúng tôi rằng: “Con người 
thực sự bắt đầu thay đổi hành vi khi [một] ý tưởng được cộng 
đồng xác nhận, ít khi việc này không xẩy ra”. 


Đây là lý do tại sao những ý tưởng “được kết nối” có vai trò rất 
quan trọng. Ngày nay, những ý tưởng có sự cộng hưởng lớn 
nhất không phải là những ý tưởng chợt hiện ra với nhiều người 
nhất mà là những ý tưởng trở thành biểu tượng cá nhân cho sự 
liên kết và nhận dạng giữa những người bạn. Như Jon 
Steinberg, cựu chủ tịch của BuzzFeed và Jack Krawczyk đã trả lời 
trên trang AdAge rằng: “Dữ liệu của chúng tôi cho thấy chia sẻ 
trực tuyến, ngay cả trên quy mô lớn, đều diễn ra thông qua 
nhiều nhóm nhỏ, chứ không phải thông qua một bài post hay 
một dòng tweet của một vài người có tầm ảnh hưởng. Trong 
khi những người có tầm ảnh hưởng có thể tiếp cận một số 
lượng lớn khán giả nhưng ảnh hưởng của họ chỉ tồn tại trong 
một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nội dung được biết đến rộng 
rãi hơn khi nó được lan truyền vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng 
điển hình và lan truyền trên các trang mạng xã hội - thông 
qua... việc mọi người chia sẻ với bạn bè của họ”. Tin tốt lành ở 
đây là gì? Có thể bạn có sức ảnh hưởng lớn đối với bạn bè của 
mình còn hơn cả Kim Kardashian đấy. 


Sự kết nối có thể được tiếp thêm năng lượng khủng khiếp khi 
nó liên kết một ai đó với bạn bè của họ đến một niềm tin hay 
triết lý lớn hơn. Điều này giải thích mức độ phổ biến rộng rãi 
của Humans oƒ New York, một trang blog đã biến thành cuốn 
sách bán chạy nhất của nhiếp ảnh gia đường phố Brandon 


Stanton. Bắt đầu từ năm 2010, Stanton đã đăng những bức 
chân dung thực của những con người thường nhật, cùng với 
một điểm nhấn ngắn gọn từ những cuộc phỏng vấn mà anh đã 
thực hiện. Những bức ảnh này trải dài từ nơi sinh hoạt chung 
(một người mẹ và đứa con trai ngồi trên một cái ghế dài với chú 
thích “Chúng tôi đang nói về tầm quan trọng của việc tắm rửa 
mỗi ngày”) cho đến những hình ảnh bóp nghẹt cả trái tim (hình 
ảnh một cô gái đang bối rối: “Tôi sống cùng mẹ và các chú. Mười 
hai người trong một căn nhà. Mọi người đều đang vất vả hy sinh 
để tôi có thể vào đại học”.). 


Humans đã khẳng định lại một niềm tin nổi bật hẳn lên trong 
một thế giới đầy những người nổi tiếng: những con người bình 
thường có ý nghĩa rất quan trọng. Những bức chân dung của 
Stanton là những bức thư tình cho những con người bình 
thường. 


Những bức thư tình này được mọi người quan tâm và chia sẽ 
rất nhiều. Stanton có đến 17 triệu lượt theo dõi trên Facebook, 
những con người mà theo thời gian đã xây dựng nên ý thức 
cộng đồng với nhau. Mỗi bức ảnh của anh ấy đều đưa đến cho 
người xem những giá trị thực sự, thể hiện cuộc sống hàng ngày 
của cộng đồng chúng ta. Việc nhấn nút yêu thích, bình luận 
hoặc chia sẻ mà những người theo dõi thực hiện chỉ tốn của họ 
một vài giây, nhưng đây là một cách thức đầy quyền lực để báo 
hiệu cho bạn bè của họ rằng: “Chúng ta là những con người biết 
quan tâm”. 


E là Extensible - Có thể mở rộng: Làm thế nào 
#GivingTuesday trở thành #GivingBlueDay... và 
#GivingShoesDay... và #GivingZooDay... và #UnDiaParaDar 


Năm 2012, một ý tưởng mới đã được đưa ra bởi một tổ chức cũ. 
Henry và các cộng sự của mình có mặt tại 92nd Street Y (“92Y”) 
- một tổ chức văn hóa 144 năm tuổi tại thành phố New York 
cùng hàng trăm nhân viên, những người đã chạy hàng ngàn 
chương trình tại địa phương - đã cho ra mắt #GivingTuesday, 
một chiến dịch được thiết kế để khuyến khích ngày hội từ thiện 
sau thành công của sự kiện bán lẻ trong ngày Black Friday và 
Cyber Monday. Mục tiêu là tạo ra một “ngày mở màn” cho mùa 
từ thiện: ngày của lòng vị tha sau những ngày hội mua sắm. 


Đây là “một trào lưu mạng” cổ điển: Henry và đồng đội của 
mình đã “nhân giống” ý tưởng trên toàn thế giới, xây dựng một 
trang web nhằm cung cấp một số công cụ và những mẹo vặt 
cho những tổ chức muốn thực hiện các chiến dịch, và sau đó 
phần lớn là để cho cộng đồng vận hành nó. 


Trong năm năm đầu tiên, nó đã truyền cảm hứng cho các ngày 
hội hiến máu, quyên góp áo choàng, các dự án tình nguyện, và 
những nỗ lực làm mới đô thị, cũng như tạo ra hàng trăm triệu 
đô-la tiền quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận. Sự kiện năm 
2015 đã chứng kiến việc PayPal thiết lập kỷ lục Guinness thế 
giới cho việc huy động được nhiều tiền trực tuyến nhất trong 
vòng hai mươi bốn giờ. Micah Sifry, nhà tư tưởng công nghệ đô 
thị và đồng thời cũng là nhà đồng sáng lập Civic Hall, đã mô tả 
nó như thế này: “Có thể nói rằng nó đã trở thành văn hóa công 
nghệ đô thị thành công nhất trong thập kỷ”. 


Cách tiếp cận quyền lực cũ cho một ý tưởng như thế này đòi hỏi 
92Y về mức độ điều khiến và quyền sở hữu cao hơn. Có một 
cách để tham gia và mọợi người phải đảm bảo rằng bản quyền 
của 92Y phải được nhắc đến một cách đầy đủ mỗi khi đề cập 
đến chiến dịch. 


Nhưng đây là một ý tưởng quyền lực mới, được dự định là có 
thể mở rộng: được chấp nhận và sau đó được biến đổi bởi những 
người phát triển ý tưởng đó. Vì thế, khi trường Đại học 
Michgan quyết định biến #GivingTuesday thành 
#GivingBlueDay trong một nỗ lực để khiến cho nó trở nên ý 
nghĩa hơn, 92Y đã thấy được dấu hiệu của sự thành công. 
Trong thế giới quyền lực cũ, việc chiếm đoạt làm của riêng như 
thế này có thể dẫn đến những vụ kiện tụng. Họ sẽ yêu cầu: “Hãy 
ngừng và chấm dứt hành động này ngay lập tức. Tính toàn vẹn 
của thương hiệu chúng tôi đang bị đe dọa!”. Nhưng đội ngũ 92Y 
biết rằng bằng cách thích ứng với chiến dịch #GivingTuesday, 
trường đại học đã làm tăng quyền sở hữu của nó. Đây là một sự 
thúc đẩy cho dự án, chứ không phải là mối đe dọa. 


Cách tiếp cận này đã thành công. #GivingBlueDay là ngày hội 
gây quỹ trực tuyển đầu tiên mà trường này đã thực hiện. Nó đã 
đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng là 1 triệu đô-la - và đã kiếm 
được 3,2 triệu đô-la trong năm thứ nhất, 4,3 triệu đô-la trong 


năm thứ hai và 5,4 triệu đô-la trong năm thứ ba. Và Đại học 
Michigan không phải là đơn vị duy nhất điều chỉnh thương 
hiệu để làm rõ hơn động cơ của mình. Tổ chức Dress for Success 
đã biến #GivingTuesday thành #GivingShoesDay, và nhận được 
hàng ngàn đôi giày quyên góp cho những phụ nữ kém may mắn 
để họ có thể đi làm lại. Còn có một chiến dịch mang tên 
#GivingZooDay, nơi mà các sở thú trên khắp nước Mỹ cùng hợp 
tác để thể hiện rằng họ đã đóng góp nhiều bao nhiêu cho cộng 
đồng địa phương. 


Mọi thứ thậm chí trở nên thú vị hơn khi mọi người cùng nhau 
thay đổi khung nội dung nhưng vẫn giữ được tỉnh thần của 
chiến dịch. Tại Baltimore, tất cả mọi người trong cộng đồng đã 
cùng nhau cho ra mắt chiến dịch #BMoreGivesMore, một chiến 
dịch #GivingTuesday với mục tiêu cho thấy đây là thành phố 
“hào phóng nhất nước Mỹ”. Tất cả mọi người, từ các cửa hàng 
pizza địa phương cho tới những doanh nghiệp lớn, đều làm tốt 
vai trò của họ. Họ đã cùng nhau quyên góp hơn 5 triệu đô-la cho 
các tổ chức từ thiện tại địa phương. 


Ở một nơi khác trên thế giới, những nhà lãnh đạo Sorocaba, 
một thành phố lớn của Brazil, đã nghe nói về thành công của 
chiến dịch ở Baltimore và đã tự phát động chiến dịch của riêng 
họ mang tên “Doa Sorocaba”. Bên cạnh việc quyền góp tiền mặt, 
chiến dịch này còn đưa mọi người trong cộng đồng xuống mọi 
nẻo đường để hiến máu, quyên góp thức ăn, sách vổ và nhiều 
hơn thế nữa, lặp lại thành công của Baltimore với một phong 
cách rất Brazil. 


Khi phong trào lan rộng ra toàn cầu - giờ đây nó đã có mặt ở gần 
một trăm quốc gia - khung ý tưởng của nó vẫn tiếp tục được mở 
rộng. Ở Nam Mỹ, chiến dịch #GivingTuesday trở thành 
#UnDlaParaDar. Tại Singapore, người ta đổi #GivingTuesday 
thành #GivingWeek. Ở Nga, chiến dịch này có tên là 
#II€TDBIBTODHHK. 


Tất cả những sự mở rộng này đều giúp cho chiến dịch trở nên 
mạnh mẽ hơn. ở khắp mọi nơi trên thế giới, mọi người hành 
động cùng một lúc và cùng chung mục đích, nhưng mỗi chủ đề 
có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với văn hóa địa 
phương. Điều này đã đưa quyền sở hữu và sự cộng hưởng đi 


theo một hướng mới mà một mô hình nhượng quyền cứng 
nhắc không bao giờ có được. 


Những ý tưởng có thể được mở rộng nhất thường không hoàn 
hảo và không đầy đủ; nếu những ý tưởng đem lại cẩm giác 
“không thể chạm tới” hoặc quá mức tinh tế, mọi người khó có 
thể cảm nhận được rằng họ có thể có được sự kiểm soát và biến 
ý tưởng đó trở thành của riêng mình. 


Đây là một ví dụ về ý tưởng có thể được mở rộng, từng được 
trao giải thưởng, đến từ Taco Bell. Năm 2016, Cinco de Mayo đã 
tạo ra một ứng dụng đặc biệt trên Snapchat cho phép người 
dùng biến đầu của họ thành vỏ bánh Taco khổng lồ và có cả 
nước sốt nóng đổ bên trên. Nó đã giành được danh hiệu ứng 
dụng nổi tiếng nhất trong lịch sử của Snapchat khi đạt được 
224 triệu lượt xem trong một ngày. 


Nhiều người sẽ giễu cợt, nhưng tương phần với sự tham gia này 
là động lực của việc lấy một khung quẳng cáo trong suốt khung 
giờ vàng của chương trình phát sóng trên truyền hình. Một 
người đàn ông ngồi trên ghế dài, ăn khoai tây chiên có thể quan 
tâm hoặc không để tâm đến thông điệp đang phát ra từ tivi, và 
tất cả những người khác đang xem chương trình tương tự trong 
khu vực này cũng đang chờ đợi chương trình truyền hình yêu 
thích của họ lại tiếp tục được chiếu sau thời gian quảng cáo. 
Tuy nhiên, “Snapchatter đầu Taco” thì chủ động trong việc thu 
hút sự chú ý cho thương hiệu của mình. Tờ Adweek báo cáo 
rằng: “Người dùng trung bình đã xem quảng cáo của Taco Bel] 
trong 24 giây trước khi nhấn nút bỏ qua”. Điều quan trọng nhất 
là, người dùng lan truyền thông điệp của thương hiệu đến với 
bạn bè của họ như là một tiếng nói đáng tin cậy và có tầm ảnh 
hưởng. 


Đối với một ý tưởng ACE, thành công không chỉ nằm ở sự bùng 
nổ của việc chia sẻ. Nó cho phép mọi nhà cung cấp thông tin 
thêm vào sự điều chỉnh để khiến nó dễ dàng lan truyền hơn 
trong mạng lưới của riêng họ. Ngày nay, mọi người bàn rất 
nhiều về các phong trào, nhưng nó chỉ thực sự là một phong 
trào khi nó có thể dịch chuyển mà không cần đến bạn. 


TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG Ý TƯỞNG: 


BẠN ĐANG NGHĨ VỀ THÁCH THỨC GIỘI XÔ ĐÁ LÊN ĐẦU 
HAY CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TRÊN TRUYỀN HÌNH? 


Một hậu quả ngoài ý muốn của Thách thức Giội xô đá lên đầu là 
ảnh hưởng mà nó đã gây ra cho người tiền nhiệm quyền lực cũ, 
chương trình từ thiện trên truyền hình. Bắt đầu vào năm 1956, 
chương trình từ thiện phát sóng trên truyền hình của Hiệp hội 
Bệnh loạn dưỡng cơ (MDA) được khởi đầu bởi Dean Martin và 
Jerry Lewis, nhưng nó đã bị hàng triệu người trên thể giới loại 
bỏ, bởi họ không còn cảm thấy hứng thú với kiểu trả lời như 
phản xạ có điều kiện trước câu hỏi của người nổi tiếng. 


“Quyết định hủy bổ chương trình từ thiện yêu quý của chúng 
tôi được đưa ra một cách không hề dễ đàng gì gì”, Steven M. Derks, 
cựu chủ tịch và giám đốc điều hành của MDA phát biểu. “Trong 
những năm gần đây, chương trình được. điều chỉnh để phản ánh 
những thay đổi về lượng người xem và các khuynh hướng từ 
thiện, và Thách thức Giội xô đá lên đầu mùa hè năm ngoái một 
lần nữa khẳng định cho chúng tôi biết rằng các gia đình, các 
nhà từ thiện và các nhà tài trợ ngày nay đang mong muốn 
chúng tôi có những cách thức mới mẻ, sáng tạo và có tổ chức để 
hỗ trợ nhiệm vụ của chúng tôi”. 


Mô hình chương trình từ thiện trên truyền hình có tính khả thi 
chỉ ở ở một mức độ rất cơ bản - nó kêu gọi mọi người gọi điện 
thoại về cho chương trình - nhưng, không được kết nối một 
cách đặc biệt, và cũng không thể mở rộng. Gọi điện để quyên 
góp với hy vọng một người nổi tiếng nào đó sẽ trả lời cuộc gọi 
không đưa ra được sự kết nối đủ ý nghĩa, và thiếu yếu tố ngang 
hàng. Và chỉ có một cách duy nhất để thực hiện hành động này. 


Tuy nhiên, với tất cả những tính năng thiết kế của quyền lực cũ, 
nó chắc chắn đã có thể được truyền tải. Hơn 60 năm, nó đã 
mang về nguồn tài trợ thường xuyên và đáng tin cậy, cũng như 
nâng cao nhận thức về Hiệp hội Bệnh loạn dưỡng cơ. Trái lại, 
Thách thức Giội xô đá lên đầu, với những yếu. tố “mới mẻ, sáng 
tạo và có tổ chức” của nó, những điểu mà trong mô hình 
chương trình từ thiện trên truyền hình không có, đã tổ ra kém 
tin cậy hơn. Nguồn tài trợ cho Hiệp hội ALS với Thách thức Giội 
xô đá lên đầu giảm từ một “thác tiền” (79,7 triệu đô-la vào 
tháng 8 năm 2014) xuống mức nhỏ giọt (500.000 đô-la vào 


tháng 8 năm 2015). 


Mỗi tổ chức mà người chủ hay ban giám đốc đã ra lệnh cho 
nhân viên như sau: “Chúng ta muốn có được Thách thức Giội xô 
đá lên đầu của chính chúng ta!” đã bỏ lỡ vấn đề này. Điều mà 
những người lãnh đạo có thể làm là pha trộn những nguyên tắc 
ACE vào trong những nỗ lực của mình, và xây dựng nguồn lực 
để làm điều đó một cách nhất quán, thay vì chỉ cầu nguyện cho 
những trận ngập lụt kỳ lạ về tiền bạc và không thường xuyên. 


NGUYÊN TẮC ACE TRONG VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC HỒI 
GIÁO TỰ XƯNG (ISIS)... 


“Đôi khi, tốt hơn hết là để mọi thứ như thế, và chỉ cần hít thở 
đều mà thôi.” 


Những đoạn văn bản trắng đặt chồng lên hình ảnh được lọc 
màu của một chiếc máy bay đang cất cánh lúc hoàng hôn chính 
là một trong những trào lưu mạng mà Umm Layth đã đăng tải 
trên trang blog Tumblr của cô ấy. 


Đó là một dạng bài đăng gần gũi với bất cứ ai đang lướt blog 
một cách bình thường. Nhưng không giống như hầu hết những 
người phụ nữ tạo ra những trào lưu mạng mơ hồ và đầy khao 
khát trên những tài khoản mạng xã hội của họ, Umm Layth lại 
khá khác lạ. Giữa những cảm xúc ngốc nghếch của mình, 
những bức ảnh đường phố đầy màu sắc, và định dạng GIF, 
Umm Layth kêu gọi mọi độc giả của mình đóng gói đồ đạc, lên 
một chuyến bay và bắt đầu cất cánh - để gia nhập vào lực lượng 
ISIS. Thành công của cô ấy là một lời nhắc nhở đầy nghiêm túc 
rằng những ý tưởng ACE không chỉ ảnh hưởng đến cách thức 
chúng ta gây quỹ hoặc phát triển sản phẩm. 


Chúng ta đã biết đến Umm Layth ngay từ những trang đầu của 
cuốn sách này. “Ưmm Layth” được biết đến với biệt danh trên 
mạng xã hội là Aqgsa Mahmood, một cô gái trẻ người Scotland đã 
rời bỏ gia đình của mình tại quê hương Glasgow vào tháng 11 
năm 2013 khi mới 19 tuổi. Gương mặt thân thiện và được giáo 
dục tại những trường học tốt, cha mẹ cô ấy không bao giờ có thể 
tưởng tượng khả năng con gái mình sẽ làm một cuộc đi dân 
(Hÿrah) đến với ISIS tại Syria, một chủ để mà cô thường xuyên 


truy cập trên trang blog Tumblr của mình. Thuật ngữ này, cô 
giải thích, có nghĩa là “tách biệt [khỏi] hay từ bổ” một nơi không 
phải của người Hồi giáo đến “một nơi có sự hiện diện của Hồi 
giáo”. Vào tháng 8 năm 2014, cô ấy đã đăng lại bài đăng của 
@Bintladen: “Thời điểm bạn tách biệt khổi những người bạn 
đồng hành Hijrah lần đầu tiên sau tám tháng”. Nó được đăng lại 
với một biểu tượng cảm xúc nhăn nhó. 


Mahmood được gọi là “cô gái poster của ISIS”. Trang blog 
Tumblr và tài khoản Twitter (bây giờ. đã bị cấm) nổi tiếng của 
cô ấy đã chứng tỏ được việc làm chủ các công cụ và chiến thuật 
truyền thông của thế kỷ 21. Và cô ấy không phải là người duy 
nhất - có cả một tập hợp con những người được gọi là “cô dâu 
thánh chiến”, những người thường đưa ra những lời khuyên và 
lôi kéo những người phụ nữ tiểm năng khác bằng cách sử dụng 
khéo léo các công cụ của Tumblr và Twitter, thậm chí còn đính 
kèm cả những danh sách mẫu cho việc tạo ra một cuộc đi dân, 
cho đến những chỉ tiết nhỏ nhất. 


Trên Twitter, cô đã đưa ra những lời khích lệ cá nhân đến 
những kể cuồng tín: “Hãy làm theo gương những người anh em 
của các bạn ở Woolwich, Texas và Boston... Đừng sợ sệt bởi vì 
thánh Allah... sẽ luôn luôn ở cạnh những kẻ có lòng tin”. 


Mahmood và những người khác cũng sử dụng một ứng dụng 
truyền tải thông điệp trực tuyến được mã hóa có tên là Surespot 
như là một cách để tìm kiếm những chiến binh thánh chiến 
tim năng ở Anh, và như tờ Daily Report đã nói: “... để gửi 
những lời khuyên bí mật đến từ Syria”. 


Bằng cách trò chuyện trực tiếp với những người đồng hành của 
mình, Mahmood và những người như cô ta đã giúp ISIS nuôi 
dưỡng một cộng đồng, với Suy nghĩ rằng những người nghe 
theo tiếng gọi của bạo lực sẽ tìm thấy sự thân thuộc và hỗ trợ 
trong một gia đình mới. Và với những gia đình mà họ đã bỏ lại 
phía sau, họ sẽ không hoàn toàn bị lãng quên. Mahmood đã viết 
những dòng suy nghĩ mang tính cộng hưởng đầy cảm xúc về sự 
khó khăn khi rời bỏ gia đình của mình, một bài đăng mang tính 
chiến lược cao về sự đồng cảm với những người mà cô ta lôi kéo. 


“Cuộc gọi đầu tiên mà bạn thực hiện ngay khi bạn vừa qua khỏi 


biên giới là một trong những điều khó khăn nhất mà bạn sẽ 
phải làm”, Mahmood nói với những người theo dõi của mình 
trong một bài đăng tải lại và được yêu thích hàng chục lần. “Khi 
bạn nghe thấy họ khóc nức nở và van xin điên cuồng trên điện 
thoại mong muốn bạn quay trở về, điều đó thực sự rất khó 
khăn”. 


Trong vài năm qua, Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã sử dụng một 
cách khéo léo nhiều nguyên tắc mà chúng tôi đã mô tả trong 
chương này để lan truyền hệ tư tưởng của nó về sự ghét bổ và 
bạo lực, chiêu mộ được hàng chục ngàn phụ nữ và đàn ông theo 
phe Hồi giáo. Nó phát triển mạnh mẽ dựa trên sự kết hợp giữa 
hành động tàn ác và sự cưỡng bách - tiến hành cuộc đấu tranh, 
bắt cóc trẻ em, những hành động khủng bố - với chiến thuật 
truyền thông ACE “tạo nên ý tưởng lan truyền” đã truyền cảm 
hứng cho nhiều hành vi bạo lực của con người. Có lẽ không một 
tổ chức nào trong những năm gần đây có thể lan truyền tư 
tưởng khá nhanh và không thể lường trước được như ISIS. 


ISIS có thể muốn đưa chúng ta trở về Thời đại Đen tối, nhưng 
công cụ tuyên truyền của nó lại là đa nền tảng kết nối, đa 
phương tiện và rõ ràng là rất hiện đại. Nó đã đầu tư vào những 
chiến lược quyền lực cũ - như là tạo ra một đài phát thanh 
trung tâm (như cơ quan tin tức Amad), nơi đưa ra những nội 
dung và thông điệp phát thanh từ những nhà lãnh đạo. Và nó 
cũng đã tạo ra “chiền lược nội dung” phi tập trung một cách 
hoàn hảo thích nghỉ với thời đại truyền thông xã hội. Nó đã 
biến đổi những trào lưu mạng quen thuộc, làm bùng nổ phong 
trào #YODO (You only die once) - “Bạn chỉ chết một lần duy 
nhất. Vậy tại sao không khiến nó trở thành một cái chết vì đạo?” 
và khuyến khích những chiến binh đăng tải những bức ảnh bàn 
tay vầy máu sau khi giết người lần đầu tiên (một ví dụ kinh 
hoàng của ý tưởng có thể mỡ rộng). Ảnh hưởng của chiến dịch 
này thật sự khiến cho người ta sởn tóc gáy. Sự hiện diện trực 
tuyến của nhóm người này mạnh mẽ đến mức nó đã tạo ra một 
động lực tự hoàn thiện, thổi phồng sức mạnh nhận thức của 
bản thân, và làm lu mờ những nhóm cực đoan khác mà nó cạnh 
tranh để lôi kéo mọi người về với mình. 


Tạp chí The Guardian đã báo cáo trong năm 2014 rằng phần lớn 


những hoạt động trực tuyến này không phải được tạo ra tại 
“những trụ sở chính” của ISIS mà được thúc đẩy bởi những 
người hâm mộ đã tự khuấy động nội dung, không hề có bất kỳ 
sự mở đầu hay chỉ đạo nào từ cấp trên. Vào khoảng thời gian đó, 
việc đăng bài trên mạng xã hội đã giúp cho việc thúc đẩy những 
cuộc tấn công lớn của quân đội Iraq bởi vì những người lính lo 
ngại rằng ISIS sắp sửa chiếm đóng Baghdad. Với tư cách là người 
ủng hộ ISIS, Abu Bakr al -Janibi đã nói: “Bức ảnh nói rằng 
“Baghdad, chúng tôi đang đến' - chẳng ai yêu cầu [những người 
tạo ra nó] phải làm điều đó, nhưng họ vẫn làm như vậy”. Như 
tạp chí The Guardian đã bình luận trong năm 2014 rằng: “Bây 
giờ, trong thời đại của YouTube, Twitter, điện thoại thông 
minh, máy ảnh giá rẻ và phần mềm, các siêu cường quốc không 
còn là người kiểm soát thông tin nữa. Trớ trêu thay, những 
người được hưởng lợi từ việc dân chủ hóa phương tiện truyền 
thông này, lại là một nền chính trị thần quyền thời Trung cổ 
đang cố gắng bằng mọi giá xóa bỏ dân quyền ra khỏi trái đất 
này”. 


ISIS đã tiến hành tàn phá bằng cách biến những người ủng hộ 
nó trở thành chủ sở hữu và là người định hình cho những ý 
tưởng của nó. 


CUỘC CHIẾN GIỮA ACE VỚI ACE: LÀM SAO ĐỂ GIÀNH CHIẾN 
THẮNG? 


Sau chiến lược thả truyền đơn không mấy hiệu quả, Chính phủ 
Mỹ cố gắng nghiêm túc trong việc sử dụng truyền thông xã hội. 
Trung tâm truyền thông chiến lược chống khủng bố (CSCC) của 
Mỹ đã nỗ lực trong việc nhắm tới mục tiêu là những người đồng 
cảm với thánh chiến của người Hồi giáo, lúc bấy giờ vẫn chưa 
quyết định chuyển sang bạo lực, đã đưa ra chiến dịch “Hãy suy 
nghĩ và quay trở lại!” Mục tiêu của nó là cung cấp một cuộc 
phản đối chống lại làn sóng chiêu mộ thành viên của Nhà nước 
Hồi giáo tự xưng. 


Ngoài mặt, ý tưởng này trông có vẻ đầy hứa hẹn; nhưng trên 
thực tế, như chúng tôi đã mô tả trong chương 1, ý tưởng này 
gần như bị nhại lại: một bức tranh với biển hiệu của Bộ Ngoại 
giao Mỹ và một biểu ngữ Twitter với hình ảnh tòa nhà bê tông 
đổ nát của Bộ Ngoại giao. Tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao 


đã phản ứng khá gay gắt và tiếp tục chọn cách chiến đấu trực 
tuyến với lực lượng thánh chiến. Và lực lượng thánh chiến 
thường là người giành được phần thắng trong những cuộc 
chiến này. 


Thời điểm thất bại nhất có lẽ là việc phát hành đoạn video “hài 
hước” của Bộ Ngoại giao, “Chào mừng đến với Vùng đất 'Hồi 
giáo' (ISIS/ISIL)”, một đoạn video cố gắng chống lại chủ nghĩa 
cực đoan thông qua sức mạnh của sự châm biếm (một trích dẫn 
mẫu là: “Du lịch không tốn kém bởi vì bạn không cần phải mua 
vé khứ hồi”). Điều này đã thu hút sự cười nhạo không chỉ từ 
những người mà nó muốn truyền thông điệp tới, mà còn từ 
những diễn viên hài, những người đã chỉ trích sự không thổa 
đáng của những nỗ lực này. 


Sau những khởi đầu thất bại ấy, Chính phủ Mỹ bắt đầu nhận ra 
rằng họ cần phải có một hướng tiếp cận khác. Điều phối viên 
của CSCC Alberto Fernandez đã đặt ra một hướng đi mới, và 
trình bày trước Quốc hội vào năm 2015: “Các ông cần phải tìm 
ra một cách để hình thành các cộng đồng lợi ích mở rộng và 
buông lồng, hoặc là những đám đông có thể hợp lại để đẩy lùi 
thông điệp của ISIS. Đây không phải là một điều bất khả thi. 
Chúng ta có thể thực hiện điều này”. 


Trung tâm Phối hợp Toàn cầu mới (Global Engagement Center) 
đang cố gắng thực hiện điều này. Loại bổ những âm hưởng dọa 
nạt của chiến dịch “Hãy suy nghĩ và quay trở lại”, trung tâm 
đang cố gắng xây dựng một “mạng lưới sứ giả tích cực” để chia 
sẻ không chỉ những cuộc phản đối mà còn có những bài tường 
thuật thay thế để đưa mọi người ra khổi nhóm cực đoan, khuếch 
đại thông tin của các bên, từ lãnh đạo tôn giáo đến các trường 
học. 


Một nỗ lực đầy hứa hẹn là cuộc thi Thách thức cực đoan P2P 
(Peer to Peer: ngang hàng), hợp tác với Facebook và hàng trăm 
trường đại học trên thể giới. Việc chính yếu ở đây là nới lồng: 
sinh viên đưa ra những cách sáng tạo để “đẩy lùi sự thù ghét, 
thành kiến và cực đoan trực tuyến, đồng thời trao quyền cho 
bạn bè để cùng hành động”. 


Một ý tưởng giành được chiến thắng là FATE - Từ vô cảm đến 


đồng cảm (From Apathy to Empathy) - một chiến dịch được tạo 
ra bởi sinh viên trường Đại học Khoa học Quản lý Lahore tại 
Pakistan trong việc chồng lại sự tê liệt đến từ việc tiếp xúc liên 
tục với những hình ảnh cực đoan, cũng như chống lại khuôn 
mẫu về người Hồi giáo. Nó huy động quần chúng kể lại những 
câu chuyện về chủ nghĩa khủng bổ đã ảnh hưởng đến cuộc sống 
của họ như thế nào. 


Một ý tưởng khác đến từ nhóm sinh viên Phần Lan, những 
người đã tạo ra chiến dịch nhà hàng xuất hiện bất ngờ ở nơi mà 
những người tị nạn chia sẻ những món ăn từ đất nước họ với 
người dân địa phương. Một nhóm sinh viên người Mỹ đã tạo ra 
một chiến dịch Snapchat. Một lớp học đến từ Azerbaijan đã tạo 
ra một bộ công cụ các hành vi khoan dung dành cho giáo viên 
để sử dụng trong các lớp học. 


Tất nhiên, chẳng có “ứng dụng hủy diệt” nào có thể đánh bại 
được sự tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan, không một ý tưởng 
hay khoảnh khắc nào sẽ có thể đột ngột thay đổi cục diện cuộc 
chiến. Những nền tảng công nghệ cần phải làm nhiều hơn thế 
để ngăn chặn sự lan truyền của những ý tưởng cực đoan, điều 
mà ngày càng trở thành mối quan tâm thương mại lớn khi các 
nhà quảng cáo cắt giảm chi tiêu của họ cho những nền tầng 
như Google hay Facebook, vì họ lo lắng những quảng cáo của 
mình sẽ xuất hiện bên cạnh những nội dung cực đoan và những 
tin tức giả mạo. Trong một khoảng thời gian dài, mô hình kinh 
doanh của họ thu được những lợi ích từ sự thật rằng nội dung 
gây kích động thì thường hấp dẫn và phổ biến hơn những nội 
dung ngọt ngào, có đạo đức (Như một lời giải đáp đầy hứa hẹn 
cho vấn đề nội dung cực đoan, Viện nghiên cứu của Google 
J]igsaw đã cho ra mắt một thứ gọi là phương pháp “chuyển 
hướng”, phục vụ những đoạn video chiêu mộ tiềm năng có 
chứng nhận từ những lời phát biểu đáng tin cậy và những nội 
dung khác được thiết kế để can thiệp khi người dùng tìm kiếm 
một dãy các từ khóa điển hình được sử dụng bởi những người 
muốn trở thành thành viên của Nhà nước Hồi giáo tự xưng). 


Mỹ và các nước đồng minh cần một đội quân truyền thông xã 
hội phi tập trung với những số liệu đáng tin cậy - số lượng 
trung bình người Hồi giáo và những người khác, những người 


có khả năng không tuân theo chính sách đối ngoại của Mỹ - 
những người có thể tạo ra một trường hợp thuyết phục ngang 
hàng đi theo một hướng khác. Trong thể giới quyền lực mới, 
trận chiến của những ý tưởng không phải chỉ là giữa chính 
quyền và lực lượng khủng bố, nó còn là cuộc thách thức giữa 
thiếu niên Scotland và sinh viên kinh tế Pakistan. 


Chiến thẳng trong lương lai sẽ dành cho những ai có thể lan 
truyền ý tưởng của họ tốt hơn, xa hơn và bền vững hơn. Trong 
một thể giới đây rẫy những tin tức giả mạo - những người phủ 
nhận việc biến đổi khí hậu, những người không tin vào sự hủy 
diệt, những người nói không với vắc-xin, và tất cả những hình 
thức của chủ nghĩa cực đoan - thì mức độ đặt cược khá là lớn. 
Những người theo chủ nghĩa tốt đẹp, những người muốn 
truyền bá lòng từ bi, thúc đẩy chủ nghĩa đa nguyên, hoặc chống 
đối khoa học, thì đầu tiên phải vật lộn với một thực tế đau lòng 
rằng: quyền lực mới có thể kích thích sự ghét bổ và sai lệch 
thông tin. Sự thật là, những thế lực đen tối hơn lại thường bắt 
đầu thuận lợi hơn bởi vì sự khiêu khích của họ thu hút nhiều sự 
chú ý và những cú nhấp chuột của chúng ta hơn. Sẽ là không 
đầy đủ khi chỉ giữ bên mình những sự thật. Sự thật đó cần phải 
có nguyên tắc ACE. 


4 


Cách thức xây dựng một 
cộng đồng 


S, phản khán bắt n ồn từ một nhóm những người trẻ đa 
chúng t tộc với các cho ăn n cầu kỳ đây nét cổ điển nhật mà bạn 


từng thấy. Họ diễu hành dưới phố và mỉm cười, giơ tay lên trời 
thành nắm đấm, giơ cao những thông điệp có cùng điểm chung 
một cách kỳ lạ “Tham gia Cuộc trò chuyện”. 


Khi mọi thứ diễn ra, bạn có thể thấy mọi người xung quanh vẫn 
tiếp tục cuộc sống thường ngày của họ: hai người phụ nữ đang 
ăn bữa sáng muộn; một nghệ sĩ chơi vi-ô-lông-xen đang luyện 
tập trong phòng; một phụ nữ trẻ đội chiếc khăn trùm đầu hijab 
trông như thể cô ấy đang phải gắng hết sức với một dự án nhiếp 
ảnh; và có cả Kendall Jenner, ngôi sao trong thực tế và là thành 
viên của gia tộc Kardashian, đang bïu môi tạo dáng tại một buổi 
chụp hình thời trang. Bài hát chủ đề của Skip Marley, hậu duệ 
của Bob Marley, vang rền trong khung cảnh đó: “We are the 
movement! This generation!” (Chúng ta là phong, trào! Thế hệ 
này)). Bạn có thể nhận thấy mọi người có một điểm chung: họ 
đều đang uống Pepsi. 


Bạn chắc cũng đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: nghệ sĩ 
chơi vi-ô-lông-xen, nhà nhiếp ảnh Hồi giáo trẻ tuổi, và chính 
Jenner tham gia vào đám đông. Kendall tháo bộ tóc giả vàng 
óng của mình và cố gắng len lỗi giữa đám đông nhằm tiếp cận 
một loạt chiến sĩ cảnh sát nghiêm nghị. Tự xưng mình là thủ 


lĩnh của cuộc biểu tình, Jenner - một người phụ nữ da trắng 
quyển rũ - can đảm đi về phía một nam sĩ quan cảnh sát da 
trắng hấp dẫn không kém và đưa cho anh ta một lon Pepsi. Viên 
cảnh sát cầm lấy lon Pepsi, đáp lại bằng một nụ cười, và sự đe 
dọa của bạo lực được dỡ bỏ. Những người biểu tình vỡ òa trong 
niềm hân hoan. 


Quảng cáo này của Pepsi là một sự thất bại mang tầm lịch sử. 
Với phong trào Black Lives Matter và phong trào chống đối 
Trưmnp đang ở mức đỉnh điểm vào đầu năm 2017, Pepsi đã 
vụng về lấy ý tưởng từ tâm thức thời đại (zeitgeist). Điều này đã 
thực sự truyền cảm hứng cho một phong trào: hợp nhất tất cả 
các mặt trong hình ảnh chính trị chống lại Pepsi. Như tạp chí 
New York đã nói: “Quảng cáo của Pepsi với sự có mặt của 
Kendall Jenner thổi bùng lên một lượng lớn những dòng tweet 
buồn cười và đầy ác ý”. Dưới áp lực quá lớn, Pepsi đã phải gỡ bổ 
đoạn quảng cáo (và khá kỳ quặc, đã gửi lời xin lỗi đến Kendall 
Jenner). 


Quảng cáo của Pepsi hướng đến một thế giới nơi các phong trào 
đang tăng nhanh và trở thành “khuynh hướng chủ đạo”. Việc có 
một đám đông được kết nối và đầy đam mê ở bên cạnh mình đã 
thực sự trở thành thứ tài sản quan trọng, cho dù bạn có đang cố 
gắng khiến cho một đạo luật thay đổi hoặc khiến cho một ứng 
dụng được ra mắt, hay chỉ là cố gắng bán soda đi chăng nữa. Các 
phong trào, cả thực tế và thực tế kiểu Pepsi, đang xuất hiện ở 
mọi nơi, có nguồn gốc từ các thương hiệu, tổ chức và thậm chí 
là những thanh thiếu niên điều hành cộng đồng hàng triệu 
người từ phòng ngủ của họ. 


Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá cách cộng đồng được 
xây dựng trong một thế giới quyền lực mới như thể nào và chia 
sẻ những bài học quan trọng nhất mà chúng ta đã học được với 
tư cách là những người xây dựng phong trào. Chúng ta sẽ bắt 
đầu bằng cách quay ngược thời gian một chút, theo dõi một 
trong những phong trào đầu tiên mà Jeremy từng góp phần tạo 
ra. 


CÂU CHUYỆN CỦA GETUP 


Cuối năm 2004, John Howard, người đã từng giữ vai trò thủ 


tướng Úc từ giữa những năm 1990, vừa được bầu vào nhiệm kỳ 
thứ tư chính thức. Nhiều người Úc, bao gồm cả Jeremy, đã thất 
vọng. Howard đã đưa nước Úc vào cuộc chiến Irag, từ chối việc 
xin lỗi đối với những bất công mang tính lịch sử, những điều đã 
chống lại người Úc bản xứ, và đã ủng hộ cho một chính sách 
dẫn đến việc hàng ngàn người tị nạn, kể cả trẻ em, bị nhốt trong 
các nhà tù sa mạc. 


Không phải ai cũng có cùng quan điểm với Jeremy. Howard đã 
kêu gọi những người theo chủ nghĩa truyền thống mạnh mẽ và 
bộ phận ủng hộ người bản xứ trong văn hóa Úc và ông là một 
chính trị gia rất có hiểu biết. Sau bốn chiến thắng liên tiếp trong 
cuộc bầu cử, các chuyên gia cho biết ông là người bất khả chiến 
bại. Đẳng Lao động đối lập đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, và 
nhiều người ở đẳng đó cảm thấy khó chịu với “thời kỳ những 
năm 1950” của Howard, tầm nhìn của tầng lớp trung lưu da 
trắng của Úc đã bị từ bỏ. 


Một ngày nọ, ngay sau lễ Giáng sinh, Jeremy ngồi trên bãi biển 
Bondi ở Sydney cùng với người bạn David Madden và lên kế 
hoạch. David và Jeremy đã tốt nghiệp đại học cùng nhau tại 
trường Harvard Kennedy và vừa trổ về nước sau một năm ở Mỹ 
làm tình nguyện trong một chiến dịch chống chiến tranh Iraq. 
Trong suốt năm đó, họ bắt đầu thử nghiệm các loại công cụ 
quyền lực mới - như hoạt động tuyên truyền và huy động vốn 
từ cộng đồng theo hướng kỹ thuật số dẫn đến sự thay đổi chính 
trị tại Mỹ. 


Cả hai đều đã tham gia vào các cuộc biểu tình lớn tại Úc trong 
những năm qua, chẳng hạn như tham gia vào hàng trăm ngàn 
người đi bộ qua cây cầu Harbour mang tính biểu tượng của 
Sydney để kêu gọi hòa giải với những người bản địa Úc. Tuy 
nhiên, mặc cho tất cả năng lực tiểm tàng của những khoảnh 
khắc này lớn tới cỡ nào, mọi người cũng lại trổ về nhà và mọi 
thứ có xu hướng nhanh chóng quay trở lại bình thường. Thách 
thức to lớn trong khâu tổ chức không chỉ là việc tập hợp mọi 
người lại cho một cuộc biểu tình đầy nhiệt huyết, mà còn là tìm 
cách để truyền đạt niềm đam mê đó mãi mãi. 


Đây là một mục tiêu đầy tham vọng cho hai người mới ở độ tuổi 
hai mươi chưa bao giờ là thành viên của bất kỳ đẳng phái chính 


trị nào và không có sự liên kết chính trị chính thức nào, nhưng 
họ cũng có lợi thể lớn - đó chính là sức trẻ. 


Vì vậy, vào tháng 8 năm 2005, Jeremy và David, cùng với người 
bạn của họ là Amanda Tattersall (người đã giúp giới thiệu ý 
tưởng cho các nhóm tiến bộ và lao động hiện có), đã cho ra mắt 
GetUp - một nỗ lực để kêu gọi mọi người tham gia vào hoạt 
động dân chủ. Họ tạo một quảng cáo trên truyền hình, đanh 
thép tuyên bố rằng người Úc đang “bắt đầu một phong trào” 
(mặc dù tại thời điểm hiện tại phong trào này, chẳng có gì hơn 
ngoài chị gái của Jeremy và đứa cháu gái 7 tuổi của anh ã ấy, các 
diễn viên quảng cáo). Nhưng ngay từ đầu, họ tin rằng người Úc 
sẽ đứng dậy nều được củng cố hy vọng nhiều hơn một chút và 
có nhiều cơ quan hơn. Vai trò quan trọng trong quảng cáo của 
chị gái Jeremy tóm lược lại thái độ mà họ hy vọng sẽ truyền cảm 
hứng cho mọi người: “Tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ đứng lên!”. 


Sự ra mắt của GetUp kêu gọi mọi người thực hiện một hành 
động đơn giản: viết thư trực tuyến cho các chính trị gia của 
mình. Công cụ trực tuyến của nó giúp cho công dân Úc gửi 
email cho đại diện của họ (dễ dàng hơn gửi đường bưu điện, 
phương tiện chính mà mọi người có thể liên lạc với người đại 
diện của họ tại thời điểm đó). Thậm chí nó đã giúp những người 
không biết người đại diện của mình là ai tìm thầy họ một cách 
dễ dàng. 


Kết quả phản hồi rất bất ngờ. Chỉ trong vòng, vài ngày, hàng 
chục ngàn người Úc đã sử dụng công cụ này để viết cho người 
đại diện của họ về các vấn đề mà họ quan tâm và tham gia 
GetUp. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo thậm chí còn quan 
trọng hơn. Chính phủ của Howard, và các đồng minh của mình 
tại các tờ báo sở hữu bởi Rupert Murdoch của Úc, đã hoảng sợ. 
Andrew Robb, một chính trị gia chủ chốt của chính phủ, đã 
xuất hiện trên truyền hình quốc gia để lên án chiến dịch. “Có 
hàng trăm email gửi đến văn phòng của Thượng nghị sĩ. Họ 
cảm thấy nổi nóng khi phải xóa sạch màn hình”, ông nói. “Đây 
là sự vô trách nhiệm, đây là thư rác, đây là spam”. 

Nếu bạn biết bất cứ điều gì về người Úc, bạn biết rằng họ sẽ 


không vui chút nào nếu được biết những bức thư cá nhân của 
mình gửi đến người đại diện bị coi là “thư rác”. Và nó trở nên tôi 


tệ hơn. Chính phủ thực sự đã tiến hành nhiều cuộc điều tra về 
GetUp để cố găng đóng cửa nó, báo cáo về tổ chức này với Ủy 
ban Bầu cử và thậm chí, đến các cơ quan chống độc quyền. Trớ 
trêu thay, tất cả những phản hồi này lại làm tăng uy tín cho 
GetUp. Mọi người bắt đầu tin rằng tổ chức này thực sự có thể là 
mối đe dọa với trật tự chính trị đã được thiết lập. Những đóng 
góp trực tuyến đã tăng lên đáng kể. Các thành viên mới ào ạt 
tham gia. Một phong trào đã được sinh ra. 


GetUp tiếp tục đóng một vai trò trong việc cung cấp những gì 
mà chỉ hai năm trước đó được xem là một kết quả rất bất ngờ. 
Vào thời điểm bầu cử liên bang năm 2007, phong trào đã quá 
lớn đến nỗi lượng thành viên của nó có hàng ngàn thành viên 
trong cuộc bầu cử cử tri của John Howard. Khi phiếu bầu cho 
Quốc hội được kiểm tra, không chỉ chính phủ của Howard mất 
đi quyền lực, mà ông còn là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên 
trong gần một trăm năm bị mất ghế trong Quốc hội. Nhờ vào 
một chiến dịch được dẫn dắt bởi giám đốc điều hành đầu tiên 
của GetUp, Brett Solomon, các thành viên của GetUp đã tình 
nguyện - với số lượng chưa từng thấy - gõ cửa từng nhà và tạo 
ra sự thay đổi, tạo ra 187.000 địa chỉ liên lạc cử tri vào trước và 
ngay trong ngày bầu cử. Phong trào cho chính trị tiến bộ ở Úc đã 
được sinh ra một lần nữa. 


Trong những năm sau kể từ khi ra mắt, GetUp đã ảnh hưởng 
đến kết quả của một số cuộc bầu cử bổ sung quan trọng, đã 
giành được một phán quyết mang tính bước Tngoặt Ở tòa án tối 
cao của Úc, phán quyết đã thiết lập quyền biểu quyết theo hiến 
pháp mới, và giúp thông qua luật bảo vệ người tị nạn và môi 
trường. Phong trào cũng đã kêu gọi được hàng, chục triệu đô-la 
cho quỹ quyên góp nhỏ bé từ các thành viên để tài trợ cho công 
việc của mình. Tổ chức này được mô tả “có lẽ là người làm dân 
sự xã hội [của Úc] quan trọng nhất”. Than thở về những tác 
động đột phá mà tổ chức đã tạo ra với trật tự chính trị đã được 
thiết lập trước đó, nhà bình luận bảo thủ Nick Cater đã viết rằng 
GetUp “ảnh hưởng đến chính trị như cách Ưber ảnh hưởng đến 
ngành taxi”. Ngày nay, GetUp là tổ chức chính trị lớn nhất ở Úc, 
với nhiều thành viên hơn tất cả các đẳng chính trị khác trên đất 
nước cộng lại. Kể từ khi nó bắt đầu bởi hai người trẻ tuổi trên 
bãi biển, thì hiện đã có hơn một triệu người Úc tự gọi mình là 


thành viên GetUp. 


NĂM BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG QUYỀN LỰC 
MỚI 


GetUp là một bài học thực tế về cách thức để xây dựng một cộng 
đồng trong thế giới quyền lực mới - và cách duy trì quyền lực đó 
trong hơn một thập kỷ. Khi GetUp ra mắt, nó là một thử nghiệm 
ban đầu về hoạt động kỹ thuật số. Ngày nay, các công cụ và 
chiến thuật có sẵn cho những người xây dựng phong trào đã mở 
rộng rất nhiều. Đồng thời, nó cũng trở nên khó khăn hơn để tạo 
được sự đột phá bởi vì ngày nay tất cả mọi người đều đang cố 
gắng để tập hợp một số loại cộng đồng nhất định. Cho dù bạn 
đang làm việc để được bầu vào ban hội đồng tại trường ở địa 
phương, ra mắt một cộng đồng trực tuyến, hoặc chỉ là cố gắng 
tạo tiếng vang cho việc xây dựng doanh nghiệp mới của bạn, thì 
sau đây là năm bước quan trọng giúp bạn bắt đầu và phát triển 
một phong trào thịnh vượng. 


Bước 1: Tìm kiếm những người kết nối được kết nối của bạn 


Vào những ngày đầu mới thành lập GetUp, Jeremy và các đồng 
nghiệp của anh đã không cố gắng tập hợp tất cả mọi người. Họ 
tập trung vào một nhóm người có thế giới quan rất cụ thể: 
những người giàu lòng trắc ẩn và quan tâm đến sự công bằng, 
và những người có cái nhìn ít chủ quan về xã hội và nền kinh tế. 
Họ được giáo dục, nghiêng về phía phụ nữ, và thường là những 
người được sinh vào thời kỳ bùng nổ dân số (từ 1946 - 1964). 


Hết lần này đến lần khác, GetUp đã thiết kế nên một chiến dịch, 
nhấn mạnh các vấn đề nóng bỏng cho nhóm người này - từ việc 
bảo vệ mạng lưới phát sóng cộng đồng đáng quý của họ tránh 
khỏi việc bị cắt giảm tài trợ, đến việc ủ ủng hộ người tị nạn, và cả 
việc hành động nhằm chống lại sự biến đổi khí hậu. Trong khi 
họ thể hiện ra bên ngoài răng những vấn đề này không có kết 
nổi gì với nhau cả, GetUp vẫn hiểu có một xác suất cao rằng 
những ai quan tâm đến sự biến đổi khí hậu cũng sẽ quan tâm 
đến việc phát sóng công cộng. Nhóm này không chỉ kết nối theo 
cách triết lý; nó được kết nổi theo kiểu xã hội, tập trung ở các 
thành phố lớn nơi có rất nhiều chuyên gia. Với những: chiến 
dịch ban đầu mà GetUp tổ chức, những người ủng hộ sẽ được 


khuyến khích “kể với một người bạn”, và người đó sẽ trở thành 
nhà tuyển dụng, và mang những mối quan hệ của chính họ - có 
cùng suy nghĩ - tham gia vào cộng đồng này. 


Khi GetUp đã đạt được kết quả tốt đẹp, nó mở rộng trọng tâm 
của mình vào việc thâu tóm nhiều thành phần đa dạng hơn, 
đặc biệt là về mặt đại diện nông thôn. Tuy nhiên, năng lượng 
ban đầu của nó dựa trên một khía cạnh xã hội rất cụ thể và đầy 
nhiệt huyết, những người truyền bá thông điệp của nó lên đến 
hàng trăm ngàn người. 


Hãy nghĩ nhóm này như là những người kết nối được kết nối, 
những người có chung một thể giới quan, được kết nối với 
nhau, và có tầm ảnh hưởng trong phạm vi kết nối của họ. Đối 
với bất kỳ phong trào quyền lực mới nào, việc xác định và nuôi 
dưỡng những người kết nối được kết nối phù hợp thường là sự 
khác biệt giữa thành công và thất bại. 


Hãy xem một ví dụ trái ngược khác, năm 2016 những người kết 
nối được kết nối của Donald Trump là một lực lượng chồng 
chéo các nhà hoạt động trực tuyến và người sáng tạo trào lưu 
mạng, cùng với cái được gọi là ait-right (cánh hữu thay thể), 
cộng với các dấu vết của phong trào Tea Party và những người 
bảo thủ trong việc sở hữu súng. Nền tầng của cam kết này là 
chất xúc tác cho cộng đồng của ông khi ông tranh cử tổng 
thống. Họ chia sẻ một loạt những niềm tin mãnh liệt, được kết 
nối mạnh mẽ trên các bảng tin và nền tảng (như Reddit và 
4chan). Chúng tổ ra vô cùng hiệu quả trong việc truyền bá 
thông điệp và các trào lưu kỹ thuật số, lan truyền tin đồn về 
Trump - thường là những tin đồn sai lệch - hoặc những thông 
tin tiêu cực về Hillary Clinton. 


Tương tự như vậy, Etsy cũng có sự tăng trưởng sớm đối với lực 
lượng nòng cốt những người dùng được kết nổi. Thị trường thủ 
công trực tuyến hiện có hàng chục triệu thành viên và tạo ra 
hàng trăm triệu đô-la mỗi năm. Tuy nhiên, nó chỉ thành công 
ngay từ ban đầu nhờ vào những nhóm nhỏ những người thợ 
thủ công nữ có kinh nghiệm. 


Nền tảng này được thành lập ở Brooklyn vào năm 2005 bởi bốn 
người đàn ông. Một trong số họ là Rob Kalin, một “nhà sản 


xuất” tài hoa và muốn có được một thị trường để bán những 
chiếc máy tính được phủ gỗ tinh tế của mình. Anh ta không 
phải là người duy nhất. Vào đầu những năm 2000, có một sự 
hồi sinh mãnh liệt của những nghệ nhân DIY, được trưng bày 
trực tuyến trên các nền 'tắng blog như LiveJ]ournal và trưng bày 
trực tiếp tại các địa điểm như chợ trời nghệ nhân ở các thành 
phố tiến bộ về văn hóa. 


Một số thành viên đầy đam mê của cộng đồng này là phụ nữ có 
quan điểm nữ quyền, phần đối chủ nghĩa tư bản sản xuất hàng 
loạt, và hướng đến sự phát triển các hình thức hoạt động xã hội 
và kinh tế mới - Morgan Brown giải thích trong bản báo cáo sau 
cùng của ông về sự nổi lên của Etsy. Vì vậy, nhóm Etsy ban đầu 
đã cố tình tuyển dụng những người thợ thủ công có ảnh hưởng 
nhất tại các chợ trời ở Brooklyn và các nơi khác, và hứa hẹn sẽ 
cho họ một nơi để bán hàng trên mạng. Nghiêm túc hơn, Etsy 
cũng đã mở ra các diễn đàn cộng đồng được kiểm duyệt trên 
trang web của mình mà tại đây cho phép những người thợ này - 
những người có chung một thế giới quan và có sự kết nối trực 
tiếp với nhau ngoài xã hội - có thể tìm ra nhau tại đây. Brown 
trích dẫn một bài đăng trên blog từ đầu năm 2008 có tổng kết 
những nỗ lực của Etsy để thu hút cộng đồng: 


Sứ mệnh cốt lõi của Etsy là giúp các nghệ sĩ và thợ thủ công 
kiếm sống từ những sản phẩm họ tạo ra. Điều này có vẻ giống 
như một tuyên bố khá là vô hại, nhưng thật ra mà nói, điều kiện 
kinh tế - văn hóa - chính trị - xã hội nơi chúng ta đang sống 
khiến cho điều này trở thành một lời kêu gọi liều lĩnh. Chúng 
tôi muốn làm cho “cách làm việc” của lịch sử trải qua một cuộc 
lột xác... Etsy là một phần của một phong trào lớn hơn và 
chúng tôi (ở Etsy) muốn tìm hiểu thêm về ý thức của những 
người thợ thủ công nữ. 


Điều này chắc chắn không phải là lời nói bạn có thể đã nghe 
được, vào cùng thời điểm, từ Amazon hay eBay. Etsy đã tìm 
thấy những người kết nối được kết nối của mình. Những người 
phụ nữ này thúc đẩy sự phát triển của Etsy một cách tự nhiên. 
Có một vòng xoắn tiến giữa những người thợ thủ công nữ 
quảng bá Etsy như là một nền tẳng và quảng bá trực tuyến cho 
sản phẩm của mình. Quyền lực mới là động cơ cho doanh số và 


marketing của Etsy. 
Bước 2: Xây dựng một thương hiệu quyền lực mới 


Mỗi công ty hoặc tổ chức phải đưa ra những quyết định quan 
trọng ban đầu về cách thức dự án sẽ hướng ra thế giới. Nó phải 
đưa ra một cái tên và đặt nó trong một hình ảnh có tính thẩm 
mỹ và có thể cần đến việc mô tả bằng hình tượng; nó cần phải 
tỉnh chỉnh một “tiếng nói” trong cách thức mà họ truyền đạt 
đến người tiêu dùng hoặc khách hàng. Những điều này xác 
định “thương hiệu” của họ - phần nhìn, phần nghe và cảm 
nhận về chính sản phẩm hay tổ chức đó trên thế giới. Các câu 
hồi tương tự là điều cực kỳ quan trọng khi cho ra mắt một cộng 
đồng quyền lực mới, nhưng các đơn vị xây dựng nên một 
thương hiệu quyền lực mới rất khác so với các đơn vị xây dựng 
nên một thương hiệu hoàn toàn mang tính thương mại hoặc 
kinh doanh, hoặc một thương hiệu có tổ chức theo cấu trúc từ 
trên xuống. 


Hãy nghĩ đến một chiếc thẻ Black Amex hoặc chiếc Bentley, 
chúng tổa ra sự sang trọng và độc quyền, hoặc là con dấu của 
tổng thống Mỹ, được thiết kế để thể hiện quyền lực, sự rực rỡ và 
uy tín. Không một thứ nào trong số này đem đến bất kỳ tác 
dụng nào cho một người bình thường. Nhưng nếu bạn đang 
thiết kế để truyền cảm hứng cho sự tham gia, chứ không chỉ 
đơn thuần là điều khiến sự tiêu thụ, sự ngưỡng mộ, hoặc sự sợ 
hãi, thì có một nhiệm vụ khác dành cho bạn. 


Thương hiệu GetUp được thiết kế với thiên hướng quyền lực 
mới trong tâm trí. Chính cái tên đã gợi lên năng lực của những 
người bình thường ngưng phàn nàn và bắt đầu cải tạo lại quyền 
lực của mình. Trọng tâm của lời hứa đó là một lời khích lệ để 
mọi người hành động. 


Màu cam tươi sáng được chọn làm màu của thương hiệu và dấu 
chấm than được đặt sau chữ GetUp trong logo khiến nó trông 
giống như một lời kêu gọi hành động hơn (tất nhiên, lưu ý rằng 
việc thêm dấu “!” vào cuối logo không tạo ra sự thành công của 
một phong trào, như “Jeb! Bush” chính là một ví dụ). 


Ngôn ngữ của GetUp đã lan tỏa tỉnh thần hành động nhóm. 


Phần “Về chúng tôi” (About Us) của trang web không được viết 
bằng lời lẽ của một tổ chức đang nói với những người ủng hộ 
hoặc đối tượng của mình, mà viết bằng ý kiến của các thành 
viên. Nhóm định hình nên thương hiệu GetUp không hẳn dưới 
dạng một tổ chức, mà phần nhiều dưới dạng cá nhân có tính 
chất nhất quán và khác biệt - một cá nhân đầy đam mê, thông 
minh, lý tưởng nhưng không quá nghiêm chỉnh; cá nhân này 
cũng không phải là một kẻ tấn công chính trị, một nhà tư tưởng 
biết tuốt, một kể phi thực tế ngoài cuộc đầy giận dữ. 


Khi nhóm nhận thấy mọi người xuất hiện tại những cuộc phần 
đối của GetUp cùng với những chú chó mặc áo thun GetUp màu 
cam tươi sáng, và khi cụm từ “Tôi là thành viên GetUp” xuất 
hiện trên phương tiện truyền thông xã hội, rõ ràng là nét riêng 
và tiếng nói của GetUp phù hợp với - trên thực tế đã hợp nhất 
với - đặc tính của các thành viên của nó. Như chúng tôi đã nói, 
một trong những dấu hiệu quan trọng cho thấy bạn đã khởi tạo 
một phong trào thành công là nó bắt đầu tiến triển mà không 
cần có bạn. 


Những ý tưởng này không chỉ áp dụng cho các phong trào 
chính trị: thương hiệu của Airbnb cũng dựa trên các nguyên tắc 
tương tự. Khi nó xuất hiện vào năm 2008, những người sáng 
lập trẻ tuổi, Brian Chesky, Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk, 
không nghĩ nhiều về quyền lực mới. Họ chỉ muốn tìm cách để 
chi trả tiển thuê căn hộ tại San Francisco của họ. Nhưng khi 
công ty phát triển, nó đã làm một điều không giống như hình 
thức kinh doanh nhượng quyền thương mại, khi mỗi căn phòng 
đều trông giống nhau, mà nó giống như một phong trào hơn, 
khi những người dùng đầu tiên chia sẻ niềm đam mê cho một 
loại hình lưu trú mới - ngay tức thì giới thiệu cho bạn một cộng 
đồng ở nơi ở mới, một người chủ nhà hướng dẫn họ trong một 
thành phố mới, một con người thực để bạn cùng nhâm nhỉ trà 
trước khi đi ngủ. 


Vào năm 2014, tức là tám năm sau, Airbnb đã phát triển theo 
cấp số nhân, và nó có nhiều cách để vượt xa chính mình trước 
đó, tạo nên cảm giác “cây nhà lá vườn” hơn, thân mật hơn. 
Nhưng những người sáng lập muốn đảm bảo rằng thương hiệu 
vẫn duy trì kết nối với trải nghiệm ban đầu. Họ cần phải duy trì 


điểm khác biệt quan trọng đó so với việc làm thủ tục nhận và 
trả phòng ở một khách sạn thuộc tập đoàn Best Western; việc 
mất tinh thần chung và tỉnh thần cộng đồng trong những ngày 
đầu tiên là một mối đe dọa kinh doanh thực sự. Và cũng có một 
mối đe dọa khác: những thách thức về luật lệ đối với Airbnb đã 
nảy sinh ở các thành phố trên khắp thể giới. Airbnb đã bắt đầu 
tập hợp các chủ nhà của mình theo cách chống lại chính quyền 
các thành phố, điều này khiến cho sự gắn bó của người dùng đối 
với nền tảng trở nên nghiêm trọng hơn. 


Vì vậy, Airbnb đã cho ra mắt lại thương hiệu của mình, với một 
câu chuyện thương hiệu được tạo ra cho thời đại quyền lực mới. 
Douglas Atkin, giám đốc điều hành của Airbnb với chức danh 
doanh nghiệp bất thường “Giám đốc cộng đồng toàn cầu”, tóm 
tắt lại câu chuyện như thế này: “Tạo ra một thể giới nơi mà bất 
cứ ai cũng có thể thuộc về bất cứ nơi nàc”. 


Logo mới của Airbnb không được thiết kế để người khác nhìn 
vào mà trầm trồ ngưỡng mộ, mà nó được dùng để phối lại và 
điều chỉnh bởi nhiều nhóm người có điểm chung khác nhau 
trong cộng đồng Airbnb. Trái tỉm mềm mại, dễ uốn, dễ lật 
ngược (hoặc vặn xoắn, tùy thuộc vào quan điểm của bạn) đã 
thu hút mức độ tham gia trực tuyến, có lễ được tóm tắt tốt nhất 
qua tiêu để của tạp chí Fast Company: “Tumblr này cho thấy 
mọi thứ về logo mới của Airbnb trông như thế nào, cùng hình 
ảnh âm đạo đi kèm”. 


Airbnb thậm chí còn giới thiệu một công cụ, được gọi là Create 
(Sáng tạo), giúp cho việc phổi lại logo trở nên dễ dàng hơn và 
làm cho nó có ý nghĩa hơn theo mục đích của chủ nhà. “Hầu hết 
các thương hiệu sẽ gửi cho bạn một lá thư yêu. cầu chấm dứt và 
bổ qua nếu bạn cố gắng tái tạo thương hiệu của họ”, CEO Brian 
Chesky của Airbnb cho biết khi nét khác biệt này được đưa ra. 
“Chúng tôi muốn làm điều ngược lại”. Công cụ Create hơi phô 
trương, không nghi ngờ gì, nhưng nó báo hiệu cách mà Airbnb 
nhìn nhận cộng đồng của nó - như một nơi mà bạn vừa có thể 
thuộc về và vừa là chính mình. Điều đó phù hợp với khái niệm 
khoa học hành vi của Marilynn Brewer về “tính khác biệt tối 
ưu”, cho thấy công thức thích hợp để xây dựng một nhóm hiệu 
quả là làm cho mọi người cảm thấy như họ là một phần của nó 


và họ có thể nổi bật trong đó. 


Cùng với logo mới, Airbnb đã tái lập lại ngôn ngữ của công ty 
với một tuyên ngôn giông như một cộng đồng sông có chọn lựa, 
hơn là một cái máy rút tiền của Silicon Valley: 


Chúng tôi từng xem thường cẩm giác thuộc về đâu đó. Các 
thành phố từng là những ngôi làng. Mọi người biết nhau, và 
mọi người đều biết họ có một nơi được gọi là nhà. Nhưng sau sự 
cơ giới hóa và cách mạng công nghiệp của thế kỷ trước, những 
cảm giác tin cậy và có một nơi thuộc về đó đã bị thay thế bởi 
những trải nghiệm du lịch được tạo ra hàng loạt và không có 
nét riêng. Chúng ta cũng ngừng tin tưởng lẫn nhau. Và khi làm 
như vậy, chúng ta đã mất một số thứ cần thiết về ý nghĩa của 
một cộng đồng... Đó là lý do tại sao Airbnb đang đưa chúng ta 
trổ lại nơi mà mọi người có thể cảm thấy họ thuộc về... Vào thời 
điểm các công nghệ mới dễ khiến mọi người xa cách, thì bạn sẽ 
sử dụng chúng để đưa mọi người lại gần nhau... Cảm giác thuộc 
về đâu đó là ý tưởng định hình nên Airbnb, nhưng cách chúng 
ta mô tả Airbnb với thể giới cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn 
nắm bắt được ý tưởng này. 


Hãy đối chiếu điều này với những dấu hiệu quyền lực cũ kinh 
điển trong phần “Giới thiệu về Hilton” của trang web khách sạn 
Hilton: 


“Đưa tôi đến khách sạn Hilton”. Là cái tên được nhận biết nhiều 
nhất trong ngành du lịch, du khách trên khắp thế giới đã nói: 
“Đưa tôi đến khách sạn Hilton” trong gần một thế kỷ qua. Và vì 
cách tiếp cận sáng tạo của chúng tôi đối với các sản phẩm, tiện 
nghỉ và dịch vụ, Hilton tiếp tục đồng nghĩa với khách sạn trên 
toàn cầu. Hilton Hotels & Resorts vẫn là người dẫn đầu ngành 
khách sạn, du lịch toàn cầu với tư duy hướng về phía trước và 
hợp thời - và chúng tôi giúp cho việc du lịch trở nên dễ dàng 
hơn với thiết kế thông minh, các ý tưởng nhà hàng sáng tạo, 
lòng hiếu khách chân thành và sự cam kết với cộng đồng toàn 
cầu. 


Tiếng nói thương hiệu của Airbnb được xây dựng để nuôi 
dưỡng ý thức cộng đồng và sự tham gia, và các nhà điều hành 
đang cá cược răng đây sẽ là một lợi thể cạnh tranh chính - vì nó 


khiến cho chủ nhà hay khách hàng của Airbnb ít có khả năng 
đổi qua nền tảng khác khi có một nền tẳng mới tương tự xuất 
hiện. Airbnb bây giờ chỉ hàng triệu đô-la để tổ chức buổi gặp 
mặt hàng năm cho hàng ngàn chủ nhà năng động nhất, xây 
dựng tình đoàn kết và tinh thần đồng đội theo cách nhà thờ hay 
Câu lạc bộ Rotary từng làm. Đi xa hơn nữa, nó đã đầu tư vào 
việc hỗ trợ các nhóm chủ nhà địa phương như là một phần của 
“câu lạc bộ chia sẻ nhà” phi tập trung, được hỗ trợ bởi Airbnb 
nhưng dẫn đầu bởi các thành viên tham gia nhiều nhất. 


Trong khi đó, Hilton dựa vào đề xuất giá trị (value proposition) 
đã duy trì nó trong nhiều thập kỷ. Tuyên bố lớn nhất của Hilton 
là thương hiệu của nó được “công nhận”. Hilton thấy được lợi 
thế của mình trong sự ngưỡng mộ, không phải trong sự kích 
hoạt. Đề xuất giá trị của nó mang đến phong cách, chứ không 
phải là một ý thức “thuộc về”. Trong một thế giới quyền lực 
mới, Hilton biết nó phải bày tổ lòng cảm kích tới một “cộng 
đồng toàn cầu”, nhưng cẩm giác đó giống như một suy nghĩ nẩy 
ra quá muộn màng. 


THƯƠNG HIỆU KHÔNG CÓ CHỦ SỞ HỮU 


Khi Henry lần đầu tiên đưa ra ý tưởng cho chiến dịch từ thiện 
#GivingTuesday, anh đã gặp một số rắc rối khi thuyết phục các 
đồng nghiệp của mình tham gia chung tại 92nd Street Y. 
“Nhưng logo của chúng ta đâu?”, mọi người hỏi anh. “Chúng ta 
phải có logo 92Y giữa chữ “Giving' và “Tuesday' chứ”. 


Henry đã cổ gắng giải thích rằng, đây không phải là điều anh 
muốn. Nếu 92Y gắn logo của nó vào dòng chữ #GivingTuesday, 
thì không có tổ chức nào khác muốn tham gia vào chiến dịch 
này nữa. Nó sẽ là một ý tưởng nổi tiếng trong hệ sinh thái cục 
bộ của họ, chứ không thể tiến xa thêm được nữa. Nếu họ thực 
sự muốn sáng kiến này lan truyền, Henry lập luận, thì 92Y 
không thể sở hữu nó. Thay vì dùng logo của 92Y, họ dùng hình 
một trái tim đơn giản ở giữa Giving và Tuesday. Nhiệm vụ của 
chiến dịch tổng thể phải được đánh giá cao hơn việc xác định vị 
trí của 92Y với vai trò một tổ chức. 


Các thương hiệu quyền lực cũ được tạo ra bởi các tổ chức lớn 
thường đi kèm với các quy tắc nghiêm ngặt - sử dụng màu 


Pantone 7507 C, sử dụng phiên bản logo này ở đây và phiên bản 
kia ở một nơi khác, đảm bảo nó được sao chép ít nhất là theo 
kích thước này, không để bất cứ ai bổ lỡ nó. Họ đang đắm mình 
trong triết lý nhượng quyền thương mại, không phải là triết lý 
của phong trào. Hãy nghĩ đến cách mà McDonald's thực thi điều 
tương tự. Nó cho thấy rằng khái niệm thương hiệu thực tế là 
việc đóng dấu, theo nghĩa đen, một biểu tượng không thể xóa 
nhòa của quyền sở hữu đối với một tài sản. 


Tuy nhiên, lý do duy nhất mà #GivingTuesday có thể phát triển 
mạnh là rất nhiều người có thể phát triển một quyền lợi có ý 
nghĩa trong đó. Chuck Gates, giám đốc nghệ thuật của 92Y, ban 
đầu rút lui trong nỗi ghê tổm khi ông nhìn thấy biểu tượng trái 
tim mà ông đã thiết kế cho bước đầu của chiến dịch được làm 
lại, thường là dưới bàn tay của các nhà thiết kế kém tài năng, 
trong hàng trăm nỗ lực cải tiến hình ảnh cũ. Người Canada 
thêm một chiếc lá phong, tổ chức từ thiện ung thư vú biến nó 
thành màu hồng, và một tổ chức từ thiện ung thư tỉnh hoàn 
thậm chí còn lật ngược trái tim lại. 


Tuy nhiên, ngày nay, anh rất tự hào về nhiều biến thể trong tác 
phẩm của mình, xem nó như là một trong những “thành tựu 
lớn nhất của anh ấy”. Đối với anh, #GivingTuesday không chỉ 
đơn thuần là một logo. Đó là một thương hiệu quyền lực mới có 
tính kết nối nhưng luôn thay đổi, được chia sẻ rộng rãi giữa các 
nhà thiết kế - nghiệp dư và chuyên nghiệp - trên toàn thế giới. 
Nó không, có chủ sở hữu theo nghĩa là bất cứ ai cũng có quyền 
yêu cầu nó. 


Lưu ý rằng cách tiếp cận này không có nghĩa là các tổ chức nên 
trở nên vô danh hoặc hoàn toàn từ bỏ PR (quan hệ công chúng). 
Tuy nhiên, có một kỹ năng thực tế - đặc biệt là cho các tổ chức 
quyền. lực cũ - mà trong ‹ đó, Asha Curran, giám đốc sáng tạo của 
92Y và trưởng nhóm của dự án #GivingTuesday, nghĩ đến là 
“không ghỉ nhãn hiệu”, giảm thiên hướng quyền lực cũ nhằm 
chôn vùi các chiến dịch hoặc ý tưởng có chứng nhận quyền sở 
hữu, và nhờ làm như vậy mới có thể cho phép họ được biết đến 
rộng rãi hơn. 


Cũng cần lưu ý rằng có sự đền đáp thực sự cho cách tiếp cận 
không có chủ sở hữu. Giving Tuesday đạt đến một quy mô và hồ 


sơ truyền thông mà không ai có thể tưởng tượng ra được nếu nó 
được xác định là chiến dịch của 92Y. Nó đã tái định vị tổ chức 
144 năm tuổi này, đạt được một vị trí trong danh sách “Công ty 
sáng tạo nhất” của Fast Company và giúp đạt được một món quà 
trị giá 15 triệu đô-la để chỉ định cho Trung tâm Sáng tạo và Tác 
động Xã hội Belfer. 


Bước 3: Hạ thấp rào cản, làm phẳng đường đi 


Trong thế kỷ 20, việc tham gia. vào chính trị hoặc thay đổi xã 
hội có thể giống như là một cuộc thử nghiệm về mặt ý chỉ. Để 
tham gia một đẳng chính trị, bạn thường phảẩi cam kết trung 
thành và ủng hộ một danh sách dài các chính sách, một vài 
điều khoản trong số đó có thể bạn không thực sự đồng ý. Để 
tham gia, bạn sẽ phải có mặt tại các cuộc họp mang tính thủ tục 
tại chi nhánh địa phương của mình, nơi khoảnh khắc thú vị 
nhất của bạn có thể là thời điểm ngay sau hành động phê duyệt 
biên bản cuộc họp từ buổi họp cuối cùng. Và đối với đặc quyền 
này, bạn phải “được trả bằng sức lực”, theo đúng nghĩa đen - 
trước tiên, và sau đó sẽ tiếp tục trả vào những khoảng thời gian 
định kỳ. 


Nếu bạn là một nhà hoạt động xã hội, sự tín nhiệm của bạn đến 
từ việc bạn đã mạo hiểm đến mức nào - anh hùng là những 
người đặt bản thân mình trong những hoàn cảnh hiểm nguy vì 
chính nghĩa. Trong phong trào môi trường ban đầu, bạn phản 
đối việc khai thác gỗ bằng cách trói mình vào một cái cây. Đây 
không phải là điều dễ thực hiện (đặc biệt nếu bạn sống xa nơi 
diễn ra sự việc, hoặc bạn là một người kém linh hoạt, hoặc chỉ 
muốn làm một điều gì đó không quá khắc nghiệt). Và điều này 
có nghĩa là nhiều phong trào có xu hướng không mở rộng ra 
bên ngoài các nhóm nhỏ, thường: là các nhóm hoạt động cấp 
tiến hơn. Những người đã thành công trong việc xây dựng một 
cơ sở đồ sộ, như phong trào dân quyền của Mỹ, đã là những 
người biết tận dụng một cơ sở hạ tầng lớn có sẵn, như Martin 
Luther King Jr. đã làm với các phong trào giám lý (black 
churches). 


Nhưng thời đại quyền lực mới đã thúc đẩy một hình thức hoạt 
động có thể được điều chỉnh quy mô nhanh hơn nhiều so với 
một phong trào nào đó ở thể kỷ 20, và có thể được khởi xướng 


bởi hầu hết mọi người, kể cả những người nằm ngoài bộ máy 
chính thức hoặc không có vị thế chính trị nổi bật. Những phong 
trào này có thể dễ dàng bao gồm nhiều nhóm người hơn, bao 
gồm cả những người trước đó đã bị bổ rơi bên lề hoặc không thể 
dễ dàng tham gia. 


Động lực này đã không chỉ phát triển trong không gian hoạt 
động. Một chủ đề vĩ mô của thời đại chúng ta là việc tham gia 
vào hầu hết mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, cho dù chúng ta đang 
phản đối, nghỉ lễ, hay thậm chí là quản lý cuộc hẹn của mình. 
Ứng dụng “hẹn hò” Tinder, rất nổi tiếng, đã giảm chỉ phí giao 
dịch liên quan đến việc tìm kiếm bạn hẹn hò bởi một loạt thao 
tác vuốt qua phải, qua trái rất hiệu quả. Để tham gia, bạn thậm 
chí không cần phải tạo hồ sơ - Tinder có thể thu thập thông tin 
và hình ảnh trên Facebook hiện có của chúng ta để tạo một hồ 
sơ cho ta lựa chọn. Điểm chung của tất cả những điều này là 
chúng ta đang nhận thấy những rào cẩn đối với sự tham gia đã 
hạ thấp xuống và thấy được sự tập trung cao độ vào việc cải 
thiện và hợp lý hóa những trải nghiệm người dùng. Trong một 
thế giới tràn ngập những cơ hội cạnh tranh khi gia nhập thị 
trường, đạt được “sự thuận lợi” - xóa bỏ các rào cản trong hành 
động và cam kết - đã trở thành nghệ thuật cần thiết của bất kỳ 
ai đang cố gắng xây dựng một cộng đồng. 


Yếu tố quan trọng nhất đằng sau sự thành công ngay từ bước 
đầu của GetUp là nó thật sự dễ dàng cho mọi người (những 
người cuồng nhiệt, bị quá tải thông tin, nhưng có thiện chí của 
thế kỷ 21) tham gia. Không ‹ có phí thành viên, không có cam kết 
trung thành với một nền tảng nào, không có yêu cầu đổ ra các 
con phố ngay lập tức. Thay vào đó, GetUp yêu cầu mọi người, 
khi đăng ký tham gia, ký một đơn yêu cầu trực tuyến chỉ với 
một vấn đề mà họ quan tâm. Các nhà tổ chức của GetUp không 
ngừng tập trung vào vấn đề “làm thế nào/ra sao/bao nhiêu” - 
làm thế nào họ có thể loại bỗ mọi trở ngại để ký một bản kiến 
nghị; một bản kiến nghị mất Dao lâu để hiển thị lên màn hình; 
sổ lượng thông tin họ cần hồi trong quá trình đăng ký bao nhiêu 
là đủ (tên, email, mã zip). Cách tiếp cận này làm một số nhóm 
truyền thống hơi ngạc nhiên: “Họ sẽ không làm cho việc đăng 
ký tham gia dễ dàng như vậy chỉ để thu hút những kể không có 
lập trường và tầng lớp hạ lưu chứ?”. Các mẫu đăng ký của họ đòi 


hồi nhiều thông tin hơn, và vì vậy khi họ hoàn tất phần thông 
tin thì thường sẽ rất mệt mỏi. Câu thần chú của GetUp (cũng là 
thần chú của Silicon Valley) là làm cho việc đăng ký trở nên dễ 
dàng đến mức có thể. Khi làm như vậy, động lực giữa người tổ 
chức và người tham gia được thúc đẩy. GetUp có nhiệm vụ 
mang lại cho các thành viên những cơ hội có ý nghĩa nhằm 
tăng sự cam kết của họ, chứ các thành viên không có nhiệm vụ 
phải chứng minh cam kết bất diệt của họ với mục đích đó. 


Một người không phải là thần đồng về lĩnh vực kỹ thuật số đã 
sử dụng cùng một logic cơ bản để tạo ra một sự đột biến lớn về 
quyển lực mới. Đó là nhà hoạt động chống tham nhũng của Ấn 
Độ, Kisan “Anna” Baburao Hazare, ở độ tuổi tám mươi. Ông 
không mặc áo hoodie. Trong nhiều thập niên, ông đã vận động 
cho công bằng xã hội theo cách của Gandhi - đó là việc phản đổi 
theo cách bất bạo động, được dẫn dắt bởi các hành động hy sinh 
bản thân, chẳng hạn như “tuyệt thực” để phản đối các quan 
chức tham những và những luật lệ bất công. Nói cách khác, 
trong sự nghiệp của mình, ông đã hoạt động theo cách truyền 
thống - bằng cách làm những việc mà hầu hết chúng ta sẽ 
không bao giờ có can đảm hay sáng kiến để làm. 


Vào năm 2011, Hazare đã tổ chức chiến dịch lớn nhất của mình 
- ủng hộ cái được gọi là đạo luật “Jan Lokpal”, một dự luật chống 
tham nhũng quốc gia nhằm tăng cường sức mạnh của các 
thanh tra viên để giữ các viên chức công có trách nhiệm ở tất cả 
các cấp chính quyền, từ thủ tướng trở xuống. Chiến dịch của 
ông đã được những người dân Ấn Độ tán đồng, những người 
này đã chán ngấy những hành vi tham nhũng diễn ra hàng 
ngày - từ vặt vãnh cho đến nghiêm trọng - làm mất đi sự tin 
tưởng giữa người dân và các cơ quan công quyền. 


Vào đầu tháng 4 năm 2011, sau khi thủ tướng bác bỏ các yêu 
cầu của ông, Hazare tuyên bố ô ông ta bắt đầu nhịn ăn cho đến 
khi đạo luật Jan Lokpal được thông qua. Biểu tình bằng cách 
tuyệt thực là một chiến thuật có uy lực rất lớn, đặc biệt là ở Ấn 
Độ. Họ mang theo bên mình uy tín đạo đức to lớn và tâm lý xã 
hội - những yếu tố có xu hướng thu hút sự chú ý của giới truyền 
thông, thứ oxy mang tính sống còn trong bất kỳ chiến dịch nào 
chống lại những nhóm lợi ích có uy quyền. Nhưng cũng có một 


điểm yếu đối với phong trào tuyệt thực đó là: họ không cho 
người khác làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc hỗ trợ nhanh (ít 
nhất là nếu bạn sẵn sàng làm như vậy). Nếu công việc của một 
nhà hoạt động xã hội là nuôi sống tổ chức đại diện cho những 
người ủng hộ anh, thì Hazare biết rằng ông cần phải làm nhiều 
hơn nữa. 


Hazare bắt đầu thử nghiệm các chiến thuật mới. Ông kêu gọi 
người dân Ấn Độ gửi cho mình một tin nhắn SMS nếu họ ủng hộ 
chiến dịch của ông. Hầu hết người dân Ấn Độ đều có điện thoại 
đi động, và trong số tầng lớp trung lưu mới nổi, những người là 
thành phần chủ chốt trong CƠ SỞ những người ủng hộ, việc truy 
cập điện thoại di động gần như là phổ biến. Vì vậy, Hazare đã 
tìm ra một đoạn mã ngắn và tạo ra khoảng 80.000 tin nhắn từ 
những người dân Ấn Độ, một nỗ lực đáng ghi nhận. 


Sau đó, Hazare khéo léo thay đổi chiến thuật của mình. Trên 
khắp Ấn Độ và ở nhiều nơi khác của khu vực đang phát triển, 
mọi người sử dụng “cuộc gọi nhỡ” để giao tiếp với nhau. Nếu 
bạn đang trễ hẹn cho buổi cà phê với một người bạn, bạn sẽ để 
lại cho họ một cuộc gọi nhỡ. Nếu bạn đang hẹn hò với ai đó và 
chỉ muốn cho họ biết bạn đang nghĩ về họ, bạn để lại một cuộc 
gọi nhỡ (vâng, đúng vậy, trong một số nền văn hóa, cách thể 
hiện cho người yêu của bạn thấy rằng bạn quan tâm đến họ 
chính là gác máy). Tại sao mọi người lại tạo nên những cuộc gọi 
nhỡ? Bởi vì không giống như gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho ai 
đó, nó hoàn toàn miễn phí. Nó cũng không tốn công sức nữa. 


Sự thay đổi nhỏ trong chiến thuật này tạo nên sự khác biệt 
ngoạn mục. Khi Hazare cung cấp một số điện thoại địa phương 
để gọi và kêu gọi người dân Ấn Độ ủng hộ chiến dịch chống 
tham nhũng của mình, con số của ông đã tăng từ 80.000 lên 35 
triệu. 


35 triệu cuộc gọi nhỡ. Đó là một trong những hành động phản 
đối phối hợp đơn nhất lớn nhất trong lịch sử nhân loại (chúng 
ta vẫn chưa tìm thấy một hành động nào lớn hơn thể). Chuyện 
này đã xây ra như thế nào? Tính phổ biến của điện thoại di 
động rõ ràng là yếu tố quan trọng - mười năm trước đó, một 
chiến dịch giống như vậy sẽ là điều không thể. Đó cũng là một 
sức mạnh phi thường cho tầng lớp trung lưu mới nổi của Ấn Độ. 


Và đó là một ví dụ tuyệt vời về cách xây dựng cộng đồng theo 
hình thức mới - và trọng tâm của nó là sử dụng hành vi có sẵn 
(cuộc gọi nhỡ, điều mà mọi người đã quen thuộc) và bằng cách 
hạ thấp rào cẩn tham gia. Sự tham gia thực sự diễn ra rất thuận 
lợi. 


Bước 4: Thúc đẩy mọi người nâng cao mức độ tham gia 


Bạn có thể hồi, làm vậy để làm gì? 35 triệu cuộc gọi thực sự có 
ích lợi gì? Đây không chỉ là hành động ủng hộ chính trị qua 
phương tiện truyền thông chứ? Malcolm Gladwell đã viết một 
bài viết dài trên The New Yorker, cho rằng hoạt động trực tuyển 
giúp mọi người dễ dàng tham gia, tất cả đều kết thúc dựa trên 
“sự ràng buộc yếu ớt”, không giống như hoạt động “ràng buộc 
mạnh mể”, nơi mọi người phải đánh cược cuộc sống của họ và 
hình thành mối quan hệ thân thiết, trực tiếp với người khác. Ở 
một khía cạnh nào đó, Gladwell nói đúng: sự cam kết chính là 
vấn đề. Như chúng ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo, “lực 
lượng siêu tham gia” trong bất kỳ phong trào hay cộng đồng 
quyền lực mới nào đều thực hiện một số công việc quan trọng 
nhất. Nhưng khả năng kêu gọi nhiều người tham gia hơn theo 
hướng đi này phải đi kèm với những cơ hội tác động đáng kinh 
ngạc, như Hazare đã phát hiện ra. 


Đối với Hazare, một lực lượng hỗ trợ to lớn có ý nghĩa rất quan 
trọng. Đầu tiên, những con số khổng lồ đó mang lại tính hợp 
pháp về mặt đạo đức - có quá nhiều người ủng hộ đến mức 
chính phủ không thể lờ đi. Thậm chí quan trọng hơn, Hazare đã 
biến các số điện thoại đó thành quyền lực thực sự trong quần 
chúng. Hai tuần sau khi thực hiện lời kêu gọi hành động này, 
chiến dịch của Hazare có danh sách số điện thoại hỗ trợ lớn 
nhất thế giới. Vậy kế hoạch tiếp theo là gì? 


Tiếp theo, chiến dịch của Hazare đã liên lạc với mọi người trong 
danh sách của ông để giúp hàng trăm nghìn người xuất hiện ở 
những cuộc phần đối tại Delhi và các thành phố khác. Đó là một 
hình ảnh phi thường của quyền lực từ điện thoại di động đến 
hành động thực tiễn. Và tuy rằng dự luật của Hazare không 
được chấp. thuận, nhưng chính phủ cũng đã chấp nhận một số 
yêu cầu của ông. Chiến dịch năm 2011 của ông đã giúp thúc 
đẩy những thay đổi sâu rộng đối với luật pháp của Ấn Độ nhằm 


chống tham nhũng. /The Rules (các Quy tác), một nhóm tập 
trung vào việc trao quyền cho công dân ở miền nam bán cầu 
được ươm tạo bởi tổ chức Purpose, tổ chức do Jeremy dẫn đầu, 
sau đó xây dựng một công nghệ để giúp người khác làm những 
gì Hazare đã làm: một công cụ gọi là/ Crowdring (Tiếng chuông 
cộng đồng) cho phép các nhà vận động ở các quốc gia khác tạo 
ra chiến dịch cuộc gọi nhỡ của riêng họ. 


Lời phê bình của Gladwell về hoạt động “rào cẩn thấp” không có 
ý nghĩa gì nếu các nhà xây dựng phong trào biết cách vận động 
mọi người chuyển từ mô hình cam kết thiếu sâu sắc đến thiết 
thực hơn, như điều mà Hazare đã có thể làm. Điều này vẫn được 
quy vào cái mà chúng ta gọi là mức độ tham gia. 


Ở phía bên trái của bảng mức độ tham gia là các hành vi quyền 
lực cũ đứt khoát: tuân thủ và tiêu thụ. Hầu hết các mô hình 
quyền lực cũ không đòi hồi ở chúng ta nhiều hơn như thể này. 
Nộp thuế. Mua những đôi giày này. Gia hạn đăng ký của bạn. 
Tất nhiên, việc tuân thủ cũng như việc tiêu thụ sẽ không bị lỗi 
thời trong tương lai gần. Nhiều tổ chức kinh tế và xã hội quan 
trọng nhất của chúng ta vẫn chủ yếu hoạt động dựa vào chúng. 


Mức độ tham gia 


HÀNH VI QUYỂN LỰC CŨ _HÀNH VI QUYỀN LỰC MỚI Định hình 
Sản xuất 
Gây quỹ 
Phối hợp 
Gia nhập 
Chia sẻ 
` Gia nhập và Tạo hoặc Định hình 
Tiêu thụ Xác nhân đóng góp chia sẻ nội hoặc 
Tuả hủ hoặc tài chính dung, tài bảo vệ các 
uên thủ Chia sẻ tham gia Sửa lại trong sản trong quy tắc của 
Tuân thủ theo Tiêu thụ nội dung hoặc cộng đóng nội dung cộng đồng cộng đồng cộng đồng 
kiểu truyền theo kiểu ý tưởng của quyền lực của quyền lực quyền lực quyền lực 
thống truyền thống người khác mới người khác mới mới mới 


Nhưng nếu bạn đang cổ gắng xây dựng một phong trào hoặc 
phát triển một cộng đồng, bạn sẽ cần phải mở khóa một loạt các 
hành vi quyền lực mới. Bạn cho mọi người tham gia thông qua 
các yêu cầu đơn giản, Ít rào cần ngay phần dưới bảng mức độ 
tham gia, ví dụ: bằng cách yêu cầu mọi người sử dụng, và sau đó 
chia sẻ nội dung hoặc bằng cách liên kết - trong điều khoản 
GetUp, bằng cách ký vào lá đơn đầu tiên của bạn. Khi bạn đã 


tuyển được những người tham gia mới, công việc là giữ họ 
tham gia và đưa họ lên một mức độ tham gia cao hơn, hướng tới 
những chướng ngại hành vi cao hơn (như phối hợp hoặc sửa lại 
nội dung của người khác, huy động vốn cộng đồng cho một dự 
án, tạo và tải lên nội dung hoặc tài sản riêng của mình (chúng 
tôi gọi đây là sản xuất), hoặc như trên cùng của bảng mức độ 
tham g1a, bằng cách trở thành một “người định hình” của cộng 
đồng nói chung, với khả năng ảnh hưởng đến chiến lược, định 
mức và văn hóa của một cộng đồng, thường không có bất kỳ 
thẩm quyền chính thức nào. Tại bước này, hãy suy nghĩ về 
những siêu chủ nhà (super-host) của Airbnb, những người đặt 
ra những quy tắc cho những người khác trên nền tẳng này, vai 
trò quan trọng nhưng không chính thức được điều hành bởi 
những người sáng lập Black Lives Matter, hoặc những người 
kiểm duyệt tình nguyện có ảnh hưởng nhất trên Reddit mà 
chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong chương sau. 


TED, cộng đồng hội nghị, rất giỏi trong việc đưa người dùng của 
mình lên mức độ tham gia cao hơn. Để dẫn dắt mợi người bước 
vào tham gia, TED cho chúng ta xem (tiêu thụ) những bài nói 
chuyện TED Talk hấp dẫn nhất, được lấy từ các hội nghị chính 
thức và từ TEDx, các hội nghị được tổ chức mang tính chất cục 
bộ của TED. Sau đó, họ khuyến khích chúng ta chia sẻ những 
bài nói chuyện đó và thậm chí cung cấp cho người xem một 
công cụ theo dõi để giúp họ xem có bao nhiêu người đã xem bài 
nói chuyện mà họ đã chia sẻ - một cách thông minh để tăng ý 
thức của chúng ta khi là người trung gian của tổ chức. Khi nâng 
cao mức độ tham gia, chúng ta được yêu cầu tham gia cộng 
đồng TED và liên kết theo nhiều cách khác nhau, ví dụ bằng 
cách đề cử ai đó cho Giải thưởng TED. Khi làm như vậy, chúng 
ta được khuyến khích tự nghĩ rằng mình là “TEDster” (thành 
viên của TED), một cách thức xây dựng thương hiệu để giúp tạo 
ra nét chung nổi bật được chia sẻ. Các TEDster có một cơ hội 
phỏng lại nội dung gốc của TED bằng cách tham gia đội ngũ 
dịch giả tình nguyện, những người sẽ giải thích biệt ngữ kinh 
doanh và khoa học phổ thông rất nổi tiếng của TED theo ngôn 
ngữ của họ. Ngoài ra, các TEDster có thể ủng hộ cho những dự 
án của TED bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm việc tham gia 
những hội nghị chính thức với giá vé ở mức cao của TED hoặc 
nhiều hơn nữa những sự kiện có tính ảnh hưởng của TEDx. 


Cuối cùng, các TEDster có thể trở thành những nhà sản xuất 
bằng cách tự tổ chức các hội nghị TEDx hoặc tự mình diễn 
thuyết trong chương trình TEDx Talk của riêng họ. Hiện đã có 
hơn 20.000 sự kiện được tổ chức trên toàn thế giới từ Madrid 
đến Manchester. Những người tổ chức TEDx tích cực và năng 
động nhất trổ thành những người định hình nên cộng đồng đó, 
giúp chỉ đạo hướng đi của nó tại các cuộc họp toàn cầu do TED 
tổ chức. 


Chỉ một phần nhỏ các TEDster nâng cao mức độ tham gia từ 
việc tiêu thụ nội dung cho đến khi trở thành những người tổ 
chức TEDx, nhưng việc đưa ra hướng đi này giúp cho TED có 
thể điều hướng mọi người từ người tiêu thụ nội dung và người 
hâm mộ trở thành những người đóng vai trò có giá trị hơn, như 
là nhà tài trợ hoặc nhà tổ chức. 


Việc có cấu trúc để thúc đẩy mọi người nâng cao mức độ tham 
gia là rất quan trọng ngay. cả trong những giai đoạn đầu của 
việc xây dựng một cộng đồng quyền lực mới. Có lẽ ví dụ ngớ 
ngẩn nhất về một thất bại khi thực hiện điều này là ứng dụng 
mạng xã hội Yo, được ra mắt vào năm 2014 bởi một nhà phát 
triển phần mềm của Israel, nó như là một trò đùa ngày Cá 
Tháng 4 với một tính năng rào cẩn thấp đến đáng kinh ngạc: 
bạn nhấn một lần và từ “Yo” sẽ tự động được gửi cho bạn bè 
trong danh sách liên hệ của bạn. Bạn của bạn sau đó có thể “Yo” 
trổ lại bạn, nếu anh ta hoặc cô ta muốn như vậy. Vào giữa tháng 
6, ứng dụng này là ứng dụng mạng xã hội số một trong cửa 
hàng ứng dụng của Apple và đứng thứ tư trong bảng xếp hạng 
các ứng dụng nói chung. Ứng dụng đã gọi được số tiền lên đến 
bảy con số từ vốn đầu tư mạo hiểm, trước sự hoang mang của 
nhiều người. Blogger công. nghệ Robert Scoble mô tả Yo là ' 'ứng 
dụng gây nghiện, ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy trong cuộc 
đời mình”. Nhưng gây nghiện thôi vẫn chưa đủ. Yo đã trở thành 
cánh cửa quay vòng cho người dùng. Đến tháng 9, chỉ vài tháng 
sau khi ra mắt, nó đã rớt xuống hạng 1.277 trong. cửa hàng ứng 
dụng. Các nhà phát triển ứng dụng đã sử dụng tiền đầu tư mạo 
hiểm của họ để cố gắng xác định con đường cho việc nâng cao 
mức độ tham gia ngoài việc chỉ có hành động Yo, chẳng hạn 
như thêm vị trí và ảnh trong tài khoản Yo của bạn và tạo nhóm 
để làm cho ứng dụng có tính xã hội hơn. Nhưng bởi vì các bước 


này không được thực hiện trong giai đoạn bùng nổ ban đầu của 
Yo, nên cơ hội đã bị bỏ lỡ ngay từ ban đầu. 


Các nhà hoạt động xã hội tiên tiến nhất ngày nay hiểu được cả 
cách tạo ra các điểm tham gia mang tính thuận lợi và thúc đẩy 
mọi người nâng cao mức độ tham gia. Black Lives Matter đã xây 
dựng phong trào công bằng chủng tộc hiệu quả nhất kể từ 
phong trào dân quyền bằng cách kết hợp những gì mà Gladwell 
chế nhạo là hoạt động “ràng buộc yếu ớt” - các hình thức liên 
kết và chia sẻ rất đơn giản như các hashtag nhanh chóng lan 
truyền đi thông điệp - với nhiều hành động cam kết hơn trong 
việc thúc đẩy nâng cao mức độ tham gia, từ tài trợ cho các 
nhóm hoạt động cùng chí hướng cho đến “tạo nên” các cuộc 
biểu tình thực tế và thiết lập các chỉ hội địa phương. 


Bước 5: Khai thác ba cơn bão 


Nhà lãnh đạo dân sự Mỹ John W. Gardner tin rằng “nền văn 
minh là một bộ phim sống trong tâm trí của mỗi người”. Cái 
nhìn sâu sắc của ông giúp chúng ta suy nghĩ về cách thức phát 
triển các cộng đồng và các phong trào quyền lực mới. Bí mật của 
những phong trào thành công nhất là họ không chỉ xây dựng sự 
tăng trưởng nhỏ, nhanh chóng mà còn rút lui ra khỏi những 
khoảnh khắc kích động của sự kịch tính và cấp bách khó mà 
lường trước được. Cuộc Tuần hành Phụ nữ (The Womans 
March) ở Washington diễn ra ngay Sau ngày nhậm chức của 
Trump đã trở thành một ví dụ điển hình về một làn sóng quyền 
lực mới gắn liền với sự thức tỉnh của khoảnh khắc thất vọng 
mang tính lịch sử - thất bại trong việc bầu tổng thống nữ đầu 
tiên và bầu cử một người đàn ông sở hữu một hồ sơ theo đõi dài 
đầy những hành vi và bình luận phân biệt giới tính. 


Khi phát triển một cộng đồng, những người tổ chức giỏi tận 
dụng những khoảnh khắc như vậy. Đôi khi, những khoảnh 
khắc đó xảy ra với họ và nhiệm vụ của họ là phải nắm bắt thời 
cơ, ngay cả khi lúc đầu chúng có vẻ như là trở ngại, chứ không 
phải là cơ hội. Đôi khi, họ thấy một khoảnh khắc xuất hiện và 
sử dụng nó để thúc đẩy phong trào. Và cũng có lúc, họ tạo ra 
một khoảnh khắc từ hư không. Chúng tôi nghĩ điều này giống 
như việc khai thác ba cơn bão. 


Tạo ra cơn bão 


Beatriz Ehlers là một sinh viên ở trường Friedenreich, được 
đánh giá là một trong mười ngôi trường hàng đầu tại Rio. 
Friedenreich được biết đến với mục đích phục vụ cho người 
Carioca yếu thế (thuật ngữ được sử dụng để mô tả về bản thân 
của các công dân đầy kiêu hãnh của Rio), bao gồm nhiều thanh 
niên khuyết tật. Giống như nhiều không gian cộng đồng ở Rio, 
trường này bị trưng thu với sự cảnh báo nhẹ và bị đánh dấu 
răng sắp tới sẽ bị phá hủy để dành cho sự phát triển Olympfc, 
trong trường hợp này là xây dựng một bãi đỗ xe chẳng có gì hấp 
dân. 


Young Bia, tên mà người ta gọi cô, khao khát muốn cứu trường 
học của mình một cách cháy bỏng. Vì vậy, cô đã sử dụng một 
công cụ trực tuyến được gọi là Panela de Pressão (“Nồi áp suất”) 
cho phép người dân Carioca bắt đầu các chiến dịch về các vấn để 
quan trọng đối với họ bằng chính điện thoại của mình. Cái nhìn 
sâu sắc đằng sau Panela de Pressão là để có cơ hội tham gia vào 
chính phủ một cách hiệu quả, công dân cần có cách thức để tìm 
ra ai là người đưa ra quyết định, rồi tham gia cùng những người 
khác để gây áp lực lên người quyết định đó. Công cụ này là sản 
phẩm của nhóm Meu Rio, một nhóm chống tham nhũng và là 
nhóm phong trào công dân thuộc thành phố Rio, được ươm tạo 
tại tổ chức Purpose của Jeremy và đứa con tinh thần của một 
phụ nữ trẻ xuất sắc đến từ Rio, Alessandra Orofñno. Hơn một 
trong mười người Carioca thuộc thế hệ Y bây giờ là thành viên 
của Meu Rio, và nhóm này là một phần của một làn sóng phản 
đối từ dưới lên và làn sóng cam kết công dân, những lực lượng 
đang định hình lại nền chính trị bị hao mòn của Brazil. 


Khi Bia bắt đầu chiến dịch của mình, nó đã gây được thiện cảm 
với Meu Rio. “Làm thế nào một ngôi trường quý giá như vậy có 
thể bị phá hủy một cách độc đoán như thể?”, họ hồi. Khi họ 
nhận thấy sức lôi kéo ban đầu mà chiến dịch của cô đã nhận 
được, họ quyết định biến cuộc chiến của cô ấy thành điều mà 
các nhà xây dựng phong trào gọi là “câu chuyện tác động mang 
tính biểu tượng”. 


Vì vậy, Alessandra và nhóm của cô đã thực hiện điều gì đó ấn 
tượng, thậm chí là cường điệu. Họ thiết lập một trang web phát 


video trực tiếp 24 giờ về trường học và nhờ những người 
Carioca giám sát nguồn cấp đữ liệu suốt ngày đêm nhằm phát 
hiện các dấu hiệu của xe ủi đất và các thiết bị phá hủy khác khi 
chúng kéo đến, dự kiến là vào bất kỳ ngày nào. Sau đó, Meu Rio 
kêu gọi mọi người đăng ký để trở thành “Người giám hộ công 
dân” của trường bằng cách đăng ký số điện thoại di động của họ 
với trang web, và kêu gọi bạn bè, hàng xóm của mình cùng làm 
như vậy. Ngay khi xe ủi đất đến, những người giám hộ công dân 
sẽ được báo bằng tin nhắn để nhanh chóng đến trường tạo 
thành một hàng rào người để bảo vệ trường, tạo thành một 
vòng tròn thách thức. 


Chiến dịch thu hút sự tham gia của cả thành phố. Hàng ngàn 
người đã đăng ký để bảo vệ trường học; một làn sóng rất lớn các 
hoạt động truyền thông đã theo dõi và tường thuật về vụ việc. 
Đột nhiên, những cơn thịnh nộ nghiêm trọng đã hướng vào 
người đưa ra quyết định với quyền lực tối thượng có thể cứu 
vẫn ngôi trường, thống đốc của Rio, người cho tới lúc đó vẫn có 
thể bỏ qua lời cầu xin của những học sinh, giáo viên và phụ 
huynh ở khu vực yếu thế. 


Trong vòng 72 giờ ra mắt live stream (phát video trực tiếp), 
thống đốc đã thay đổi suy nghĩ đáng kể. Ông quyết định gỡ bỏ 
việc phá hủy cho đến khi một ngôi trường mới có thể được xây 
dựng. Và sau hơn sáu tháng vận động dai dẳng của Meu Rio, 
thống đốc hoàn toàn đầu hàng: Friedenreich đã được cứu. Bia 
đã giành được thắng lợi tuyệt vời, nhưng có lễ quan trọng hơn, 
một tín hiệu đã được gửi đến các chính trị gia của Rio: lần sau 
nếu các người cố phá hủy một ngôi trường mà không tham 
khảo ý kiến của cộng đồng, các người sẽ phải chịu trách nhiệm 
(và chúng tôi sẽ ghi lại mọi khoảnh khắc bằng máy quay). Chiến 
thắng nhỏ bé này cũng gây ra một cuộc tranh luận lớn hơn ở 
Rio về sự phát triển cho Olympic một cách không hiểu nổi, một 
sự kiện chưa hoàn toàn bị hủy bỏ cho đến khoảnh khắc tích tụ 
nỗi căm phẫn của Bia trước sự bất công. Và bằng cách biến câu 
chuyện của mình thành một điểm bùng nổ văn hóa, Meu Rio đã 
tạo ra một cơn bão xây dựng nên cộng đồng và nâng cao phong 
trào của mình. 


Vào năm 2010, GetUp đã tạo ra khoảnh khắc kích động riêng 


của mình trong một nỗ lực thu hút sự chú ý đến việc đối xử vô 
nhân đạo với người tị nạn ở Úc. Tại bữa tiệc từ thiện hàng năm 
của thư viện báo chí Quốc hội Úc, “các cuộc hẹn” với các chính 
trị gia khác nhau được bán đấu giá và thường được các nhóm lợi 
ích của công ty mua nhằm tìm kiếm thời gian nói chuyện trực 
tiếp với các quan chức được bầu cử. Khi lãnh đạo phe đối lập 
Tony Abbott, một người lướt sóng đầy khát vọng và là đối thủ 
khó chịu đối với quyền của người tị nạn, rao bán đấu giá một 
buổi học lướt sóng cá nhân, GetUp đã quyết ‹ định chiếm lấy bài 
học này. Tổ chức đã kêu gọi các thành viên của mình tài trợ cho 
một cuộc đặt giá. Nếu GetUp thắng, Abbott sẽ buộc phải thực 
hiện việc dạy lướt sóng cho Riz Wakil, một người tị nạn đã trốn 
khỏi Afghanistan năm 1999 và chịu dựng gần một năm tại một 
trong những trung tâm giam giữ người di dân khét tiếng nhất 
của Úc. Trong vòng ba giờ, các thành viên của GetUp đã bỏ ra 
50.000 đô-la và đã giành được cho Wakil một cuộc hẹn công 
khai với Abbott. GetUp đã tìm thấy được cách để thu hút các 
phương tiện truyền thông về một chủ đề quan trọng - và đem 
đến một chiến thắng táo bạo cho các thành viên của tổ chức. 


Săn bão 


Đôi khi, khi một cơn bão hoạt động với mức độ cao nhất, công 
việc của người xây dựng cộng đồng là đuổi theo và khai thác 
sức mạnh của nó. Đó là cách mà Reddit, nền tảng rất phổ biến, 
nơi mọi người “bỏ phiếu đồng thuận” cho nội dung yêu thích 
của họ, thực sự bắt đầu thành công. 


Năm năm sau khi thành lập vào năm 2005, Reddit vẫn là một 
kể nhỏ bé trong số các trang web tập hợp được định hướng bởi 
người dùng. Người anh em lớn hơn nhiều của nó là Digg, nơi 
hàng chục triệu khách truy cập hàng tháng tất bật bình chọn 
cho nội dung yêu thích của họ. Trong năm 2010, Digg đã công 
bố “phiên bản 4” của trang web, một bước ngoặt lớn đã làm mất 
độ ưu tiên nội dung do người dùng tạo ra để ủng hộ việc quảng 
bá nội dung từ các nhà xuất bản trực tuyến lớn như 
Mashable.com và giới thiệu “các liên kết được tài trợ”, một cách 
tạo ra doanh thu từ trang web này. Cũng khoảng thời gian đó, 
một nhóm nhỏ người dùng Digg đã tìm ra cách đánh lừa hệ 
thống để các tính năng đề xuất bài viết của trang web loại bổ 


nội dung từ người dùng thông thường để ủng hộ các liên kết ưa 
thích của nhóm, về cơ bản là phá hủy chất lượng dân chủ của 
trang web. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2010, “ngày từ bỏ Digg” đã 
được tuyên bổ bởi một nhóm người dùng khác; bị kích động bởi 
tất cả sự thay đổi, họ đã đăng khắp trang web bằng nội dung từ 
đối thủ nhỏ hơn của nó, Reddit. Reddit đã nhìn thấy cơn bão và 
đuổi theo nó một cách sáng suốt — đồng sáng lập của Reddit, 
Alexis Ohanian đã viết một bức thư ngỏ cho người đồng sáng 
lập và CEO Kevin Digg, than vẫn (với niềm vui sướng giãu kín 
vẫn có thể nhận ra) rằng nó đã lạc lối khổi nhiệm vụ ban đầu là 
“trao lại quyền lực cho mọi người”. Reddit tạm thời thay đổi 
logo của mình để kết hợp logo hình cái xẻng của Digg nhằm 
chào đón người dùng, một giây phút tuyệt vời của việc xây 
dựng thương hiệu quyền lực mới. Nhanh chóng và ngoạn mục, 
hàng triệu người dùng đã chuyển từ Digg sang Reddit. Cuộc di 
cư lớn từ Digg đã giết chết số lượng lớn lưu lượng của nó và một 
doanh nghiệp từng có giá trị 200 triệu đô-la cuối cùng đã được 
bán trong một đợt bán tống với giá 500.000 đô-la. Reddit, như 
chúng ta biết, đã được sinh ra từ đó. (Trong chương tiếp theo, 
chúng ta sẽ nói về cách Reddit sau đó quản lý - và quản lý sai - 
cộng đồng mà nó xây dựng một cách nhanh chóng). 


Nghệ thuật biến cuộc khủng hoảng của người khác thành cơ 
hội cho bạn còn rất mới lạ, nhưng kỹ năng mới sẽ giúp khai thác 
điều đó trong chớp nhoáng khi cơ hội huy động một cộng đồng 
đến và đi chỉ trong vòng vài phút. Thương hiệu bánh quy Oreo 
của Mỹ hiểu điều này khi một sự cố về điện trong sân vận động 
khiến cho toàn bộ đèn chiếu sáng tắt trong hơn 30 phút ở giải 
Super Bowl năm 2013. Oreo tấn công nhanh chóng, tweet hình 
ảnh của một chiếc bánh Oreo cô đơn nhưng được chiếu sáng rõ 
ràng và dòng chú thích “Bạn vẫn có thể nhúng bánh vào sữa 
trong bóng tối”. Dòng tweet đã lan truyền, “vượt ra ngoài giải 
Super Bowl”, và trở thành huyền thoại kinh điển trong giới 
marketing. Thường bị bỏ quên khỏi câu chuyện chính là một sự 
thật rằng Oreo có một nhóm làm công tác truyền thông xã hội 
mười lăm người luôn sẵn sàng trong suốt trận đấu để có được 
phản ứng kịp thời này. 


Chúng ta không có được nguồn lực như của Oreo, nhưng cách 
làm của Oreo nhắc nhở chúng ta răng để chạy theo cơn bão, cần 


phải có cơ sở hạ tầng tốt để hỗ trợ. Bất cứ ai đang xây dựng một 
cộng đồng cũng nên trông chừng những cơn bão có thể làm 
kích động nền tắng của họ, và phải chuẩn bị hành động đối phó 
với chúng trong vòng vài phút hoặc vài giờ, khi nhu cầu ở mức 
lớn nhất và phần ứng cảm xúc của mọi người đang ở trên đỉnh 
cao. Nhiều tổ chức quyền lực cũ sẽ mất nhiều ngày để cùng 
nhau tung ra một thông cáo báo chí. Nhưng các tổ chức bây giờ 
cần phải được thiết lập để hành động nhanh hơn, để hấp thụ 
năng lượng trong một thời điểm và biến nó thành lực lượng 
ủng hộ mới. Các cơ quan hành chính của Byzantine yêu cầu 
nhiều dấu hiệu không phải là công cụ thích hợp để săn đuổi cơn 
bão. 


Tận dụng cơn bão 


Đôi khi, cách tốt nhất để xây dựng một cộng đồng là nắm bắt 
lấy thực tế là một cơn bão đang ở trước cửa nhà bạn và để bản 
thân mình bị cuốn vào nó. Như chúng ta đã thảo luận trước đó, 
sự mạnh mẽ của các cuộc tấn công vào GetUp từ các chính trị 
gia nổi tiếng và các phương tiện truyền thông bảo thủ là chìa 
khóa cho sự phát triển ban đầu của GetUp. 


Ví dụ yêu thích của chúng tôi về việc tận dụng cơn bão đến từ 
một nhóm Hướng đạo sinh Nữ đầy cảm hứng. Vào năm 2015, 
một nhà tài trợ đã đóng góp 100.000 đô-la cho nhóm Hướng 
đạo sinh Nữ phía Tây Washington, nhằm mục đích hỗ trợ tài 
chính cho các hướng đạo sinh nghèo hơn - nhưng với quy định 
rằng khoản tiển này không được sử dụng để giúp cho các cô gái 
chuyển giới. Nhóm Hướng đạo sinh Nữ cẩm thấy đây là một sự 
bất công nghiêm trọng và về cơ bản họ đã nói: “Mang tiền đi đi”. 
Họ đã trả lại tiền và cho ra đời phong trào #forEVERYGIrl 
(#choTẤTCÄcácCôGái), một nỗ lực huy động vốn cộng đồng để 
tạo nên sự khác biệt về ngân sách, bao gồm cả việc trợ giúp cho 
những cô gái trẻ chuyển giới. Các hướng đạo sinh đã gọi vốn 
được 338.000 đô-la, thu được một số lượng lớn người theo dõi 
mới và truyền bá thông điệp mạnh mẽ về sự công bằng. Một 
trong những người ủng hộ đã hiểu được chiến dịch này có ý 
nghĩa như thế nào đối với cô ấy: 


Tôi đã tham gia Hội Nữ Hướng đạo sinh trong vòng 15 năm... 
Hai lần trong năm năm, tôi đã thấy các bạn đứng lên đòi lại 


công bằng cho những người chuyển giới như tôi. Điều này đã 
làm tôi khóc và mang lại cho tôi niềm hạnh phúc vì tôi có thể là 
một phần của một điều gì đó thật là.. . tuyệt vời. Cảm ơn các bạn 
rất nhiều vì đã đem đến tình yêu thương, gia đình và bạn bè cho 
những người đang cố gắng hết mình để sống thật với chính bản 
thân họ; vì đã duy trì tất cả mọi thứ tôi đã từng được dạy về Hội 
Nữ Hướng đạo sinh. Các bạn là những người hùng của tôi. - 
Quinn, người ủng hộ #ForEVERYGirl. 


Thậm chí các công ty lớn không thích mạo hiểm cũng dần nhận 
ra giá trị của việc tận dụng cơn bão, điều mà họ đã cố gắng 
tránh né để tránh những cuộc tranh cãi. Vào năm 2017, khi nhà 
bình luận khiêu khích bảo thủ Ann Coulter tấn công Delta trên 
phương tiện truyền thông xã hội về việc thay đổi chỗ ngồi của 
cô ây trên máy bay (có. kèm theo video chứng minh của người 
phụ nữ đã được đổi chỗ ngồi cho cô ấy), công ty đã tăng cường 
sự tham gia bằng cách phản hồi qua Twitter rằng hành động 
của cô ta là “không cần thiết và không thể chấp nhận được”. 
Trong khi việc này làm náo động những người ủng hộ Coulter, 
sự liều lĩnh của hãng đã giành được sự chú ý tích cực hiếm có. 
Matthew Yglesias của trang Vox đã tóm tắt lại sự phản ứng như 
sau: “Tôi không thể tin Ann Coulter đã cố gắng làm cho những 
người bình thường thông cảm với hãng hàng không Big 
Three(4)”. 


(2) Ba hãng hàng không lớn của Mỹ gồm: American Airline, Delta 
Airline và United Airline. 


Cho dù một tổ chức có đang tạo ra, đuổi theo, hoặc tận dụng 
một cơn bão, thì vẫn cần lưu ý đến một số bài học. Đổi với từng 
giai đoạn, sự cấp bách chính là vấn để. Nghiên cứu về việc huy 
động vốn từ cộng đồng cho thấy rằng thời hạn là điều quan 
trọng nhất - hầu hết các quỹ được huy động trong các chiến 
dịch huy động vốn từ cộng đồng điễn ra trong 72 giờ cuối cùng. 
Chúng tôi đã thấy nhiều người xây dựng phong trào nản chí 
hoặc người gây quỹ từ cộng đồng khám phá ra rằng mọi người 
thực sự nhận thức được nếu bạn cho họ thời hạn và truyền đạt 
cho họ sự cấp bách. 


Những câu chuyện về trận chiến giữa David và Goliath@) là 
những thành phần lý tưởng trong việc xây dựng cộng đồng, 


cũng như những cuộc khủng hoảng đe dọa giá trị sâu sắc nhất 
của cộng đồng. Sự thất bại cũng là vấn đề. Vào năm 2013, khi 
Airbnb thua kiện trong một cuộc chiến pháp lý lớn về quyền 
của chủ nhà, hãng này đã làm to chuyện ngay thời điểm đó để 
tập hợp các chủ nhà trên khắp đất nước và giải thích thách thức 
dài hạn mà nó phải đối mặt. Có thể thấy vụ thua kiện ở New 
York như là một cột mốc quan trọng trong công cuộc huy động 
các chủ nhà vận động hành lang mang tính cá nhân khi đối mặt 
với rào cản pháp lý. 


(5) David và Goliath là câu chuyện kể về cậu bé chăn cừu David nhỏ 
bé đã đánh bại gã khống lô Goliath. Kể từ đó, cái tên David và 
Goliath trở thành biểu tượng cho cuộc chiến đấu giữa những kẻ yếu 
thế và những gã khống lồ. Chiến thắng của David là một điều phi 
thường, không ai ngờ tới. 


Các cơn bão cũng có thể kết thúc dưới dạng mưa phùn nhẹ. Và 
điều này là tốt. Hazare chỉ tìm ra giải pháp là cuộc gọi nhỡ sau 
khi thử nghiệm các đoạn mã ngắn; không tới 10% hành động 
của GetUp đã đóng góp vào hơn một nửa lượng gia tăng thành 
viên của nó trong những năm đầu. Một cộng đồng quyền lực 
mới đang phát triển thành công thường có tỷ lệ tăng trưởng 
nhỏ, tăng dần theo từng tháng, từng năm. 


Một thế giới mà những phong trào nổi lên khắp nơi liệu có hàm 
ý gì, và mọi người đều muốn sở hữu một phong trào ư? 


Chúng ta đang chứng kiến sự phát triển của “WeWashing” 
(“ChúngtaLàmsạch”) - một cụm từ được đặt bởi người bạn Lee- 
Sean Huang để mô tả cách các thương hiệu như Pepsi đang sử 
dụng ngôn ngữ của cộng đồng mà không có bất cứ lợi ích ý 
nghĩa nào khi gắn kết với nó. 


Bởi vì những kỹ năng xây dựng một cộng đồng dần được chia sẻ 
rộng rãi, lĩnh vực công đang nhanh chóng trở thành một loại 
Trò chơi Khao khát (Hunger Games) cho các tổ chức và thương 
hiệu, mà mỗi một tổ chức hay thương hiệu đó đều liều lĩnh cổ 
điều hướng các cơn bão đi theo định hướng của họ. Trong cuộc 
thi này, những ai xứng đáng nhận được giải thưởng nhất 
thường là những người nổi bật: người to tiếng nhất, người hài 
hước nhất, người khiêu khích nhất, người liều lĩnh nhất. Điều 


này không phải luôn luôn mang đến kết quả xã hội tốt nhất 
hoặc các cuộc tranh luận sâu sắc nhất. Sự năng động này có thể 
nhanh chóng trở nên rùng rợn và khó hiểu. Đó là câu chuyện 
đáng tiếc về Mike Martin ở Baltimore, người đã làm ra một số 
lượng lớn các video “DaddyOFive” trên YouTube, theo sau 
thành công của những trò đùa ghê gớm hơn bao giờ hết mà anh 
và vợ anh, Heather, đã dùng để chọc ghẹo con cái của họ. Trong 
một video, cha mẹ phun mực vô hình trên sàn phòng ngủ của 
con trai họ, sau đó hét lên với đứa con tầm năm phút đến khi 
đứa trẻ khóc nức nở. Trong một trò chơi khác, đứa con trai được 
khuyến khích tát vào mặt em gái mình. Mike và Heather đã mất 
quyền nuôi con sau khi những người dùng YouTube khác tập 
hợp lại để bảo vệ bọn trẻ tránh khỏi bị ngược đãi. Trong video 
thừa nhận lỗi lầm muộn màng của họ, Heather giải thích rõ 
ràng những kế hoạch tăng cường cho việc tìm kiếm một cộng 
đồng to lớn hơn bao giờ hết của họ như thế nào: “Một khi mọi 
người bắt đầu theo dõi chúng tôi... chúng tôi đã đi từ một cái gì 
đó không quá tệ... và sau đó chúng tôi cứ tiếp tục tạo ra nhiều 
hơn các yếu tố gây sốc... để xem điều gì giúp tăng lượt xem”. 


Nhưng trong thế giới có sự tuyển. dụng liên tục này, những 
người xây dựng cộng đồng hiệu quả nhất sẽ là những người có 
thể thúc đẩy mọi người trong, việc nâng cao mức độ tham gia, 
và duy trì nuôi dưỡng cộng đồng trong một thời gian đài hơn, 
đối phó với nhiều sự thách thức, thỏa hiệp và cân bằng các 
hành vi yêu cầu. 


Khả năng quan trọng đó là chủ đề trong hai chương tiếp theo 
của chúng tôi. 


5 
Bí quyết giúp cho những 
cộng đồng quyền lực mới 
hoạt động hiệu quả (Và vì 
sao đôi khi chúng không thể 
vận hành) 


H.. trên không phải là một loại biểu tượng huyền bí hay 
lời kêu gọi giúp đỡ tử tâm can của những người vô chính phủ. 
Đó là một khuôn khổ mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ 
trong chương này và chương kế tiếp nhằm giúp chúng ta hiểu 
được cách thức hoạt động của các cộng đồng quyền lực mới. 
Nhiều nền tảng quyền lực mới trong thời đại này cũng có sức 
mạnh về kinh tế không thua kém gì các công ty lớn và cũng có 
đông dân cư như nhiều quốc gia trên thế giới. Cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta và sinh kế của chúng ta được gói gọn trong 
những nền tảng đó. Vì vậy, điều hết sức quan trọng là phải hiểu 
được cách thức chúng vận hành, chúng ta đóng vai trò gì bên 
trong các cộng đồng này, và tác động của chúng đối với xã hội 
mà ta đang sống. 


Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá những vai trò và 
những động lực diễn ra bên trong các cộng đồng này - điều gì 
giúp cho chúng phát triển mạnh mẽ, điều gì khiến chúng rạn 


vỡ, điều gì khiến cho chúng thất bại. Trong chương tiếp theo, 
chúng ta sẽ xem xét đền điều gì sẽ xảy ra khi chúng tương tác, 
hay đôi khi là xung đột với thể giới rộng lớn hơn. 


Chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu từ câu chuyện về một cộng 
đồng quyền lực mới, một cộng đồng đã đi trật nhịp. 


CÂU CHUYỆN VỀ PHONG TRÀO 
#REDDITREVOLT (#CUỘCNỔILOẠNREDDIT) 
“Gửi Reddit, mày đang dần trở nên tệ hại rồi đấy.” 


Bài đăng này là từ tài khoản mang tên qgyh2, một người dùng 
Reddit tích cực. Trước đây, anh đã phải gánh trách nhiệm về bài 
viết có điểm số cao nhất trong lịch sử của trang web khi thông 
điệp của anh, với tựa đề “Bài đăng thử, vui lòng bỏ qua”, đã gây 
ra loạt phản ứng chống đối của cộng đồng Reddit, những người 
này đã ngang ngược đồng loạt từ chối yêu cầu của anh. 


Nhưng bây giờ thì anh ta đã ngán ngẩm lắm rồi. 


Anh ấy đã đánh dấu vào mục than phiền của mình rằng: Reddit 
đã loại bỏ hết những nhân viên xuất sắc của mình, những 
người chăm sóc cho cộng đồng. Nó đã tuyển dụng sai người. Nó 
đã bắt đầu phớt lờ người dùng của chính nó. 


Đối với anh, Reddit đã đánh mất định hướng của mình, chính là 
việc ưu tiên những mối quan tâm của doanh nghiệp hơn những 
điều khác. “Reddit à, khi các nhà đầu tư của mày yên vị trong 
hang động riêng của họ và đếm tiền, họ cho reddit.com vào 
danh sách tài sản chính của họ. Reddit.com không phải là tài 
sản chính của các ngươi. Người dùng và cộng đồng Reddit mới 
là tài sản chủ chốt của các ngươi”. 


Anh đã cảnh báo Reddit nên rút ra bài học từ số phận của Digg, 
một cộng đồng trực tuyến trước đó, đã sụp đổ khi người dùng 
từ bỏ nó. 


Và anh ta chỉ đơn giản đi đến kết luận: “Vì vậy, làm ơn đừng là 
một kẻ ngớ ngần và hãy cùng nhau hành động. Xin cảm ơn, Q”. 


Vào cuối tuần thứ tư của tháng 7 năm 2015, trang web phổ biến 
thứ chín tại Mỹ tạm ngừng. hoạt động. Đây có phải là sự cố máy 
chủ? Dịch vụ đám mây bị lỗi? Bị tấn công mạng? Không phải lý 
do nào ở trên cả. Nguyên nhân là do sự nổi loạn của người dùng. 


Trang web chia sẻ xã hội rất được yêu thích Reddit tự nhận 
định về mình là “trang đầu của Internet”. Tiền đề của nó thật sự 
đã mang quyền lực mới nhất rồi: những người dùng chia sẻ 
đường dẫn mà họ tìm thấy ở đâu đó trên Internet và rồi “bổ 
phiếu đồng thuận” (upvote) với nội dung họ yêu thích, hoặc bổ 
phiếu không đồng thuận (downvote) với những gì họ không 
thích. Về cơ bản là việc quản lý trang web của riêng họ hầu như 
không có bất cứ sự can thiệp nào về mặt biên tập. Theo nhiều 
cách khác nhau, đây chính là hình thức chống lại tờ New York 
Times. Hơn 21 triệu lượt bình chọn diễn ra mỗi ngày. Lấy ví dụ 
để làm rõ hơn, một tuần diễn ra hoạt động bình chọn trên 
Reddit nhận được nhiều phiếu hơn cả một cuộc bầu cử tổng 
thống Mỹ. Nó là một công cụ khổng lồ tạo điều kiện cho mọi 
người tham gia. 


Mỗi bài đăng trên Reddit là một phần nội dung được người 
dùng đem tới nhằm tạo cẩm giác vui thích, phẫn nộ, xúc động 
hoặc khiêu khích - chẳng hạn như, hình ảnh của 40 loại bánh 
pizza, một video về cảnh sát đang ngồi thiền, một câu hồi thú vị 
như “Một điều gì đó chỉ có tại quốc gia của bạn?”. Nếu như bạn 
không nằm trong số hơn 200 triệu người dùng hàng tháng của 
Reddit, bạn có thể sẽ không nhận ra rằng có rất nhiều trào lưu 
mạng (meme), video và những ý tưởng đến và đi ra khỏi luồng 
truyền thông xã hội, và ngày càng góp phần tạo dựng nên nền 
văn hóa đại chúng, bắt đầu từ Reddit, có thể là vài ngày trước 
khi chúng đổ bộ lên Facebook hoặc bản tin truyền hình địa 
phương. Reddit cũng có tác động lớn đến chính trị - nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng Reddit là một trong những không gian trực tuyến 
quan trọng nhất đối với những người thuộc phe cánh hữu thay 
thế (alter-right) ủng hộ Trump nhằm tập hợp và phối hợp với 
nhau khi họ tổ chức thành công cái gọi là “cuộc chiến meme” 
trên phương tiện truyền thông xã hội trong suốt cuộc bầu cử 
năm 2016. 


Trang web không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua lên hàng 
đầu đầy hỗn loạn và miễn phí cho mọi người. Trong thực tế, 
Reddit được cấu trúc rất cẩn thận. Nó được chia thành các phần 
nhồ “subreddit”, là những khu vực để mọi người thảo luận và 
tham gia vào các lĩnh vực chủ đề cụ thể. Có hơn một triệu mục 
trong số đó, từ những mục mà bạn có thể mong đợi như /1/ 
climatechange (biến đổi khí hậu) hoặc /r/the_donald (gia đình 
Donald), dành cho những người hâm mộ tổng thống, cho tới 
một nhóm hoạt động đầy ấn tượng hết lòng chia sẻ hình ảnh về 
“những điểu đẹp đẽ đến bệnh hoạn” ự T/ morbidlybeautifu)). 
Điều quan trọng là trang web không có quyền kiểm soát các 
phân mục đó. Chúng được điều hành bởi những người kiểm 
duyệt tình nguyện đến từ cộng đồng người dùng. Cấu trúc này 
mang lại cho người dùng của Reddit, và đặc biệt là các thành 
viên kiểm duyệt, một quyền lực to lớn hơn so với những hoạt 
động kiểm soát của Facebook với những gì mọi người thấy và 
tham gia. Người kiểm duyệt chịu trách nhiệm thiết lập các 
hướng dẫn và định hướng các cuộc thảo luận, cùng với một loạt 
các công cụ và lựa chọn mà họ đang nắm giữ. “Quy tắc Reddit” 
ngăn chặn tính bất hợp pháp hoặc việc thao túng hệ thống bỗ 
phiếu, nhưng hơn thể nữa, điều đó còn phụ thuộc vào người 
kiểm duyệt. Hãy tưởng tượng Reddit là miền Tây hoang dã của 
Internet, với người kiểm duyệt đóng vai trò như nhân viên pha 
chế rượu, đồng thời là cảnh sát trưởng. 


Ngoài những người kiểm duyệt (hay “mod”, theo như cách mọi 
người gọi họ), thế giới Reddit được kiến tạo từ những người 
dùng của nó, những người trẻ, nam giới, người đam mê công 
nghệ, thực hiện thao tác bình chọn, liên kết và bình luận; cùng 
các “quản trị viên”, Reddit Inc. đã chỉ tiền cho đội ngũ nhân 
viên, những người có trách nhiệm giúp cho cộng đồng Reddit 
phát triển mạnh mẽ và thúc đẩy lợi nhuận của Reddit Inc. - 
những mục tiêu đó, theo như chúng tôi thảo luận, không phải 
lúc nào cũng. thích hợp với người khác, hoặc với những người 
trong cộng đồng. 


Một trong những phân mục subreddit phổ biến nhất là chủ đề 
“Ask Me Anything” (AMA - Hỏi tôi bất cứ thứ gì), nơi mà mọi 
người từ Barack Obama tới Bill Gates đều nhận được những câu 
hồi từ cộng đồng Reddit. Khi chúng tôi viết dòng này, thì một 


người phụ nữ chín mươi mấy tuổi người Đức đang xuất hiện 
trong AMA nói về những trải nghiệm của bà với vai trò là một y 
tá trong Thế chiến thứ hai - đó là chủ đề phổ biến thứ hai ngay 
lúc này trên Reddit, đứng trước nó là một cuộc thảo luận về việc 
cải cách tư pháp hình sự và một đường dẫn đến một bài viết 
châm biếm nói về Beyoncé trong chương trình Saturday Nieht 
Le. 


Victoria Taylor gia nhập Reddit Inc. vào năm 2013 với vai trò 
giám đốc truyền thông. Sau đó, cô trở thành giám đốc tài năng, 
giám sát hơn 2.500 mục AMA và làm việc ở vị trí đại diện của 
công ty, giao tiếp với rất nhiều người kiểm duyệt quan trọng 
nhất. Cô được các mod yêu quý vì họ nhận thấy cô không chỉ là 
một người thực thi thay mặt cho Reddit Inc. mà cô còn là điều 
gì đó hơn cả một người bạn. “Khi vợ tôi mang thai, cô ấy gửi cho 
chúng tôi những trái dâu tây phủ sô-cô-la... Đó là những điều 
nho nhỏ mà cô ấy thường làm cho mọi người”, Brian Lynch kể 
lại, anh là người kiểm duyệt chính của I Am A Ask Me 
Anything (AmA), và là một nút trung tâm trong cộng đồng 
tình nguyện của Reddit. 


Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 7 năm 2015, Victoria đã đột ngột 
bị sa thải bởi Reddit mà không có một lời giải thích công khai 
nào cả. Brian phát hiện ra điều này khi anh nhận được một cuộc 
gọi vào cuối tuần cho biết rằng không có quản trị viên nào dẫn 
dắt chuyên mục IAmA cả. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về 
việc sa thải một người mà anh nhận thấy không chỉ là một 
người bạn, mà còn là một đồng minh quan trọng. Đối với anh, 
và đối với nhiều mod khác, đây là một sự xúc phạm, còn lớn 
hơn việc lòng tin giữa họ và nền tảng Reddit bị giảm đi trong 
nhiều năm qua. Họ đã chịu đựng suốt thời gian dài những lời 
thất hứa cho việc xây dựng các tính năng để giúp họ thực hiện 
công việc của mình tốt hơn, chẳng hạn như các công cụ chống 
spam (tin rác) và những hứa hẹn về thời gian phản hồi nhanh 
hơn từ quản trị viên. Là những người làm việc tình nguyện 
không lương, nhưng có giá trị cao, các mod thường cảm thấy bị 
lợi dụng, và thường nhìn vào những phẩm chất của Victoria, 
những điều không tồn tại giữa họ với Reddit Inc. Cô khiến cho 
họ cảm thấy mình được ưu tiên. Cô nhận ra giá trị của họ. 


Đối với Brian và đồng nghiệp của anh ta, Courtnie Swearingen, 
vụ sa thải Victoria chính là hành động tức nước vỡ bờ. Vì vậy, 
họ chuyển nhóm mod sang một kênh trò chuyện Slack riêng tư 
để tránh xa trang web, từ đó công ty không thể theo dõi những 
cuộc trò chuyện của họ. Và họ quyết định triển khai một trong 
những công cụ mang tính biểu tượng và gây tổn hại nhất trong 
pháo binh của họ. Họ chuyển mục IAmA subreddit thành 
“riêng tư” để phản đối, về cơ bản là tắt nó đi. Ý tưởng của họ bắt 
đầu được lan rộng. “Các mod khác nói rằng: 'Chúng tôi sẽ kề vai 
sát cánh với các bạn”, Brian nhớ lại. Ngay sau đó, phân mục 
chính /r/science cũng tắt đi. Tiếp theo, /r/AskReddit, subreddit 
phổ biến nhất trên trang web cũng tắt. “Sau đó, tình hình trở 
nên giống như việc ném tuyết lẫn nhau, như thể đây là việc thú 
vị để mọi người cùng thực hiện vậy”. Một chuối đồng loạt tắt 
trạng thái của hơn 300 phân mục trong top subreddit nối theo 
sau và một cuộc nổi loạn toàn diện - sớm được biết với tên gọi là 
#RedditRevolt (cuộc nổi loạn Reddit), sau đó là “AMAgeddon” - 
đã diễn ra. 


Lưu lượng của Reddit đã bị hủy hoại bởi chính những người 
kiểm duyệt của nó. 


Trong những ngày sau đó, cả những mặt tốt lẫn xấu nhất của 
Reddit đều được phơi bày. Giám đốc điều hành mới nhậm chức 
của Reddit, Ellen Pao, đã nhanh chóng xin lỗi, nhận ra những 
lời than trách bị phớt lờ của những người kiểm duyệt trang 
web: 


Chúng tôi có lỗi với mọi người. Không chỉ vào ngày 2 tháng 7, 
mà còn trong suốt những năm qua. Chúng tôi đã không làm tốt 
việc giao tiếp, và chúng tôi đã khiến cho những người kiểm 
duyệt và cộng đồng bị bất ngờ với những thay đổi lớn. Chúng 
tôi đã xin lỗi và hứa với các bạn, những người kiểm duyệt và 
cộng đồng, trong nhiều năm, nhưng rồi cũng nhiều lần chúng 
tôi chưa thực hiện được những cam kết của mình. Khi các bạn 
phản hồi hoặc gửi yêu cầu, chúng tôi không phải lúc nào cũng 
hồi đáp lại. Các mod và cả cộng đồng đã mất niềm tin vào tôi và 
chúng tôi, các quản trị viên của Reddit. 


Trớ trêu thay, lời xin lỗi của Pao bị phá ngang bởi logic dân chủ 
trên trang chủ của chính Reddit: bài đăng của cô ây đã bị “bầu 


chọn không đồng tình” (downvote) hơn 3.000 lần, khiến người 
dùng khó có thể tìm thấy nó. Đồng thời, lời xin lỗi của cô cũng 
đã biến mất, một bản kiến nghị trên trang Change.org kêu gọi 
Pao từ chức bắt đầu bùng nổ khắp trang web, nhanh chóng thu 
thập được hơn 200.000 chữ ký. Bản kiến nghị để cập đến 
“những lời hứa sáo rỗng dành cho người kiểm duyệt”, nhưng nó 
cũng tấn công Pao vì một điều khác nữa: “Thời đại kiểm duyệt 
mới của Reddit”. 


Việc sa thải Taylor hóa ra đã mang đến những căng thẳng sục 
sôi trong cộng đồng Reddit. Vào những tháng trước khi cuộc nổi 
loạn xảy ra, Pao đã cố gắng tạo ra các quy tắc mới để tắt nội 
dung công kích và lời nói căm thù trên trang web. Có thể thấy 
trước rằng điều này đã đụng chạm đến một số đặc tính đặc thù 
của những người tự do không bị pháp luật kiểm soát của 
Reddit. Nhiều người nghỉ ngờ rằng những nỗ lực của cô không 
phải đến từ một khoảnh khắc của sự thức tỉnh đạo đức mà 
đúng hơn nó là một cách để dọn sạch trang web, từ đó nó có thể 
dễ dàng tạo ra doanh thu nhờ các nhà quẳng cáo (một trong 
những sự mỉa mai lớn giữa thời đại của chúng ta đó là công ty 
mẹ của cộng đồng trực tuyến này là Condé Nast). 


Bài phát biểu mà Pao đang nhắm đến khá cực đoan. Cô đang tìm 
cách cấm hành động “trả thù tình (revenge porn), một dạng 
lạm dụng trực tuyến chủ yếu nhắm vào phụ nữ, và các phân 
mục subreddit như /z/transfag, một diễn đàn độc hại chế giễu 
và tấn công người chuyển giới; hay /r/ shitniggerssay, một trong 
nhiều bài đăng về phân biệt chủng tộc và thuyết ưu thể của 
người da trắng trên trang web; và /x/fatpeoplehate, có hơn 
5.000 người đăng ký tại thời điểm nó bị đóng cửa. Lệnh cấm 
được đưa ra như là một chính sách chống quấy rối, và hướng 
đến những người kiểm duyệt không kiếm soát cộng đồng của 
chính họ một cách hiệu quả: “Chúng tôi sẽ cấm các phân mục 
cho phép cộng đồng sử dụng subreddit làm nền tảng để quấy 
rối cá nhân khi người kiểm duyệt không chịu làm điều đó”. 


Những người dùng mà Pao tìm cách khiến họ im lặng chỉ chiếm 
một phần rất nhỏ trong cộng đồng tổng thể; nhà đồng sáng lập 
Reddit, Steve Huffman ước tính họ nằm trong số “0,2% độc hại” 
của Reddit, gây ô nhiễm không gian cho tất cả mọi người khác. 


Nhưng một con số người dùng Reddit nhiều hơn 0,2% rất nhiều 
lần đã chống lại Ellen Pao. Các phản ứng Bay gắt chống lại lệnh 
cấm không chỉ nói về các vấn đề trong tầm tay mà còn trở 
thành một tuyên bố phản kháng lớn chống lại các áp đặt văn 
hóa của Reddit lên cộng đồng của nó. Trong một không gian nơi 
mà những giá trị quyền lực mới - như sự cởi mở và tự do - được 
trân trọng sâu sắc, thì quyền lực cũ bức chế dù hợp lý đến đâu 
cũng luôn luôn gặp khó khăn. Tuy nhiên, cũng có những chiều 
hướng khác xây ra. Cảm nhận động lực giới cũng dễ dàng khi 
vận hành ở một nền tẳng mà người dùng chủ yếu là nam giới. 


Pao không phải là một lính mới tò te. Cô vốn nổi tiếng với vụ 
kiện người chủ cũ của mình, công ty đầu tư mạo hiểm blue-chip 
Kleiner Perkins, về việc phân biệt đối xử dựa trên giới tính. 
Ngôn ngữ của bản kiến nghị trên Change.org có một chút gợi ý 
VỀ việc ghét phụ nữ: nó đòi đưa vụ kiện ra tòa và nhắc đến Pao 
là “một cá nhân có sức lôi kéo người khác, người sẽ theo vụ kiện 
cho đến cùng”. Và trong những ngày tiếp theo, Pao phải chịu sự 
quấy rối trực tuyến mà cô đã tìm cách cấm trên nền tảng này, 
bao gồm cả các mối đe dọa giết chóc từ những người dùng của 
Reddit và các cuộc tấn công cá nhân đồi bại, một số người trong 
số họ đã tấn công về hướng tình dục và chủng tộc. 


Vào ngày 10 tháng 7, một tuần sau khi AMAgeddon bắt đầu, và 
giữa những môi lo ngại đang dâng trào rắng người dùng Reddit 
bắt đầu ồ ạt rời bỏ để chuyển sang sử dụng các dịch vụ khác 
(động thái mà Reddit đã được hưởng lợi khi trang web đối thủ 
của nó, Digg, cũng trải qua một cuộc từ bỏ hàng loạt bởi người 
dùng trong năm 2010), Pao đã từ chức. Một cuộc nổi loạn của 
người. dùng đã lật đổ giới lãnh đạo của một nền tẳng Internet 
lớn, và Huffman, nhà đồng sáng lập Reddit, được kêu gọi quay 
trở lại làm CEO để cứu lấy một cộng đồng quyền lực mới trong 
khủng hoảng. 


THẾ THÌ AI LÀM VIỆC GÌ? HIỂU CẤU TRÚC CỦA MỘT CỘNG 
ĐỒNG QUYỀN LỰC MỚI 


Làm sao lại ra nông nỗi này? Và những khó khăn của Reddit có 
thể dạy cho chúng ta biết điều gì về cách xây dựng và duy trì 
một cộng đồng quyền lực mới hiệu quả, vượt ra ngoài cả giai 
đoạn đỉnh cao ban đầu của nó? 


Bất kỳ một cộng đồng quyền lực mới nào cũng có ba nhân tố 
chính: những người tham gia, lực lượng siêu tham gia và chủ sở 
hữu hoặc người quản lý nên tảng. Hãy nghĩ về chúng như thể ba 
góc của một tam giác. 


CHỦ SỞ HỮU/NGƯỜI QUẢN LÝ NỀN TẢNG 


LỰC LƯỢNG SIÊU THAM GIA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA 


Chủ sở hữu nền tảng hoặc người quản lý nền tẳng : Công ty 
Reddit Inc. là chủ sở hữu nền tảng cho Reddit. Nó thiết lập các 
quy tắc phổ quát. Nó nằm giữ sở hữu trí tuệ (IP) của thương 
hiệu và bỏ túi doanh thu từ quảng cáo. Victoria Taylor đã làm 
việc cho Reddit Inc. Lấy một số ví dụ khác, chủ sở hữu nền tẳng 
của Airbnb là Airbnb Inc. Chủ sở hữu của Facebook là Facebook 
Inc. (và trên thực tế chính là Mark Zuckerberg, người vẫn giữ 
quyền kiểm soát của công ty). Tương tự như vậy, Wikipedia, có 
thể tạo ra cảm giác “không có chủ sở hữu” đối với người dùng 
của mình, trên thực tế lại được quản lý và kiểm soát bởi một 
ban có quyền thay. đổi cơ bản cấu trúc thượng tầng và các quy 
tắc của nó, điều mà người biên tập và người dùng tình nguyện 
không thể làm. Chủ sở hữu nền tảng có khả năng kiểm soát, 
hoặc ít nhất là gây ảnh hưởng đáng kể. Người này được phép 
tham gia vào nền tầng, tham gia vào việc quản trị và quyết định 
của nó; phân phối giá trị; và ngay cả quyết định phát triển hay 
đóng cửa nền tẳng này. 


Một số cộng đồng quyền lực mới không có bất kỳ cá nhân hoặc 


tổ chức nào đáp ứng được định nghĩa về chủ sở hữu này. Thay 
vào đó, những cộng đồng đó có thứ mà chúng ta gọi là những 
người quản lý nên tảng, những người đóng vai trò lãnh đạo dễ 
nhận biết nhưng. đôi khi không chính thức, cho phép họ truyền 
tải năng lượng của cộng đồng rộng lớn hơn, tạo ra các quy tắc 
hoặc tiêu chuẩn, và định nghĩa cấu trúc của nền tẳng. Ngay cả 
những mô hình phi tập trung triệt để nhất, như mô hình tiền 
ảo Bitcoin, đã nhận thấy những yếu tố như vậy xuất hiện. Mặc 
dù bất cứ ai cũng có thể tự do lấy mã nguồn của Bitcoin, điều 
chỉnh nó, và tạo ra một giao thức mới để người khác làm theo, 
nhưng chỉ một số ít người có khả năng “gửi” mã nguồn cho cơ 
sở mã nguồn Bitcoin. Số ít người này đóng vai trò quản lý trong 
định hướng về công nghệ. 


Một chức năng tương tự được điều hành bởi những kẻ đứng đầu 
mạng lưới khủng bổ phi tập trung như Al-Qaeda - những người 
lãnh đạo hàng đầu của nó không nhất thiết phải chỉ đạo các 
hoạt động của từng chỉ bộ đơn lẻ, mà chúng có khả năng thiết 
lập các quy tắc, tiêu chuẩn (như các điều luật hiện tại), và 
hướng đi chung của mạng lưới, ngay cả khi chúng không thể 
được gọi là “những người chủ sở hữu” thiên tài. 


Lực lượng siêu tham gia: Năng lượng của một cộng đồng 
quyền lực mới được chèo lái bởi lực lượng siêu tham gia, những 
người đóng góp tích cực nhất cho nền tẳng này, và thường là 
những người tạo ra các tài sản cốt lõi giúp tăng quyền lực cho 
nền tảng và tạo ra giá trị của nó. Trong trường hợp của Reddit, 
lực lượng siêu tham gia là những người kiểm duyệt, những 
người như Brian và Courtnie, những người đã định hình nhiều 
nội dung và cuộc trò chuyện trên nền tảng của hãng, và đóng 
góp vào sự phát triển các tiêu chuẩn của cộng đồng. Đối với 
Airbnb, lực lượng siêu tham gia là những người chủ nhà, những 
người giới thiệu trực tuyến các căn hộ của họ trên nền tẳng. Lực 
lượng siêu tham gia của Uber là những tài xế. Đổi với 
Wikipedia, lực lượng siêu tham gia là những người biên tập, 
những người tạo ra và cải thiện nội dung của nó. 


Là người dùng liên đới nhiều nhất và là những người đóng góp 
nhiều nhất, cũng là những người thường mất đi nhiều thứ 
nhất, lực lượng siêu tham gia là một trong những tiếng nói có 


sức ảnh hưởng nhất trong cộng đồng quyền lực mới. 


Những người tham gia: Cuối cùng, đây là những người “tham 
gia” vào một nền tảng quyền lực mới Và có xu hướng hình 
thành nên đại đa số người dùng của nền tầng đó. Đối với Reddit 
thì họ là những người đọc, người bình chọn và người chia sẻ nội 
dung. Đối với Airbnb thì đó là khách. Đối với Facebook, đó là bất 
kỳ ai có một tài khoản cá nhân trên trang web này. Đối với Uber, 
nó là những người đi xe. Theo các điều khoản của mức độ tham 
gia, người tham gia thường tham gia bằng việc tiêu thụ, chia sẻ, 
thích ứng, liên kết và tài trợ, chứ không phải bằng cách hình 
thành tài sản hoặc đóng vai trò tổ chức theo cách mà lực lượng 
siêu tham gia thực hiện. 


Thách thức to lớn của cộng đồng quyền lực mới chính là phải 
cân nhắc nhu cầu của ba nhóm khác nhau, và điều này có thể dễ 
dàng dẫn tới xung đột. 


“Cuộc nổi dậy Reddit” là kết quả của một sự thất bại đáng chỉ 
trích của việc cân bằng trong cộng đồng Reddit. Reddit Inc. đã 
đầu tư quá hạn chế vào lực lượng siêu tham gia của mình suốt 
nhiều năm trước khi cuộc nổi dậy diễn ra, chính điều đó đã gieo 
mầm cho các sự kiện vào mùa hè năm đó. Khi Reddit giới thiệu 
các nhóm tự kiểm duyệt trong năm 2008, nó gây ra một làn 
sóng lớn cho cơ quan đã trở thành huyết mạch của nền tẳng 
này. Brian nhớ lại lý do tại sao anh lựa chọn trở thành người 
điều hành tình nguyện khi trang web giới thiệu với họ răng: 
“Bạn sẽ xây dựng một cộng đồng. Bạn sẽ xây dựng một cấu trúc 
chính sách giữ cho nền tẳng phát triển mạnh mẽ, giúp nó hoạt 
động tốt. Đó là lý do tại sao Reddit lại thành công. Bạn cảm thấy 
giống như bạn đang sở hữu nó”. Nhưng trong quá trình trao 
quyền cho những người kiểm duyệt của mình, Reddit cũng cho 
phép họ tạo ra những sân chơi của riêng họ, một số trong số đó 
trở nên to lớn hơn hầu hết các trang web chỉ mang một mục 
đích duy nhất, với hàng trăm trong số hàng nghìn hoặc hàng 
triệu người dùng trong một phân mục subreddit riêng lẻ. 
Những phe phái này có tiềm năng thách thức nền tảng từ bên 
trong. 


Courtnie nói về danh tính của mình với tư cách là một người 
trong lực lượng siêu tham gia như thể này: “Reddit là trung tâm 


cộng đồng của tôi, đó là YMCA(6)của tôi”. Những người kiểm 
duyệt, như Courtnie hoặc Brian, không đòi hỏi tiền bạc hoặc 
được ghi danh, mà họ muốn được cung cấp các công cụ để thực 
hiện công việc tốt hơn, và được đối xử với sự tôn trọng từ phía 
ban quản lý. Họ yêu cầu những thứ đơn giản, chẳng hạn như 
cập nhật “modmail” (hộp thư cho mod) của họ, công cụ nhắn 
tin nội bộ mà những người kiểm duyệt sử dụng để quản lý 
nhóm của họ. Trong nhiều năm, những yêu cầu đó phần lớn 
đều không được nền tảng của họ quan tâm, vì thế mối quan hệ 
giữa Reddit Inc. và những người tham gia của nó dần trở nên 
xâu đi. 


(6) YMCA: Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc giáo. 


Căng thẳng giữa Reddit Inc. và những người kiểm duyệt chính 
là cơ sở cho Pao nỗ lực cấm đoán các hành vi mang tính công 
kích nhất khổi trang web. Và #RedditRevolt chính là bước ngoặt 
khiến cho mọi chuyện thay đổi. Nền tảng này đang chiến đấu 
với người dùng và người kiếm duyệt của nó. Những người kiểm 
duyệt đã chặn người dùng. Người dùng có mâu thuẫn với nhau. 
Mọi thứ như là một mớ bòng bong. 


Câu chuyện của Reddit là một phiên bản đầy kịch tính về những 
căng thăng mà cộng đồng quyền lực mới phải kiểm soát hàng 
ngày. Nhu cầu của những người chủ sở hữu nền tẳng, lực Lượng 
siêu tham gia và người tham gia thường không được sắp xếp 
cân đối, đôi khi xung đột trực tiếp với nhau. Hãy nghĩ tới 
Twitter, trang này đã được thử thách vì lực lượng siêu tham gia 
(những người dùng siêu tiểm năng chiếm ưu thế trong nền 
tảng) yêu thích tính năng và văn hóa kỳ quặc của nó, trong khi 
những phẩm chất tương tự như thế lại ngăn chặn sự phát triển 
giữa một thị trường lớn hơn của những người tham gia hàng 
ngày, mà phần lớn họ thấy Twitter ồn ào, dễ nhầm lẫn và thô 
tục. 


Để đào sâu khai thác những động lực này, hãy chuyển sang 
những cách thức tương phản mạnh mẽ mà Uber và Lyft - hai 
ứng dụng chia sẻ phương tiện di chuyển với cách kinh doanh 
rất giống nhau - đang quần lý các cộng đồng quyền lực mới của 
họ. Việc đặt hai hãng này cạnh nhau cho chúng ta biết rất nhiều 
về cách kết nối giữa các nền tảng, lực lượng siêu tham gia, và 


người tham gia, cùng các yếu tố có thể mang chúng lại gần 
nhau hơn, hoặc đây chúng xa nhau hơn. 


TỔ CHỨC BIỂU TÌNH VÀ TỔ CHỨC DÃ NGOẠI: SỰ KHÁC BIỆT 
LỚN GIỮA UBER VÀ LYFT 


Trận chiến giữa Uber và Lyft đã trổ thành trận chiến giữa Coke 
và Pepsi của nền kinh tế quyền lực mới. Cả hai công ty đang 
cùng theo đuổi những tài xế xe và người đi xe. Chúng tồn tại 
trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt và không mấy thân thiện, 
Uber đang dẫn trước khá xa, mở rộng quy mô nhanh hơn và mở 
rộng trên toàn cầu, dẫn đến việc được định giá gấp 10 lần Lyft, 
nhưng Lyft đang đặt ra một mối đe dọa thực sự tại một số thị 
trường lớn nhất của Ưber. 


Chức năng của hai nền tẳng này rất giống nhau. Người dùng 
Uber cẩm thấy hoàn toàn thoải mái với ứng dụng Lyft và ngược 
lại. Nhưng ngay từ đầu, Uber và Lyft đã định vị chính mình rất 
khác nhau. Uber được giới thiệu là “tài xế riềng của mọi người” 

- bạn hoàn toàn có thể nhảy bổ vào băng ghế sau của chiếc xe 
hơi loáng bóng cho một chuyến đi. Lyft xuất hiện như “người 
bạn của bạn cùng với một chiếc xe hơi” với hình ảnh một bộ ria 
mép màu hồng khổng lồ đặt ngay ngắn trên ga láng tản nhiệt, 
người đi xe nhảy vào ngồi ở ghế trước và đấm tay với tài xế để 
thay cho lời chào. 


Theo thời gian, Lyft hầu hết đã bỏ qua những bộ ria mép và 
cách chào kiểu nắm đấm, nhưng vẫn định vị mình khi cố gắng 
tiến gần hơn đến tài xế và những người đi xe. Uber được định 
danh do sự xa cách của nó - với văn hóa “anh em” khốc liệt đã 
tạo ra một mối quan hệ độc hại với những người ủy thác chính 
của nó và dẫn đến sự suy sụp của người sáng lập kiêm CEO 
Travis Kalanick. Một bình luận điển hình từ Kalanick, dự đoán 
về những chiếc xe không người lái, đã tóm tắt lại thái độ của 
công ty, tính giá cho các tài xế của nó nhiều hơn một chút so với 
trung tâm chỉ phí (cost center): “Lý do Uber có thể có giá đắt là 
vì bạn không chỉ trả tiền cho chiếc xe, mà bạn còn phải trả tiền 
cho cả người khác trong xe”. Tuy nhiên, câu chuyện Uber thì 
sâu sắc hơn nhiều so với những thất bại cá nhân của Kalanick. 
Thứ văn hóa mà ông cho phép và giới thiệu đã định hình nên 
công ty. 


Để thấy được các phương pháp tiếp cận này trong thực tế, 
chúng ta hãy xem xét các cách mà hai nền tảng áp dụng trong 
việc cắt giảm cước phí vào đầu năm 2016, một quyết định 
mang lại cho người đi xe giá cước rẻ hơn nhưng lại gây áp lực 
hơn đến những tài xế. 


Cách cắt giảm cước phí và chỉ phối các tài xế 


Tất cả bắt đầu khi Ưber đột nhiên thông báo rằng nó dự định cắt 
giảm cước phí của mình ở 80 thành phố trên khắp nước Mỹ, bất 
cứ thành phố nào, trong khoảng từ 10 đến hơn 20%. Đây là tin 
mừng cho người đi xe, nhưng không phải cho tài xế. 


Như Harry Campbell, người điều hành trang blog nổi tiếng The 
Rideshare Guy quan sát thấy rằng: “Theo đúng phong cách của 
Uber, họ đã đưa ra thông báo sau giờ làm việc vào ngày thứ Sáu 
và thậm chí không gửi e-mail cho các tài xế về chuyện đó”. Uber 
biết rõ nhất, nên Ưber đặt ra những quy tắc mới. Lập luận của 
hãng này là việc cắt giảm là một biện pháp quan trọng trong 
việc thúc đẩy nhu cầu đi xe trong những tháng mùa đông dài. 
Hãng tuyên bố rằng, theo thống kê, người lái xe sẽ kiếm được 
nhiều hơn do nhu cầu tăng lên. Tất nhiên, logic này không thể 
ngay lập tức có sức hút đối với những tài xế từng nhận được 
43,67 đô-la cho việc chở khách đến sân bay LaGuardia từ 
Manhattan và bây giờ sẽ chỉ nhận được 37,12 đô-la. 


Uber đã sử dụng một cách tiếp cận quyền lực cũ kinh điển: 
quyết định thông qua sắc luật, đưa xuống cho các tài xế mà 
không cần lời cảnh báo hoặc tham vấn nào, được truyền tải với 
một buổi hội thảo mà trong đó họ có thể hiểu rõ hơn về lợi 
nhuận cao nhất của họ. Trên toàn đất nước, phản ứng từ các tài 
xế diễn ra dưới nhiều hình thức, bao gồm các cuộc đình công, 
phản đối và đe dọa tẩy chay. 


Lyft, sau khi cân nhắc phần ứng với việc cắt giảm giá của Uber, 
đã đưa ra một quyết định. Khi Uber thực hiện những việc cắt 
giảm tương tự như trong quá khứ thì Lyft lại không làm như 
thế, mà nó đã đánh cược cả doanh nghiệp của mình. Đối với tất 
cả những lời chào bằng cú đấm tay mới xuất hiện trên thế giới, 
giá cả là yếu tố quyết định cuộc chơi. Như giám đốc điều hành 
John Zimmer đã viết trong một thông điệp cho các tài xế rằng: 


“Ngay cả với dịch vụ tốt hơn [của chúng ta], những hành khách 
trước tiền sẽ lựa chọn dịch vụ có giá rẻ hơn”. Vì vậy, Lyft cũng 
quyết định cắt giảm giá cước, nhưng cũng quan tâm đến cộng 
đồng tài xế của họ nhằm giúp hướng dẫn quá trình điễn ra như 
thế nào. Tập hợp một đội ngũ tài xế đông đảo ở San Francisco, 
Lyft đã có thể tạo ra một loạt các sáng kiến nhằm giảm thiểu 
việc cắt giảm chi phí. Có một ý tưởng là tăng phí giới thiệu cho 
các tài xế tìm được hành khách mới. Một ý tưởng khác là rửa xe 
miễn phí. Ý tưởng thứ ba là khuyến khích các buổi gặp mặt 
thường xuyên cho các tài xế do Lyft tài trợ, bởi vì “những mối 
quan hệ mà các bạn tạo ra với nhau cũng giúp củng cổ cộng 
đồng của chúng ta”. Cùng lúc đó, trong khi các tài xế của Uber 
đang quay lưng lại với nền tảng để tổ chức biểu tình, thì Lyft lại 
giúp tài xế của mình tổ chức những buổi dã ngoại. 


Mỗi một sáng kiến mới đều được hiến thị đầy vinh dự trên trang 
blog của Lyft, và mỗi tài xế đều được ghi nhận cho mỗi ý tưởng, 
cùng với lời chứng thực từngười đi xe của Lyft, tán thưởng cho 
những tài xế của Lyft vì là những con người tuyệt vời. Như 
@rounditrosie đã viết: “Tôi yêu các tài xế @Lyft bởi vì họ là 
những nghệ sĩ, thợ làm bánh, sinh viên y khoa, người về hưu và 
là những người tuyệt vời nhất ở Los Angeles. 
#ThankYourLyftDriver (#CamOnCacTaiXeLyft)” Trong khi 
một số bình luận này có thể khiến mọi người cảm thấy giống 
như một viên thuốc đắng được phủ đường bên ngoài, nó lại 
phát huy hiệu quả vì sự khéo léo của Lyft chứng minh một cách 
liên tục các giá trị quyền lực mới. Những người chủ sở hữu nền 
tảng minh bạch và cởi mở với lực lượng siêu tham gia về thách 
thức tài chính mà họ phải đổi mặt. Họ nhìn vào mạng lưới của 
họ, chứ không chỉ đơn thuần là những người quản. lý cấp cao 
của họ, để tìm ra giải pháp. Họ tạo ra các cấu trúc để đem cả ba 
góc của tam giác quyền lực mới liên kết lại trong việc đối mặt 
với thách thức, với những lời khích lệ cho các tài xế của họ và 
chiến dịch hashtag cho hành khách của họ. 


Tuyển dụng và sự khích lệ 
“Rideshare Guy” Harry Campbell là tài xế chạy cho cả Uber và 


Lyft. Anh giải thích với chúng tôi rằng có sự khác biệt rõ rệt 
trong cách quản lý tài xế của Uber và Lyft. 


Đối với cả hai công ty, thủ tục đăng ký để trổ thành tài xế rất dễ 
dàng và được mời chào trên toàn mạng lưới của họ. (So với lời 
hứa “đăng ký chỉ mất chưa tới 4 phút” với hai năm nghiên cứu 
sâu “kiến thức” cần thiết để trở thành tài xế taxi London — một 
lời nhắc nhở mạnh mẽ cho quan niệm về tính chuyên môn của 
chúng ta đang thay đổi trong thể giới quyền lực mới). Tuy 
nhiên, giữa tất cả sự giống nhau đó, các công ty vẫn có một cách 
tiếp cận khác nhau để tuyển dụng. Như Campbell nói với chúng 
tôi: “Là một tài xế Lyft mới, bạn thực sự phải gặp một người cố 
vấn, đó phải là một người lái xe giàu kinh nghiệm, và họ sẽ chỉ 
cho bạn thấy những khó khăn, kiểm tra tại chỗ trên xe của bạn, 
đảm bảo rằng về cơ bản bạn là một tài xế Lyft tốt, và cho bạn 
thực hiện một bài kiểm tra nhanh, lái xe vòng quanh khu phổi. 
Đối với Uber, không có thủ tục nhằm g1úp các tài xế mới trở 
thành một phần của công ty. “Tất cả đều được thực hiện bằng 
cách liên lạc qua email, vì vậy bạn có thể tưởng tượng rằng rất 
nhiều tài xế Uber mới thực sự cảm thấy như họ đang bị lạc lõng. 
Họ không có sự tương tác với các tài xề khác, họ không có tương 
tác với hành khách, họ không có tương tác với một người thật 
ngay tại công ty. mình. Họ cảm thấy họ phải tự mình tìm hiểu 
hết những thứ này. Họ không có đồng nghiệp để trò chuyện, bởi 
vì xe của họ cũng chính là văn phòng của họ. Tôi nghĩ đó là cảm 
giác bạn cảm nhận được ngay từ lúc khởi đầu, đây là điều mà 
Lyft thật sự để tâm đến”. 


Campbell giải thích rằng Uber có vẻ nỗ lực hết sức để giữ một 
khoảng cách giữa chính nó với những kinh nghiệm của các tài 
xế: “Uber thực sự có chính sách không cho phép nhân viên của 
mình làm tài xế Uber, trong khi Lyft gần như ngược lại. Họ 
khuyến khích nhân viên của mình trổ thành tài xế”. 


Lyft cũng cố gắng thể hiện sự quan tâm của mình bằng cách 
khuyến khích các tài xế. Lyft luôn tạo cơ hội để người đi xe đưa 
tiển tip cho tài xế; Uber chỉ mới giới thiệu tính năng này vào 
năm 2017 dưới áp lực từ các tài xế và khi bị bủa vây bởi khủng 
hoảng. Lyft cũng có một cách khác để thưởng cho những tài xế 
cam kết nhất của họ: giảm tiền hoa hồng của Lyft dựa trên số 
giờ tài xế chạy. Người tích cực nhất, đạt được 50 giờ chạy trong 
một tuần “về cơ bản sẽ nhận lại toàn bộ tiển hoa hồng của bạn”. 
Với Uber thì không có chuyện đó. 


Những điểm khác nhau này đã thực sự ảnh hưởng đến các tài xế 
- những người mà theo Campbell, là những người phần lớn 
thích lái xe cho Lyft - cũng như tạo ra một hiệu ứng thú vị về 
mối quan hệ giữa tài xế và hành khách. “Một trong những điều 
mà tài xế xe Uber phàn nàn, có phần bỡn cợt với nhau, là khi 
bạn đến đón một hành khách Uber, họ sẽ để bạn chờ dài cổ... Nó 
hoàn toàn đi ngược lại với khẩu hiệu của Uber. 'Bạn sẽ bắt tài xế 
riêng của bạn chờ đợi?'. 'Vâng. Có lẽ thế”. 'Bạn sẽ để bạn của bạn 
ngồi trong xe chờ bạn chứ?”. 'Có lẽ không”. 


Sức mạnh của “văn hóa nền tảng” 


Tổng hợp các mối quan hệ giữa nền tẳng, lực lượng siêu tham 
gia và những người tham gia tạo nên điều mà guru” Arun 
Sundararajan của nền kinh tế chia sẻ gọi là “văn hóa nền tảng”, 

“những quy chuẩn, giá trị và khả năng được chia sẻ giữa các 
nhà cung cấp”. Ông xem điều này tương tự như văn hóa doanh 
nghiệp, nhưng “không có cơ quan chỉ thị hoặc các hệ thống xã 
hội đồng định vị mà các công ty truyền thống có thể tận dụng 
để quản lý nhân viên của họ”. 


Câu chuyện của Lyft cho thấy một số chiến thuật và triết lý 
quan trọng trong việc tạo ra một văn hóa nền tẳng tích cực. Nó 
tuyển dụng người tham gia vào mạng lưới của mình với vai trò 
như là những đồng minh, hoặc ít nhất cũng mang những tín 
hiệu theo hướng này. Nó tiếp cận thế giới với khuôn mặt con 
người, chứ không chỉ là một logic thuật toán. Nó đang tìm ra 
các cách để sắp xếp việc chỉ trả và các ưu đãi khác với cảm giác 
lịch sự và công bằng. Nó đầu tư vào việc tiếp cận với những 
người trong mạng lưới của mình để hiểu rõ hơn về những thách 
thức và thực tế của họ. 


Rất có thể, cuộc chiến giữa Lyft và Ưber sẽ được giải quyết bằng 
logic tàn bạo về giá cả và sự tiện lợi. Nếu phải mất ba phút để 
Uber tìm tài xế thích hợp cho hành khách, và phải mất tám 
phút cho Lyft tìm kiếm, thì người hành khách mong muốn về 
nhà, còn người tài xế mong, muốn kiếm tiền, sẽ không dễ đàng 
bị ảnh hưởng bởi những vấn đề nhạy cẩm về văn hóa và việc 
hòa nhập. Nhưng nếu khoảng cách đó gần lại, mọi thứ có thể 
bắt đầu trông rất khác nhau. 


Cũng có một cơ hội lớn hơn nếu một trong hai nền tẳng bắt đầu 
làm nhiều hơn để thực sự mang lại lợi ích cho các tài xế của nó. 
Dưới nỗ lực đưa ra hình ảnh của Evil Empire, Uber đang khám 
phá một loạt các sáng kiến để làm dịu thỏa thuận cho các tài xế, 
bao gồm cả việc đem lại công bằng cho họ trong công ty. 


Người đồng. sáng lập Lyft, John Zimmer đang hãng say dự đoán 
về cuộc chiến sắp tới. Nếu sản phẩm của Lyft có thể bắt đầu đối 
chọi được với Ưber, như họ đang thực hiện ở các thành phố lớn 
như San Francisco, nơi họ nắm giữ gần một nửa thị trường, thì 
văn hóa doanh nghiệp chính là điểm tạo nên sự khác biệt to lớn. 
Lợi thế lớn nhất của ông có thể là những tài xế của Lyft. Trong 
một cuộc khảo sát năm 2017 do Campbell thực hiện, hơn 75% 
tài xế lái xe của Lyft cho biết họ hài lòng với trải nghiệm của họ, 
tuy nhiên không tới một nửa tài xế của Uber cảm thấy như vậy. 


BÊN TRONG TAM GIÁC: CÁC GIẢI PHÁP KHẢ THỊ CHO CÁC 
CỘNG ĐỒNG QUYỂN LỰC MỚI 


Cuộc chiến giữa Uber và Lyft là một câu chuyện về các giải pháp 
khả thi. Mức độ trung gian và giá trị dành cho người tham gia 
bao nhiêu là đủ? Làm thế nào để ghi nhận và trao thưởng cho 
lực lượng siêu tham gia, và làm cách nào để tạo ra các vòng lặp 
phần hồi nhằm lôi kéo họ quay trở lại? 


Bất cứ ai muốn hiểu được các động lực của một cộng đồng 
quyền lực mới - hoặc kiến tạo nên một cộng đồng như vậy cho 
chính họ - đều cần phải vật lộn với những câu hỏi then chốt 
này. 


Ai nhận phần thưởng và ai “chi trả”? 


Những ưu đãi và phần thưởng trong các nền tẳng quyền lực 
mới định hình nên việc liệu sẽ có người tham gia hay không và 
việc tham gia sẽ diễn ra như thế nào. Uber và Lyft thu hút người 
đi xe với giá thấp và thời gian đón khách nhanh. Họ thu hút tài 
xế bằng lưu lượng nhu cầu và giá cả tăng đột biến. Tuy nhiên, 
hai động lực này không phải lúc nào cũng đồng nhất với nhau. 
Ví dụ, khi trời mưa, thị trường sẽ có sự thay đổi; trong trường 
hợp này một ông bố của hai đứa trẻ đang ướt đẫm nước mưa 
buộc phải trả gấp ba lần so với mức giá bình thường để đưa hai 


đứa con đang quấy khóc về nhà (và ông ta sẽ căm ghét cái nền 
tảng này suốt từng dặm đường về nhà), trong khi đó người tài 
xế vui về và khô ráo chỉ làm việc vài giờ buổi sáng. Nền tẳng này 
phải quyết định làm cách nào để cân bằng các ưu đãi cạnh tranh 
này. 


Lấy một ví dụ khác, chương trình đối tác của YouTube chia sẻ 
55% doanh thu quảng cáo từ một video với những người sáng 
tạo ra kênh của nó. Điều này đã tạo ra một số lượng rất nhỏ các 
nhà sản xuất video trẻ trở nên giàu có, và tạo ra những ưu đãi 
và lòng trung thành (và ước mơ trở thành ngôi sao) cho một 
hàng dài phía sau - lực lượng siêu tham gia trên nền tảng này. 
Và cam kết lâu dài của Etsy - không bao giờ chiếm hơn 3,5% 
doanh thu được đưa ra bởi người bán - là một lời hứa cho việc 
quản lý và thu hút những người tham gia. 


Có thể sẽ khó khăn khi tìm ra những phần thưởng phù hợp để 
thúc đẩy một cộng đồng quyền lực mới. Đôi khi một sự khích lệ 
về tài chính sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Cũng có khi việc đem 
đến cho người tham gia cảm giác là một phần của thứ gì đó 
quan trọng sẽ mang lại kết quả to lớn hơn là dùng, tiền. Thông 
thường thì bạn cần sự cân bằng hợp lý cả hai yêu tố trên. Ví dụ, 
nền tầng Yelp ban đầu đã cố gắng trả tiền cho những người 
đánh giá và thấy rằng điều đó tạo ra một sự trung thành yếu ớt 
và vẻ năng động mang tính giao dịch, thay vì vậy họ đã thực 
hiện một chiến lược cộng đồng tình nguyện. 


Meetup.com lại có trải nghiệm ngược lại Mạng lưới của họ cho 
phép bất cứ ai, ở bất cứ đâu cũng có thể tổ chức các cuộc họp 
trực tiếp với những người khác trong khu phố của họ, làm bất 
cứ điều gì từ việc thực hành tiếng Pháp cho tới việc nói chuyện 
về việc chung sống với bệnh tiểu đường. Khi Meetup bắt đầu, 
mọi người đều được tạo nhóm và đăng hàng ngàn sự kiện miễn 
phí. Nhưng điều mà Scott Heiferman, người sáng lập của 
Meetup, ngay lập tức nhận ra đó là những người tổ chức của các 
nhóm miễn phí này Ít có khuynh hướng thực hiện trách nhiệm 
của họ một cách nghiêm túc, và đôi khi thậm chí còn không 
hiện điện tại các sự kiện mà họ tổ chức nếu họ không phải cam 
kết về tài chính khi quyết định tổ chức chương trình. Vì vậy, bây 
giờ mô hình kinh doanh cơ bản của Meetup có tính một khoản 


phí vừa phải (10 - 15 đô-la mỗi tháng) với lực lượng siêu tham 
gia khi muốn quản lý một nhóm. Đó chính là sự thành công của 
nền tảng này. 


Cho dù có dùng đến tiền hay không thì nhiệm vụ quan trọng ở 
đây vẫn là tạo ra những ưu đãi, không những không được đối 
xử với những người tham gia như là hàng hóa mà còn phải 
củng cố các tiêu chuẩn cộng đồng. Nền tảng gầy quỹ cộng đồng 
đột phá đầu tiên, Kickstarter, đã nhận ra điều này từ rất sớm. 
Những nền tảng đang thực hiện các chiến dịch này được 
khuyến khích thưởng cho “người ủ ủng hộ” theo những cách sáng 
tạo, hào phóng (như quyền tiếp cận sâu với những người sáng 
tạo của chiến dịch) mà không trực tiếp ảnh hưởng đến giá trị 
tiền tệ của những đóng góp của họ. Những nhà sáng lập của 
Kickstarter nhắc nhở cộng đồng của họ rằng: “Kickstarter 
không phải là cửa hàng”. 


Ai được công nhận và ai có địa vị? 


Hệ thống công nhận xác thực công việc của những người tham 
gia hoặc lực lượng siêu tham gia có thể mang tính truyền động 
lực đáng kể. Hãy suy nghĩ về quyền lực của người dùng Twitter 
“được xác thực” với một dấu tích lớn bên cạnh tên của họ. Hoặc 
nghĩ tới chương trình “người bán hàng quyền lực” của eBay, 
chương trình này mang lại cả lợi ích thương mại hữu hình lẫn 
địa vị cộng đồng vô hình nhưng đáng kể. 


Sự công nhận đôi khi mang hình thức là các biệt danh trực 
tuyến có vẻ tầm thường và VÔ nghĩa (giống như trường hợp 
danh hiệu được đánh giá cao của Snapchat), nhưng thậm chí 
những điều này vẫn có thể mang lại hiệu quả cao trong việc 
thúc đẩy sự tương tác. Trên Reddit, sự công nhận được trao 
bằng cách sử dụng “điểm karma”, được hiến thị trên hồ sơ của 
mỗi người dùng dựa trên việc cộng đồng nhận thấy liên kết và 
nhận xét của họ hữu ích đến mức nào. Đổi với người ngoài, 
những điểm số này có vẻ vô nghĩa, nhưng đối với nhiều người 
dùng Reddit, chúng là một phần của lý do to lớn giải thích việc 
tại sao họ cảm thấy mình có giá trị và tiếp tục quay trở lại. Các 
hệ thống thưởng vô hình được thiết kế tốt có thể mang lại ý 
nghĩa to lớn cho những cá nhân tham gia vào các hệ thống này. 


Bí quyết là tạo dựng địa vị theo cách cảm thấy phù hợp với đặc 
tính của nền tẳng; chương trình VIP của Uber dành cho những 
người đi xe trung thành nhất của nó phù hợp với chủ nghĩa 
tỉnh hoa của thương hiệu đó, nhưng đối với một số nền tảng thì 
việc tạo ra hệ thống phân cấp ảo có thể có cảm giác bất bình 
đẳng. Điều này đặc biệt đúng với loạt phong trào xã hội được 
điểu khiển theo hướng kỹ thuật số mới, nơi nguyên tắc bao gồm 
và tiếng nói bình đẳng sẽ xung đột với nỗ lực tôn sùng những 
người tham gia tích cực hoặc có giá trị nhất. 


Điều gì tạo nên sự gắn kết? 


Điểm chính trong mọi nền tảng quyền lực mới thành công là 
một vòng lặp phản hồi tuyệt vời. Tất cả chúng ta giờ đây đều 
gắn kết vào chúng. Từ các trò chơi nhiều người cùng chơi đến 
các trang web kiến nghị trực tuyến, các cơ chế phản hồi được 
thiết kế ổn định theo dõi tiến độ của chúng ta (và cả tiến độ của 
bạn bè chúng ta) và tạo nên sự hài lòng được nuôi dưỡng từ 
dopamine từng chút, từng chút một; sự hài lòng đó là cốt lõi 
của những trải nghiệm công nghệ người tiêu dùng hiện đại 
nhất. Hãy nghĩ về việc các lượt thích hoặc nhận xét về bài đăng 
trên Instagram của mọi người khiến họ muốn quay lại như thể 
nào. Và đây không phải chỉ là những điều để cao cái tôi. Thực 
hiện chúng đúng cách, chúng có thể làm cho mọi người cảm 
nhận được sự kết nối với nhau và gắn kết với một điều gì đó to 
lớn hơn chính bản thân họ nữa. 


Các vòng lặp phản hồi này có thể trở nên hấp dẫn hơn nếu có 
yếu tố thời gian hoặc mục tiêu tập thể khi thực hiện. Hãy nghĩ 
về mức độ cấp thiết của trải nghiệm huy động vốn từ cộng 
đồng, khi mà bạn thấy được việc góp 100 đô-la của mình đóng 
một vai trò nhất định trong việc đạt được mục tiêu 5.000 đô-la 
của dự án. Hoặc hãy nghĩ đến ứng dụng chạy bộ của Nike, trong 
đó chúng ta có thể thấy sự tiền bộ của chính mình và so sánh 
bản thân mình với bạn bè, đan xen mạnh mẽ giữa tính cộng tác 
và cạnh tranh. 


Xây dựng lòng tin bằng cách nào? 


Nhiều mạng lưới quyền lực mới sẽ đơn giản không vận hành 
được nếu không có hệ thống danh tiêng quản lý rủi ro và khuyến 


khích hành vi cộng tác bên trong chúng. Mười năm trước, nếu 
bạn mô tả cho ai đó về mô hình cơ bản của Airbnb, bạn sẽ cho 
thuê ngôi nhà của mình cùng với tất cả đồ nội thất trong đó cho 
một người hoàn toàn xa lạ mà không cần gặp mặt nhau, họ sẽ 
cười nhạo bạn. Trong thực tế, công ty đầu tư mạo hiểm có tiến 
Union Square Ventures đã có một vụ bỏ qua Airbnb khá nổi 
tiếng bởi vì các đối tác của nó là những người hoài nghi, khó tin 
tưởng lẫn nhau để làm điều này. Nhưng các hệ thống gây dựng 
danh tiếng và xây dựng niềm tin đã cho phép tất cả các loại mô 
hình quyền lực mới có vẻ xa vời bước vào thực tế cuộc sống. 


Bằng cách cho phép khách và chủ nhà xếp hạng, đồng thời đưa 
ra các bài đánh giá chi tiết về nhau, và bằng cách giả định 
những rủi ro nhất định với tư cách chủ sở hữu nền tảng (điều 
bạn có thể nghĩ là “tập trung” các tính năng đáng tin, như bảo 
mật thanh toán và xác minh danh tính), các nền tảng như 
Airbnb đã được hiện thực hóa. Tuy nhiên, các hệ thống này 
được thiết kế chính xác đến đâu sẽ tạo nên tính hiệu quả của 
chúng đến đó. Airbnb nhận ra rằng vì sợ bị trả thù và những 
người viết đánh giá vụng về trên cộng đồng sẽ khiến bên còn lại 
đánh giá kém chân thật đi nhiều, nên năm 2015 họ đã thay đổi 
cách hoạt động của các đánh giá nhằm giúp họ đưa ra nhận xét 
cùng lúc, do đó đánh giá của chủ nhà về người khách sẽ không 
bị định hình bởi đánh giá tích cực hay tiêu cực của khách và 
ngược lại. Nhà nghiên cứu Tom Slee đã phát hiện ra rằng, trước 
sự thay đổi này, trên Airbnb, đại đa số các xếp hạng đều là 4,5 
sao hoặc 5 sao: “Khi chúng ta đánh giá nhau, việc xếp hạng 
giống như một hành động lịch sự hơn là một sự phán xét. Cũng 
giống như việc tiền tip trong nhà hàng không phản ánh chất 
lượng của dịch vụ, nên việc xếp hạng 4,5 hoặc 5 sao là một việc 
trao đổi lịch sự, hơn là đánh giá hành vi của chủ nhà hoặc 
khách trọ”. Đây là một xu hướng cũng được nhận thấy trên các 
nền tảng quyền lực mới, và bạn sẽ nhận ra nó thông qua các 
mối tương tác mà bạn có được với tài xế Uber khi anh ta nói với 
bạn răng anh ta sẽ chấm cho bạn 5 sao khi bạn rời khỏi xe, với 
hy vọng rằng bạn sẽ cảm thấy mình nên có hành động mang 
tính đạo đức để đáp lại hành động đó. 


Có một điều quan trọng khác cần phải nhớ rõ về vai trò của các 
hệ thông tin cậy và danh tiếng trong các mô hình quyền lực 


mới: cách thức mà chúng gia cố cho sự thiên vị hoặc bất công 
hiện có. Ben Edelman và Michael Luca, đến từ trường Kinh 
doanh Harvard phát hiện ra rằng: “Những chủ nhà không phải 
là người da màu có thể tính phí cao hơn khoảng 12% so với chủ 
nhà người da màu” đối với những căn phòng tương đối giống 
nhau được đăng trên Airbnb, kiểm soát xếp hạng và các yếu tố 
khác. Nghiên cứu sâu hơn của Edelman, Luca và Dan Svirsky đã 
cho thấy sự kỳ thị quá khích đối với các vị khách da màu. Hệ 
thống đậm chất Airbnb đã thiết kế nhằm thúc đẩy sự tin tưởng 
- sử dụng tên, khuôn mặt thật của khách và chủ nhà - cho phép 
việc thiên vị tiểm ẩn (và phân biệt chủng tộc cũ đơn thuần) gây 
ra những tốn hại rõ ràng. Sau một cuộc phản ứng dữ dội từ công 
chúng, với việc những người khách da màu chia sẻ trải nghiệm 
của họ cùng với hashtag #AirbnbWhileBlack, năm 2016 công ty 
đã công bố một loạt các biện pháp để chống lại sự phân biệt đối 
xử này. Nhưng đáng chú ý là họ chống lại những lời kêu gọi ẩn 
danh và hình ảnh đại diện của tài khoản, vì “hình ảnh đại diện 
là điều cần thiết cho sứ mệnh tổng thể của việc xây dựng một 
cộng đồng Airbnb”. 


Ai là người chỉ huy? 


Khi các thành viên của phong trào Occupy trong công viên 
Zuccotti đưa ra quyết định, họ tập trung lại tạo thành cái được 
gọi là “đại hội đồng”. Các quyết định đời hỏi sự đồng thuận gần 
như hoàn toàn trong hàng trăm, hoặc thậm chí hàng nghìn 
người, thông qua một hệ thống cử chỉ tay phức tạp: lắc nhẹ 
ngón tay khi đồng ý, rũ cổ tay xuống khi không đồng ý, bắt chéo 
hai nắm tay khi phủ quyết hoàn toàn một đề xuất. Tại đại hội 
đồng, mọi thứ được thiết kế nhằm. tạo ra cảm giác, về sự bao 
hàm cấp tiến và ý thức rằng mọi tiếng nói đều có giá trị ngang 
nhau, không chỉ những tiếng nói to nhất hay mạnh nhất. “Mic- 
rô của mọi người” là một chiến thuật được sử dụng, trong đó 
đám đông tại một đại hội đồng sẽ lặp lại những gì người nói 
đang nói theo từng cụm từ ngắn để mọi người có thể nghe thấy. 
Ban đầu, hình thức này được tạo ra như một giải pháp thay thế 
vì cảnh sát đã cấm việc dùng loa để nói, nó đại diện cho đặc tính 
của Occupy về sự tham gia và hành động tập thể. Là nhà lý 
thuyết phong trào xã hội, Craig Calhoun cho biết: “Những chiếc 
loa người trong phong trào gợi lên bản chất phi tập trung, phổ 


biến của sự chiếm đóng; nó đã biến nhóm thành một cuộc biểu 
tình của nền dân chủ có sự tham gia”. 


Phong trào Occupy có một lập trường cực đoan về việc ai là 
người lãnh đạo: cụ thể là, tất cả mọi người. Và cuối cùng nó đã 
khiến họ trả giá. Andrew Cornell kể lại một người quan sát đầy 
tình cảm của phong trào Occupy Los Angeles giải thích sự mất 
đi động lượng ở đó: “Ba tuần lễ trong phong trào Occupy, nhóm 
đã bổ ra nhiều thời gian để thảo luận về tiến trình riêng của 
mình hơn bất cứ thứ gì khác”. 


Nhiều cộng đồng quyền lực mới - đặc biệt là các cộng đồng 
doanh nghiệp - có thể có khuynh hướng cực đoan: những người 
chủ sở hữu nền tẳng thực sự lãnh đạo, chỉ ủy thác những lựa 
chọn bình thường cho công chúng. Facebook Inc. đưa ra tất cả 
các quyết định quản trị lớn, các thành viên trung bình chỉ có 
thể tham gia qua loa với việc cài đặt bảo mật của họ và chọn từ 
một loạt các biểu tượng cảm xúc để thể hiện tâm trạng của họ. 


Để cho thấy những lựa chọn thiết kế quan trọng này có thể diễn 
ra như thế nào, chúng ta sẽ kết thúc chương này với câu chuyện 
về một phong trào mà trong những năm tháng nó hình thành, 
nó đã trả lời đúng những câu hỏi này: xây dựng một cộng đồng 
đam mê và một tam giác cân bằng, được cấu trúc với các cơ chế 
phản hồi và những ưu đãi phù hợp. 


TAM GIÁC HOÀN HẢO CỦA PHONG TRÀO INVISIBLE 
CHILDREN 


(NHỮNG ĐỨA TRẺ VÔ HÌNH) 
Theo một cách nào đó, thì tất cả chính là lỗi của Robert Redford. 


Kế hoạch ban đầu là một kế hoạch đơn giản, thành thật và đầy 
chất phác. Trở về từ chuyến phiêu lưu đến châu Phi vào năm 
2003. Thực hiện một bộ phim tài liệu sinh động hấp dẫn. Tham 
dự lễ hội Sundance. Trở thành nhân vật phim tài liệu được mến 
mộ. Gặp gỡ Redford. Có thể nhờ anh ta giới thiệu họ với Clooney. 
Đạt được danh hiệu siêu sao toàn cầu. Chứng kiến cảnh thế giới 
đoàn kết chống lại sự tàn ác của lãnh chúa Uganda, Joseph 
Kony. Tước bỏ quyền lực của hẳn. 


Nhưng Sundance đã chối từ. Và ba nhà sáng lập trẻ tuổi người 
Mỹ của tổ chức Invisible Children (Những đứa trẻ vô hình), 
Jason Russell, Bobby Bailey và Laren Poole, đã bị rơi vào thế bị 
mắc kẹt. Họ có một câu chuyện mà họ cảm thấy cần phải kể cho 
thế giới này nghe. Cuộc sống của nhiều người phụ thuộc vào nó. 
Tuy nhiên, họ không thể đưa câu chuyện này đi xa được. Không 
có chương trình Netflix nào vào lúc đó. YouTube vẫn còn non 
trẻ. Vì vậy, chính việc thiếu các lựa chọn cũng như bất cứ điều 
gì khác, họ bắt tay vào xây dựng mô hình của riêng họ. Như Ben 
Keesey, cựu giám đốc điều hành của Invisible Children, nói với 
chúng tôi: “Động lực của chúng tôi chính là sự bất mãn với hệ 
thống và phải thốt lên rằng chúng tôi sẽ xây dựng kênh quảng 
bá của riêng mình, chúng tôi sẽ tiếp cận khán giả thật đúng 
đắn”. 


Bộ phim đầu tiên của họ, Invisible Chilảren: Roueh Cut, bộ phim 
mà Redford đã bỏ qua, là câu chuyện gốc của phong trào của họ. 
Nó ghi chép lại chuyến đi của họ, với ba chàng thanh niên da 
trắng, khuôn mặt còn tươi tỉnh, đến châu Phi “tìm kiếm câu 
chuyện của chúng ta”, và tìm thấy câu chuyện đó khi họ phát 
hiện ra tội ác của Joseph Kony, người tìm cách ép buộc trẻ em 
vào lực lượng dân quân khủng bố của mình. 


Nhiều năm sau, cả nhóm đã phải đối mặt với những lời chỉ trích 
về việc cho rằng bản thân mình là những vị cứu tỉnh và anh 
hùng, nhưng trong bộ phim ‹ đầu tiên này, họ thể hiện mình như 
là những anh chàng ngở ngẩn, ngây thơ, đầy thiện chí. Họ đã đi 
đến Sudan và cảm thấy chán nắn. Họ phá tổ mối chỉ để cho vui. 
Họ giết một con rắn bằng một cái rìu. Họ làm đủ thứ trò không 
ngờ tới được. Những chuyện đó cứ như là bộ phim Hangover 
phần 2 hơn là phim I have a dream. 


Không khó để hiểu lý do tại sao Sundance lại gạt bỏ bộ phim 
này. Nhưng cũng không khó để nhận ra tại sao nhiều trẻ em lại 
tìm thấy cảm hứng như thế. Bộ phim kể một câu chuyện chưa 
từng được công bổ về một con quái vật ở một nơi xa lạ của thế 
giới. Nó cho thấy bọn trẻ ồ ạt ngủ tại các điểm dừng xe buýt để 
tìm sự bảo vệ mạnh mẽ từ hẳn ta. Bộ phim lôi cuốn và dễ hiểu. 
Đối với khán giả trẻ, đó là câu chuyện về những người như họ, 
phát hiện ra nguyên nhân, và sau đó nhờ vả những người giống 


họ giúp đỡ. 


Vai trò của “Roadie”: Lực lượng siêu tham gia xây dựng mạng 
lưới Invisible Children như thế nào? 


Để quảng bá tới công chúng, Invisible Children bắt đầu tổ chức 
các buổi trình chiếu nhỏ tại các nhà thờ và trong khuôn viên 
các trường học. Hãy tưởng. tượng những điều này giống như các 
Sundance thu nhỏ, nơi mà cả cộng đồng có thể tập họp lại để 
tương tác với bộ phim, thảo luận về bộ phim, và điều chính yếu 
là hành động, đưa ra tiếng nói, tiền của và sự hỗ trợ của họ. Các 
buổi chiếu phim không thể khuấy đảo rộng khắp, nhưng chúng 
đem đến một thứ giá trị khác: những kết nối sâu sắc với khán 
giả địa phương. 


Trong tám năm tiếp theo, Invisible Children định hình và hoàn 
thiện mô hình địa phương này. Họ thường có hai “tour” mỗi 
năm, tại đó họ sẽ ra mắt một. bộ phim mới hoặc quảng bá cho 
một chiến dịch quan trọng. Tổng cộng, họ đã tiến hành 16 tour, 
chiếu được hơn 13.000 buổi cho một lượng người xem ấn tượng 
là 5 triệu người. 


Mỗi một Sundance thu nhỏ này đều dựa vào những nhân vật 
giống Redford của riêng họ. Được gọi là “Roadie”, những, nhân 
tổ trẻ này sẽ cam kết trải qua sáu tháng để tình nguyện tổ chức 
các chiến dịch và chiếu phim. Video tuyển dụng của Invisible 
Children từng thu hút Roadie cho thấy tại sao công việc lại hấp 
dẫn đến vậy. Các Roadie tiền nhiệm có tiếng đảm bảo rằng “bạn 
là một phần của một thứ gì đó to lớn” và bạn sẽ “thổi bay tâm trí 
họ”, nhớ lại những khi phải sắp xếp ngủ “bốn người một 
giường” và thậm chí trích dẫn bài phát biểu St. Crispins Day 
của Henry V. Đó là một lời hứa của tổ chức, phương tiện là vẽ 
một hình xăm henna và nháy mắt. 


Các Roadie được huấn luyện một cách bài bản, được dạy về lịch 
sử cuộc xung đột ở Uganda, được học những bài học từ phong 
trào dân quyền, được tổ chức theo nhóm bốn người, và kết hợp 
với một người sống sót, thường là một người đã từng là lính trẻ 
em. Vào thời điểm cuối cùng họ lên đường, họ đã đầu tư thời 
gian và sức lực đáng kể vào những sự kiện họ đang lên kế 
hoạch, và những nhà tổ chức địa phương của họ cũng thế, 


những người này cho phép họ ngủ trên sàn nhà của mình. 


Tất cả hoạt động này được theo dõi tập trung thông qua cơ sở 
dữ liệu của Salesforce để “các nhóm Roadie có thể nhìn thấy 
được phần quyên góp và doanh số, số liệu thống kê của họ so 
với các nhóm khác, tất cả sự cạnh tranh nội bộ này. Vui lắmP, 
Keesey nói. Invisible Children đã xây dựng hệ thống nhận dạng 
thông minh và minh bạch giúp điều khiến hành vi Roadie lý 
tưởng. 


Đây là một bài học có giá trị về cách hòa nhập và phát triển một 
lực lượng siêu tham gia. Các Roadie được khuyến khích và ràng 
buộc với nhau trong các nhóm gắn kết chặt chẽ thông qua một 
nền văn hóa mạnh mẽ. Công việc của họ là xây dựng một phong 
trào xung quanh từng giai đoạn của địa phương, thúc đẩy sự 
liên đới, lan truyền trực tuyến và sự tham gia. Họ được đầu tư 
vào từng thành công nhỏ, những thành công này sau đó đã tích 
lũy thành điều lớn hơn so với những lần trình chiếu riêng lẻ. 


Khi nhóm Roadie rời thị trấn, Invisible Children vẫn không rời 
khỏi cuộc sống của mọi người. Nó đã nuôi dưỡng một mạng 
lưới các nhà tổ chức địa phương, những người đã tổ chức chiếu 
phim và sử dụng cơ sở này để tổ chức những khoảnh khắc quốc 
gia lớn, như sự kiện “Rescue” (Cứu hộ) năm 2009. Rescue, được 
tổ chức trên nền tảng của bản phát hành phim mới nhất, được 
thiết kế để mở ra sự sáng tạo của những người ủng hộ trẻ, 
những người được khích lệ hoạt động từ các buổi chiếu phim. 
Như Zach Barrows, giám đốc phong trào Invisible Children, đã 
giải thích cho chúng tôi: “Để thành phố của bạn được giải cứu, 
bạn phải có phương tiện truyền thông hiển thị để nắm bắt sự 
kiện của bạn và bạn phải có một số người có thế lực, du khách 
quốc tế hoặc ai đó từ trong cộng đồng của bạn xuất hiện và ghi 
nhận rằng điều này [nạn bắt cóc trẻ em] thực tế đang hoành 
hành”. Điều này dẫn đến sự kiện 80.000 trẻ em đổ ra đường ở 
100 thành phổ, được những nhân vật có tầm ảnh hưởng trên 
phương tiện truyền thông hộ tống nhằm thu hút người tham 
81a, từ đó tổ chức các sự kiện được quay phim và tweet để tiếp 
cận nhiều người hơn với cấp số nhân. Để đạt được điều này, nó 
đã giúp đỡ nhiều người trong số “những người kết nối được kết 
nối” giai đoạn đầu của Invisible Children, tức là những người 


theo đạo Cơ Đốc trẻ tuổi, một nhóm được kết nối chặt chẽ và 
năng động. 


Tất cả những hoạt động này đều có những kết quả phi thường 
trên cộng đồng Invisible Children. Nhà nghiên cứu Beth Karlin 
đã làm việc với nhóm này nhằm cố gắng hiểu rõ hơn về mạng 
lưới của họ, thông qua việc khảo sát hơn 2.000 người tham gia, 
từ những Roadie đến những người tham dự trong những buổi 
trình chiếu. Phát hiện của bà cho thấy mức độ cam kết đáng 
kinh ngạc. Hơn 90% đã nói chuyện với bạn bè/gia đình về cộng 
đồng Invisible Children, 78% đã mua một mặt hàng của tổ chức 
này, 75% đã quyên góp cho tổ chức, và 42% là một phần của 
một câu lạc bộ hoặc nhóm trong Invisible Children. Các Roadie 
và những nhà tổ chức đã thực hiện một công việc đáng kể trong 
việc nuôi dưỡng những người tham gia có tính cam kết. 


Từ khuôn viên này đến khuôn viên khác, từ tour này sang tour 
khác, từ tuần này, qua tuần khác, Invisible Children đã huy 
động được một quốc gia của các thanh niên quan tâm đến một 
vấn đề mơ hồ ở một nơi xa lạ trên thế giới. Như Zach Barrows 
nói: “Nó giống như kiểu bạn nghĩ về Invisible Children và suy 
nghĩ đầu tiên của bạn là... Tôi biết những người đó, đó là những 
người bạn của tôi. Điều đó được xây dựng dựa trên các kết nối cá 
nhân”. 


Những mối kết nối này kết hợp cùng với nhau trong một tam 
giác hoàn hảo. Invisible Children đã tìm ra những cách thức 
đúng đắn để tưởng thưởng, hứa hẹn và xác nhận tất cả những 
người ủy thác của mình. 


Tuy nhiên, tám năm dấn thân vào đây, với tất cả sự cân xứng và 
năng lượng này, họ vẫn đang đồi mặt với một vấn để cốt lõi. 


Joseph Kony vẫn còn lớn mạnh. 


6 


Điều gì làm cho cộng đồng 
quyền lực mới hoạt động (và 
làm thế nào họ kết nối với 
thể giới rộng lớn bên ngoài)? 


“27 phút tiếp theo là một thử nghiệm...” 


li Children cảm thấy thất vọng. Nó đã tạo dựng được 
danh tiếng băng các hoạt động sáng tạo. Nó đã được yêu mến 
bởi một đội quân những người trẻ tuổi. Nhưng đối với các nhà 
sáng lập trẻ của nó, nhiệm vụ sẽ không được hoàn thành cho 
đến khi Joseph Kony được đưa ra trước công lý. 


Vì vậy, phần nào trong sự tuyệt vọng, họ đã quyết định đi theo 
một hướng rất mới. 


Những gì họ cần là một sự bùng nổ lớn về mặt danh tiếng và 
được công chúng biết đến. Họ cần làm cho tên của Kony phải có 
mặt ở khắp mọi nơi. Những người sáng lập tin rằng, điều này 
cuối cùng cũng sẽ có thể giúp hoàn thành câu chuyện mà họ đã 
bắt đầu từ gần một thập kỷ trước. Các hoạt động ở khuôn viên 
và trường học dù chỉ phí cao nhưng lại tương đối mang tính 
chất cục bộ và vì vậy thông điệp của họ không được lan tỏa đủ 
rộng. 


Họ quyết định dành mọi nỗ lực và nguồn lực của mình vào một 
bộ phim mới mà họ sẽ phân phối theo một cách hoàn toàn khác 
biệt. Thay vì áp dụng mô hình “thử nghiệm và kiểm định” của 
Roadie để khởi động nó, với mỗi nhà tổ chức địa phương tạo ra 
các sự kiện xung quanh nội dung đó để giới thiệu nó đến với 
cộng đồng của họ, họ sẽ phát hành bộ phim này trực tiếp ra thị 
trường. Mục tiêu của họ là tạo ra một cảm xúc lan truyền. Họ 
đặt tên cho bộ phim này là Kowy 2012. 


Họ đã thành công vượt lên trên cả những giấc mơ hoang đường 
nhất của mình. Trong vòng một tuần kể từ khi ra mắt, vào ngày 
5 tháng 3, đã có 100 triệu người xem video đó (bất chấp độ dài 
gần 30 phút của nó, quá dài so với mong đợi thông thường của 
mọi người khi xem một video trên điện thoại hoặc trên máy 
tính xách tay). Nó được công nhận là “video lan truyền mạnh 
nhất trong lịch sử”. Các khảo sát cho thấy hơn một nửa số 
thanh niên Mỹ đã từng nghe nói về nó. 


Kony 2012 đầy tham vọng, truyền cảm hứng và ấn tượng, đánh 
trúng mọi cung bậc cảm xúc của người xem. Nó được thuật lại 
bởi nhà lãnh đạo của Invisible Children, Jason Russell, người đã 
đặt rất nhiều dấu ấn riêng của mình trong bộ phim, thậm chí là 
hướng ống kính máy quay về phía đứa con trai rất dễ thương 
của mình, cậu bé đã tham gia cùng anh ấy với lời hứa sẽ “Stop 
Kony” (Ngăn chặn Kony). Giá trị của tác phẩm tất tuyệt vời; 
cách kể chuyện của bộ phim tương xứng với những năm tháng 
được đào tạo tại trường điện ảnh của Russell. 


Vào thời điểm đó, lời kêu gọi hành động kèm theo video là một 
điều thông minh và là một sự đổi mới thực sự. Những người 
sáng lập đã thiết lập nên một trang web giúp cho việc tweet tại 
“hai mươi nhà sản xuất văn hóa và mười hai nhà hoạch định 
chính sách sử dụng quyền lực của họ cho những điều tốt đẹp” 
trở nên dễ dàng hơn. Họ yêu cầu công chúng kêu gọi những 
người như Mark Zuckerberg, Justin Bieber, Bill O'Reilly và Oprah 
giúp “làm cho Kony nổi tiếng”. 


Video được nhân rộng và thúc đẩy bởi cộng đồng Invisible 
Children hiện hữu, và đặc biệt lượng người hâm mộ nhiệt 
thành bao gồm chủ yếu là thanh thiếu niên và phụ nữ. Công 
việc khó khăn của nó trong suốt tám năm qua dường như đã 


được đền đáp; khi nó gặp phải khó khăn, các fan đã đứng lên để 
thúc đẩy phong trào. Như Gilad Lotan của SocialFlow đã ghi lại, 
“Phong trào này đã không xuất hiện từ các thành phố lớn, mà là 
các thành phổ có quy mô vừa và nhỏ trên khắp nước Mỹ”. 
Nhưng từ đó, cơ sở của “những người kết nối được kết nối” đã 
được chú ý bởi vô số người nổi tiếng. Chỉ vài giờ sau sự bùng nổ 
của mình, những người như Oprah đã trả lời lại (với một chút 
đề phòng): “Cảm ơn cộng đồng tweep vì đã gửi cho tôi thông tin 
về việc chấm dứt #LR.Aviolence (#LR.ABạolực). Tôi đã nhận thức 
được điều này. Đã ủng hộ bằng những đồng đô-la của mình và 
tiếng nói sẽ không dừng lại. #KONY2012”. Sau đó, các phương 
tiện truyền thông lớn đã nhảy vào và bắt đầu thu hút thêm sự 
chú ý, tiếp tục lan truyền thông điệp của bộ phim. Không ai 
khác ngoài chính Bono đã tuyên bố rằng Jason Russell rất xứng 
đáng đạt được giải Oscar. Cái tên Kony đã có mặt ở khắp mọi 
nơi. 


Nhưng không lâu sau đó, có gì đó đã đi chệch hướng. Trang web 
của Invisible Children đã bị dừng hoạt động dưới áp lực lớn. 
Jason Russell cũng như thế. Trong vòng vài ngày sau khi phát 
hành bộ phim, anh ấy đã bị rối loạn tâm thần, khiến cho anh ấy 
đi lại khổa thân trên những con đường gần nhà mình, tất nhiên 
- được quay lại bằng điện thoại của ai đó. Nó đã lan truyền như 
vi rút. 


Những sự cố này gây nên một phản ứng rất dữ dội. Một nhóm 
người trên Internet đã tận hưởng niềm vui tàn nhẫn và mãn 
nhãn về cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần của Russell. Và 
những lời khen ngợi ban đầu của những người như Bono đã bị 
át đi bổi vô số các nhà phê bình và những người hoài nghi hiện 
đang quay lưng lại với Invisible Children. Chúng nhiều đến mức 
mà các phương tiện truyền thông lớn đã phải bắt đầu lập lên 
những trang blog đơn giản chỉ để ghi nhận lại tất cả những mối 
quan tâm khác nhau vẫn đang chồng chất. 


Invisible Children bị cáo buộc là “anh hùng bàn phím”, một hội 
chứng “vị cứu tỉnh da trắng”, một giao dịch không đáng tin cậy, 
bí mật truyền giáo, thực dân, gia trưởng, và là một tấm bình 
phong cho hoạt động của CIA. Các nhà lãnh đạo của nó đã bị 
công kích vì đã ngây thơ một cách nguy hiểm, ngu ngốc, liều 


lĩnh, và đòi hồi tài trợ nhiều đến mức không thể chấp nhận 
được. Những nhà phát ngôn có sức ảnh hưởng của châu Phi chỉ 
trích công việc của họ như là một sai lầm: theo đuổi sai vấn đề 
và sai thời điểm. Các tổ chức phi chính phủ (NGO) lâu năm làm 
việc trong không gian ấy, một số cảm thấy vai trò của họ bị đe 
dọa hoặc bị chiếm đoạt, đã bắt đầu cân nhắc lại. Những người 
nổi tiếng đầu tiên ủng hộ giờ đây lại chuyển sang những thứ 
khác. Một sinh viên đại học đã mở một tài khoản Tumblr rất 
phổ biến, Visible Children, để làm rất nhiều thứ nhằm hình 
thành nên sự phản đối thuyết phục, đặt câu hỏi về vấn để tài 
chính của Invisible Children và chiến lược của họ. 


Bị đẩy lùi như thế, nhóm Invisible Children đã cố gắng một cách 
tuyệt vọng để kể lại câu chuyện của mình. Nhưng trang web 
của họ đã ngừng hoạt động, lãnh đạo của họ thì đang ở tron 
bệnh viện, và thực tập sinh PR (quan hệ công chúng) 19 tuổi 
của họ, Monica, không hề có hy vọng nào để có thể phân loại 
hợp lý 4.000 yêu cầu qua email từ báo giới. Sau tất cả những 
năm tháng nỗ lực của mình, họ chỉ được nhìn thấy qua hai bộ 
lọc hạn hẹp: sự đơn giản đáng lo ngại trong bộ phim của họ và 
chứng rối loạn tâm lý của người sáng lập. 


Kony 2012, cũng giống như những bộ phim trước đó của họ, 
được thiết kế như một khúc dạo đầu cho một sự kiện sắp tới, 
“Cover the Night”, nơi mà những người trẻ tuổi sẽ dành cả đêm 
để bao phủ thành phố bởi những tấm poster có hình Kony. Sau 
đó, theo lý thuyết, thế giới sẽ thức dậy và nhìn thấy chúng. 
Nhưng nó đã thất bại một cách thảm hại. Số lượng người đã 
đăng ký cho sự kiện ở Vancouver là 24.000 người; chỉ có 17 
người xuất hiện. Sự kiện ở Brisbane chỉ có 50 người tham dự. 


Thay vì đưa Invisible Children lên cấp độ tiếp theo, Kony 2012 
đã giáng cho nó một đòn chí mạng. Mặc dù các thành viên nòng 
cốt của nhóm vẫn tiếp tục chiến đấu, và thậm chí còn ghi nhận 
được một số thành công trong chính sách, nhưng vẫn có những 
vết thương không thể khắc phục được. Chỉ trong vòng hai năm 
rưỡi từ khi bộ phim được ra mắt, Invisible Children đã thông 
báo rằng các hoạt động tại Mỹ sẽ bị thu hẹp đáng kể, dù bị tổn 
thương bởi tất cả những bài báo phê bình và sự tiêu cực, nhưng 
trên thực tế nó phải cam chịu số phận thất bại bởi vì “mô hình 


cốt lõi trong việc tổ chức hàng ngàn buổi chiếu phim tại các 
trường trung học và các trường đại học đã bị cạn kiệt” của 
chính mình. 


Sai lầm nghiêm trọng của Invisible Children chính là họ đã thực 
hiện những gì mà Robert Redford đã từ chối những người sáng 
lập ngay từ lúc bắt đầu. Cuối cùng thì họ cũng đã phát hành 
một bộ phim bom tấn. 


Điều gì đã tạo nên sai lầm của Invisible Children 


Phiên bản tiển-Kony 2012 của Invisible Children giới thiệu một 
mô hình tam giác được sắp xếp đẹp mắt gồm: người sở hữu nền 
tảng; lực lượng siêu tham gia, các Roadie và những nhà tổ chức; 
và những người tham gia, hàng triệu người đã tham dự các sự 
kiện của họ và đã tweet, quan sát, hỗ trợ và chia sẻ công việc 
của họ. Các bộ phim của họ chỉ là một phần trong một trải 
nghiệm cộng đồng phong phú hơn, một câu chuyện tuyệt vỜi 
mà thông qua việc chia sẻ ngang hàng (peer to peer) sẽ giống 
như một bản anh hùng ca, sẽ càng oai hùng hơn sau mỗi lần 
được kế. 


Kony 2012 đã bỗ qua mô hình đó. Và một khi Invisible Children 
di chuyển ra khỏi vùng tam giác an toàn của mình, nó đánh 
mất quyền kiểm soát trên cả mô hình lẫn thông điệp. Nếu 
chúng ta phác họa những vùng lân cận hậu-Kory, chúng ta có 
thể thấy tam giác được bao quanh bởi một vòng tròn gồm các 
bên liên quan mà nó đã thất bại trong việc nuôi dưỡng các mối 
quan hệ và/hoặc đã nhanh chóng rơi vào xung đột. 


Cộng đồng gắn bó với Invisible Children đã luôn xem những 
người sáng lập của nó như là những người nổi tiếng đáng yêu, 
cổng hiến vì những vấn đề nhân đạo, nhưng thế giới rộng lớn 
bên ngoài kia lại không có sự kết nối nào như vậy. Như Zach 
Barrows nhớ lại: “Khi Kowy 2012 được chú ý, đột nhiên hàng 
triệu người biết đến chúng tôi là ai, và một khi trải nghiệm của 
họ với chúng tôi chỉ là về bộ phim và họ không hiểu gì về những 
người hoặc tổ chức đằng sau nó, thì yếu tố trung thành đó chắc 
chắn đã không còn nữa”. 


Thành công lớn của Kony 2012 đã kích thích sự quan tâm - và 


có lễ là ghen tị - của một loạt các bên liên quan khác bên ngoài, 
tất cả đều bắt đầu xáo trộn. Cân bằng với những gì mà cộng 
đồng Invisible Children đã đạt được, nó cũng đã khá tách biệt 
với những người có sức ảnh hưởng quan trọng, như là các học 
giả và các blogger đang hoạt động ở lĩnh vực này. 


INVISIBLE CHILDREN 


NGƯỜI SỞ HỮU NÊN TẢNG 
Người sáng lập và lãnh đạo 


Nhà tài trợ tổ chúc/ Người nồi tiếng/ 
Trường học Người có ảnh hưởng 
Tổ chức 
Phương tiện phi chính phủ/ 
truyên thông Cộng đông 
chính sách 
LỰC LƯỢNG STIÊU : 
THAM GIA NGƯƠI THAM GIA 
Roadie/ Người ủng hộ, 
Nhà tỏ chức người tham dự, 


địa phương Công chúng nhà tài trợ vi mô 


Nó đã không nhận được sự chú ý từ các phương tiện truyền 
thông lớn. 


Bộ phim cũng chuyến dịch sự tập trung ra xa khổi cộng đồng. và 
chú ý vào Jason Russell, một nhân vật lãnh đạo có sức lôi cuốn. 
Như một chiến lược, anh ta khao khát kết nối trực tiếp với 
những người như Bono và Buffett, tranh thủ nền tảng của mình 
để giúp anh ta làm được điều đó. Nhưng trong khi mô hình cũ 
của Invisible Children khiến hàng ngàn người cảm thấy mình là 
những người lãnh đạo, thì cách tiếp cận mới này đã khiến mọi 
thứ chỉ xoay quanh mỗi Jason. Do đó, thất bại của cá nhân anh 
ta cũng chính là thất bại của tổ chức. (Để đưa ra một ví dụ khác 
về điều này, hãy nghĩ đến Lance Armstrong và tổ chức từ thiện 
ung thư của anh, Livestrong.) Lực lượng siêu tham gia, những 
người đã dốc rất nhiều tâm huyết vào hoạt động của Invisible 


Children, đã bị bổ lại với cảm giác mâu thuẫn và bị tước đoạt 
mọi quyền lực. Họ không có vai trò rõ rệt gì trong tác phẩm này. 


VÒNG LUẦẨN QUẦN CỦA UBER 


Câu chuyện Kony 2012 đã cho ta thấy một minh họa đầy ấn 
tượng về cách thức mà vòng tròn của những người tham gia 
xung quanh một cộng đồng quyền lực mới có thể tác động đến 
số phận của nó như thế nào. 


Chúng ta cũng có thể thấy những thách thức tương tự diễn ra 
trên quy mô lớn hơn nhiều trong một số mô hình quyền lực 
mới nổi tiếng. Trong chương trước, chúng ta đã thấy hình tam 
giác của Uber đã hoạt động thiếu hiệu quả như thế nào. Trong 
năm 2017, khi những căng thẳng bắt đầu nổi lên quanh vòng 
tròn rộng hơn của nó, họ phải trả giá bằng sự từ chức của người 
sáng lập kiêm giám đốc điều hành Travis Kalanick. 


Trong những năm gần đây, Ưber gần như có vẻ hứng thú khi 
chọn chiến đấu với những người khác trong vòng tròn của 
chính mình. Trong năm 2014, Travis Kalanick giải thích về thế 
giới quan của Uber như sau: “Chúng tôi đang trong một chiến 
dịch chính trị, ứng cử viên là Uber và đối thủ là một thằng khốn 
tên là Taxi” (Nói một cách công bằng, với thương hiệu cá nhân 
của Kalanick, Taxi có thể cũng đang đánh giá đối thủ của mình 
bằng những từ ngữ tương tự). Ban đầu, Uber có thể dựa vào sự 
ủng hộ và năng lượng từ những tài xế của mình. Nhưng, theo 
quan sát của Sarah Kessler từ tạp chí Fast Company, các tài xế 
taxi và tài xế Uber bắt đầu nhận ra lợi ích chung của họ trong 
cuộc đấu tranh để nhận được mức lương và những điều kiện 
làm việc tốt hơn. Việc cắt giảm giá cước đột ngột của Ưber trong 
năm 2016 đã khiến cho các tài xế taxi và tài xế Uber ở Mỹ phải 
tổ chức các cuộc biểu tình chung để tránh một “cuộc đua đến 
đáy”. Kessler trích dẫn lại lời của Abe Husein, một cựu tài xế 
Uber đã dẫn đầu cuộc đình công ở thành phố Kansas và những 
nơi khác: “Khi tôi mới bắt đầu lái xe, những tài xế taxi thì ghét 
những người lái xe Uber, và tài xế Uber thì ghét người lái taxi... 
Bây giờ tất cả mọi người đều ghét Uber. Thời đại đã thay đổi rồi”. 


Chiến lược quan hệ với chính phủ với phương châm “di chuyển 
nhanh và phá vỡ mọi thứ” (move fast and break shit) của Uber 


và sự nổi tiếng ngày càng tăng cũng biến nó trở thành mục tiêu 
phổ biến cho các nhà quản lý. Trong năm 2016, nó đã phải 
chống lại hơn 70 vụ kiện liên bang tại Mỹ, và đã giải quyết xong 
60 vụ khác. Vào năm 2017 tại London, Uber gửi đơn xin gia hạn 
giấy phép hoạt động nhưng đã bị từ chối. 


Những căng thẳng đằng sau phong trào #deleteuber (xóa bổ 
ứng dụng Uber) khởi phát vào đầu năm 2017. Phong trào này 
bắt đầu khi Uber bị buộc tội cố gắng kiếm lời từ các chuyển xe đi 
từ sân bay JFK trong trận chiến xung quanh một cuộc biểu tình 
chống lại lệnh cấm của Tổng thống Trump đối với những người 
nhập cư Hồi giáo và những người tị nạn. Điều này được củng cố 
bởi tin tức rằng Travis Kalanick đang hướng đến Nhà Trắng để 
trở thành một phần của Hội đồng Tư vấn Kinh tế cho Trump. 
Chiến dịch ngày càng lan truyền dữ dội, một phần vì mọi người 
đã khinh miệt và không còn tin tưởng Uber nữa. Không chỉ 
Kalanick bị ép buộc phải từ chức khỏi hội đồng, mà hơn 
200.000 người dùng đã xóa bỏ ứng dụng Ưber của họ. Vài tuần 
sau, một loạt các phong trào xóa bổ ứng dụng khác lại diễn ra 
sau khi một cựu nhân viên của công ty Uber, Susan Fowler, phơi 
bày vấn nạn quấy rối tình dục trong công ty trên trang blog của 
mình. Ưber đã phải xuống nước và gửi tin nhắn cho những 
người dùng đang, cố găng xóa bỏ ứng dụng, cầu xin họ và nói 
răng. điều đó sẽ “gây tổn thương sâu sắc”. Các phương tiện 
truyền thông đã tận dụng cơ hội đó để viết nên những câu 
chuyện, thêm vào nhiều hơn những tình tiết xung đột nội bộ 
cùng với việc rò rỉ một đoạn video của Kalanick đang tranh cãi 
với một trong những tài xế của mình. Kara Swisher và trang 
blog công nghệ nổi tiếng Recode của cô cũng là một tiếng nói 
quan trọng (trong cả hai vụ bê bối trên) trong việc gửi đi ý kiến 
chống lại Travis và Uber. 


Kalanick đã huy động được nhiều vốn đầu tư mạo hiểm hơn bất 
kỳ công ty khởi nghiệp nào, và cuối cùng chính năm nhà đầu tư 
lớn của Uber lại hướng mũi dao của họ về phía Kalanick. Vào 
thời điểm họ can thiệp vào, chúng ta đã chứng kiến một tam 
giác và vòng tròn được quản lý hết sức yếu kém. Phương tiện 
truyền thông, nhà quản lý, đối thủ cạnh tranh, nhân viên, tài 
xế, khách hàng và ý kiến công chúng đều quay ra chống lại 
Travis. Một nhà lãnh đạo quyền lực mới không hề nhận được 


bất kỳ sự ủng hộ nào trong chính tam giác của mình có rất ít cơ 
hội sống sót sau một cuộc bao vây thù địch. 


Uber thời kỳ hậu Travis vẫn đang nỗ lực để đưa một gương mặt 
mới vào công ty của họ, nhưng có về sẽ còn có nhiều xung đột 
hơn nữa. Thách thức của Ưber không chỉ là văn hóa, mà còn là 
cơ cấu. Trong năm 2016, Uber đã lỗ 2,8 tỷ đô-la. Những thiệt 
hại này là do các khoản trợ cấp đi xe mà nó đã phải cung cấp 
trên toàn thế giới vì muốn đẩy mạnh sự thống trị thị trường. 
Uber sẽ phải ngày càng siết chặt các tài xế của mình, tăng mức 
phí lên những người đi xe, và đánh bại các đối thủ cạnh tranh 
nếu nó muốn tìm ra một con đường dẫn đến lợi nhuận. Chúng 
ta sẽ thấy căng thẳng đặc biệt tăng cao cùng với sự gia tăng của 
những chiếc xe tự lái, một động thái tiết kiệm chỉ phí cho Uber 
có thể đe dọa cuộc sống của hàng trăm ngàn tài xế. Sau “buy 
local” (hãy sử dụng các dịch vụ địa phương) cách thức di 
chuyến tiếp theo có khi lại là “ride human” (hãy sử dụng các 
dịch vụ của con người). 


Đối với tất cả những thứ Uber có thể làm để cải cách, vẫn còn có 
những người khác cũng làm việc trên các nền tảng chia sẻ hành 
trình, mà nhằm mục đíchthay thế các khía cạnh tôi tệ nhất của 
mô hình, tạo ra một tam giác hài hòa và một vòng tròn hoàn 
hảo hơn, hứa hẹn một thỏa thuận tốt hơn cho tất cả mọi người 
cùng tham gia: người đi xe, tài xế, và thể giới rộng lớn hơn. Câu 
chuyện tiếp theo của chúng ta kể về một nỗ lực như vậy. 


Một vòng tròn hoàn hảo hơn: 
Lời hứa hẹn tuyệt vời của Ride Austin 
Uber chia tay với Ligia Friedman chỉ bằng một tin nhắn. 


Cô đã mê đắm việc trổ thành một tài xế Uber vào ngày làm việc 
thứ hai của mình, cô ấy đã kiếm được 300 đô-la chỉ với một 
chuyến đi - đó là ngày diễn ra một trận bóng đá lớn ở Austin. 
Công việc của cô rất vui và nó giúp cô nuôi nấng cô con gái đang 
tuổi vị thành niên của mình khi cả hai người vừa chuyển. đến 
một thành phố mới. Vì vậy, khi thành phố Austin đề xuất sẽ 
thực hiện việc lấy dấu vân tay cho tất cả các tài xế - điều mà 
Uber phản đối mạnh mẽ - cô đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội để 


giúp đỡ. Cô đã tham dự các sự kiện và huy động trên danh nghĩa 
của nền tảng này. Cô thậm chí còn được xuất hiện trên các tài 
liệu quảng cáo sự kiện ầy. 


Nhưng Uber đã không thành công. Vì vậy - cùng với đối thủ lớn 
khác, Lyft - Uber đột nhiên rút khỏi thị trường Austin. Họ chỉ 
đơn giản là nhắn tin thông báo quyết định đó cho các tài xế của 
mình và ngay lập tức tắt ứng dụng. 


Thị trưởng Steve Adler nói với chúng tôi, như thể Uber đã “xây 
dựng nên các nhà máy để rồi lại bổ đi, nhưng họ cũng đã quay 
lưng Ì lại với những người quan trọng. Họ đã bỏ lại phía sau vô số 
tài xế. Họ cũng bỏ rơi vô số người đi xe”. Và thực sự, trong vòng 
vài tuần, một tổ chức hoàn toàn mới đã sẵn sàng chuyển đến. 
Một cuộc họp tại nhà của Adler đã truyền cảm hứng cho một 
nhóm gồm hội đồng thành phố, các doanh nhân công nghệ cao 
và những người kinh doanh nói chung để thử một cách tiếp cận 
mới cho cùng một dịch vụ. Và từ đó, dịch vụ Ride Austin đã ra 
đời. 


Ride Austin được tạo ra không chỉ là một sự thay thể cho Uber, 
mà còn là một loại thuốc giải độc cho nó. Đó là một nỗ lực kinh 
doanh để tạo ra một mô hình chia sẻ chuyến đi sẽ được xác định 
bởi cộng đồng, chứ không chỉ bởi các giao dịch. Như 
TheNextWeb đã mô tả lại: “Ứng dụng này về cơ bản là một bản 
sao của Uber, chỉ là không bao gồm việc kinh doanh tồi tệ đằng 
sau nó”. 


Đứng phía sau Ride Austin không phải là một doanh nghiệp, 
mà là một tổ chức phi lợi nhuận. Đây là dịch vụ chia sẻ chuyển 
đi nhằm phục vụ cộng đồng, với cam kết làm giảm chỉ phí và 
tăng khả năng tiếp cận - như khẩu hiệu của nó: “Được xây dựng 
bởi Austin, phục vụ cho Austin”. Nó tán thành một triết lý tự 
hào của địa phương, ủng hộ giới tài xế và thể hiện lòng nhân ái. 
Bạn có thể trả thêm tiền tip cho lái xe. Bạn có thể làm tròn lên số 
tiền để hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện địa phương. 100% lệ phí 
thông thường (và 80% của các chuyến đi cao cấp) sẽ được 
chuyển ngay vào túi của người lái xe. 


Với tư cách là cựu giám đốc của cộng đồng, Joe Deshotel nói: 
“Ưber giữ sức mạnh của chính mình băng cách chia tách tài xế 


khỏi những người đi xe và đặt những rào cẩn kỹ thuật số này 
giữa họ”. Ride Austin đang phá vỡ những rào cản này. Nó 
thường xuyên tổ chức các sự kiện để cao người tài xế, thu hút 
hàng ngàn thành viên cộng đồng cũng như các tài xế, hấp dẫn 
mọi người bằng BBQ và tỉnh thần Texas, và nó đã quyên góp 
được hàng triệu đô-la từ các nhà tài trợ địa phương, đặc biệt trái 
ngược với mô hình khai thác kinh doanh của Uber và Lyft - nó 
có đạo đức công dân. Nó thậm chí còn thuê Ligia Friedman, 
người đã dùng sự nhiệt tình và chuyên môn của mình để trở 
thành người lãnh đạo hoàn hảo trong việc thu hút các tài xế, 
hoạt động như là nhà vô địch, chuyên gia trị liệu và hướng dẫn 
cho cộng đồng tài xế. 


Những nỗ lực của Ride Austin để tìm được sự liên kết giữa các 
bộ phận của mình mở rộng thêm cách thức mà nó tương tác với 
chính phủ. Không giống như Uber là che giấu dữ liệu, Ride 
Austin chia sẻ số liệu thống kê các chuyến đi của mình để giúp 
lập kế hoạch vận chuyển và thiết kế tốt hơn - và công bằng hơn 
- cách di chuyển của mọi người. Trên thực tế, chiến lược mở 
rộng để vượt ra ngoài quy mô của Austin dựa vào lời hứa của họ 
về một sự hợp tác có giá trị và tốt hơn với những thành phố 
khác. Cách tiếp cận của Ride Austin đến các nhà quản lý, như 
Deshotel nói với chúng tôi, là: “Nhìn thử xem, các bạn sẽ thích 
mô hình này. Các bạn sẽ thích nền tẳng này. Chúng tôi có thể 
cung cấp những điều đó với sự minh bạch và sự hợp tác cao 
hơn, so với các đối thủ cạnh tranh”. 


Ride Austin xem sự hài hòa mà nó có thể đạt được trong mô 
hình tam giác và vòng tròn của mình như là một lợi thể cạnh 
tranh. Giờ đây nó cam kết sẽ giúp cho các tài xế của mình trở 
thành những người lao động với đầy đủ phúc lợi - tạo ra những 
việc làm đáng tin cậy. Nó có kế hoạch hoạt động tại những khu 
vực chưa được phục vụ để tăng tính cơ động và khuyến khích 
nhiều hơn việc chia sẻ các chuyến đi thực tế, bằng cách giảm số 
người di chuyển một mình. Nó cũng đang suy nghĩ thông qua 
một đề xuất sử dụng một số lệ phí từ các tùy chọn đi xe sang 
trọng của mình để bù đắp chi phí cho những người có thu nhập 
thấp. Hãy suy nghĩ về Ride Austin như là một cách tái phân 
phối hoạt động chia sẻ chuyến đi. 


Tình huống độc đáo ở Austin - cũng là ngày tận thế của Uber 
(Uberpocalypse), như nó đã được biết đến - và văn hóa tiến bộ 
của Austin đã tạo ra một cơ hội hiếm hoi cho một sáng kiến như 
Ride Austin xuất hiện. Tuy nhiên, câu chuyện ấy có thể chỉ là 
minh chứng cho một nỗ lực vô nghĩa. Một thỏa thuận toàn tiểu 
bang mới đã đưa Uber và Lyft quay trở lại thị trấn, khiển cho 
tương lai của Ride Austin trổ nên không chắc chắn một cách 
nghiêm trọng. 


Tuy nhiên, bài học lớn từ Ride Austin là chúng ta có thể tưởng 
tượng đến một sự thay thế triệt để cho Uber và xem chúng ta có 
thể làm tốt hơn bao nhiêu cho nó. Ride Austin đã chỉ ra rằng 
dịch vụ của nó là khả thi, cả về việc cung cấp các chuyến đi lẫn 
về tài chính của nó. Vào mùa xuân năm 2017, nó đang dần đạt 
được mục tiêu lợi nhuận của mình, chạm mốc chuyển đi thứ 
một triệu, và sở hữu 5.100 lái xe phục vụ 70.000 lượt đi xe 
trong một tuần. Ride Austin đạt được tất cả những điều này 
cùng với thiện chí cộng đồng tuyệt vời và đầy sự tin cậy, hài 
lòng giữa những người đóng vai trò chủ chốt của nó. 


Theo lý lễ thông thường thì các hiệu ứng mạng lưới tại môi 
trường làm việc dựa trên các nền tẳng tương tự như Uber sẽ 
hướng đến việc độc quyền trong một quốc gia và độc quyền 
trên toàn cầu hoặc độc quyền lưỡng cực hiện đang nổi lên (và 
đó chắc chắn là mục tiêu mà Uber hướng tới). Tuy nhiên, như 
Deshotel đã nhắc nhở chúng ta, 90% của nền tẳng chia sẻ hành 
trình là hoàn toàn mang tính địa phương. Đây là một dịch vụ 
khá phù hợp với quy mô trong một thành phổ và một khuynh 
hướng thiên về tính cộng đồng, đặc biệt khi các ưu đãi của 
người lái xe, người đi xe, cộng đồng và chính phủ đều có thể liên 
kết với nhau. 


Hơn nữa, việc tưởng tượng ra một Ride Houston, hoặc một Ride 
DC, hoặc thậm chí một Ride São Paulo cũng không phải là vô lý 
lắm. Sử dụng công nghệ và thương hiệu được chia sẻ, phiên bẩn 
ứng dụng trình duyệt mang tính địa phương thậm chí còn có 
thể bắt đầu tập hợp lại thành một kiểu “nền tẳng liên kết” - với 
các cộng đồng khác nhau để sở hữu và chăm sóc phiên bản 
phần mềm riêng của họ trong cùng một hệ sinh thái. 


BÀI KIỂM TRA VÒNG TRÒN: THÀNH LẬP NHỮNG CỘNG 


ĐỒNG QUYỀN LỰC MỚI có THỂ HOẠT ĐỘNG CẢ BÊN TRONG 
LẪN BÊN NGOÀI 


Động lực của các cộng đồng quyền lực mới không chỉ quan 
trọng bởi vì họ giúp chúng ta hiểu được tại sao Reddit lại có thể 
nổi dậy hoặc Uber lại có thể bị đánh bại. Chúng cũng quan 
trọng bởi vì các nền tảng này có ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả 
chúng ta. 


Facebook là nền tảng quyền lực mới phổ biến nhất thế giới đang 
ngày càng nắm quyền thống trị trên phạm vi toàn cầu. Trên 
quy mô nhỏ, nó đưa ra một thách thức cho các tổ chức phi lợi 
nhuận hoặc trường học địa phương muốn tiếp cận các sinh viên 
hoặc nhà tài trợ tiềm năng nhưng lại phải trả tiền cho Facebook 
để được “tăng” phạm vi tiếp cận của bài viết. Và nó cũng cho 
thấy một thách thức vĩ mô đổi với bản thân cuộc tranh luận 
dân chủ khi Facebook, thông qua thuật toán không minh bạch 
của mình, có khả năng lựa chọn là nó nên cho ai xem cái gì và 
khi nào. Mọi người có xu hướng suy nghĩ rằng các trang web 
truyền thông xã hội, chỉ đơn thuần là những câu lạc bộ hay 
những quán cà phê ảo, và ít quan trọng hơn so với những gì 
đang diễn ra trong quốc hội hoặc trên chiến trường. Nhưng trên 
thực tế, các nền tẳng như Facebook đang ngày càng định hình 
và che khuất những gì đang thực sự xảy ra bên trong các tên 
miền ấy. 


Bây giờ chúng ta đã biết vai trò quan trọng của Facebook trong 
cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cả về vai trò là phương 
tiện chính mà “tin tức giả mạo” và thông tin sai lệch được lan 
truyền từ người này sang người khác, và vai trò như một 
phương tiện mà các điểm vận động tuyển cử của Trump đã 
thực hiện những mánh lới rất tinh vi hướng tới hàng triệu 
người trong những ngày trước cuộc bầu cử - hành động nhằm 
làm tăng lượng cử tri bầu chọn cho mình và làm suy giảm lượt 
bầu chọn của đối thủ. Phản ứng ban đầu của Mark Zuckerberg 
đối với những tuyên bố này là sự hoài nghỉ: “Theo ý kiến cá 
nhân, tôi nghĩ ý tưởng cho rằng tin tức giả mạo trên Facebook - 
trong đó có một lượng nhỏ nội dung - đã ảnh hưởng đến cuộc 
bầu cử theo bất kỳ cách nào là một ý tưởng khá điên rổ”. Năm 
tháng sau, Facebook đảo ngược quá trình và thừa nhận nó đã có 


dính líu trong vụ việc này. Và tin tức tiếp tục được nhỏ giọt - 
vào tháng 9, họ thừa nhận rằng họ đã bán quảng cáo cho các cá 
nhân do Nga hậu thuẫn, cố gắng thao túng quan điểm của 
người Mỹ. Vào tháng 11, chúng ta đã biết những quảng cáo này 
đã tiếp cận đến hơn 150 triệu người Mỹ. 


Khi chúng ta nghĩ về ảnh hưởng của những mô hình quyền lực 
mới rộng lớn như Facebook và Uber trên thế giới rộng lớn hơn, 
chúng ta nên áp dụng những gì mà chúng ta gọi là “bài kiểm tra 
vòng tròn”. Bài kiếm tra vòng tròn yêu. cầu chúng ta phải xem 
xét các tác động của nền tảng, đối với cả những người tham gia 
bên trong tam giác lẫn những người tham gia trong vòng tròn 
rộng hơn của nó. Đối với Facebook, bài kiểm tra này đặt ra một 
loạt những câu hỏi khó. Ảnh hưởng của nó đối với khả năng của 
các phương tiện truyền thông truyền thống để thực hiện vai trò 
của họ vì lợi ích của công chúng là gì? Tác động tâm lý của 
Facebook là gì, khi các bằng chứng khoa học đều thống nhất 
rằng chúng ta càng sử dụng. nó, chúng ta càng cảm thấy tôi tệ 
hơn? Các hệ Tuy đạo đức là gì khi có hàng tỷ người trong phạm 
vi tiếp cận của nó (đặc biệt có liên quan trực tiếp khi Zuckerberg 
cố gắng mang lại quyền truy cập Internet được kích hoạt trên 
Facebook - và có thể là bị giới hạn rất hẹp — đến những nơi như 
vùng nông thôn Ấn Độ)? Liệu rằng “quảng trường công cộng”, 
như điều mà Facebook đang ngày càng trở thành, có thuộc sở 
hữu cá nhân và bị kiểm soát hay không? 


Không chỉ các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu 
và các nhà đạo đức mới là những người nên suy nghĩ về việc áp 
dụng bài kiểm tra vòng tròn này, mà là toàn bộ chúng ta, những 
người tham gia và lực lượng siêu tham gia. Những nền tảng này 
sẽ chỉ là những con tàu trống rỗng nếu như không có chúng ta, 
và chính chúng ta mới là người quyết định chúng có phát triển 
được hay không. Khi chúng ta lựa chọn có tham gia hay không, 
chúng ta có nghĩa vụ phẩi xem xét nhiều vấn đề hơn - không 
chỉ “Liệu các cộng đồng quyền lực mới có giúp thỏa mãn hay 
làm mọi thứ dễ dàng hơn cho chúng ta hay không?”, mà còn 
“Liệu họ có đang giúp đỡ hay làm hại thế giới xung quanh 
chúng ta hay không?”. 


t 


Phần thưởng cho sự tham 
gia 


VŨ TRỤ MỞ RỘNG CHƯA TỪNG CÓ CỦA STAR CITIZEN 


N ếu đạt được 64 triệu đô-la cho “mục tiêu mở rộng”, thì 
những vật nuôi không gian sẽ được đưa vào trò chơi. 


Những người đóng góp tiểm năng được hứa rằng một ngày nào 
đó trong tương lai, họ sẽ không chỉ được tiếp cận với “các lựa 
chọn truyền thống trên mặt đất”, mà còn cả những động vật kỳ 
lạ thuộc loại mà bạn nghĩ là chỉ có thể xuất hiện vào năm 2946 
và bạn sẽ được chứng kiến sự suy giảm nhanh chóng của chủ 
nghĩa tư bản giữa các thiên hà. 


Nhưng chúng ta đang lo xa quá rồi! 


Những vật nuôi không gian đã xuất hiện khi đạt được mục tiêu 
64 triệu đô-la nhưng khi câu chuyện kết thúc, con số đã lên đến 
200 triệu đô-la - đây là câu chuyện về chiến dịch huy động vốn 
cộng đồng lớn nhất trong lịch sử. Và có những dự đoán khác 
nhau về việc nó sẽ kết thúc như thế nào - hoặc là một lời cảnh 
báo lớn nhất về việc huy động vốn từ cộng đồng, hoặc là thành 
tích vượt trội của nó. 


Nơi thích hợp để bắt đầu là trước khi họ nhận được đồng đô-la 
đầu tiên, trở lại lúc khởi đầu, khi một vũ trụ mới phát nổ vào thị 


trường. 
The Big Bang - Vụ nổ lớn 


Khi nhà phát triển game huyền thoại Chris Roberts thông báo 
rằng ông sẽ trở lại làm việc sau 10 năm gián đoạn, các game thủ 
đã vô cùng hào hứng. Người đã tạo không gian chiến đấu mô 
phỏng 3D cổ điển Wing Commander ây luôn luôn được kính 
trọng, đặc biệt là bởi cộng đồng game thủ chơi trên máy tính cá 
nhân (PC), những người đang cảm thấy ngày càng không được 
ưa chuộng khi việc chơi game được chuyển sang máy tính bảng 
và các console (máy chơi game). 


Và Roberts đã có những kế hoạch rất lớn. 


Ông không chỉ muốn xây dựng nên một trò chơi. Ông muốn xây 
dựng . Star Citizen, “một vũ trụ khoa học viễn tưởng thật sự, có 
sức sống cùng với sự mê đắm không gì có thể so sánh được” cho 
phép một cách chơi không giới hạn. Những người không thuộc 
thế giới game có thể không hiểu hết được quy mô của tham 
vọng này. Roberts sẽ không chỉ giúp hồi sinh trò chơi trên máy 
tính cá nhân, mà còn xây dựng cả một vũ trụ - rộng lớn hơn 
bao giờ hết, dường như vô hạn, và quan trọng nhất là được định 
hình bởi những hoạt động của cư dân của chính nó. Thay đổi 
nằm ở việc kịch bản sẽ được dựa trên hành động của người chơi, 
vì vậy nếu một “citizen” (công dân) tìm ra một “jump point” 
(điểm nhảy) vào một hệ thống mới, nó sẽ được đặt tên theo tên 
anh ta. Một người chơi có thể tự thiết kế các phi thuyền không 
gian của riêng mình (và thậm chí còn có thể bán chúng cho 
những người chơi khác). Anh ta sẽ làm chủ vận mệnh của 
mình. 


Và với trò chơi Star Citizen, Chris Roberts đã làm nhiều hơn là 
thiết lập một tâm nhìn cho những gì ông có thể xây dựng. Ông 
đang chiêu mộ cộng đồng cùng tham gia với mình. 


Vũ trụ hiện ra 
Khi trò chơi Star Citizen mới chỉ là một tia sáng lóe lên trong đôi 


mắt của Roberts, ông đã cố gắng thu hút các nhà sản xuất 
truyền thông và các nhà đầu tư mạo hiểm để tài trợ cho nó, 


nhưng lại không nhận được đủ sự quan tâm cần thiết. Đây là 
thời đại của Angry Birds và Candy Crush. Sự tái hiện một cách 
hoành tráng không gian mô phỏng trên máy tính cá nhân của 
ông (hoặc, hiểu một cách đơn giản, là một trò chơi mô phổng 
thực tế được đặt trong không gian mà bạn chơi trên máy tính cá 
nhân của bạn) không được coi trọng mấy. 


Vì vậy, ông đã thử làm một điều gì đó khác biệt. 


Roberts đã có một buổi nói chuyện chính thức tại Hội nghị các 
nhà phát triển game năm 2012 tại Austin và công bổ dự án trở 
lại của mình. Trong bài thuyết trình kéo dài một tiếng đồng hồ, 
ông đã tiết lộ tầm nhìn của mình dành cho Star Citizen, giới 
thiệu một loạt các nguyên bản rực rỡ của trò chơi này. Khi ông 
đưa khán giả đi lướt qua những thể giới đây mới mẻ, chơi một 
mẫu thử nghiệm trong lúc thuyết trình, ông đã thể hiện mình 
như là một người hâm mộ lớn nhất của vũ trụ game này. Người 
xem cùng bước vào buồng lái với ông. Họ bay lướt qua cả một 
cản trời mới. Trên Reddit, một người hâm mộ xem trực tiếp đã 

ói: “Là một người đã từng chơi tất cả các game như Wing 
Ảnn Privateer, Starlancer, và Freelancer, game này khá 
là giống vũ trụ mô phỏng mà tôi mơ ước. Tôi đang thèm nhỏ dãi 
đây”. 


Nhưng khoảng mười lăm phút trước khi kết thúc, giọng của 
Roberts hơi thay đổi. Ông dường như mất đi chút tự tin và năng 
lượng khi bắt đầu để cập đến vần để tiền bạc. 


Cùng với những thách thức mà ông phải đối mặt khi tìm cách 
làm các nhà đầu tư có hứng thú với dòng game máy tính cá 
nhân, ông nói với khán giả rằng ông đã quyết định sẽ huy động 
vốn từ cộng đồng cho “một số lượng người giới hạn”. Ông hứa 
rằng họ sẽ được tham gia vào quá trình phát triển game, và chơi 
một vài phần nhỏ của trò chơi sớm hơn nhiều. 


“Yêu cầu” của Roberts không hề được trau chuốt và gây ấn 
tượng mấy. Ông kết luận: “Nếu như bạn cảm thấy hứng thú với 
nó, thì hãy đến với RobertsSpaceIndustries.com, tham gia và 
ủng hộ cho chúng tôi. Vâng, đó là trang web để đóng góp tiền 
cho tôi, tôi không giổi trong việc kêu gọi ủng hộ tiền đâu”. 


Ngay trước khi rời khỏi bục phát biểu, ông ấy đã nhận được một 
tờ ghi chú. Ông liếc nhìn nó với một nụ cười và chia sẻ nội dung 
của nó với khán giả: “Hình như trang web của chúng tôi đang 
nhận được hàng triệu lượt truy cập và bị quá tải... Chúng tôi sẽ 
cố gắng và làm cho nó hoạt động trở lại, tôi nghĩ vậy, khi chúng 
tôi có thể”. 


Lạm phát vũ trụ 


Các máy chủ của Xưởng Công nghiệp Vũ trụ Roberts (Roberts 
Space Industries - RSI) đã bị treo nhiều ngày, bị quá tải bởi lưu 
lượng truy cập. Vì vậy, nó nhanh chóng chuyển chiến dịch sang 
Kickstarter - trang web huy động vốn từ cộng đồng cho các dự 
án sáng tạo - và đặt mục tiêu là 500.000 đô-la. 


Trong 24 giờ đầu tiên, nó đã nhận được 155.270 đô-la, gần 1/3 
mục tiêu của mình. 


Roberts đã đưa ra một lời cảm ơn để nhấn mạnh điều đang thúc 
đẩy sự quan tâm: “Hãy nhớ rằng chúng ta càng nhận được 
nhiều sự đóng góp thì tôi càng thuận lợi ngay từ lúc bắt đầu và 
gửi thông điệp càng mạnh mẽ hơn đến thể giới rằng những trò 
chơi mô phỏng không gian vẫn còn tồn tại”. Các khoản đóng 
góp còn nhiều hơn cả lượng đặt mua trước trò chơi (mà ban đầu 
đã được lên kế hoạch là sẽ sẵn sàng ra mắt trong tháng 11 năm 
2014), họ đã trả tiền với một tầm nhìn rộng mở, cũng như thể 
hiện ý kiến bằng cách dùng đồng tiền của họ để ủng hộ cả 
những trò chơi trên máy tính cá nhân và không gian mô phỏng. 
Đó là một sự thỏa thuận giữa RSI và những người đóng góp mà 
một phần vì mục đích hỗ trợ, một phần là để đầu cơ. 


Một phần cũng là vì con tàu nữa. Bạn càng đóng góp nhiều, con 
tàu chiến mà bạn nhận được trong nhà chứa máy bay của mình 
khi trò chơi được phát hành sẽ càng xịn hơn. 60 đô-la sẽ giúp 
bạn nhận được chiếc “Tàu vũ trụ Origin 300i sản sàng để cất 
cánh”. Với giá 125 đô-la, bạn sẽ nhận được chiếc “Anvil 
Aerospace Hornet sẵn sàng để cất cánh (một con tàu chất lượng 
chuyên chiến đấu/đánh trận)”. Với số tiền 1.000 đồ-la, bạn sẽ là 
chủ sở hữu đầy tự hào cho chiếc “tàu vũ trụ hàng đầu của 
mình... Tàu vũ trụ Constellation sẵn sàng cất cánh”. 


Sự hứng thú tiếp tục tăng lên, cũng như số đồng đô-la được 
đóng góp vào dự án. Và được đóng góp càng nhiều, vũ trụ game 
đã được hứa hẹn càng có nhiều tương tác và năng động hơn. RSI 
đã nhanh chóng đưa ra một trung tâm để khích lệ những người 
hâm mộ đóng góp vào. Nó được gọi là “Spectrum Dispatch”, nơi 
cung cấp “truyền thuyết” của vũ trụ để tất cả cùng góp phần 
vào. Nội dung do người hâm mộ tạo ra là một tính năng đã được 
thiết lập tốt của game, nhưng để nó trở nên nổi bật quá sớm 
như vậy trong quá trình phát triển là một điều gì đó rất mới mẻ. 


Trong chưa đầy một tháng, các khoản đóng góp đã đạt tới mức 
2 triệu đô-la (phân chia giữa Kickstarter và trang web RSI hiện 
đã được phục hồi), một con số kỳ diệu cần thiết để dự án Star 
Citizen “được tiến hành”. Roberts đánh dấu thời điểm này với 
một lưu ý tích cực để ghi nhận cộng đồng “những câu chuyện 
và sự sáng tạo mà tôi đã gặp và tương tác với các bạn qua những 
dòng bình luận, các bảng tin và những nơi khác nữa". 


Thay vì dừng lại và nhận sự tán dương tại thời điểm này vì đã 
chứng minh được sự quan tâm của công chúng về trò chơi, 
Roberts vẫn tiếp tục gây quỹ, công bố một loạt các “mục tiêu mở 
rộng” sẽ cho phép vũ trụ tiếp tục mở mang thêm. Mỗi một mục 
tiêu đạt được sẽ mở khóa thêm những tiện ích mới cho những 
người ủng hộ, bao gồm nhiều tàu vũ trụ và trang thiết bị hơn 
cho người chơi, thậm chí cả “bảo hành tàu vũ trụ trọn đời” 
(Đúng vậy, những người đóng góp cần phải tự bảo vệ mình 
trước một tương lai cần phải trả tiền phí bảo hành cho bất kỳ 
một thiệt hại nào mà con tàu vũ trụ ảo của họ có thể phải chịu, 
khi trò chơi cuối cùng được phát hành). 


Và Roberts cứ tiếp tục kéo dài như thế. 


Vào giữa tháng 11, Star Citizen đã nhận được khoản đóng góp 
trị giá 3,5 triệu đô-la và ăn mừng sự kiện này bằng khả năng 
trang trí buồng lái với những vật dụng như những khối xúc xắc 
mờ ảo, hình nhân trang trí với đầu lúc lắc và “những chiếc mũi 
nghệ thuật”. 


Với 6 triệu đô-la được huy động, Star Citizen sẽ có được một bản 
nhạc với đầy đủ những cung bậc. 


Vào ngày 19 tháng 11, sau đợt livestream kéo dài 24 giờ nhằm 
huy động vốn cuối cùng, chiến dịch đã kết thúc với mức 6,2 
triệu đô-la đáng kinh ngạc, giai điệu chiến thắng của Roberts đã 
tuyên bố: “Trận chiến đã kết thúc và chúng tôi, những game 
thủ trên máy tính cá nhân, những người hâm mộ không gian 
mô phỏng, WingNuts, Lancers và tất cả những người còn lại, đã 
chiến thắng”. Đã có một buổi đối thoại về việc tháo dỡ biểu đồ 
theo dõi lượng vốn huy động xuống và để mọi thứ được dừng 
lại. 


Nhưng nhu cầu vẫn còn đó, và ai có thể cưỡng lại nó kia chứ? 


Vào tháng 6, RSI đã tổ chức kỷ niệm cột mốc 10 triệu đô-la với 
một buổi ra mắt tàu vũ trụ mới, một đợt livestream 24 giờ, và 
kêu gọi cộng đồng chia sẻ thành công này và chiêu mộ thêm 
bạn bè của họ. Và nó đã cố nhồi nhét thêm các cơ hội tham gia 
cho những công dân của mình, với nhiều video hơn, nhiều 
quyền. truy cập hơn cho các nhà phát triển và nhiều cơ hội để 
chia sẻ quan điểm của họ. 


Để đánh dấu lễ kỷ niệm đầu tiên của Star Citizen, RSI đã tổ chức 
“CitizenCon”, một chương trình livestream kéo dài 24 giờ. Nó đã 
kiếm được 2 triệu đô-la trong vòng một tuần và RSI đạt mốc 23 
triệu đô-la, một con số đã làm cho Roberts cảm thấy rằng trò 
chơi này hoàn toàn có thể được thực hiện chỉ bằng việc huy 
động vốn từ cộng đồng. 


Và ông ấy cứ tiếp tục mở rộng thêm. 


Cột mốc 50 triệu đô-la đã kích hoạt cam kết của RSI trong việc 
thuê các nhà ngôn ngữ học để tạo ra những ngôn ngữ ngoài 
hành tỉnh nhằm “tăng cường sự nhập vai”. Với 64 triệu đô-la, 
các vật nuôi không gian sẽ được đưa vào trò chơi. 


Tại CitizenCon 2015, lần này được tổ chức ở Manchester, Anh, 
Sandi Gardiner, giám đốc điều hành cấp cao của RSI và cũng là 
vợ của Chris Roberts, đã mở đầu chương trình bằng cách đọc 
một bức thư cá nhân đầy tình cảm dành cho cộng đồng. Đến 
thời điểm này, người hâm mộ đã tạo ra hơn 260.000 chủ đề trò 
chuyện và 5 triệu phản hồi chỉ tính trên trang web chính thức. 
Gardiner đã nói về mối liên kết con người sâu sắc mà trò chơi 


tưởng tượng này đã tạo ra. “Hãy giơ cao cánh tay của mình lên 
nếu bạn đã tạo ra được ít nhất một mối liên kết chân thành nào 
đó với một người khác khi tham gia vào dự án này dưới bất kỳ 
hình thức nào”. 


Đến tháng 12 năm 2015, chỉ trong vòng chưa đầy ba năm, RSI 
đã huy động được tổng cộng hơn 100 triệu đô-la từ hơn 1 triệu 
công dân (Citizen), thiết lập kỷ lục thế giới không chỉ trong lĩnh 
vực trò chơi điện tử mà còn là trong hoạt động huy động vốn từ 
cộng đồng nói chung. 


Tất cả đều dành cho một trò chơi chưa hề tồn tại, dù đã trễ hơn 
một năm so với lịch trình. 


TÌM HIỂU VỀ “PHẦN THƯỞNG CHO SỰ THAM GIA” 


Câu chuyện về Star Citizen cho chúng ta thấy - theo cả hai cách 
đáng kinh ngạc và đáng lo ngại - động cơ đằng sau cách mà mọi 
người đang chỉ tiêu, đóng góp và đầu tư tiền trong bối cảnh 
quyền lực mới. 


Trong thế kỷ 20, chúng ta có xu hướng nghĩ đến các giao dịch 
của chúng ta theo một trong hai cách khác nhau. 


Một là trao đổi kinh tế cơ bẩn. Bạn mua một sản phẩm - ví dụ, 
một chiếc tủ lạnh. Bạn có một kỳ vọng rất rõ ràng là khi bạn đặt 
mua chiếc tủ lạnh đó, bạn sẽ không nhận được một cái lò vi 
sóng. Nếu tủ lạnh được giao đến và nó không hoạt động đúng 
cách, bạn mong đợi sẽ được đổi cái mới hoặc hoàn lại tiền. Khi 
bạn đánh giá giá tiền của chiếc tủ lạnh, bạn cân nhắc đến các 
tính năng của sản phẩm và các giá trị vô hình như thương hiệu 
(bạn có thể trả một khoản tiền chênh lệch cao hơn nếu nhà sản 
xuất có thể thuyết phục được bạn tin rằng thiết bị của họ là một 
sản phẩm “sang trọng”). Một logic tương tự cũng được áp dụng 
nếu bạn là một nhà đầu tư truyền thống. Bạn đang tham gia 
vào một giao dịch để kiếm được tỷ lệ hoàn vốn dự kiến, và tính 
toán đến rủi ro. 


Loại giao dịch khác thì mang tính vô vị lợi hơn. Ví dụ, với tư 
cách là nhà tài trợ cho Oxfam, bạn không mong đợi sẽ nhận 
được lợi tức tài chính cho khoản đóng góp của mình, hoặc bất 


kỳ điều gì khác ngoài lợi ích vô hình khi biết bạn đang giúp đỡ 
mọi người (và trong một số trường hợp, bạn được ghi tên vào 
danh sách các nhà bảo trợ). Loại chi tiêu này quan trọng nhất ở 
việc cung cấp cảm giác về một mục đích cao cả hơn. 


Trong những năm gần đây, chúng ta có thể thấy rằng hai loại lợi 
nhuận này - kinh tế và vô vị lợi - được pha trộn vào nhau nhiều 
hơn và thường xuyên hơn. Hãy nghĩ về tác động của việc đầu 
tư, tức là lời hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng họ có thể tạo ra lợi 
nhuận cao và mang lại chút lợi ích cho thế giới này. Hoặc bạn có 
thể nghĩ về vô số các thương hiệu quảng bá chính mình như là 
một sự nghiệp vì chính nghĩa - ví dụ như Patagonia, Toms, hay 
Warby Parker. Đây không phải là một hiện tượng mới - trong 
nhiều năm, truyền hình công cộng đã nhận những khoản 
quyên góp được huy động bởi lời hứa về những món quà tặng 
kèm miễn phí - nhưng ngày nay hiện tượng này càng trở nên 
phổ biến hơn. 


Star Citizen đã kết hợp “một cái gì đó có giá trị” với “ý thức về 
mục đích” khá tốt. Những người ủng hộ vẫn đang chờ đợi công 
ty sẽ thực sự tung ra trò chơi mà họ đã đầu tư. Và giá trị của sản 
phẩm đó được tăng lên theo cảm nhận về mục đích cao hơn mà 
trò chơi mang lại. 


Không phải ngẫu nhiên mà ngôn ngữ được sử dụng khắp vũ trụ 
lại xuất phát từ sách hướng dẫn các cuộc vận động NGO (các tổ 
chức phi chính phủ). Star Citizen liên tục được xem là vị cứu 
tỉnh của thế giới game trên máy tính cá nhân (game PC), khi đối 
mặt với sự cạnh tranh từ các thế lực đen tối của Đế quốc game 
console (máy chơi game). Những người tham gia được xem là 
các nhà từ thiện PC, như thể họ đang giúp đỡ giải phóng Tây 
Tạng vậy. Đây là một ví dụ điển hình mà Roberts đã đề xuất với 
cộng đồng game: “Vài năm nữa, khi bạn ngồi giữa những người 
thân yêu của mình, và họ hỏi bạn đã làm gì trong trận chiến vì 
game mô phỏng không gian và PC, bạn có thể nhìn thẳng vào 
mắt họ và nói: 'Tôi đã giúp tạo nên Star Citizen””. 


Tổng của hai lợi nhuận này là rất lớn. Nhưng Star Citizen cũng 
cung cấp một cái gì đó khác, mà chúng ta có thể nghĩ đến như là 
một hệ số nhân: cơ hội tham sia. Ngay từ đầu, quảng cáo chiêu 
mộ của Roberts đã hứa hẹn răng các công dân sẽ có khả năng 


ảnh hưởng trực tiếp lên cả cách vũ trụ sẽ được hình thành, 
cũng như cách nó sẽ phát triển khi nó được ra mắt. Thông điệp 
liên tục là một trong những hoạt động được đẩy mạnh, nhấn 
mạnh cẩm giác rằng sự lựa chọn của các công dân là rất quan 
trọng và có thể thay đổi số phận của cả thiên hà. 


Theo lời của một người ủng hộ Star Citizen, bạn có cảm giác 
như bạn đang “trả tiền cho giấc mơ” vậy. Bằng cách trở thành 
một công dân vũ trụ, bạn sẽ có được cả một vũ trụ trong tay 
mình và định hình nó - một nơi bạn có thể tranh luận xem cách 
tốt nhất để đánh bại Vanduul (phe phản diện trong trò chơi) là 
gì, phân tích những thiết kế cho các tàu chiến mới nhất, hoặc 
tạo ra những câu chuyện fan fiction (truyện do fan viết) của 
riêng mình về cách vũ trụ được hình thành, tất cả những điều 
tương tự như vậy trong một nhóm những người cùng chí 
hướng tận tụy, những người sẽ không nghĩ rằng bạn lập dị khi 
làm những điều như thế. 


Giá trị của sự tham gia này là rất lớn khi mà các công dân đang 
đạt được những phúc lợi đầu tư ngay trước cả khi trò chơi tồn 
tại. Người ủng hộ có tên là powertowerpro của Star Citizen đã 
nói: “Những đồng tiền của tôi rất xứng đáng... Tôi đã được xem 
100 giờ nội dung video về việc tạo ra Star Citizen. Tôi đã xem 
được cách mà trò chơi được thực hiện, cách mà tàu 3D được xây 
dựng (Tôi là một người đam mê mô hình 3D), những phần hỏi 
đáp, và nhiều thứ thú vị khác nữa (vài ý tưởng tuyệt vời cho fan 
fiction đây!). Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đã đủ xứng đáng với 
khoản tiền đóng góp của tôi rồi”. 


Khi những khoản phúc lợi này tập hợp lại với nhau, chúng sẽ 
tạo nên thứ mà chúng ta nghĩ là “phần thưởng cho sự tham 
gia”. Star Citizen cung cấp vài khoản phúc lợi nào đó dưới hình 
thức những lời hứa hẹn về trò chơi, về những con tàu chiến và 
mục đích cao cả hơn trong việc tham gia một sứ mệnh làm sống 
lại các trò chơi mô phỏng trên máy tính. Sự tham gia siều cấp 
trong cả hai vấn đề: nó cung cấp cho bạn quyền công dân trong 
một cộng đồng đầy sống động gồm những người mộng mơ 
cùng chí hướng với mình, và thậm chí trao cho bạn cơ hội để 
thay đổi chính bản thân trò chơi. Ngày nay, cho dù bạn đang 
“bán” sản phẩm gì đi chăng nữa, bạn sẽ có lợi thế lớn nếu cung 


cấp được cả ba phúc lợi này. Để đặt nó ra như một phương trình 
không khoa học (nhưng hữu ích), hãy nghĩ về điều này như sau: 


(Một khoản phúc lợi nào đó + Mục đích cao cả) x Sự tham gia = 
Phần thưởng cho sự tham gia. 


Quyền lực tuyệt vời - phần thưởng cho sự tham gia - là nó có 
thể dẫn đến việc tách rời được giá trị vật chất và giá cả. Những 
phần thưởng bạn nhận được với tư cách người ủng hộ hoặc 
người tham gia không chỉ đơn giản gắn liền với giá trị của sản 
phẩm có liên quan. Chúng phức tạp hơn - và có thể là còn quan 
trọng hơn nữa cho cả “người bán” lẫn “người mua”. Hiệu ứng 
này đặc biệt được thể hiện rõ trong trường hợp của Star Citizen, 
trong khi chưa có sản phẩm nào được bán ra cả. 


Ở Trung Quốc, nhà cung cấp điện thoại thông minh Xiaomi đã 
sử dụng cơ câu huy động tương tự để phát triển thị trường của 
mình - và đã nhận được một khoản định giá trị giá 45 tỷ đô-la. 


KÊU GỌI QUYỀN LỰC CỦA CỘNG ĐỒNG 


Trong, năm 2015, được hỗ trợ bởi những người hâm mộ nhiệt 
tình của mình, Xiaomi đã thiết lập kỷ lục Guinness thế giới cho 
số lượng điện thoại thông minh được bán ra nhiều nhất trong 
một ngày - 2,1 triệu chiếc. Chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, 
công ty khởi nghiệp này đã trở thành công ty điện thoại thông 
minh hàng đầu tại Trung Quốc và lớn thứ ba trên toàn thế giới. 


Từ khi ra mắt vào năm 2010, Xiaomi đã cam kết sẽ cung cấp 
những chiếc điện thoại chất lượng cao, hiện đại, chỉ phí thấp. 
Tuy nhiên, nó nhắm đến một mục tiêu cao hơn so với việc trở 
thành nhà sẵn xuất cho các mặt hàng hấp dẫn. Không giống 
như các đối thủ cạnh tranh của mình, nó đã lên kế hoạch để 
phân phối, Xiaomi sẽ bán trực tiếp cho thị trường mà không 
thông qua các nhà phân phối và các bên thứ ba. Mối quan hệ 
giữa Xiaomi với cộng đồng của mình chính là yếu tố khiến nó 
trở nên nổi bật. 

Ý nghĩa của từ Xiaomi là “hạt kê”, một hình ảnh ẩn dụ trong 


tiếng Hoa cho “cuộc cách mạng”. Những người theo đõi Xiaomi, 
hay những “Mi Fan”, được xem là một phần trong một cuộc cách 


mạng thân thiện về văn hóa đối kháng đầy khác biệt (nhưng 
chắc chắn không phải là một cuộc cách mạng về chính trị) và 
được xây dựng một cách nhanh chóng thông qua các chiến lược 
truyền thông xã hội khôn ngoan và các hiện vật mang tính 
thương hiệu đầy thông minh (như các linh vật dễ thương và 
những chiếc áo thun cá tính). Ngay cả các đối thủ cạnh tranh 
của nó cũng đã đề cập đến, cùng với sự tôn trọng, mức độ “sùng 
bái” mà Xiaomi đã truyền cảm hứng cho những khách hàng của 
mình. 


Xiaomi nuôi dưỡng sự sùng bái này bằng các lễ hội dành cho Mi 
Fan được tổ chức hàng năm - để tổ lòng tôn kính đến những 
người hâm mộ của mình và cũng là một cơ hội bán hàng, cung 
cấp một loạt các tùy chọn để đóng góp cho công ty, từ việc cung 
cấp những thông tin phản hồi, chơi các trò chơi trực tuyến mới 
hay nhận được những ưu đãi hiếm có. Trong suốt cả năm, các 
sự kiện “bỏng ngô” thường xuyên diễn ra trên khắp đất nước, 
mỗi sự kiện quy tụ hàng trăm người hâm mộ cuồng nhiệt đến 
tham gia để kết nối với công ty (và để ăn thật nhiều bỏng ngô 
nữa). 


Một cuộc phỏng vấn đầu năm 2012 với người đồng sáng lập Bin 
Lin cho thấy công ty đã phát triển một cộng đồng gồm hai triệu 
người trên các phương tiện truyền thông xã hội. Quan trọng là, 
những người này không đơn giản chỉ là những người theo dõi; 
họ là những người tham gia tích cực trong việc phát triển sản 
phẩm. Không giống như Apple - một thương hiệu cũng sở hữu 
một cơ sở những người hâm mộ nhiệt thành mà Xiaomi thường 
được so sánh - bản chất của Xiaomi là công khai quy trình phát 
triển chứ không che giấu nó trong bí mật. Và người hâm mộ của 
nó không chỉ bổ phiếu cho những tính năng mà họ thích; họ 
còn được khuyến khích tạo ra những thiết kế của riêng mình 
cho giao diện người dùng của điện thoại. Một bài báo trên tờ 
New York Times đã kể lại câu chuyện về một người hâm mộ 
nhiệt thành - Han Yu, 24 tuổi - anh ấy đã tình nguyện làm việc 
cho Xiaomi như thể đó là Habitat for Humanity (Một môi 
trường sống của nhân loại). Anh ấy kiểm tra các lỗi trên giao 
diện người dùng và làm việc như một người kiểm duyệt trên 
các diễn đàn của công ty. Phần thưởng cho anh ấy là gì? Anh ấy 
đã làm quen với những người bạn trên các nền tẳng của công ty 


và thậm chí một trong những ý tưởng sản phẩm của anh đã 
được thông qua bởi Xiaomi. “Tôi thực sự thích cảm giác được 
tham gia”, anh cho biết. 


Đến năm 2015, khoảng thời gian mà Xiaomi đạt được mức định 
giá 45 tỷ đô-la đáng kinh ngạc của mình, Bin Lin có thể tuyên 
bố rằng có đến 40 triệu thành viên tham gia vào diễn đàn người 
dùng của Xiaomi. Wangiang Li, một nhà đồng sáng lập khác, 
cho biết diễn đàn điện thoại thông minh của họ nhận được từ 
một đến hai triệu lượt tương tác mỗi ngày. Mỗi tuần, vào ngày 
được gọi là “Thứ Sáu Màu Cam”, Xiaomi cung cấp một phiên bản 
cập nhật cho giao diện người dùng và yêu cầu cộng đồng phản 
hồi cho mình. Như Li mô tả, điều này cũng giống như “có một 
đội ngũ nghiên cứu và phát triển gồm 100.000 người vậy”. 
Công ty trong truyền thuyết ấy phát triển để kỷ niệm những 
câu chuyện về sự sáng tạo của người dùng: như việc một người 
hâm mộ đã nảy ra ý tưởng cho việc cải tiến chức năng đèn pin 
trong lúc đang cố gắng về nhà vào một đêm có chút say xỉn. 


Nghiên cứu của các nhà kinh tế học hành vi Michael I. Norton, 
Daniel Mochon và Dan Ariely giúp cho chúng ta hiểu được động 
lực đằng sau các công ty như Xiaomi. Họ đã xác định được 
những gì mà họ gọi là “hiệu ứng IKEA”, một xu hướng mà mọi 
người đặt một giá trị cao hơn lên những sản phẩm tự làm. Quan 
sát chính của họ là khi mọi người tự lắp ráp các thiết bị với 
nhau từ một bộ dụng cụ tự lắp ráp, họ có xu hướng tự đánh giá 
cao quá mức việc sáng tạo của mình (mà thường được xây dựng 
kém). Để kiểm tra xem hiện tượng này có phổ biến rộng hơn 
hay không, họ đã thiết kế một thử nghiệm với một nhóm người 
được hướng dẫn gấp những con thiên nga giấy origami. Họ hồi 
những người đã gấp (“những người xây dựng”) và những người 
khác không tham gia những người không xây dựng”) để đánh 
giá các thành phẩm sáng tạo: “Trong khi những người không 
xây dựng thấy những sáng tạo nghiệp dư này không khác gì 
những tờ giầy nhàu nát gần như vô giá trị, thì những nhà xây 
dựng của chúng tôi lại xem đó như là những tác phẩm origami 
đầy giá trị nghệ thuật”. Hiệu quả thật đáng ngạc nhiên: “Những 
nhà xây dựng đánh giá tác phẩm origami của họ rất cao, họ sẵn 
sàng trả cái giá cao hơn nhiều cho những sáng tạo của mình, so 
với cái giá mà nhóm người không xây dựng sẵn sàng chỉ trả cho 


những tác phẩm origami tinh xảo được gấp bởi các thợ thủ công 
chuyên nghiệp của chúng tôi”. 


Kết luận của họ là gì? Mọi người đánh giá cao hơn giá trị của 
những sự vật và trải nghiệm mà họ có thể định hình được. 


Trên thực tế, ngay cả khi sản phẩm có một chút ngớ ngẩn và 
mục đích của một chiến dịch là sự hài hước (chứ không phải là 
sự cao cả), một lời mời tham gia khéo léo vẫn có thể dẫn đến 
những kết quả đáng kể. Vào năm 2014, Zack “Danger” Brown đã 
thông báo với thế giới trên Kickstarter rằng anh muốn làm món 
salad khoai tây. Lời kêu gọi đóng góp của anh ta hầu như không 
hề phức tạp chút nào: “Về cơ bản là tôi chỉ định làm món salad 
khoai tây thôi. Tôi chưa quyết định chọn loại nào cả”. Mục tiêu 
gây quỹ của anh khá là khiêm tốn: 10 đô-la. Anh đã thu được 
55.000 đô-la từ gần 7.000 người ủng hộ, trong đó có nhiều 
người cảm thấy thích thú với trò đùa phá cách này. Chiến dịch 
của Brown chính là sự chế giễu dành cho các chiến dịch gây quỹ 
cộng đồng. Anh cam kết rằng bất cứ ai ủng hộ 3 đô-la sẽ được 
thử một miếng salad. Lúc nấu món chính hấp dẫn của mình, 
Zack đã thực hiện lời hứa sẽ xướng tên tất cả những người ủng 
hộ mình trong khi lột vỏ khoai tây, và trở thành một đoạn video 
hoành tráng với gần 4 giờ livestream trên YouTube. Nó cho cẩm 
giác có chút gì đó hơi giống với một trong những bộ phim Andy 
Warhol dài bất tận mà trong đó bạn được xem những thước 
phim câm được quay chậm. Một số người ủng hộ đã phối lại 
đoạn video này để làm nổi bật 1,5 giây nổi tiếng của riêng họ. 
Một bình luận viên khá có tiếng trên YouTube đã nhận xét về 
video đọc tên ấy như là “danh sách tên của những kẻ ngốc đang 
rất buồn chán và cô đơn đến mức họ phải trả tiền để trở thành 
một phần của một cái gì đó”. (Và cộng đồng Internet có thể 
phản hồi rằng: Chào mừng bạn đến thế kỷ 21!) 


CÁC KỸ NĂNG MỚI (VÀ CŨ) ĐỂ GẦY DỰNG VÀ QUYÊN GÓP 
TIỀN 


Để tạo ra nguồn tài trợ trong một thế giới quyền lực mới - thông 
qua doanh thu, quyên góp, vốn đầu tư hoặc cho vay - bạn cần 
phát triển một bộ những kỹ năng hoàn toàn mới, khác với 
những kỹ năng cần thiết để làm cho mọi thứ trổ thành sự thật 
trong thế kỷ 20. Hãy suy nghĩ một chút về cuộc sống trước đây. 


Cha của Jeremy, Frank, dành phần lớn sự nghiệp của mình như 
một nhà làm phim tài liệu độc lập tại Úc. Để có được một bộ 
phim, ông đã viết một “bài giới thiệu” (vì làm một video quảng 
cáo ngắn thì quá đắt đồ), cẩn thận xây dựng quan hệ với một vài 
ông chủ quyền lực bên trong các cơ quan tài trợ phim quyền lực 
của chính phủ, phục tùng quy trình hành chính rối ren mang 
phong cách của Kafkaesque, và sau đó là chờ đợi, chắp tay cầu 
nguyện cho số phận của mình sẽ được công bố. 


Mẹ của Henry, Diann, từng là một họa sĩ về tranh cho sách trẻ 
em ở Anh. Công cụ gây quỹ của bà là tập hồ sơ tranh vẽ 
(portfolio) và chiếc hộp Rolodex đựng danh thiếp của mình. Tập 
hồ sơ gồm. những bức tranh của bà thể hiện trình độ kỹ thuật và 
phạm vi công việc. Hộp danh thiếp Rolodex của bà chính là một 
công cụ cần thiết cho việc tổ chức một “cuộc hợp lớn ở London”, 
mà có thể dẫn đến việc một biên tập viên phê duyệt cho bà (hay 
không), là chiếc chìa khóa cho kế sinh nhai của Diann. Ngay cả 
khi có một người “đồng ý ý” thì nó cũng chỉ là sự bắt đầu cho một 
chuỗi ngày vô tận của việc gửi- -đ1- -gửi- -lại với những thay đổi 
được yêu cầu cho tác phẩm của bà, mà không phải lúc nào cũng 
được đi kèm những lời giải thích hợp logic. 


Đây là cả hai thể giới mà trong đó không có quá vài chục người 
là thực sự quan trọng; và để thành công, bạn cần phải biết phát 
triển kiến thức nội bộ trong một quá trình đầy rối rắm. Kỹ năng 
quan trọng ở đây là phải cẩn thận nuôi dưỡng mối quan hệ (và 
cẩn thận để không bao giờ chọc giận) những nhân vật quyền 
lực và những “người tạo nên thị hiếu”. Thư giới thiệu là vô cùng 
quan trọng. Bạn cần phải “dành trọn thời gian cho công việc” để 
phát triển dần dần trên con đường của bạn; bạn cần phải đi học 
đúng trường. Và một khi bạn đã bước vào được hệ thống này, 
bạn đã có mọi động lực để cố gắng đẩy những người khác ra 
khỏi đó. 


Thứ đang dần nổi bật lên, dù ở quy mô hoành tráng (như dự án 
Star Citizen) hay trên một quy mô nhỏ (như ai đó quyên tiền để 
phẫu thuật thay đầu gối của mình), chính là một tập hợp 
những kỹ năng mới để kêu gọi tài trợ. Dưới đây là tổng quan về 
tập hợp kỹ năng này: 


Kỹ năng kêu gọi tài trợ Kỹ năng kêu gọi tài trợ 


theo Quyền lực cũ theo Quyền lực mới 
Bán hàng theo kiểu truyền thống ‹ Kể chuyện để đạt được sự phổ biến 
Sự ủy nhiệm đã được chứng minh và Một câu chuyện cá nhân hoặc nhóm 
kinh nghiệm kỹ thuật hấp dẫn 
Khả năng phát triển các mối Khả năng huy động cộng đồng và những 
quan hệ bảo trợ ưu tú người có ảnh hưởng xã hội quan trọng 


Khả năng điều hướng các hệ thống Khả năng điều hướng động lực cộng 
quan liêu phức tạp đồng phức tạp 


độc quyền 


Tạo ra phần thƯỜNE GIANG ‹ Tạo ra phân thưởng cho sự tham gia 


Tất nhiên, các kỹ năng kêu gọi tài trợ theo kiểu quyền lực cũ và 
các mối quan hệ vẫn mang lại cho bạn một lợi thế to lớn nhất 
định - chỉ cần thử là một người phụ nữ hoặc người da màu, 
hoặc một người không thuộc nhóm các trường đại học danh 
tiếng Ivy League, cố gắng để gây quỹ ở Silicon Valley, bạn sẽ cảm 
nhận được điều đó. Nhưng khi đã nắm vững, những kỹ năng 
mới này có thể đưa bạn đến các con đường xung quanh các hệ 
thống bảo trợ đóng kín đã đề cập ở trên. Và càng ngày những 
người làm chủ những kỹ năng đó càng thành công trong việc 
giúp cho bộ phim của họ được thực hiện, mở rộng quy mô 
doanh nghiệp, và tích lũy giá trị kinh tế. Hoặc thậm chí, như 
chúng ta sẽ thấy trong câu chuyện tiếp theo, đó là câu chuyện 
bán bia. 


KỸ NĂNG KÊU GỌI TÀI TRỢ CỦA QUYỀN LỰC MỚI TRONG 
THỰC TẾ: NHỮNG CÂU CHUYỆN SAY XỈN NHẢM NHÍ CỦA 
BREWDOG 


BrewDog là một công ty khởi nghiệp ở Scotland đã cách mạng 
hóa ngành của mình - và phát triển một cách lớn mạnh - thông 
qua các thử nghiệm táo bạo và có hiểu biết về cách thức thu hút 
vốn đầu tư, thu hút cộng đồng, và nấu bia. 


Công ty được bắt đầu bởi hai chàng trai hai mươi bốn tuổi, 
James Watt và Martin Dickie, với một khoản vay ngân hàng 20 
nghìn bảng Anh khiêm tốn trong năm 2007. Sự đột phá lớn của 


họ đến sau đó một năm, khi cặp đôi tham gia một cuộc thi bịt 
mắt nếm thử bia do chuỗi siêu thị Tesco lớn nhất của Anh tổ 
chức, và những loại bia của họ đã lần lượt giành giải nhất, giải 
nhì, giải ba và giải tư. Một kết quả không tệ chút nào. Giải 
thưởng này đã được tiếp cận bởi hàng triệu người tiêu dùng ở 
Anh. 


Watt và Dickie là hai anh chàng đến từ Scotland đam mê bia 
(thường được gọi là Scotsmen) với một vấn đề nghiêm trọng với 
chính quyền (cũng thường được gọi là Scotsmen), một điều gì 
đó mà họ đã thể hiện trên mọi khía cạnh thương hiệu của mình. 
Tạp chí The Guardian đã kể lại một số vụ chơi khăm của 
BrewDog như sau: 


“Bên cạnh những trò hề khác, họ đã lái một chiếc xe tăng xuống 
đường Camden; đặt tên cho một loại bia theo tên của loại 
cocktail hỗn hợp gồm heroin và cocaine đã giết chết River 
Phoenix và John Belushi; chiếu hình ảnh khỏa thân của hai 
người sáng lập lên Tòa nhà Quốc hội; ủ bia ở đáy Đại Tây Dương; 
thả những con mèo nhồi bông từ một chiếc trực thăng xuống 
thành phố London; thuê một người lùn để kiến nghị Quốc hội 
cho sự ra đời của cốc uống bia 2/3 pint; và trong đám cưới 
Hoàng gia vào năm 2011, họ đã cho ra mắt một loại bia có chứa 
thứ mà họ gọi là chất kích thích tình dục tự nhiên như 'thảo 
dược Viagra', sôcôla và cỏ sừng dê, và gọi nó là Royal Virility 
Performanece (Thể hiện sức mạnh đàn ông của Hoàng gia).” 


Watt và Dickie đã kết hợp kỹ năng marketing độc đáo và kỹ 
năng kể chuyện của họ cùng nỗi ám ảnh với việc phải làm ra 
loại bia tốt nhất, đích thực nhất và mạnh nhất trên thị trường - 
họ nghiêm túc trong vấn đề này đến mức sở hữu cả một đội ngũ 
các nhà vi sinh học trình độ tiến sĩ đến làm việc tại nhà máy 
của mình ở Scotland. Họ đã có được những người theo dõi trung 
thành, cho đến tận sau này (ngay cả khi nhiều người gièm pha 
chê bai họ như là những kẻ lập dị không thể chấp nhận được). 
Giờ đây họ đã sở hữu hơn 40 quán bar trên khắp thế giới, từ 
Manchester đến São Paulo, và sản phẩm của BrewDog được bán 
rất chạy. Đó là nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống phát triển 
nhanh nhất ở Anh. 


BrewDog, phù hợp với bản chất và câu chuyện chống lại hệ 


thống quyền lực của mình, đã đi theo một con đường hoàn toàn 
khác biệt để hỗ trợ sự phát triển ban đầu của nó. Nó đã chọn 
hướng tới quần chúng (say xỉn) nhiều hơn là nhận được sự kính 
trọng từ tòa án. Thay vì dựa vào các khoản vay ngân hàng hoặc 
vốn đầu tư mạo hiểm, nó đã quyên tiền - hàng chục triệu đô-la 
- từ những người tiêu dùng của chính mình, và quá trình này 
đã giúp nó trở thành người tiên phong đầu tiên về vốn cổ phần, 
với 24.000 người tiêu dùng trở thành “người đồng sở hữu” 
(1.329 nhà đầu tư đầu tiên trong số đó đã kết thúc với mức lợi 
nhuận 2.800%, sau đó trong chính câu chuyện của mình, 
BrewDog đã bán đi một lượng lớn cổ phần cho một nhóm các 
quỹ đầu tư). 


Như James Watt mô tả, với sự phách lối đặc trưng nhưng không 
phải không hợp lý: “Các xiềng xích về mặt tinh thần đã kéo các 
British SME [các công ty nhỏ và vừa của nước Anh] xuống cùng 
với những phương pháp huy động vốn cứng nhắc và thiểu tính 
sáng tạo. Chúng tôi đã mở ra một thế giới mới đầy thách thức”. 
Đợt huy động vốn cổ phần từ cộng đồng lần thứ tư của 
BrewDog đã kết thúc vào năm 2016 và đã phá vỡ kỷ lục 19 triệu 
bảng Anh từ hàng chục nghìn nhà đầu tư bình thường, hoặc 
như BrewDog đã tự hào gọi họ là “Equity Punks”. 


Để có được thành tích này, Watt và Dickie phải nắm vững các kỹ 
năng xây dựng cộng đồng. Là một Equity Punk, bạn sẽ nhận 
được lời mời đến tham dự cuộc họp cổ đông thú vị nhất thế giới 
(một đề nghị mà 6.000 nhà đầu tư BrewDog đã nhận lời vào 
năm 2015), đó là một bữa tiệc lớn với các ban nhạc nổi tiếng và 
được uống bia bất tận. Bạn cũng được giảm giá trên chính sản 
phẩm của họ. Trên nền tảng cộng đồng trực tuyến cho các nhà 
đầu tư, những Equity Punk có thể kết nối với nhau, nói chuyện 
về việc làm bia thủ công và cuộc sống, và cũng có thể đưa ra ý 
kiến của họ về cách thức hoạt động của công ty. Mối liên kết 
được tạo ra cũng mạnh mẽ như loại bia mà họ ủ vậy. Một lần 
nữa, chúng ta lại được thấy cách thức hoạt động của phần 
thưởng cho sự tham gia. 


Các Equity Punk cũng, có thể tham gia sự kiện Beatnik Brewing 
Collective, một nền tảng sáng tạo bia “hoàn toàn được kiểm 
soát bởi các nhà đầu tư Equity Punk của chúng tôi. Bạn có cơ hội 


bỏ phiếu cho những gì mà chúng tôi pha chế để quyết định loạt 
sản phẩm bia hỗn hợp tiếp theo của chúng tôi. Sau đó, bạn sẽ 
được mời tham gia với chúng tôi tại nhà máy bia trong ngày hội 
cổ đông thường niên, để ủ loại bia mà chính bạn đã tạo ra”. Cổ 
đông có thể chọn tất cả mọi thứ từ mức “hoa bia và độ cay 
nồng” cho đến nhãn dán và tên gọi của bia. 


Điều thú vị trong câu chuyện của BrewDog - và cuộc thử 
nghiệm thực tế các kỹ năng kêu gọi tài trợ theo quyền lực mới - 
chính là cách mà nó điều hướng động lực cộng đồng của mình 
ngay từ khi nó mới nổi dậy cho đến lúc trở thành một tay chơi 
chính thống. Với tất cả những năng lực của mình cùng các kỹ 
năng quyền lực mới, những người sáng lập đã có một lối hành 
động quyền lực cũ khi bán 23% cổ phần với số tiền 265 triệu 
đô-la cho một nhóm các quỹ đầu tư, được định giá 1,2 tỷ đô-la. 
Mặc dù James Watt tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không để thỏa 
thuận này đi vào đầu chúng tôi, nhưng Martin đã tự chui đầu 
vào rọ”, song thỏa thuận ấy đã làm bùng phát một loạt câu hồi 
về tình trạng hỗn loạn - làm thế nào để có thể dễ dàng “sống 
chung” với vốn cổ phần tư nhân. BrewDog bây giờ cần phải học 
cách pha trộn quyền lực, để có được những: điều tốt nhất từ cả 
quyền lực mới và cũ để giữ cho cộng đồng và những nhà đầu tư 
của mình cùng thỏa mãn (điều này sẽ được đề cập tiếp trong 
chương 10). 


NỀN KINH TẾ THÁCH THỨC MỚI: NHỮNG BÀI HỌC LỚN 
CHO VIỆC KÊU GỌI TÀI TRỢ CỦA QUYỀN LỰC MỚI 


Bài học #1: Nhiều “ông chủ” không có nghĩa là quản trị sẽ tốt 
hơn 


Đầu năm 2015, Chris Roberts đã biến mất khối chân trời của 
Star Citizen và ẩn mình trong vòng 66 ngày tại một studio 
phim ở London cùng với Luke Skywalker và Đặc vụ Dana Scully 
của bộ phim X-Files. Một số công dân bắt đầu tự hỏi liệu ông ta 
có còn tương tác hay đã hoàn toàn mất liên lạc với cộng đồng 
mà chính ông đã khởi xướng. “Chủ tịch” Roberts đã bước vào 
một tầng bình lưu khác. 


Thành công trong việc gây quỹ cho trò chơi đã cho phép tham 
vọng của Roberts phát triển đến mức mà giờ đây ông còn định 


sẽ quay chuỗi phim chuyển thể live-action (hành động thực tế) 
cho Squadron 42 - một trò chơi nhỏ trong trò chơi vũ trụ Star 
Citizen - với các diễn viên thực thụ. Mark Hamill và Gillian 
Anderson đã được chọn làm diễn viên chính. Để có được chất 
lượng tốt, RSI đã ký hợp đồng cho Gary Oldman đóng vai Đô 
đốc Giám mục. 


Sự vắng mặt của Roberts tình cờ trùng hợp với tin tức rằng Star 
Marine, một mô-đun game bắn súng đầu tiên được lên lịch phát 
hành vào tháng 6 năm 2015, đã bị trì hoãn vô thời hạn. Sự biến 
mất, và sự chậm trễ, làm dấy lên những lo ngại đang ngày càng 
tăng về sức khỏe của vũ trụ. 


Rồi Derek Smart xuất hiện. Smart là một nhà phát triển game 
kỳ cựu, với tư cách là người đóng góp cho Star Citizen, đã tự 
xem mình là một trong số “922.034 ông chủ” của Roberts. Với 
Roberts, bây giờ là thời điểm AWOL (Absent WithOut Leave - 
vắng mặt không có phép), Smart công khai yêu cầu một đợt 
kiểm toán RSI, xem xét các báo cáo chỉ phí của nó, và xác định 
một thời gian chính xác để ra mắt trò chơi. Ông cũng đặt câu 
hồi về việc vợ và anh trai của Roberts đã tham gia vào công ty 
và được trả công như thế nào. Khi lời yêu cầu của ông lan 
truyền, một số người đã ủng hộ chiến dịch của ông và bắt đầu 
tự đặt câu hỏi của chính họ. Tuy nhiên, những người khác đã có 
một cái nhìn rất khác về sự khiêu khích của Smart. Họ bắt đầu 
gọi ông ta là “He who must not be named” (“Kẻ không thể gọi 
tên”, cụm từ được dùng trong bộ truyện Harry Potter để ám chỉ 
nhân vật phần diện Voldemort). Chiến dịch của Smart đã tạo ra 
một vài bài báo và gây được sự chú ý, nhưng chỉ bùng nổ khi RSI 
đổ thêm dầu vào lửa bằng cách quyết định hoàn trả lại tiền cho 
ông ta, tước bỏ “quyền công dân” của ông. 


Có sự đồng thuận nhỏ đến mức đáng ngạc nhiên đằng sau 
thách thức của Smart đối với thẩm quyền của Roberts. Một số 
công dân đã chia sẻ phân tích của Smart, và muốn công ty phải 
minh bạch hơn về nơi mà số tiền khổng lồ được đóng góp đã 
được chỉ tiêu. Nhưng nhiều người khác không hể muốn mời 
thêm giám sát. Một cuộc thăm dò không chính thống nhưng 
được đăng tải trên các bảng tin đã hỏi những người tham gia 
rằng: “Bạn có muốn có một quy trình hoàn tiền công khai ngay 


bây giờ hay không, dựa vào tình hình đang diễn biến như gần 
đây?”, 74% công dân đã bỏ phiếu “KHÔNG”. 


Một số công dân lo lắng rằng việc kiểm tra và số dư tăng lên chỉ 
là việc vặt của một kẻ ngốc. Hay một sự xao lãng từ nhiệm vụ 
ấp ủ của họ trong việc xây dựng một trò chơi mà họ yêu thích. 
Những ai muốn nghĩ xấu về RSI và trò chơi Star Citizen, các nhà 
bình luận đã viết, sẽ không bao giờ có thể thay đổi ý kiến của 
họ, bất kể bằng chứng nào được đưa ra. Như một công dân đã 
nhận xét: “Tôi không chắc bạn hiểu cách thức hoạt động của nó. 
Bạn có thể có ba [đợt kiểm toán] rõ ràng, nhưng mọi người vẫn 
sẽ không hài lòng”. 


Roberts phải quay trở lại từ việc làm phim để trấn an đám đông 
và đặt dấu chấm hết cho mọi tranh luận về tính minh bạch và 
trách nhiệm giải trình. Khi trở về từ nước Anh, ông đã đăng một 
video dài 90 phút có tiêu để 10 for the Chairman, trong đó ông 
giải quyết các mối quan tâm chính của cộng đồng và cập nhật 
nó trong chuyến đi thực địa của mình. Ông cũng đã viết một 
bức thư dài cho cộng đồng, thừa nhận những thách thức của 
RSI, và đưa ra những báo cáo thú vị về tiến trình của nó. Tất cả 
những nỗ lực của Roberts để thu hút cộng đồng và sự xác nhận 
của công dân đã dập tắt cuộc nổi loạn. 


Nếu Star Citizen là một ví dụ tuyệt vời trong việc xây dựng cộng 
đồng, thì cuộc nổi loạn của Smart lại cho thấy đây cũng là một 
câu chuyện của một triệu người với vài quyền hạn ít ổi và (tại 
thời điểm viết bài) cũng không có “vũ trụ bất tận” để tiến vào. 
Ngoài việc ngồi đó và hy vọng, hoặc gửi một dòng tweet thiếu 
kiên nhẫn, không có người hỗ trợ nào có thể làm được nhiều 
thứ về nó. Thực tế, có nhiều ông chủ không có nghĩa là sẽ quản 
trị nhiều hơn hoặc tốt hơn. 


Như bài học mà Smart đã học được, rất khó để có thể huy động 
một khối lượng đáng kể các nhà đầu tư nhỏ đặt câu hỏi về một 
cam kết mà họ đặt rất nhiều hy vọng vào. Một âm mưu lạc quan 
rất khó để làm sáng tổ. Như trang blog của game thủ Kotaku ghi 
lại: “Tận sâu thẳm trong lòng mọi người, ngay cả khi họ không 
phải là những người ủng hộ hoặc là người hâm mộ của không 
gian mô phỏng nói chung, đều muốn Star Citizen thành công. 
Bất kỳ thất bại nào, hoặc bị coi là thất bại, sẽ là một sự xúc 


phạm cực kỳ to lớn không chỉ chống lại sự nghiệp của hàng 
trăm người, của Chris Roberts, mà còn chống lại việc huy động 
vốn từ cộng đồng nói chung. Xét cho cùng, chúng ta đang nói 
về hàng trăm nghìn người ủng hộ cá nhân”. 


Sự trớ trêu ở đây rất rõ ràng. Gần một triệu ông chủ này cuối 
cùng đã áp đặt việc giám sát ít hơn so với cấu trúc quyền lực cũ 
của một số ít các nhà tài chính quan trọng cùng rất nhiều rủi ro; 
có vẻ hợp lý hơn nếu cho rằng việc thiết lập thêm các nhà đầu 
tư truyền thống sẽ giúp thúc đẩy Roberts thật Sự cung cấp ra 
sản phẩm, thay vì chỉ bán đi những lời hứa về việc trang trí 
buồng lái. Tương tự, đối với BrewDog, bạn có thể đặt cược rằng 
các giới chức quan liêu của quỹ đầu tư tại TSG Consumer 
Partners sẽ áp dụng một sự giám sát kỹ lưỡng hơn cho khoản 
đầu tư trị giá 265 triệu đô-la của họ so với mức độ giám sát của 
Equity Punks trên các cổ phần mức độ thấp của mình. 


Mặt tối của việc kêu gọi nguồn tài trợ quyền lực mới là - bởi sự 
nhiệt tình của chúng ta để trở thành một phần của một điều gì 
đó - chúng ta thường không dành đủ thời gian để xem xét bản 
chất và các điều khoản của sự tham gia đó. Chúng ta nắm bắt 
được những gì chúng ta có thể nhận được, và không nắm bắt 
được những gì khiến chúng ta có thể bỏ cuộc. 


Cho dù tốt hơn hay xấu đi, các nhà quản lý ở một số quốc gia 
cũng đã nhảy vào để bảo vệ những người ủng hộ từ các chiến 
dịch huy động vốn vô đạo đức từ cộng đồng: sẽ tốt hơn nếu họ 
bảo vệ chúng ta khỏi gian lận, nhưng có lẽ sẽ tệ hơn nếu họ đè 
bẹp sự mạo hiểm của rất nhiều các liên doanh được tài trợ 
(Kickstarter mô tả rủi ro vốn có trong các dự án của mình như 
là một “tính năng, chứ không phải một lỗi”). 


Bài học #2: Lan truyền z quan trọng 


“Vào tháng 7 năm 2013, đứa con gái bốn tuổi Eliza của chúng 
tôi đã được chẩn đoán đang ở giai đoạn cuối của một căn bệnh 
đi truyền hiếm gặp có tên là Sanfilippo Syndrome-Type A”, đó là 
những dòng mở đầu cho một chiến dịch GoFundMe. “Trong 
một khoảnh khắc đáng sợ, chúng tôi được bảo rằng chúng tôi sẽ 
phải nhìn con bé dần biến mất ngay trước mắt mình”. 


Câu chuyện ảm đạm này đi kèm với một tia sáng hy vọng. Các 
nhà nghiên cứu tại bệnh viện Nationwide Children đã phát 
triển một liệu pháp trị liệu gien đột phá cho Hội chứng 
Sanfilippo, và chỉ cần 2 triệu đô-la là có thể chạy thử nghiệm 
lâm sàng. 


Cha mẹ của Eliza, Glenn và Cara O'Neill, đặt mục tiêu 2 triệu đô- 
la cho chiến dịch của họ, cao hơn bất cứ thứ gì mà trước đây 
GoFundMe từng được sử dụng để gây quỹ. Tiến trình ban đầu 
diễn ra rất chậm: họ khó có thể vượt ra khỏi các mạng xã hội 
của chính mình. Trong một đêm tuyệt vọng, Glenn điên cuồng 
tìm kiếm trên Google một lời giải đáp cho vấn đề “cách tạo ra 
một video lan truyền” và tìm đến Benjamin Von Wong, một nhà 
quay phim trẻ. 


Wong và các đồng nghiệp của mình đã từ bỏ tất cả mọi thứ và 
bay đến Columbia, South Carolina, để ở lại với gia đình O'Neill 
trong suốt 8 ngày. Họ cùng nhau tạo ra một đoạn video ngắn 
cảm động về Eliza qua giọng nói quẫn trí của bố mẹ cô bé. “Hy 
vọng là một từ đẹp, nhưng chúng ta cần phải hành động”, Cara 
nói, kêu gọi ý thức của chúng ta về sự cấp bách. Đó là một câu 
chuyện đầy cảm động phù hợp với chính chủ đề của mình - với 
cảnh quay chậm hình ảnh Eliza như là một đứa trẻ bình 
thường, xinh đẹp. 


Video là bước đột phá mà gia đình O'Neill cần - nó thu hút sự 
chú ý của các hãng tin tức chính thống, đã thu hút 600.000 lượt 
xem trên YouTube và thúc đẩy lượng đóng góp ồ ạt. Vào cuối 
năm 2015, khi gia đình ONeill gần đạt được mục tiêu 2 triệu 
đô-la không tưởng đầu tiên của họ, một doanh nhân giàu có ở 
Texas đã nhảy vào, quyên góp toàn bộ số tiển còn lại tính từ 
thời điểm đó. Vào tháng 5 năm 2016, Eliza là đứa trẻ đầu tiên 
trên thế giới được điều trị thử nghiệm với sự tài trợ bởi chiến 
dịch này. 


Câu chuyện của Eliza chính là một câu chuyện gây quỹ thành 
công từ cộng đồng mà chúng ta có được. Một căn bệnh hiếm hoi 
quá nhỏ và hẹp để thu hút các nguồn tài trợ của các tổ chức tìm 
kiếm các nguồn lực từ sự hào phóng của hàng chục ngàn người 
đóng góp nhỏ, mỗi người đều đầu tư vào câu chuyện của Eliza. 
Tại sao lại không ăn mừng được kia chứ? 


Tuy nhiên, trong khi những câu chuyện về những cá nhân 
thành công đã nâng đỡ trái tim của chúng ta, bức tranh nổi lên 
từ nhiều trường hợp kêu gọi tài trợ quyền lực mới lại phức tạp 
hơn. Tại Davos vào năm 2016, một hệ thống đầy đủ các sáng 
tạo thông thường đã cung cấp cái nhìn đầu tiên về một thứ 
dường như là một khả năng mới và thú vị: “Điều gì sẽ xảy ra nếu 
cơ sở hạ tầng công cộng được tài trợ bởi đám đông?”. Giáo sư 
luật tại Harvard Jonathan Zittrain đã chụp một bức ảnh về hệ 
thống ấy và thêm dòng chú thích: “Hãy theo cách một số người 
gọi nó là thuế”. Trong thế giới quyền lực cũ, ông đã nhắc nhở 
chúng ta rằng nhiều thứ đang bị phân tách và được tài trợ bởi 
cộng đồng đã từng được tập trung - chúng ta đã trả thuế và yêu 
cầu chính phủ đưa ra những quyết định hợp lý cân bằng các 
nhu cầu và ưu tiên khác nhau của xã hội. Thuế là sự đối lập của 
việc huy động vốn từ cộng đồng: chúng ta hầu như không có cơ 
quan nào quyết định cách chỉ tiêu tiền (trừ phiếu bầu vài năm 
một lần để chọn chính phủ đưa ra quyết định đó); chúng ta 
không nhận được “vòng lặp phản hồi” mang lại cho chúng ta ý 
thức từ thâm tâm, rằng mình đã làm được một điều hữu ích khi 
tham gia xây dựng một cái gì đó; chúng ta không được kết nối 
cá nhân với một câu chuyện hoặc một thử thách cá nhân nào 
đó. Không có gì đáng ngạc nhiên, không thể nào thỏa mãn một 
cách sâu sắc “trải nghiệm người dùng” của người nộp thuế, khi 
mọi người cảm thầy càng ngày càng hoài nghỉ và xa rời với 
chính phủ. 


Nhưng hãy tưởng tượng xem, khi một thị trấn gây quỹ cho việc 
chỉ tiêu cơ sở hạ tầng của nó, thay vì chỉ dựa vào cơ chế tập 
trung chính phủ được tài trợ bởi người đóng thuế, rất có thể là 
các dự án cơ sở hạ tầng công cộng thú vị nhất với những câu 
chuyện hay nhất sẽ thu hút được nhiều sự chú ý nhất và cả 
những đồng đô-la nữa - chợ nông sản dưới lòng đất với năng 
lượng mặt trời gần như chắc chẵn sẽ thành công hơn các dự án 
quan trọng nhưng không mấy hấp dẫn như làm mịn sỏi trên 
đường cao tốc của địa phương. 


Các nhà môi trường học đã biết đến một thực tế có chút chán 
nắn này trong nhiều năm qua. Khi các đội ngũ như Quỹ động 
vật hoang dã thể giới (WWF) quyên góp tiến từ cộng đồng, họ 
gần như hoàn toàn dựa vào những gì mà người trong ngành gọi 


là “những động vật to lớn quyến rũ”. “Hãy cứu những chú gấu 
trúc” sẽ luôn luôn đánh bại việc trình bày kể hoạch chiến lược 
để bảo tồn các khu vực miền núi ở miền Trung Trung Quốc, nơi 
gấu trúc sinh sống. Trong khi các mô hình huy động vốn từ 
cộng đồng thường phổ biến hơn ở các khu vực từng được xem là 
hàng hóa công (như giáo dục), thì cuộc tranh luận lại hướng về 
việc sản xuất bia. Liệu việc kêu gọi tài trợ từ cộng đồng cho 
những thứ như sách giáo khoa sẽ giúp đỡ cho trẻ em - hay sẽ 
thực sự làm tổn thương ngành giáo dục cộng đồng bằng cách 
rút nhiệt ra khỏi chính phủ? GoFundMe đã trở thành trang web 
huy động tiền tài trợ từ cộng đồng lớn nhất tại Mỹ bởi vì nó là 
cách thức để những người gặp khó khăn có thể quyên tiền cho 
việc chăm sóc sức khỏe cơ bản của riêng họ, dịch vụ mà các 
chính phủ ở nhiều quốc gia khác cung cấp. 


Huy động vốn từ cộng đồng cũng có thể là một hành động để 
tăng cường đặc quyền. Eliza ONeill đã có một người cha đủ 
hiểu biết để thực hiện một video có sức lan tỏa về cô con gái của 
mình; và một người me, là một bác sĩ nhi khoa, có những kỹ 
năng và bí quyết để điều hướng hệ thống chăm sóc sức khỏe. 
Đối với mỗi câu chuyện “ngoài cuộc” có thật trong cái thế giới 
mới và rời rạc này, chúng ta thường thấy những người có sẵn 
quyền lực chính là những người có khả năng nhất trong việc 
khơi dậy sự ủng hộ từ cộng đồng. Mặc dù không có các chất vấn 
về việc huy động vốn từ cộng đồng- đã mở rộng quyền tiếp cận 
cho mọi người để thực hiện các sáng kiến của riêng họ và đưa 
chúng ra thị trường - nhưng hiện tại vẫn đang thiếu một cơ chế 
để đảm bảo rằng các lợi ích của nó được chia đều hoặc phân bổ 
một cách hiệu quả. 


CUỘC SỐNG NĂM 2946: TƯƠNG LAI CỦA VIỆC GÂY QUỸ 


Đối với Nehkara, một người hâm mộ cuồng nhiệt, việc tham gia 
vào Reddit đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ của anh với Star 
Citizen. Là một đại sứ và nhà tuyển dụng tự phong của Star 
Citizen, anh đã viết những bài viết dài đăng tải trên Reddit để 
giúp “mọi người hiểu được trò chơi”. Thông qua các bài đăng 
này, anh gặp gỡ và hợp tác với một công dân khác. Họ quyết 
định thành lập một công ty truyền thông. 


Ba ngày sau, họ tung ra mạng lưới Imperial News Network với 


sứ mệnh “đưa vũ trụ vào cuộc sống”, chịu trách nhiệm cho tất 
cả các tin tức và những cuộc thảo luận liên quan đến Star 
Citizen. Nó đã trở thành một đầu mối phổ biến cho các công dân 
khác và đôi khi các thành viên trong nhóm RSI cũng được mời 
tham dự với tư cách khách mời. 


Mặc dù bản thân trò chơi đã bị trì hoãn rất lâu rồi, nhưng những 
người hâm mộ như Nehkara đã tham gia một cách tích cực vào 
sự phát triển của nó. Anh nói với chúng tôi về “vũ trụ thử 
nghiệm công cộng” của RSI, nơi mà “mỗi ngày, những người 
ủng hộ đang giúp. họ thử nghiệm trò chơi, tỉnh chỉnh nó, sửa lỗi 
và tìm lỗi, thực tế là, ngày càng thường xuyên hơn... Đó là một 
nỗ lực mang tính hợp tác cao để xây dựng trò chơi, và đó là cảm 
giác mà bạn nhận được. Đây cũng là dự án của tôi, bạn hiểu 
chứ?”. 


Nehkara cảm nhận được vai trò của mình trong Star Citizen khi 
đóng góp một phần nhổ cho một dự án hoành tráng: “Bạn sẽ 
xây dựng một thứ chưa bao giờ được xây dựng trước đây. Chưa 
có ai từng nghĩ đến việc xây dựng một cái gì đó tương tự trước 
đây, nhưng bạn phải đặt ba viên gạch vào bức tường đó. Lý do 
duy nhất mà nó tổn tại là vì bạn đã đóng góp. Đó chính là cảm 
giác mà bạn nhận được”. 


Nehkara đã thêm nhiều hơn là ba viên gạch. Anh đã chi khoảng 
2.075 đô-la. Anh sở hữu său con tàu vũ trụ, đã rủ thêm ít nhất 
mười người bạn nữa vào trò chơi này, và đã mua cả áo phông và 
áo hoodie. Anh đặc biệt thích đem tặng những con tàu vũ trụ 
như những món quà cho những người chơi khác và rủ thêm 
người mới vào cộng đồng này. Anh tính toán chỉ tiêu của mình 
cho Star Citizen vào khoảng 35 đô-la mỗi tháng, ít hơn 85 đô-la 
so với số tiền mỗi tháng mà anh chi tiêu trên chiếc điện thoại 
của mình. 


Vào thời điểm viết cuốn sách này, đã hơn bốn năm trôi qua kể 
từ khi việc huy động vốn từ cộng đồng được bắt đầu, và với hơn 
150 triệu đô-la được huy động, vũ trụ vĩ đại mà Star Citizen hứa 
hẹn vẫn đang được xây dựng. 


Roberts tiếp tục tập hợp cộng đồng của mình, giữ cho giấc mơ 
của họ vẫn tồn tại: “Mỗi ngày, chúng ta đều bước đến gần hơn 


với ước mơ chung của chúng ta về một vũ trụ khoa học viễn 
tưởng thật sự, sông động, nơi chúng ta có thể nhập vai hơn bao 
giờ hết”. 


Nhiều người sẽ thấy câu chuyện này cứ như một vụ lừa đảo, và 
cũng có thể chứng minh được điều đó. Nhưng cũng có một cách 
suy nghĩ khác về Star Citizen. Những người hâm mộ như 
Nehkara đã thấy được những phúc lợi thực sự từ khoản đầu tư 
của họ, lợi nhuận mà họ nhận được là các mối quan hệ cộng 
đồng, những cơ hội để đóng góp và tưởng tượng. 


Đây có thể là sự trớ trêu lớn nhất. Vũ trụ ban đầu mà người hâm 
mộ mua từ RSI - mà có thể là chẳng bao giờ được hoàn thành - 
có lẽ sẽ không bao giờ được nhập vai, phong phú hay năng động 
như vũ trụ mà họ đã tạo ra cùng nhau. 


6 


Chuyển hướng ' từ quyền lực 
cũ sang quyền lực mới 


TRÒ ĐÙA ĐẦM ĐÔNG MANG PHONG CÁCH ANH: HẢI TRÌNH 
BỊ TƯỚC ĐOẠT CỦA CON TÀU BOATY MCBOATFACE 


\ ào lúc 2 giờ 30 phút chiều, thứ Ba ngày 10 tháng 5 năm 
2016, bên trong Phòng Wilson của Tòa nhà Quổốc hội, một cuộc 


điều tra chính thức bắt đầu nhằm vào chuyện chưa từng có tiền 
lệ đã xảy ra với một trong những con tàu của nước Anh. 


Ngài chủ tọa đã mở đầu cuộc tranh luận bằng cách hỏi giáo sư 
Duncan Wingham, giám đốc điều hành của Hội đồng Nghiên 
cứu Môi trường Tự nhiên (NERC), một câu hỏi về sếp của ông 
ấy: “Ông có nghĩ rằng ngài Bộ trưởng đang tự hào... hay ông ấy 
sẽ đổ mọi trách nhiệm cho ông?”. 


Dựa vào uy tín lớn, và với mức độ khoa trương theo phong cách 
Donald Trump nhiều hơn so với phong cách của giới quan chức 
Anh, Wingham tuyên bố rằng dự án đang được điều tra này đã 
mang đến “một kết quả tuyệt vời một cách đáng kinh ngạc”, và 
tổ chức của ông trở thành “hội đồng nghiên cứu có lẽ là nổi 
tiếng nhất trên thế giới”. 


Mặc dù phải kết thúc với một cuộc điều tra của Quốc hội, nhưng 
thực tế câu chuyện về con tàu có cái tên nhờ vào một cuộc nổi 
loạn này đã bắt đầu mà không có nhiều kịch tính hay kỳ vọng. 


NERC là một cơ quan độc lập khá cứng nhắc của Chính phủ 
Anh. Đây là nhà tài trợ công hàng đầu cho ngành khoa học môi 
trường, hỗ trợ nghiên cứu, các trường đại học và hơn thế nữa. 
Nó tạo ra các khoản trợ cấp. Nó tài trợ cho các báo cáo nghiên 
cứu. Nó giải quyết các vấn đề khoa học phức tạp. 


Nhưng vào đầu năm 2016, tổ chức đã rất phấn khích về kế 
hoạch xây dựng một con tàu nghiên cứu vùng cực mới trị giá 
300 triệu đô-la mà có thể trở thành “con tàu nghiên cứu lớn 
nhất và tiên tiến nhất của nước Anh” và sẽ hạ thủy vào năm 
2019. 


Để thu hút công chúng vào thời điểm quan trọng này, NERC đã 
tạo ra một chiến dịch có tên là #NÑameOurShip (#Đặt tên cho 
Con tàu của Chúng ta), cho phép công chúng đề xuất và sau đó 
bổ phiếu, chọn ra một tên gọi thích hợp cho con tàu mới này. 
Lúc đó, Giáo sư Wingham đã nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi 
được lắng nghe những gì công chúng đề xuất và chúng tôi thực 
sự cởi mở với các ý tưởng đó”. Thông cáo báo chí của NERC đi 
kèm theo những cái tên phù hợp và có ý nghĩa trang trọng đã 
được đệ trình: Endeavor. Shackleton. Falcon,... Và rồi cuộc bỏ 
phiếu được thực hiện trong vòng một tháng. 


Cuộc bầu chọn ấy, một thử nghiệm mang tính công bằng và 
trung thực dựa trên nền tảng kỳ diệu của quyền lực mới, được 
tiến hành bởi một cơ quan chính phủ uy quyền nhưng già cỗi 
của nước Anh (NERC), đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của 
người dẫn chương trình cũ cho BBC, James Hand. Ông không 
thấy hứng thú lắm với những cái tên như Endeavor, nhưng lại 
bị lôi cuốn vào những sáng kiến kỳ quái hơn mà ông vừa nảy ra. 
Thế là ông viết ra cái tên “Boaty McBoatFace”. Sau đó, ông điền 
tiếp vào phần mô tả để thuyết phục tất cả mọi người cho lần đề 
xuất của mình với logic đơn giản rằng: “Đó chắc chắn là một cái 
tên hay tuyệt”. 


Dĩ nhiên, cộng đồng mạng đã đồng ý với để xuất đó. 


Boaty ngay lập tức thu hút được hàng chục ngàn phiếu bầu. 
Trang web của NERC ngừng hoạt động do số người tham gia 
bầu chọn quá đông và nhiệt tình. Sau khi cuộc bỏ phiếu diễn ra 
được ba ngày, Hand đã đăng dòng tweet mang một lời xin lỗi 


theo phong cách rất người Anh: “Tôi rất tiếc về tất cả những 
điều này, @NERCscience”. 


Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Câu chuyện về sự thành công 
vang dội của con tàu nhỏ, và cơ quan chính phủ lớn phải đối 
phó với làn sóng ủng hộ của cộng đồng. mạng đối với cái tên 
Boaty ngày càng tăng, bắt đầu lan truyền rất nhanh trên các 
phương tiện truyền thông của nước Anh. 


Điều này cũng đã thu hút sự quan tâm của các hãng thông tấn 
toàn cầu như NPR, New York Times, và CNN. Boaty đã trở thành 
một biểu tượng, với câu chuyện xuất hiện trên trang nhất, trên 
các chương trình truyền hình, trong các quán rượu và tại các 
bàn ăn trên khắp nước Anh. Nó ngay lập tức trở thành một 
khoảnh khắc văn hóa, là tiệc ăn mừng cho khiếu hài hước của 
người Anh và là một câu chuyện ngụ ngôn thời hiện đại về cuộc 
chiến giữa Crowds vàCastles . Một ví dụ hay về người đón đầu 
cơn bão, gã khổng lồ trong lĩnh vực du lịch Royal Caribbean 
International tìm gặp James Hand và đưa ra lời đề nghị nhờ ông 
sử dụng khả năng đặt tên tàu chuyên nghiệp ấy cho con tàu tiếp 
theo của công ty. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Michael 
Bayley nói: “Người dân của Vương quốc Anh có khả năng nhận 
biết đâu là cái tên có thể dùng để đặt cho một con tàu tuyệt vời 
ngay khi họ nhìn thấy nó”. 


Tên gọi Boaty có mặt ở khắp mọi nơi. 


Chiến dịch thu hút được 250 triệu người tham gia trực tuyến. 
Hashtag #NameOurShip được sử dụng 23 triệu lần trên 
Twitter. Trang web đạt được 2,3 triệu lượt xem. 


Tất nhiên, Boaty đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn, thu 
hút được 124.000 lượt bình chọn và vượt xa mười cái tên hàng 
đầu khác như là “I Like Big Boats and I Canrt Lie”, “RRS Its 
Bloody Cold Here” và “Boatimus Prime”. Toàn bộ hành động 
mang tính liều lĩnh này chúng ta gọi là “sự đùa giỡn của cộng 
đồng”, bị đẩy ra xa khỏi mục đích ban đầu của nó bởi chính sự 
bất thường của đám đông. 


Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy điều này buồn cười. Bộ 
trưởng Bộ Khoa học Jo Johnson, trong một phóng sự đăng tải 


trên The Guardian, cho biết sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc: 
“Chúng tôi muốn một cái tên có thể tồn tại lâu hơn một chu kỳ 
tin tức truyền thông xã hội thông thường”. Sự bất bình từ cộng 
đồng ngày càng gia tăng khi họ nghĩ rằng Wingham sẽ sử dụng 
quyền của chính mình để bác bỏ tất cả ý kiến của họ và chính 
thức chọn một cái tên khác để đặt cho con tàu. 


Vậy là vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 5, cái tên Boaty McBoatface đã 
bị nhãn chìm dưới đáy đại dương. 


Trong một động thái thông minh và có phần bất chấp, NERC 
tuyên bố sẽ đặt tên con tàu theo tên nhà tự nhiên học vĩ đại, 
người dẫn chương trình truyền hình và là báu vật quốc gia đã 
có tuổi, Sir David Attenborough. Không ai có thể thực sự phàn 
nàn về lựa chọn đó. Nhằm xoa dịu dư luận, NERC xác nhận rằng 
cái tên được công chúng yêu quý, Boaty McBoatface, sẽ được đặt 
cho một trong những tàu ngầm hoạt động từ xa của con tàu Sir 
David Attenboroupgh. 


Cuộc điều tra của Quốc hội sau đó phần nào như một cú tát vào 
mặt NERC sau tất cả những vụ ồn ào nhưng cũng xứng đáng là 
một cuộc tranh luận nghiêm túc - theo đúng truyền thống 
khoa học - về những bài học có thể được rút ra từ vở kịch hài 
hước được lan truyền rộng khắp này. 


Để cung cấp thêm một số hiểu biết sâu sắc, NERC tham vấn một 
chuyên gia đã quan sát câu chuyện từ đầu đến cuối, Giáo sư 
James Wilsdon, nhà khoa học xã hội từ Đại học Sheffield. Ông 
ấy đã sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro khi lên tiếng bảo vệ cho 
Attenborough của NERC, xem cái tên ấy là một “thỏa hiệp rất 
khéo léo”, nhưng sau đó khiến tất cả mọi người có mặt trong 
căn phòng rơi vào trạng thái kích động khi chính ô Ông cũng thừa 
nhận rằng mình cũng đã bổ phiếu cho cái tên Boaty 
McBoatface. 


Khi mọi người đã trật tự hơn, Wilsdon đã làm rõ rằng ông 
không tin một câu hỏi như #NÑameOurShip là phương pháp phù 
hợp cho sự tương tác mang tính khoa học với công chúng. Ông 
đã chỉ ra rằng nếu bạn đặt “những câu hỏi hời hợt, rẻ tiền” thì 
bạn sẽ nhận được phần hồi khác xa với những gì bạn mong đợi 
cho những vấn đề nghiêm túc. 


Dưới áp lực, Wingham thừa nhận rằng NERC không có nhiều kế 
hoạch để theo dõi hoặc tương tác trong tương lai, ông cũng cho 
biết thêm: “Chúng tôi chỉ thực sự bắt đầu hướng đến những câu 
hồi mang tính dài hạn hơn... và duy trì mức độ quan tâm đó". 
Ngay cả khi nhận được một câu hỏi dễ dàng của Ngài chủ tọa về 
việc liệu NERC có suy nghĩ đến việc biên soạn các giáo án giảng 
dạy về những vấn để xung quanh câu chuyện của con tàu Boaty 
cho các giáo viên không, Wingham - với một chút kiêu ngạo — 
cho rằng vai trò chính của một hội đồng nghiên cứu là làm việc 
“ở một cấp độ cao hơn”. 


Người ta có thể kết luận từ nhận thức của Wingham rằng NERC 
không quan tâm mấy đến ý kiến của cộng đồng. Hội đồng này 
chỉ thích ý tưởng ủy quyền cho công chúng đóng góp ý kiến để 
cùng xây dựng một cái gì đó, miễn cái gì đó có ý nghĩa trang 
trọng và phù hợp. NERC không đặt niềm tin hoàn toàn vào việc 
một cộng đồng nào đó có thể tham gia hoạt động nghiêm túc. 
Nó cũng không có kế hoạch dài hạn (hoặc thậm chí là ngắn hạn) 
để găn kết cộng đồng mà nó đã thu hút được một cách ý nghĩa 
nhất có thể. Và ngay sau khi dự án đặt tên bắt đầu đi theo 
hướng mà các giám đốc điều hành không thích, họ đã mặc định 
sử dụng lại quyền lực cũ và áp đặt kết quả mà họ mong muốn. 


Tại cuộc thẩm vấn của nghị viện, những vấn đề giám sát đã gợi 
ý rằng Internet đang tầm thường hóa khoa học. Nhưng trong 
trường hợp này, sẽ công bằng hơn khi nói rằng chính khoa học 
làm Internet trở nên tầm thường. Về cơ bản, NERC không cần sự 
giúp đỡ của cộng đồng, và hội đồng không được chuẩn bị cách 
giải quyết cho những hậu quả của việc giải phóng năng lượng 
và đón nhận khiếu hài hước ã ây. Sai lầm này có thể được tha thứ. 
Nhiều tổ chức quyển lực cũ đang bước từng bước (và mắc 
những sai lầm) tương tự như vậy khi họ còn đắn đo về việc 
chuyển sang thể giới quyền lực mới. 


Nhưng điều không thể tha thứ được của NERC là từ bổ cái tên 
Boaty vào đúng thời điểm mà đáng lẽ ra phải chấp nhận nó. Cơ 
quan này đã thu hút được hàng trăm ngàn người - và phần lớn 
là các hãng truyền thông chính thống - tất cả những người hiện 
tại đều dành mối quan tâm đặc biệt cho Boaty. Nếu NERC dấn 
thân vào tất cả các tương tác đó, và cứ theo đà đó mà tự hào đập 


vỡ chai rượu sâm banh vào thân thuyền khi Boaty McBoatƒace 
hạ thủy, câu chuyện có thể xây dựng nên một cộng đồng sẽ còn 
gắn kết với NERC sau nhiều năm nữa. Bạn có thể tưởng tượng 
một thế hệ người Anh đõi theo cuộc phiêu lưu của con tàu 
Boaty bằng GPS, các em học sinh chào mừng Boaty khi nó neo 
đậu tại thị trấn mà chúng ở. Bạn cũng có thể tưởng tượng ra 
được các loại áo phông, cốc, hình đại diện, trò chơi điện tử, 
phim hoạt hình ở khắp mọi nơi. Boaty có thể đã trở thành con 
tàu được biết đến nhiều nhất trên thể giới, không chỉ có khả 
năng làm hài lòng công chúng mà còn có khả năng cung cấp 
một cổng thông tin cho sự tương tác đáng kể hơn nữa cho cuộc 
nghiên cứu khoa học mà nó đang theo đuổi. Một dấu hiệu cho 
thấy NERC đã từ bỏ là các bài báo liên quan và mối quan tâm 
tăng vọt vào năm 2017 xoay quanh hành trình nghiên cứu đầu 
tiên của phiên bản tàu ngầm nhỏ được đặt tên là Boaty, đã sẵn 
sàng hạ thủy trước cả con tàu chính, Sir David Attenborough. 


NERC đã có một động lực rất lớn khi bắt đầu thực hiện hành 
động. mang đầy tính rủi rO này. Giống như nhiều tổ chức quyền 
lực cũ, NERC cảm thấy cần phải gắn kết với một cộng đồng lớn 
hơn và mở cửa ra với thế giới. Nhưng, cũng giống như nhiều tổ 
chức quyền lực cũ, nó đã không thực hiện điều đó theo cách 
đúng đắn hơn. 


Đối với các tổ chức quyền lực cũ muốn chuyển sang thế giới 
quyền lực mới, ngoài việc thỉnh thoảng có những hành động 
sáng tạo hoặc táo bạo, có bốn vấn đề cơ bản cần xem xét khi họ 
lên kế hoạch cho “sự chuyển hướng”, như minh họa trong Cây 
Quyết định ở trang bên. Hãy tưởng tượng nếu NERC đã từng tự 
hỏi chính mình những cầu hỏi này trước khi quyết định khi nào 
và làm thế nào để chuyển sang quyền lực mới. 


CÂY QUYẾT ĐỊNH 


Khi nào, và làm thê nào để chuyển sang quyên lực mới 


CHIẾN LƯỢC 


Bạn có cần đến sự tham gia của KHÔNG Gắn với Quyển lực cũ 
cộng đồng để đạt được kết quả 
tốt hơn”, `. CÚ Xem xét chuyển sang 
Cộng đồng có cân đến bạn? ; — Quyển lực mới 
TÍNH HO P-................----..... --: 
Bạn có đây đủ tính hợp pháp đối KHÔNG Gắn với Quyển lực cũ 
với cộng đồng mà bạn đang cố 
gắng gia nhập để bạn không bị KH -xemxét chuyển sang 
phớt lờ? : Quyền lực mới 
2 F : 
KIEM SOAT........ šwVuidwevssbwvive Suisidrv6k25 
Bạn có sẵn sàng †ừ bỏ một số KHÔNG _ Gắn với Quyển lực cũ 
quyên kiểm soát trong khuôn khổ 
à bạn đã thiết lậ à chấp nhậ ^ P 
l dc x: le Tờ lun Noo v ÍGekdon CŨ Xem xét chuyển sang 
các kết quả không như kỳ vọng h F ầ 
& LẠ NENNE- H Quyên lực mới 
hoặc dưới mức tối ưu? : 
E: : 
Bạn sẵn sàng duy trì sự tham gia KHÔNG _ Gắn với Quyển lực cũ 
của cộng đồng và đại diện của họ 
XiopaoEiSravsssnyiEe f2 
trong suốt một thời gian dài: có (hưyể¡xãrg 


Quyển lực mới 


Chiến lược: Câu hỏi đầu tiên cần xem xét là liệu quyền lực mới 
có thực sự phù hợp với chiến lược của bạn hay không. Bạn đang 
cố gắng giải quyết vấn đề gì mà các công cụ quyền lực cũ không 
thể giải quyết được? Cơ hội nào tồn tại trong sức mạnh của cộng 


đồng mà bạn có thể tận dụng để bổ sung vào giá trị thực sự của 
mình? Những sáng kiến mới nào có thể đến từ cộng đồng mà 
không có được từ bên trong nội bộ tổ chức của bạn? Trong 
trường hợp của NERC, nó không rõ là nó thực sự cần (hoặc 
muốn) cộng đồng đặt tên cho con tàu, mà theo lẽ thường thì 
ngài giám đốc điều hành sẽ chọn lựa một cái tên cho nó. Nhưng 
một phần của phương trình này, chính là câu hỏi về giá trị mà 
bạn có thể cung cấp cho cộng đồng của bạn. Cộng đồng không 
thể được xem như là một tài sản để bị khai thác: bất kỳ chiến 
lược quyền lực mới nào cũng cần phải có thời gian để xem xét 
những gì thực sự hiện hữu trong đó, có thể đem lại cho những 
người mà bạn đang quan tâm đến. 


Tính hợp pháp: Nếu việc thu hút quyền lực mới mang ý nghĩa 
chiến lược, câu hỏi tiếp theo là liệu bạn đã có, hay đang được 
chuẩn bị xây dựng, lòng tin và sự tín nhiệm trong, không gian 
bạn muốn tương tác. Điều này. nghĩa là có những cộng đồng cụ 
thể mà bạn tin tưởng sẽ “thể hiện” vì bạn. Điều này đòi hỏi 
nhiều hơn chỉ là việc đơn giản có CEO tham gia Twitter. Trong 
năm 2013, JPMorgan với những thiệt hại từ cuộc khủng hoảng 
tài chính mới đây, ra mắt #AskJPM, một chiến dịch Twitter 
cung cấp lời khuyên nghề nghiệp cho các chuyên gia đầy tham 
vọng, việc thiếu đi tính hợp pháp đã quay sang chống lại nó. 
Những nỗ lực của nó đã nhanh chóng được gửi đi bởi một cộng 
đồng hoang mang với những câu hỏi như “Bạn có muốn trở 
thành một phần của một doanh nghiệp tội phạm bành trướng, 
hủ bại hay bạn muốn “phá vỡ cái xấu'?”. Một trong những thách 
thức của NERC là nó không có sẵn một cộng đồng để thu hút, 
cũng như nó không hành động gì mấy cho việc tương tác với 
những người mà nó gặp gỡ lần đầu tiên. Cách tiếp cận của nó là 
hạ cây cầu và chào đón sự “sự cổi mở”, nhưng nó không có 
những người ủng hộ cốt lõi, những người có thể đã cố gắng 
chuyển hướng trò đùa của đám đông về con tàu Boaty. 


Kiểm soát: Muốn kết hợp chặt chẽ quyền lực mới một cách ý 
nghĩa - và nhận được điều gì đó ý nghĩa rút ra từ kết quả - đòi 
hồi bạn phải sẵn sàng từ bỏ ít nhất một số quyền kiểm soát và 
chấp nhận một loạt các kết quả, bao gồm những câu trả lời mà 
bạn có thể không xem là lý tưởng. Nếu không, bạn sẽ không bao 
giờ thực sự giải phóng năng lượng và sự nhiệt tình của mọi 


người. Điều này không có nghĩa là bạn đặt một tổ chức vào tình 
trạng hỗn loạn. Nhưng chắc chắn là một khi bạn đã cẩn thận 
xây dựng những cách thức mà những cộng đồng có thể tương 
tác, bạn cần chuẩn bị tỉnh thần đón nhận sự ngạc nhiên nếu họ 
dẫn bạn đi theo một hướng mà bạn không đoán trước được. 
Nếu NERC sẵn sàng từ bỏ một số biện pháp kiểm soát, nó có thể 
nắm trong tay một cơ hội lớn ngay khi hạ thủy con tàu Boaty - 
nhưng thay vào đó nó đã lựa chọn không nắm bắt cơ hội. 


Cam kết: Thông thường, các tổ chức quyền lực cũ đánh giá 
quyền lực mới như là một hoạt động dễ bị tác động, đến từ bên 
ngoài và không liên tục. Nhưng để nhận được kết quả tốt nhất, 
đòi hỏi phải có sự sẵn sàng để nuôi dưỡng năng lượng và sự 
nhiệt tình của một cộng đồng người dân trong một thời gian 
dài, điều mà NERC đã không lên kế hoạch hoặc không có ý định 
nào nhằm thực hiện nó. Nếu sự nhiệt tình chuyển hướng sang 
quyền lực mới chỉ đơn giản là một kế hoạch làm điều gì đó mới 
mề trong tháng, hoặc là dự án đam mê của một người trẻ tuổi 
thuộc thế hệ Y không có tài chính để thực hiện, thì khả năng 
thành công sẽ thấp hơn rất nhiều. Như bất kỳ nhà xây dựng 
phong trào dày dạn nào có thể cho bạn biết, những thành công 
lớn nhất của việc lan tỏa và những khoảnh khắc có ảnh hưởng 
nhất thường đến sau nhiều tháng và nhiều năm đầu tư sự quan 
tâm liên tục vào cộng đồng. 


Nếu NERC đã suy nghĩ thông suốt các câu hỏi trên Cây Quyết 
định, nó có thể đã chọn cách kết nối với một cộng đồng, với 
những con người cụ thể hơn (có lẽ là những kỹ sư hay những 
người đam mê hàng hải?) thông qua một câu hỏi có ý nghĩa hơn 
so với việc đặt tên cho con tàu, hoặc có thể quyết định chờ đợi 
và xây dựng một cơ sở quyền lực mới mạnh hơn trước khi “thực 
hiện đại trà”, hoặc có thể đã chọn cách tiếp tục bước đi theo 
chiều hướng mới với đôi mắt rộng mở, sẵn sàng đón nhận một 
điều bất ngờ xảy ra và dũng cảm đón lấy cơn bão diễn ra sau đó. 


Khi các tổ chức phải đối mặt với những câu hỏi lớn đặt ra bởi 
Cây Quyết định - và đưa ra một quyết định “chuyển hướng” - có 
thể đạt được kết quả đáng kể. Bước ngoặt của công ty Lego là 
một ví dụ đáng chú ý về cách thức, với rất nhiều nỗ lực và cam 
kết bền vững, mà một tổ chức quyền lực cũ có thể nắm lấy sức 


mạnh mới và phát triển mạnh mẽ. 


CÁCH LEGO CỨU VÃN CÔNG TY BẰNG VIỆC NẮM BẮT 
QUYỀN LỰC MỚI 


Một thiên niên kỷ mới bắt đầu, nhưng công ty Lego đang trên 
đà sụp đổ. 


Công ty Đan Mạch bảy mươi tuổi này đã tập trung quá nhiều 
nguồn lực vào các công viên giải trí. Điều này tạo Ta một số 
lượng lớn các sản phẩm, nhiều hơn so với nhu cầu của thị 
trường. Công ty mất kết nối với người tiêu dùng, suy giảm 
doanh số bán hàng và một nền văn hóa quản lý từ trên xuống. 
Năm 2003, công ty đã trải qua đợt thua lỗ lớn nhất từ trước tới 
nay. 


Bắt đầu từ khi Jørgen Vig Knudstorp trở thành giám đốc điều 
hành vào năm 2004, người không phải là thành viên gia đình 
đầu tiên trở thành lãnh đạo của Lego. Ông đã thực hiện nhiều 
nhiệm vụ thay đổi của một CEO mới được bổ nhiệm điển hình: 
cắt giảm nhân sự, giảm một nửa số lượng sản phẩm, bán đi bộ 
phận kinh doanh không quan trọng và tập trung xây dựng lại 
công ty. Bên ngoài là phát triển những chiếc đồng hồ đeo tay. 
Bên trong là sản xuất những viên gạch xếp hình. 


Knudstorp đại diện cho một sự thay đổi lớn trong chiến lược 
kinh doanh, nhưng ông có mối liên kết chặt chẽ với chủ sở hữu 
và chủ tịch Kjeld Kirk Kristiansen, người đóng một vai trò quan 
trọng về văn hóa và là biểu tượng của công ty. Trong một nỗ lực 
nhằm tìm hiểu việc kinh doanh của Lego tốt hơn, Knudstorp - 
thường đi theo Kristiansen - bắt đầu tham dự các sự kiện Lego 
được tổ chức bởi người hâm mộ đã nhân rộng trên khắp đất 
nước. Ông nói rằng chuyến thăm những sự kiện như vậy trong 
quá khứ có ý nghĩa quan trọng như thế nào đổi với việc tổ chức 
Brick Fest vào năm 2005. 


“Tôi đến sự kiện ấy cùng với gia đình của tôi, nó là một sự kiện 
rất tuyệt vời. Tôi đã có bài nói chuyện trong nửa giờ đồng hồ mà 
không cần slide. Sau đó, tôi dành hai tiếng cho phần hỏi đáp với 
những người hâm mộ. Đó là bước đột phá lớn của tôi vì tôi đã 
thiết lập mối quan hệ cá nhân với họ. Trong suốt thời gian cuối 


tuần còn lại, họ đến hỏi thăm và nói chuyện, chăm sóc các con 
KÀ ^s 
của tôi...” 


Những gì ông thấy từ đám đông là một niềm đam mê bất tận. 
Và cũng là một tiềm năng thương mại lớn. Thương hiệu Lego 
luôn được công chúng yêu mến, đó là điều dĩ nhiên, nhưng để 
theo kịp sự phát triển của Internet, Lego cần xây dựng nhiều 
hình thức đánh giá sản phẩm mạnh mẽ và năng động hơn nữa. 


Mọi người không chỉ tập trung tại các sự kiện như Brick Fest; 
các câu lạc bộ người hâm mộ đã bắt đầu xuất hiện trên khắp thế 
giới. Và các cộng đồng trực tuyến mới ra đời cũng đang nổi lên. 
Lấy ví dụ như MOCpages - hiện tại là một trong những cộng 
đồng người hâm mộ Lego trực tuyến lớn nhất thế giới - được 
khởi xướng bởi một người duy nhất rất hâm mộ Lego, Sean 
Kenney. Khi Kenney ra mắt trang web của mình, anh rất ngạc 
nhiên và hứng thú khi thấy rằng “khách truy cập từ khắp nơi 
trên thế giới để lại tin nhắn, đánh giá các ý tưởng của anh ấy và 
chia sẻ ý tưởng của họ”. Anh đã nhận ra, trước cả những người 
làm việc trong công ty Lego, nhu cầu chia sẻ, tương tác và xây 
dựng dựa trên những sáng tạo của nhau tăng cao giữa các “nhà 
lắp ráp” (MOC là từ viết tắt của My Own Creation - Sáng tạo của 
riêng tôi). Hiện nay nó là một nền tẳng cho hơn nửa triệu thiết 
kế do người hâm mộ tạo ra bằng cách sử dụng những bộ Lego. 


Khi đang cố gắng tìm đường thoát ra khổi khủng hoảng, lãnh 
đạo của Lego đã cảm nhận được một cơ hội lớn bên trong nền 
tảng gắn kết khách hàng sâu sắc và ngày càng được kết nối 
mạnh mẽ này. Nhưng để phát hiện ra nó, họ cần phải tương tác 
được với một nhóm khách hàng mà họ đã từng không chú ý 
đến. 


Lần đầu tiên trong lịch sử của họ, tập đoàn Lego có quyết định 
nghiêm túc về các AFOL (Adult Fan of Lego) - Những người 
hâm mộ Lego ở độ tuổi trưởng thành. 


Gặp gỡ cộng đồng AFOL 
Robin Sather đã không trải qua lần sinh nhật hay Giáng sinh 


nào mà không nhận được quà tặng là bộ Lego. Ông đang ở độ 
tuổi năm mươi và nhớ lại bộ Lego đầu tiên của mình khi ông 


mới bốn tuổi. Ông ấy vẫn còn giữ một vài viên gạch trong bộ 
Lego đó. 


Dù tuổi đã cao nhưng tình yêu của ông dành cho đồ chơi Lego 
vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng đây là một loại cảm giác khó 
chịu hơn là một niềm tự hào. Trước khi Internet được sử dụng 
rộng rãi, ông ấy đã từng nghĩ mình “là người trưởng thành duy 
nhất vẫn còn chơi Lego”. 


Nhưng thật ra ông không phải là người duy nhất. Các cá nhân 
trên toàn thể giới đã tiếp tục lắp ráp Lego trong suốt quá trình 
trưởng thành, nhưng họ không thể tìm thấy nhau. “Chúng tôi 
đều nghĩ chúng tôi là những kẻ lập dị, hoàn toàn cô độc và làm 
điều đó một cách lén lút”, Robin nói. 


Việc sử dụng phổ biến Internet đã xây dựng một mạng lưới 
toàn cầu cho những người như Robin bước ra ánh sáng và tiếp 
cận với một cộng đồng rộng lớn hơn. “Giống như nhiều thứ 
khác, tất cả chúng tôi đều phát hiện ra nhau, rất nhiều người 
đam mê Lego bắt đầu hình thành các câu lạc bộ, và một cộng 
đồng đã được tạo ra”. Không còn là một nhà xây dựng ý tưởng 
đơn độc, Sather trở thành một người đồng sáng lập đầy tự hào 
của câu lạc bộ Lego Vancouver. Ông cũng đã nhận một huy hiệu 
danh dự mới. Ông đã trở thành một AFOL. 


AFOL là người hâm mộ Lego ở độ tuổi trưởng thành, một người 
như Robin, người yêu thích đồ chơi lắp ráp Lego từ khi còn là 
một đứa trẻ và sau đó vẫn tiếp tục giữ được niềm đam mê của 
họ trong cuộc sống trưởng thành. Trong cuốn sách Brick by 
Brick, David Robertson và Bill Breen đã nói rằng đây là một cộng 
đồng mà công ty Lego đã từng bỏ qua. Họ được xem là “ít về số 
lượng và không đáng để chú ý đến”. Thậm chí còn không được 
nhắc đến với mỹ từ như vậy. Và ngay cả những người quản lý 
cấp trung, những người nhận thấy tiểm năng từ người hâm mộ 
trưởng thành, thường bị giới lãnh đạo cao hơn bác bỏ. 


Tuy nhiên, dưới những hướng quản lý mới của Knudstorp và 
Kristiansen, mọi thứ bắt đầu thay đổi và vì lý do chính đáng. 
Mặc dù các AFOL chỉ chiếm 5% thị trường vào thời điểm đó, họ 
sẵn sàng chỉ trả nhiều hơn so với mức trung bình gia đình có trẻ 
em từ hai mươi tuổi trở xuống. Họ cũng mang theo một hiện 


tượng khác. AFOL thường sẽ nổi bật tại hội chợ Lego, lắp ráp 
một cái gì đó rất tuyệt vời, và 2.500 trẻ em cùng gia đình sẽ 
tham gia. Các phương tiện truyền thông tại địa phương cũng 
xuất hiện ngay sau đó. 


Theo thuật ngữ quyền lực mới của chúng ta, AFOL là lực lượng 
siêu tham gia của công ty Lego. Họ là nhà tổ chức đầy đam mê 
và được đầu tư, họ có khả năng tạo ra các cộng đồng của riêng 
mình xung quanh thương hiệu Lego. Điều chắc chắn là những 
khách hàng trọng tâm của công ty vẫn là những đứa trẻ, nhưng 
ngày càng nhiều giám đốc điều hành của Lego nhìn thấy giá trị 
kinh tế, và văn hóa cộng đồng xuất phát từ đó, được định hình 
bởi AFOL. Tầm nhìn chiến lược của tập đoàn Lego là dừng ngay 
việc đánh giá AFOL như là một tầng lớp của những kẻ vô danh, 
hoặc một cái hang đầy những kẻ lập dị, và bắt đầu xây dựng kế 
hoạch để tôn vinh họ, thu hút họ với tư cách là lực lượng siêu 
tham gia và truyền tải giá trị của họ cho hệ sinh thái Lego. 


Mở cổng lâu đài 


Người có công lớn trong việc xây dựng hành trình nỗ lực thay 
đổi đáng ngưỡng mộ này là giám đốc cấp cao Tormod 
Askildsen. Ông đã thuê người quản lý cộng đồng đầu tiên của 
công ty, bắt đầu gắn kết nghiêm túc với những người dùng siêu 
cấp (super-user) của Lego, và bắt đầu xác định những cách thức 
tiếp cận thông minh để kết nối công ty với cộng đồng đó. 


Những nỗ lực này được đền đáp nhanh chóng và bất ngờ. Một 
người dùng siêu cấp, John Barnes, là một chuyên gia trong việc 
chế tạo hệ thống máy cảm biến công nghệ cao. Làm việc với 
công ty của Barnes, tập đoàn Lego đã thực hiện những cải tiến 
lớn cho bộ công cụ robot mới của họ. Một người khác, Adam 
Reed Tucker, người sáng lập Brickworld Chicago (hiện là một 
trong những sự kiện sở hữu lượng fan hâm mộ lớn nhất) và tự 
mô tả mình là “anh chàng sở hữu ý tưởng”, có đam mê tái xây 
dựng các tòa nhà nổi tiếng một cách thật chỉ tiết bằng vật liệu 
là các mẩu Lego, câu chuyện này thu hút sự quan tâm đặc biệt 
của mọi người và giới báo chí xung quanh Chicago Sears Tower. 
Trước đây, các nhà quản lý cấp trung của Lego đã làm việc như 
các đại lý AFOL, cung cấp cho anh ta vật liệu là những mẩu Lego 
để tài trợ cho ý tưởng này, nhưng bây giờ quản lý cấp cao đã bắt 


đầu nhúng tay vào. Sự hợp tác này đã phát triển thành dòng 
“Kiến trúc Lego” cực kỳ nổi tiếng, đã tạo ra các bộ lắp ráp dành 
riêng cho AFOL để xây dựng các tòa nhà nổi tiếng nhất trên thế 
giới, từ Nhà hát Opera Sydney đến tòa nhà Falling Water, rồi 
đến tháp Burj Khalifa. 


Một phần thành công của Askildsen là nhờ vào sự cởi mở của 
ông đối với những ý tưởng từ bên ngoài. Robin Sather nhớ lại 
việc trao cho Lego một cuốn sách trắng (white paper) về để xuất 
tạo ra một mạng lưới đại sứ chính thức và công nhận sự tồn tại 
của những nhà lắp ráp tài năng nhất. Lego Ambassador 
Network - Mạng lưới Đại sứ của Lego - hiện có một đội ngũ 
nhân viên làm việc toàn thời gian và một nền tẳng trực tuyến 
chuyên hỗ trợ và kết nối các nhà lãnh đạo của hàng trăm nhóm 
người dùng địa phương từ Hawaii đến Philippines, Jakarta. Trên 
thực tế, đây là một cộng đồng phức tạp của lực lượng siêu tham 
gia Lego, những người làm việc để phát triển các sự kiện, phát 
triển ý n tưởng và thử nghiệm các thị trường mới cho công ty. Đổi 
lại, công ty Lego. cung cấp các bộ dụng cụ miễn phí, tài trợ, hỗ 
trợ marketing, và có lẽ trên hết là đưa một bản sắc mới ra ngoài 
xã hội và tính hợp pháp cho các nhà lãnh đạo (không lương) ãy. 


Cộng đồng tạo nên các bộ lắp ráp, cộng đồng tạo nên các bộ 
phim 


Nền tảng “Lego Ideas” (Các ý tưởng Lego) đã tương tác với cộng 
đồng. AFOL nhiều hơn thế nữa, mang đến xu hướng chủ đạo cho 
một ý tưởng phát triển từ một dự án thí điểm Lego ở Nhật Bản. 

Nói một cách đơn giản, nó sẽ nhờ vào ý tưởng. của cộng đồng để 
tạo ra các mô hình Lego tiếp theo. Vì vậy, nếu bạn là một fan 
hâm mộ sở hữu ý tưởng xây dựng một bộ lắp ráp mới, bạn có 
thể gửi bản kế hoạch để được đánh giá bởi cộng đồng Lego. Nếu 
10.000 người tham gia bổ phiếu cùng xây dựng sản phẩm theo 
ý tưởng của bạn, quản trị viên Lego sẽ đệ trình nó cho việc đánh 
giá chính thức. Những ý bí tưởng tốt nhất sẽ trở thành sản phẩm 
mới. Với ba mùa mỗi năm, Lego Ideas giống như American Idol 
phiên bản AFOL. Rất nhiều bộ lắp ráp đã được xuất xưởng từ 
những ý tưởng của cộng đồng đến khi chúng xuất hiện trên các 
kệ hàng. Những người sở hữu ý tưởng xây dựng Lego được tung 
ra thị trường không chỉ nhận được vinh quang, họ được chia sẻ 


giá trị tạo ra, nhận được 1% doanh thu bán hàng. 


Một người chiến thẳng là tiến sĩ Ellen Kooijman (bí danh trực 
tuyến là Alatariel), một nhà địa hóa học chưa bao giờ chia sẻ bất 
kỳ mẫu lắp ráp sáng tạo Lego nào của cô với bất kỳ ai khác ngoài 
chồng của mình. Cô đã cảm thấy thất vọng khi các nhân vật 
Lego nữ khá ít và cảm thấy bị phân biệt đối xử (tập đoàn Lego có 
sự thiên vị lớn dành cho nam giới trong cả hai nền tẳng là người 
hâm mộ và văn hóa doanh nghiệp). Là một nhà khoa học, cô tự 
cảm thấy sự cần thiết của “những mô hình lắp ráp hình tượng 
các nhân vật nữ một cách chuyên nghiệp cho thấy phụ nữ có 
thể trở thành bất cứ điều gì họ muốn, kể cả là một nhà cổ sinh 
vật học hay một nhà thiên văn”. Phụ nữ, các nhà khoa học, và 
AFOL ở khắp nơi đều đồng ý. 


Sau nhiều năm bồi đắp, cộng đồng Lego bây giờ đóng vai trò 
quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh, quan 
trọng đối với công ty như là các nhà máy hoặc quyền sở hữu trí 
tuệ của nó - một cái gì đó có thể đong đếm được theo những 
cách lớn và nhỏ khác nhau. Các cơ sở ấy đóng vai trò quan trọng 
trong việc mang đến sự thành công cho bộ phim The Lego 
Movie trong năm 2014, đó là một bước tiến lớn, mang lại gần 
500 triệu đô-la doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. Khi 
người dùng Twitter @Shiz_Nit hỏi: “Có ai đó ngoài kia đã quá 
tuổi ba mươi hai nhưng vẫn còn hứng thú với bộ phim The Lego 
Movie để tôi có thể cảm thấy tốt hơn một chút về bản thân 
mình không?”. Các nhân viên Lego biết chính xác cách trả lời 
như thế nào, họ đã nói: “Tuổi tác chỉ là con số mà thôi” và 
khuyến khích AFOL này tham gia vào các nỗ lực gắn kết cộng 
đồng xung quanh bộ phim. „Trong thực tế, AFOL đã hoạt động 
trong cả quá trình phát triển và quảng bá của The Lego Movie. 
Những người sáng tạo phim đã mời cộng đồng Lego quay phim 
và gửi những \ cảnh quay của riêng họ - và một số sáng, tạo của 
người hâm mộ thực sự đã xuất hiện trong cảnh quay cuối cùng. 


Nhìn lại một thập kỷ thay đổi, Robin Sather, bây giờ là một 
trong hơn một chục người nhận được Chứng nhận Chuyên gia 
Lego (Lego Certified Professionals), danh hiệu cao quý nhất của 
công ty dành cho các nhà lắp ráp chuyên nghiệp, đã tạo ra được 
những sản phẩm tuyệt diệu. “Công ty Lego giống như nhà máy 


sôcôla của Willy Wonka vậy. Đó là dinh thự khổng lồ, nơi những 
thứ ngon lành, tuyệt vời xuất hiện ở trước cửa, nhưng bạn chưa 
bao giờ thực sự biết bên trong nó như thể nào. Bạn không có 
quyền đi vào bên trong. Bạn thực sự không biết chúng đến từ 
đâu. Bạn không biết nhà máy hoạt động như thế nào. Khi 
Internet phát triển và một loạt những điều khác nhau đã xảy 
đến, cánh cửa dần dần mở ra, và chúng ta bắt đầu nhìn thấy bên 
trong. Toàn bộ thời kỳ phục hưng của công ty Lego mở cửa cho 
cộng đồng và cho cả thế giới thật tuyệt vời, và câu chuyện vẫn 
tiếp tục tiến triển”. 


Công ty Lego đã trả lời “Có” cho mỗi câu hồi trong Cây Quyết 
định, cho chúng ta một cảm giác thật tốt đẹp về việc vì sao việc 
chuyển hướng sang quyền lực mới lại mang đến thành công kỳ 
điệu đến thế, 


Tập đoàn Lego đã xây dựng một chiến lược trong đó việc nuôi 
dưỡng cộng đồng quyền lực mới của mình là chìa khóa để phục 
hồi hoạt động kinh doanh cốt lõi - đây không chỉ là việc trưng 
bày hoặc giới thiệu chỉ vì hình thức bên ngoài. Mối liên hệ của 
công ty với các AFOL và cộng đồng rộng lớn hơn đóng vai trò 
như một điều không thể tin được - và với chỉ phí rất thấp, so với 
những nỗ lực quảng cáo theo cách quảng bá truyền thống - đó 
là về cơ cấu marketing (chỉ cần nhìn sơ qua số lượng video Lego 
do người hâm mộ thực hiện đang có trên YouTube). Cộng đồng 
cũng cung cấp cho Lego một đội ngũ chuyên gia sáng tạo khổng 
lồ với chỉ phí rất thấp. Như Knudstorp đã nói, các sản phẩm mới 
mang lại 60% tổng doanh số của Lego mỗi năm. Ban điều hành 
cũng có một nhận thức rõ ràng về những gì họ có thể làm cho 
cộng đồng. Yun Mi Antorinl, giám đốc tương tác cộng đồng 
chuyên về sự đổi mới sáng tạo và phát triển Lego, và là một học 
giả đã nghiên cứu tập đoàn Lego trong nhiều năm qua, tổng 
hợp triết lý của công ty đối với cộng đồng như sau: “Khi bạn phá 
hỏng bữa tiệc của người khác... Bạn sẽ mang giá trị gì đến cho 
buổi tiệc đó?”. Bằng cách đặt việc quản. lý cộng đồng ở trung 
tâm hoạt động kinh doanh của mình và đầu tư cẩn thận vào 
những ưu đãi có cấu trúc để mọi người có thể tham gia, lãnh 
đạo Lego đã cho cộng đồng thấy một AFOL đáng giá và có ý 
nghĩa hơn như thế nào. 


Nhân viên Lego cũng làm việc chăm chỉ để phát triển tính hợp 
pháp với cộng đồng. Những nỗ lực ban đầu của cả chủ sở hữu và 
CEO của nó để tham gia với các cộng đồng bị bỏ quên trước đây 
đã tạo ra tín hiệu tốt. Họ giành được tính hợp pháp từ AFOL 
bằng cách hợp pháp hóa AFOL, đưa họ ra ánh sáng và đặt họ ở 
trung tâm của bộ máy xây dựng văn hóa và sáng tạo của công 
ty. Câu chuyện này đã cho thấy một bài học quan trọng: nếu bạn 
muốn nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng, trước tiên bạn phải 
tôn trọng họ. 


Khi nghĩ đến việc kiểm soát , Lego đã có sẵn lợi thế. Thiết kế cốt 
lõi của sản phẩm dựa trên việc định hình sản phẩm của người 
tiêu dùng. Như Antorini đã nói: “Tập đoàn Lego cho đến tận 
ngày nay đã từng không bao giờ có thể, hiện tại không bao giờ 
có thể, và sẽ không bao giờ có thể thực sự ảnh hưởng đến những 
gì người dùng đang làm với sản phẩm do Lego sẩn xuất ra”. 
Nhưng những nhà lãnh đạo vẫn nên được phi nhận do họ đã có 
một cái nhìn sâu sắc: rằng bằng cách sẵn sàng từ bổ quyền kiểm 
soát, họ sẽ khám phá ra giá trị. Bằng cách cung cấp các con 
đường nhanh nhất để gia nhập, nhân viên Lego có thể hướng 
dẫn cộng đồng theo một số hướng đi nhất định, nhưng không 
nhấn mạnh vào kết quả. Sự gia tăng hỗ trợ đẳng sau các mô 
hình biểu tượng các nhà khoa học nữ Lego của Alatariel là một 
ví dụ điển hình về cách thức mà cộng đồng điều chỉnh những 
điều công ty đã bỏ qua để đáp ứng nhu cầu đã từng bị bổ quên 
ấy. 

Tất cả sự tiến bộ này đòi hổi một cam kết lâu dài từ Lego. Nó đã 
trải qua một quá trình phát triển hơn một thập kỷ, không phải 
là một cuộc cách mạng nhất thời, với một dòng các sáng kiển và 
các thử nghiệm ổn định đã chuyển dịch cơ cấu, văn hóa kinh 
doanh và cộng đồng của Lego sang một hướng hoàn toàn mới. 
Như Antorini đã nói với chúng tôi, điều này đã không hề dễ 
dàng. Nói về mô hình “win - win: đôi bên cùng thắng” rất dễ, 
nhưng để xây dựng sự cân bằng hoàn toàn giữa cộng đồng và 
công ty là “công việc khó khăn để duy trì lợi ích cho cả hai phía”. 
Cam kết này đến từ những người đứng đầu của tổ chức - và 
chưa bao giờ được xem là chiêu trò quảng cáo cho vui nhằm thu 
hút sự chú ý. 


Cách tiếp cận sâu sắc và thận trọng này đã đem đến mười năm 
phát triển liên tiếp một cách tự nhiên của Lego và đổi mới sự 
thống trị trong lĩnh vực của mình. Đến năm 2015, Lego đã vượt 
qua Mattel trở thành công ty đồ chơi lớn nhất thế giới và được 
tôn vinh là “Thương hiệu quyền lực nhất thế giới” bởi một nhà 
tư vấn chiến lược thương hiệu hàng đầu, thành tựu không hề 
nhỏ nhờ vào niềm đam mê bất tận từ cộng đồng mà Lego đã xây 
dựng. 


XÂY DỰNG MỘT ĐỘI NGŨ QUYỀN LỰC MỚI 


Tại tập đoàn Lego, việc chuyển hướng sang quyền lực mới đòi 
hỏi nhiều công sức hơn là nhờ vào tài lãnh đạo của CEO 
Knudstorp. Chủ sở hữu từ gia đình đã xây dựng nên Lego, Kjeld 
Kirk Kristiansen; người có công lớn trong việc nỗ lực thay đổi, 
Tormod Askildsen; và các nhà quản lý cộng đồng, các AFOL chủ 
chốt như Robin Sather cùng với Dr. Ellen Kooijman đều đóng 
vai trò khác nhau và làm việc cùng nhau nhằm mang đến sự 
thay đổi toàn diện theo chiều hướng tốt. Và điều đó là đúng 
theo một cách nghĩ sâu xa hơn. Khi các tổ chức thực hiện việc 
chuyển hướng, bốn nhân vật quan trọng có xu hướng xuất 
hiện. Đây là bốn nhân vật ấy - cùng với bốn nhà tiên tri giả tạo 
thường bị nhầm lẫn với họ. 


Đội ngũ Quyền lực mới Nhà tiên tri Giả tạo 
Người chế đổi š;, _ Ñ Người phá vỡ 
Người kết nối a4. ;,  Ng& đeo bộ râu ảo 
Người tìm kiếm gải pháp __ Èè .. giải quyết vấn đề 
F- lượng siêu tham sa S «4{ Người có liên E:'§ 


Những người chuyển đổi (với Người phá vỡ) 


Người chuyển đổi là một tác nhân thay đổi quyền lực mới đang 
khoác lên mình cái áo quyền lực cũ, một nhân vật của một tổ 
chức có uy tín, một người tiên phong mở ra con đường để thay 


đổi và là tấm gương để cho những người nhút nhát hoặc những 
người chống lại có thể noi theo. Các nhân vật chuyển đổi có thể 
sẽ không phải là người thực hiện những thay đổi với cấu trúc 
lớn hàng ngày để khiến cho quá trình chuyển đổi diễn ra, 
nhưng họ từng đắm chìm trong các tư tưởng truyền thống, sẽ là 
những nhân vật mang tỉnh thần và là biểu tượng, trở thành 
hình mẫu lý tưởng để hướng dẫn tổ chức hướng tới một bản sắc 
mới và xây dựng một mối quan hệ mới với cộng đồng. 


Tại tập đoàn Lego, vai trò của người chuyển đổi được thực hiện 
khéo léo bởi chủ sở hữu từ gia đình là Kjeld Kirk Kristiansen, 
một người có tinh thần nhiệt tình mong muốn được tương tác 
với cộng đồng. Đây là một tín hiệu quan trọng đối với tổ chức, 
thể hiện niềm tin rằng sự phát triển mới này không khiến cho 
mọi người quên đi lịch sử hoặc truyền thống Lego, mà là một 
xác nhận mạnh mẽ cho cộng đồng quyền lực mới của mình. 
Liên minh chặt chẽ của ông với CEO Knudstorp là sự hỗ trợ 
mang tính biểu tượng phù hợp nhất cho những hành động đã 
hình thành một sự thay đổi lớn trong văn hóa công ty. 


Một ví dụ khác về người chuyển đổi, như chúng ta sẽ thấy trong 
chương kế tiếp, là Đức Giáo hoàng Francis, người đã sử dụng uy 
tín quyền lực cũ đáng tin cậy của mình để mở ra sự thay đổi bất 
ngờ. Trái ngược với người chuyển đổi là một nhân vật hiện đại 
khá quen thuộc trong các tổ chức, n,gười phá vỡ. 


Lời kêu gọi tỉnh thần của thế hệ này theo nhiều cách khác nhau 
đều mang ý nghĩa “phá vỡ!”, trong các thể chế truyền thống 
được nhanh chóng phân loại như những con khủng long và 
hướng dẫn nghiêm túc cách thức hướng về tương lai bởi những 
người có cách ứng xử bóng bẩy và thành tích ít ổi. Khi cựu giám 
đốc điều hành của Yahoo, Guy Vidra tham gia vào việc vận 
hành The New Republic, tạp chí mang quyền lực cũ được công 
chúng yêu thích với mong muốn chuyển sang thời đại kỹ thuật 
SỐ, ông đã trình bày một bài phát biểu nổi tiếng với các phóng 
viên và biên tập viên của tạp chí, được tờ The New Yorker viết lại 
như sau: “Người ta cho rằng có hai loại CEO”, ông nói. “Đó là 
CEO thời bình và CEO thời chiến. Thật sự tôi không nói quá, 
nhưng đây là một cuộc chiến. Là thời kỳ chiến tranh. Điều đó có 
nghĩa là chúng ta cần phải thay đổi rất nhiều thứ. Chúng ta cần 


phải phá vỡ lề lối cũ... Và điều đó thật đáng sợ. Nhất là khi tiến 
hành, chắc chắn là một điều đáng sợ hơn nữa. Nhưng niềm vui 
sẽ được tìm thấy Ở đó: các bạn biết đấy, hãy chống tay lên bức 
tường và hãy cô gắng phá vỡ nó”. Không lâu sau, các tổng biên 
tập và hầu hết các nhân viên của tạp chí đã từ chức trong sự 
phản đối. 


Dẫn đầu một tổ chức quyền lực cũ vượt qua quá trình chuyển 
đổi không chỉ đơn giản là “phá vỡ lề lối cũ”. Những nỗ lực đó đòi 
hỏi một sự pha trộn của tư tưởng truyền thống và tư tưởng đổi 
mới, quá khứ và tương lai cực kỳ phức tạp. Những nỗ lực đó cần 
những người chuyển đổi, những người có thể chứng minh cho 
tất cả mọi người thấy - bằng các ví dụ thực tế - làm cách nào để 
có được sự vẹn toàn nhất cho cả đôi bên. 


Người kết nối (với Người đeo bộ râu ảo) 


Có nhiều tổ chức quyền lực cũ tự tìm kiếm cho mình một “giám 
đốc sáng tạo” hoặc “giám đốc sáng kiến chiến lược” sau lệnh 
điều động từ một CEO đang trong thể tuyệt vọng nhằm cố gắng 
tìm ra một vài dòng doanh thu kỳ diệu nào đó, hoặc để phục vụ 
như là bằng chứng công khai rằng nhà lãnh đạo kia thực sự gắn 
kết với thế giới mới. Nhưng bất chấp ý định tốt đẹp đó, sau cùng 
thì những người này cũng sẽ là “người đeo bộ râu Ảo”, tạo nên 
một vỏ bọc để che giấu một nhà lãnh đạo lo sợ rủi ro và không 
có chiến lược để thay đổi, chuyển xuống bên lề của quyền lực và 
ảnh hưởng trong tổ chức. Họ thường là một bộ phận nhỏ được 
trả tiễn để suy nghĩ về tương lai, bị cả tổ chức ghét bỏ vì không 
làm những gì được xem là “công việc thực sự”. Họ cắt băng 
khánh thành phòng thí nghiệm in 3D nhưng thực tế họ thường 
bị cô lập và không được tài trợ đủ. 


Thay vì thuê người làm “bộ râu”, những gì tổ chức thực sự cần 
là “cầu nối”, người có thể kết nối tổ chức của mình với thế giới 
quyền lực mới một cách ý nghĩa, tạo nên “những bước nhảy” 
thực tế từ quyền. lực cũ sang quyền lực mới. Quan trọng hơn 
hết, hoạt động của cầu nổi mang tính cấu trúc. Tại tập đoàn 
Lego, nhân vật cầu nối là giám đốc cấp cao Tormod Askildsen. 
Chính Askildsen là người đã thực hiện cuộc thử nghiệm quyền 
lực mới sớm nhất và được CEO sử dụng khi công ty sẵn sàng 
thực hiện một sự thay đổi lớn hơn. Ông đã rất hiệu quả trong 


việc điều hướng các hệ thống và văn hóa nội bộ, cẩn thận thiết 
lập việc quản lý cộng đồng tại Lego từ từng nhân viên đơn lẻ 
cho đến cả một bộ phận chức năng tại tổ chức, và làm việc để 
kết nổi nhân viên trong đội ngũ của mình (cũng như kết nối 
cộng đồng rộng lớn hơn mà họ đang là đại diện) với các nhà 
thiết kế, marketing, và “những người đương nhiệm” khác. 


Để tìm hiểu một người làm cầu nối điển hình tại nơi làm việc, 
hãy gặp Helen Bevan, một người tạo ra sự thay đôi đang làm 
việc tại một trong những hệ thống quyền lực cũ tỉnh túy nhất 
thế giới. 


Dịch vụ Y tế Quốc gia (The National Health Service), hệ thống 
chăm sóc sức khỏe được tài trợ công của Vương quốc Anh, 
thường được mọi người biết đến với tên gọi là NH§, có hơn 1,5 
triệu nhân viên. Chỉ có bốn công ty/tổ chức trên thế giới đồ sộ 
hơn nó là: McDonalds, Walmart, Quân đội Giải phóng Nhân dân 
Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Mỹ. 


Trong hơn hai mươi lăm năm, Helen Bevan đã làm việc như 
một “tác nhân thay đổi nội bộ”, tìm cách chế ngự con quái thú 
dịch vụ được nhiều người yêu mến nhưng cũng thường xuyên 
bị bôi bẩn bởi thói quan liêu này. Vai trò của bà là tìm ra những 
cách thức thông minh để làm cho mọi thứ tốt hơn, từ việc giảm 
thời gian chờ đợi của bệnh nhân nhằm cải thiện dịch vụ chăm 
sóc bệnh nhân mắc bệnh ung thư trở nên tốt hơn. 


Bà mô tả NHS như là “hai hệ thống quyền lực cũ đan xen nhau”. 
Trước tiên là một mô hình tổ chức nhận và thực hiện lệnh theo 
chiều từ trên xuống. Sau đó là hệ thống phân cấp tại bệnh viện, 
với lớp trên là những bác sĩ và lớp dưới là bệnh nhân. 


Khi sự nghiệp của bà tiến triển trong những năm 1990 và 2000, 

những nõ lực đã góp phần định hình NHS nhằm đáp ứng các 
mục tiêu lớn và thiết yêu ( của quốc gia. Mục tiêu về thời gian chờ 
đợi. Mục tiêu về những gì sẽ xảy ra với những người bị đột quy. 
Các mục tiêu là công cụ thô sơ, nhưng chúng có mang giá trị 
thực tiễn. Chúng mở ra một nền văn hóa có trách nhiệm hơn và 
cung cấp một số cải tiến hữu hình. Tuy nhiên, chúng thường đi 
kèm với một cái giá nào đó. Việc đạt được mục tiêu tạo nên tác 
động tiêu cực đến đạo đức và tỉnh thần chăm sóc bệnh nhân 


của tập thể nhân viên. Đối với nhiều người, nền văn hóa mục 
tiêu là một nền văn hóa của sự sợ hãi, bị chỉ phối bởi những 
người lãnh đạo luôn đòi hỏi những điều tốt và tốt hơn nữa. Sau 
một khoảng thời gian dài, Bevan cảm thấy, NHS “đạt được mục 
tiêu, lại không hiểu rõ bản chất của vấn để là gì”. 


Một trong những thành tựu đặc trưng của bà là “School for 
Health and Care Radicals” (Ngôi trường của những người cấp 
tiến về Y tế và chăm sóc sức khỏe), gần đây đã được đổi tên 
thành “School for Change Agents” (Ngôi trường của những tác 
nhân đổi mới). Ngôi trường xuất hiện một cách bất ngờ này tập 
hợp và kết nối cộng đồng mà bà cho đó là những người chủ chốt 
để thay đổi NHS: những người lập dị và những nhà cải cách có 
thể mang lại những ý tưởng mới cho hệ thống. Nhà trường hoạt 
động chủ yếu như một khóa học MOOC(7) kéo dài trong năm 
tuần, nhưng đã được mở rộng - bao gồm các cuộc thảo luận, cố 
vấn và các hoạt động mang tính cá nhân trực tuyến khác cho 
những người tham gia. Khóa học này miễn phí, không chỉ dành 
cho nhân viên NHS mà còn dành cho bất kỳ ai trên thế giới. 
Hàng ngàn người tham gia vào trường học, nơi có nhiều lợi ích 
từ việc nhận sự hỗ trợ đồng đẳng để giúp đỡ cho đồng nghiệp 
trên bờ vực từ bỏ, truyền cho họ một động lực lớn để tiếp tục trở 
thành những người tạo nên sự thay đổi, những người đang cảm 
thấy “điều này đã cho phép tôi thực sự nói: 'Được đấy, hãy tiếp 
tục và làm điều đó đi”. 


(z) MOOC: khóa học mở trực tuyến quy mô lớn. 


Ngôi trường tập hợp nhiều suy nghĩ mà Bevan đã đấu tranh 
trong những năm gần đây. Năm 2013, bà và một bác sĩ trẻ đã 
mơ ước về NHS Change Day (Ngày thay đổi của NHS), một nỗ 
lực cơ sở nhằm huy động mọi người trong hệ thống NHS cam 
kết cho một điều họ có thể làm để cải thiện cuộc sống của các 
bệnh nhân. Bà sẵn sàng trao cho họ rất nhiều tự do và khá ít 
điều kiện hoặc quy tắc, khuyến khích mọi người chọn chỉ duy 
nhất một cam kết mà họ có thể thực hiện trong ngày với đồng 
nghiệp. Ý tưởng này đến vào thời điểm mà NHS đang cảm thấy 
đặc biệt căng thẳng, với nhu cầu ngày càng tăng và kinh phí 
ngày càng bị cắt giảm. 


Change Day là một chiến dịch ACE - có tính khả thi, được kết 


nối, có thể mở rộng - kinh điển, với lời kêu gọi hành động rõ 
ràng, kết nối nhân viên xung quanh với một mục tiêu đầy cảm 
hứng và một khuôn khổ có khả năng mở rộng mà người tham 
gia có thể tự tạo ra một chiến dịch cho chính mình. Các y tá ở 
thành phổ York cam kết sẽ thành lập một phòng thử nghiệm, 
nơi họ sẽ đóng vai trò là bệnh nhân, với hy vọng đồng cảm với 
bệnh nhân hơn. Ở Leicester, họ xóa bỏ những công việc giấy tờ 
theo phong cách cũ, bao gồm hơn hai trăm hộp tài liệu không 
cần thiết. Tại East Cheshire, nhân viên y tế đã thiết lập một 
nghỉ thức hàng tuần, nơi họ sẽ đến với nhau để hỏi: “Tôi đã làm 
gì để giúp bệnh nhân trong tuần này?”, trong một nỗ lực chống 
lại nguy cơ liên tục bận rộn trong công việc hành chính hơn là 
tương tác với bệnh nhân. Nhiều người cam kết sẽ mỉm cười với 
đồng nghiệp và bệnh nhân nhiều hơn. Các bác sĩ cam kết sẽ 
nếm thử các loại thuốc dành cho trẻ em mà họ kê đơn. Các 
nhóm tham gia sẽ xuống đường để tương tác với công chúng và 
hồi ý kiến của họ về cách thức mà NH$S có thể cải thiện. Tóm lại, 
trong năm đầu tiên, Change Day đã tạo ra được 189.000 cam 
kết. Đến năm thứ hai, đạt hơn 800.000 cam kết. Đó là cuộc vận 
động cơ sở quan trọng đầu tiên trong hệ thống, giải phóng một 
lượng lớn các nhân tố là các nhân viên sẵn sàng đi tiên phong. 


Như Robert Ferris-Rogers, giám đốc kết nối cho một khu vực 
NH§S rộng lớn, đã đánh giá: 


Change Day về cơ bản đã thay đổi cách tôi nghĩ về sự tương tác 
và kết nối. Cảm giác thật tuyệt khi là một phần của nó và sức 
mạnh này được tạo ra bởi việc cam kết hơn là việc tuân thủ. Yếu 
tố truyền cảm hứng nhất chính là hành động này đã được thực 
hiện tại một trong những tổ chức phân cấp nhất còn tôn tại 
trên thế giới. Việc phá vỡ những rào cần và giải phóng lực lượng 
nhân viên để tạo nên sự khác biệt thật tuyệt vời - và tôi biết 
điều đó đã tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của tất cả mọi 
người (cả nhân viên và bệnh nhân). 


Nhóm nghiên cứu của Bevan cũng tạo ra một cách tiếp cận mới 
để điều trị cho những người mắc bệnh mất trí nhớ, một cuộc 
chiến chống lại “thuốc chống rối loạn tâm thần rất mạnh [đã 
được kê toa] cho những người sống chung với bệnh mất trí nhớ 
để áp chế và giữ họ yên lặng”. Những loại thuốc này có hậu quả 


tiểm tàng rất nguy hiểm, dẫn đến đột quy, thậm chí là tử vong. 


Như Bevan lưu ý, cách tiếp cận quyền lực cũ điển hình cho kiểu 
thách thức “ai đó ở trung tâm của sự chú ý và đứng đầu hệ 
thống sẽ nói: 'Chúng ta sẽ tạo ra tiêu chuẩn mới và chúng ta sẽ 
hướng dẫn các bác sĩ không chỉ định thuốc này cho bệnh nhân 
và chúng ta sẽ hướng dẫn các dược sĩ để đảm bảo rằng các bác sĩ 
không kê toa có thuốc này cho bệnh nhân”. Bà đã nhiều lần 
chứng kiến những thất bại của việc chỉ đơn thuần hành động 
dựa vào một hệ thống nhận lệnh từ trên xuống như vậy. 


Làm việc với tổ chức từ thiện quốc gia được gọi là Liên minh 
Hành động vì Bệnh nhân Mất trí nhớ (Dementia Action 
Alliance), nhóm của Bevan đã sử dụng chiến thuật xây dựng 
phong trào để bắt đầu xây dựng nỗ lực quốc gia xung quanh 
vấn đề này, tiếp cận với các bác sĩ, dược sĩ, nhân viên nhà dưỡng 
lão, người chăm sóc và những người đóng vai trò khác có liên 
quan. Đó là “quyền lực mới theo phương pháp cổ điển”, theo 
như lời của Bevan, với “rất nhiều cộng đồng và nhóm khác nhau 
đều làm việc theo ý riêng của họ”. Trong vòng chưa đầy ba năm, 
họ cùng nhau nỗ lực giảm 51% việc kê đơn thuốc chống rối 
loạn tâm thần cho những người mắc bệnh mất trí nhớ. 


Với những nỗ lực như School for Health and Care Radicals, 
Change Day, và sáng kiến trong việc điều trị chứng mất trí nhớ 
như trên, Bevan cổ gắng truyền đi nguồn năng lượng đang tồn 
tại rất rõ ràng bên trong hệ thống của mình, và biến nó từ hoạt 
động không thường xuyên sang một tiêu chuẩn văn hóa. Mục 
tiêu của bà là tạo ra một “ cộng đồng các tác nhân thay đổi”, 
những người hoạt động trong cái mà bà gọi là “đường zíc-zắc” 
giữa quyền lực cũ và mới. Những người này không nhất thiết 
được liên kết bởi vị trí của họ, cũng không phải bởi chuyên môn 
của họ, mà là bởi sự quan tâm thực sự trong việc huy động cộng 
đồng của họ để có hiệu quả tốt hơn cho việc chăm sóc sức khổe 
cộng đồng. 


Bevan là ví dụ điển hình của một cầu nối đến với quyền lực mới. 
Những người đương nhiệm, dù là các cá nhân hay các thể chế 
lâu năm, thường sẵn sàng dễ dàng bổ qua nỗ lực xây dựng 
những người kết nối như Helen Bevan. Cái giá của sự thất bại 
công khai thường xuyên có vẻ cao hơn so với việc kiểm soát sự 


sụt giảm trong yên lặng. Tuy nhiên, họ là những nhân vật quan 
trọng trong các tổ chức có nhu cầu thay đối. 


Người tìm kiếm giải pháp (với Người giải quyết vấn đề) 


Trở lại với chương 2, chúng tôi đã kể câu chuyện về thử nghiệm 
của NASA đối với một sáng tạo mở: tất cả những cơ hội mà nó 
giải phóng và tất cả những rắc rối mà nó gây ra. Nên nhớ rằng 
các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu chia thành hai nhóm: 
một nhóm chống lại sự kết nối với cộng đồng, và nhóm còn lại 
đã chấp nhận nó. 


Theo thử nghiệm của NASA về sự sáng tạo mở, các nhà khoa 
học đã phát triển một vốn từ vựng nội bộ để mô tả sự khác biệt 
giữa các phía đang bị chia rẽ dữ dội: “người giải quyết vấn đề” và 
“người tìm kiếm giải pháp”. Những hình mẫu mà họ kể ra sẽ là 
hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người khi họ nghĩ về nơi làm 
việc hoặc đội nhóm của chính mình. 


“Người giải quyết vấn để” là những người chống lại sự thay đổi. 
Họ nổi tiếng về chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó. Họ là 
những nhà khoa học theo truyền thống như Galileo, những 
người cho rằng tài năng của cá nhân sẽ thắp sáng cả một con 
đường. 


“Người tìm kiếm giải pháp” đã có được tên của mình từ một 
cuộc tranh luận sôi nổi mà Hila Lifshitz-Assaf quan sát, khi mà 
một nhà khoa học được kính trọng đã khiển trách các đồng 
nghiệp bất đắc dĩ: “Trách nhiệm chính của bạn là tìm kiếm các 
giải pháp và chúng có thể đến từ phòng thí nghiệm, từ sự sáng 
tạo mở, hoặc từ sự hợp tác, bạn không nên quan tâm! Bạn là 
người tìm kiếm giải pháp!”. 


Đó là nhóm các nhà khoa học sáng tạo và nghiêm túc về cộng 
đồng rộng lớn hơn. Họ đã dịch chuyển ranh giới thế giới của họ 
để mời gọi mọi người cùng tham gia. Đối với nhóm này, thành 
công không phải chỉ cá nhân bạn có câu trả lời, mà là bạn sẽ mở 
cửa để thử nghiệm, sẵn sàng tìm câu trả lời ở những nơi bất ngờ 
và từ những con người bất ngờ. 


Bất kỳ đội nhóm nào muốn “chuyển đổi” cần phải xây dựng một 


đội ngũ những người tìm kiếm giải pháp. Đây là những người, 
thường được rút ra từ chính nhân viên trong công ty, sẽ trở 
thành những người thử nghiệm và là đồng minh thực hiện các 
sáng kiến quyền lực mới. Đầu tư vào nhóm này - và chiêu mộ 
thêm người cho nó - là chìa khóa, không chỉ trong việc tạo ra 
giá trị mới cho doanh nghiệp, mà còn cho cả một lực lượng 
chính trị. 


Trong các tổ chức quyền lực cũ, tất cả các nguồn lực, đào tạo, 
công nhận, và phần thưởng của chúng ta đều hướng đến việc 
giải quyết vấn đề. Thay đổi chúng là công việc khó khăn. Tại 
NASA, đó là nỗ lực thông minh đến từ Jeffrey Davis và nhóm 
của ông trong vai trò cầu nối, đã khuyến khích mọợi người 
nghiêng về những người tìm kiếm giải pháp. Họ đưa ra một con 
đường cho những người đã sẵn sàng để trở thành một chuyền 
gia kiểu mới, an toàn và đủ tự tin trong khả năng, để phóng tầm 
nhìn ra bên ngoài. Họ đã làm điều này với cách tiếp cận là “chọn 
tham gia”, tạo ra các buổi ăn trưa cùng nhau, các phiên họp với 
những diễn giả từ bên ngoài và tạo một cơ hội cho những người 
tò mò muốn tìm hiểu thêm một cách thường xuyên. Sau đó, 
ngay sau khi các mối quan tâm càng được nhân rộng và kết quả 
bắt đầu được tạo ra, nhóm quản trị viên đã thoát khỏi bức 
tranh. Họ chắc chắn rằng đó là những người tìm kiếm giải pháp, 
chứ không phải là nhân viên quan sát những sáng kiến, người 
đã trở thành ngôi sao của cả một doanh nghiệp. Những ngôi sao 
này đã tuyển dụng những người khác, và sự thay đổi văn hóa 
thực sự bắt đầu bén rễ trong công ty. 


Lực lượng siêu tham gia (với Người có liên quan) 


Dĩ nhiên là không có đội ngũ quyền lực mới nào hoàn thiện 
hoàn toàn nếu không có những người mang đến các giá trị lớn 
cho cộng đồng: lực lượng siêu tham gia. Đây là những người 
tham gia kết nối và tích cực nhất trong cộng đồng rộng lớn - các 
AFOL như Robin Sather, người xây dựng nên câu lạc bộ Lego 
Vancouver; và Bruce Cragin, kỹ sư viễn thông bán nghỉ hưu lập 
nên một nhóm các nhà khoa học tên lửa có nguồn lực tốt nhất 
trên thế giới. Mặc dù ý tưởng của ông được nhiều người biết 
đến, nhưng ông cũng chỉ là một trong số những lực lượng siêu 
tham gia, những người đã đóng góp những ý tưởng có giá trị 


cho các nỗ lực của NASA. 


Một trong những mối nguy hiểm của việc chuyển sang quyền 
lực mới là đánh giá cộng đồng như là một tài sản không thể 
định hình, hoặc một định nghĩa gì đó quá xa vời - một khối mờ 
nhạt những cơ hội không thường xuyên. Nhưng cộng, đồng 
không thể được "tiếp cận theo cùng cách thức mà các tổ chức 
thường dùng để đổi xử với “các bên liên quan” - như những 
người hoạt động bên ngoài kia phải được quản lý (và đôi khi 
được tha thứ) cùng với việc theo đuổi các hoạt động “thực sự”. 
Ngược lại, lực lượng siêu tham gia luôn luôn tham gia, và họ tạo 
ra giá trị bằng cách làm như vậy. 


Lego đã phát triển được một cộng đồng có giá trị - lực lượng 
siêu tham gia - như thế bởi vì nó đã được chuẩn bị để thực sự 
chấp nhận thế giới bên ngoài bốn bức tường và vượt ra ngoài 
biên chế của nó. Không giống như NERC, đã nhúng ngón chân 
của nó vào vùng nước quyền lực mới và rút lui ngay khi thấy 
dấu hiệu đầu tiên của một con sóng, các tổ chức chỉ có được 
quyền lực mới nếu sẵn sàng chấp nhận lặn thật sâu xuống vùng 
nước này. 


9 
Thuật lãnh đạo 


( 


ẩm ơn vì tất cả. Lời đề nghị cuối cùng của tôi cũng 
giống như lời để nghị đầu tiên vậy. Tôi để nghị các bạn tin 


tưởng - không phải là tin vào khả năng mang lại sự thay đổi của 
tôi, mà là khả năng của chính các bạn.” 


- Barack Obama, tháng 1 năm 2017 
“Một mình tôi có thể xử lý được.” 


- Donald Trump, tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa, tháng 7 
năm 2016 


Làm thế nào chúng. ta giải thích được thuật lãnh đạo là gì khi 
nền dân chủ hàng đầu thể giới có thể bầu cử cho Barack Obama, 
và sau đó là thay thế ông bằng Donald Trump? Làm thế nào 
chúng ta có thể hòa hợp một thế giới đầy những phong trào 
“không có người lãnh đạo” như phong trào Chiếm lấy phố Wall 
(Occupy Wall Street) và Mùa Xuân Ẳ Rập (Arab Spring), nhưng 
đồng thời cũng tồn tại vô số những nhà cầm quyên vĩ đại như 
Putin của Nga, Erdošan của Thổ Nhĩ Kỳ và el-Sisi của Ai Cập? 


Trong chương này, chúng ta sẽ bàn về thuật lãnh đạo trong một 
thế giới đầy xung đột - và đan xen - giữa các lực lượng quyền 
lực cũ và quyền lực mới. Chúng ta sẽ bàn về cách thức mà các 
công cụ quyền lực mới được sử dụng một cách đầy bất ngờ để 
tăng cường và củng cố quyền lực của các nhà lãnh đạo đang 
đắm chìm trong các giá trị quyền lực cũ. Và chúng ta cũng sẽ 


bàn về các phương thức mới của nghệ thuật lãnh đạo đang khao 
khát kết hợp các công cụ và giá trị quyền lực mới để phân chia 
lại quyền lực một cách hợp lý. 


Để bắt đầu làm rõ tất cả những vấn đề trên, bạn hãy nhớ lại mô 
hình quyền lực mới ở chương 2 và áp dụng nó vào cách thức 
lãnh đạo. Nếu chúng ta vạch ra cả những giá trị lẫn mô hình 
lãnh đạo mà mọi người đang sử dụng, chúng ta sẽ có được bốn 
phương thức lãnh đạo khác nhau. Có lễ bạn sẽ nhận ra một vài 
kiểu trong số đó đã từng xuất hiện trên các bảng tin và trong 
cuộc sống riêng của mình. 


C0-0PTERS CR0WDS 


MÔ HÌNH 
QUYỀN LỰC MỚI 


CASTLES CHEERLEADERS 


MÔ HÌNH 
QUYỀN LỰC CŨ 


CÁC GIÁ TRỊ QUYỀN LỰC CŨ CÁC GIÁ TRỊ QUYỀN LỰC MỚI 


Crowds (Người thủ lĩnh cộng đồng) là sự kết hợp giữa mô hình 
lãnh đạo quyền lực mới cùng sự cam kết và ăn khớp với các giá 
trị quyền lực mới. Người thủ lĩnh cộng đồng muốn làm được 
nhiều điều hơn, thay vì chỉ tập trung vào sức mạnh cộng đồng 
của mình; họ muốn làm cho cộng đồng mình trở nên quyền lực 
hơn. 


Cheerleaders (Người khích lệ) đề cao các giá trị quyền lực mới 
như tính hợp tác, minh bạch và sự tham gia, nhưng lại lãnh đạo 
bằng cách thức của quyền lực cũ. Anh ta không thể, hoặc không 
muốn phải phân chia lại quyền lực của mình. 


Castles (Người chủ lâu đài) kết hợp các giá trị quyền lực cũ 


cùng với mô hình quyền lực lãnh đạo cũ. Đây chính là mô hình 
lãnh đạo truyền thống và dựa trên quyền lực mà hầu hết chúng 
ta đều đã quen thuộc, được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh 
vực như quân sự, kinh doanh và giáo dục. 


Co-opters (Người kết nạp) triển khai một cộng đồng và sử dụng 
các công cụ, chiến thuật quyền lực mới một cách đầy khéo léo, 
nhưng là để phục vụ cho các giá trị quyền lực cũ và tập trung 
quyền lực cho chính bản thân họ. 


BARACK OBAMA VÀ DONALD TRUMPE: MỘT NGHIÊN CỨU 
TƯƠNG PHẢN 


Một người thủ lĩnh cộng đồng đầy lôi cuốn: Chiến dịch của 
Barack Obama 


Khi Barack Obama tranh cử tổng thống vào năm 2008, ông 
chính là người thủ lĩnh cộng đồng vĩ đại nhất. Câu nói mang 
tính biểu tượng của ông là “Yes We Can!” (Đúng, chúng ta có 
thể). Ông kêu gọi những người ủng hộ ông nhìn thấy nhau, chứ 
không chỉ nhìn thấy mỗi mình ông: “ Chúng ta chính là những 
người mà chúng ta đang chờ đợi. Chúng ta chính là sự thay đổi 
mà chúng ta đang tìm kiếm”. Trong khi Hillary Clinton kể 
những câu chuyện về chính cơ quan của mình, rằng bà đã “sẵn 
sàng ngay từ ngày bắt đầu” thì Obama lại nói về việc xây dựng 
một phong trào và nâng cao những kỹ năng tổ chức cộng đồng 
mà ông từng sử dụng để giúp đỡ những người bị tước quyền 
công dân ở phía Nam Chicago. 


Cuộc vận động của ông là một chiến dịch có tính tham gia Cao — 
trên thực tế, đó chính là một công cụ và chiến thuật quyền lực 
mới đầy tham vọng và đã thành công một cách rực rỡ. Trung 
tâm kỹ thuật số của tất cả những điều đó đều nằm trên trang 
web MyBarackObama.com (“MyBo”), một nền tảng đầy công 
phu (trong thời đại bấy giờ) để giúp mọi người có thể tổ chức, 
thực hiện việc tình nguyện và gây quỹ. Những nỗ lực trên trang 
web trực tuyến này đã giúp ông huy động một số lượng kỷ lục 
những người tình nguyện với khẩu hiệu “Tôn trọng. Trao 
quyền. Thấu hiểu”. Sở dĩ chiến dịch này có thể đạt đến quy mô 
lớn như vậy là bởi vì nó đã trao cho các nhà lãnh đạo tình 
nguyện tỉnh thần trách nhiệm và sự khích lệ thật sự để chiêu 


mộ và phát triển các đội ngũ địa phương của riêng họ. Sự bùng 
nổ của quyền lực mới này đã giúp cho Obama - một người mà 
hầu như không ai biết đến - lấn át cả một bộ máy những nhà tài 
trợ của lực lượng quyền lực cũ trong chiến dịch của Clinton vào 
cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2008, quyên góp hàng 
trăm triệu đô-la, và giành chiến thắng một cách vang dội trong 
cuộc tổng tuyển cử. 


Tuy nhiên, dù Obama rất nhiều lần nhắc đến cụm từ “chúng ta”, 
nhưng chiến dịch của ông vẫn chủ yếu dựa trên sự lôi cuốn, ty 
tín và biểu tượng của chính Obama. Trên tấm pOster “Hy vọng” 
nổi tiếng của Shepard Falrey không phải là hình của bất kỳ một 
cộng đồng: nào cả, mà là hình của Barack Obama. Ông mới 
chính là niềm hy vọng. Tuy nhiên, ông đã tìm ra cách sử dụng 
nguồn năng lượng đó để tạo ra một phong trào cơ sở chính 
thống và đấu tranh cho các giá trị khiến cho người khác cảm 
thấy mình có quyền lực. 


Obama đã thực hiện một chiến dịch vừa có tính tham gia cao, 
vừa được tổ chức tốt. Tất cả mọi người đều có một làn đường 
riêng trong việc tham gia; nếu là tình nguyện viên của Obama, 
bạn sẽ có chỗ cho các hoạt động sáng tạo và đại diện truyền 
thông của mình, nhưng bạn cũng sẽ có cả một. bản tóm tắt và 
trách nhiệm rõ ràng được tổng kết trong cuốn cẩm nang tổ chức 
dày 280 trang hoành tráng của chiến dịch. Với tư cách là một 
nhà tổ chức thực địa huyền thoại, Zack Exley đã mô tả lại chiến 
dịch này sau khi ghé thăm các văn phòng của Obama ở Ohio 
vào năm 2008: “Những nỗ lực khác gần đây đã thất bại vì họ 
hoặc là quá sử dụng cách tiếp cận 'từ trên xuống” và/hoặc yếu 
kém về mặt quản lý nên đã bóp nghẹt khả năng lãnh đạo tình 
nguyện viên và sự nhiệt tình; hoặc là bởi vì họ quá cứng nhắc 
giáo điều trong lối tổ chức ngang hàng hay 'từ dưới lên nên đã 
từ bỏ lối quản lý cơ bản, tinh thần trách nhiệm và việc lên kể 
hoạch. Mặt khác, các kiến trúc sư và nhà xây dựng nên chiến 
dịch thực địa của Obama đã phổi hợp một cách sáng tạo những 
giá trị truyền thống lâu đời cùng kỷ luật tổ chức tốt và các ứng 
dụng công nghệ hiện đại trong sự phân quyền và tự tổ chức”. 
Hãy suy nghĩ về điều này giống như một cuộc tập dượt trong 
việc “kết hợp” quyền lực, một nghệ thuật mà chúng tôi sẽ nhắc 
đến rõ ràng hơn trong chương 10. 


Tất cả những sự tham gia có tổ chức đó đã hoạt động một cách 
tuyệt vời trong bối cảnh bầu cử, khi mà mục tiêu và điểm kết 
thúc được xác định rõ ràng, và các vòng lặp phản hồi - gõ cửa, 
gọi điện thoại cho cử tri, gây quỹ - được khép kín. 


Trên khắp cả nước, những người như tình nguyện viên Jennifer 
Robinson - người mà Zack Exley đã nhắc đến trong bài tường 
thuật của mình về chiến dịch của Obama - đã thay đổi sau trải 
nghiệm này: “Tôi như trở thành một người khác hẳn so với tôi 
của sáu tuần trước... Tôi nhận ra rằng những điều mà tôi đã 
làm như một nhà tổ chức tình nguyện, ừ thì, tôi thực sự làm rất 
tốt, tôi có niềm đam mê dành cho công việc này. Tôi muốn tiếp 
tục tìm ra những cách tích cực để chủ động giúp cho nơi này, 
cho cộng đồng của tôi, trở thành một nơi tốt hơn. Nó còn hơn cả 
một công việc bình thường, và một khi bạn đã bắt đầu làm, sẽ 
rất khó để quay trở lại làm một công việc bình thường nào đớ”. 


Tuy nhiên, rồi chúng ta sẽ thấy, sau cuộc bầu cử, cách tiếp cận 
có tổ chức ở mức độ cao và trực tiếp để thu hút mọi người tham 
gia này ngày càng trở nên kìm häm hơn là truyền cảm hứng. 


Từ đám đông được trả tiền đến cỗ máy quyền lực: Chiến dịch 
của Donald Trump 


“Wow. Whoa. Có vài nhóm người kìa. Hàng ngàn... Điều này 
vượt quá mong đợi của bất kỳ ai. Chưa từng có đám đông nào 
như thể này cả.” 


Donald Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống của 
mình bằng cách tự thuê cho mình một đám đông quần chúng. 
Ông đã thuê một công ty casting và trả 50 đô-la cho mỗi diễn 
viên để xuất hiện với những tấm bảng hiệu “tự chế” và cổ vũ 
cho ông khi ông bước ra khỏi thang máy tại tòa tháp Trump. 
Ông bắt đầu bài phát biểu bằng cách thể hiện sự ngạc nhiên với 
số lượng người tham dự, sau đó là đưa ra một cái nhìn tổng quan 
dông dài về những thất bại hoành tráng của nước Mỹ và khả 
năng độc đáo của chính ông mới có thể đưa mọi thứ trở về đúng 
vị trí của nó. 


Trung Quốc đã vượt qua Mỹ. Nhật Bản cũng vậy. Mexico cũng 
vậy. Tình hình ở Trung Đông đúng là một thảm họa. Chương 


trình Obamacare đúng là một thảm họa. Obama đúng là một 
thẩm họa. “Tôi luôn đánh bại Trung Quốc”. “Không có ai xây 
được bức tường nào tốt hơn tôi cả”. “Tôi đã thực hiện được một 
công việc thật tuyệt vời”. “Tôi không cần phải khoe khoang gì 
cả. Tôi không cần phải làm như vậy”. “Chúng ta cần - chúng ta 
cần một ai đó - chúng ta cần một ai đó, theo đúng nghĩa đen, sẽ 
giành lấy đất nước này và làm cho nó trở nên vĩ đại trở lại”. 


Nhiều người đảo mắt khó chịu, lờ ông đi như một gã điên 
khùng nào đó đang lẩm bẩm mấy lời tục tĩu trên tivi. Một số 
khác lại cảm thấy tất cả những lời cảnh báo đó, cùng sự tự tin 
đến mức trơ tráo, một danh sách kẻ thù rõ ràng, và sự đảm bảo 
hoàn lại tiền cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, đều là mục tiêu 
của họ. 


Giờ đây, chúng ta đã biết đám đông được thuê này đã dần phát 
triển thành một cộng đồng thật sự, một cộng đồng có khả năng 
phá hủy mọi sự khôn ngoan chính trị từng được thiết lập trước 
đây, làm bẽ mặt các nhà thăm dò và các học giả đã từng chắc 
chắn rằng Trump. không có hy vọng nào cho việc thẳng cử, và 
đưa ông ta tiến thẳng vào văn phòng Chính phủ. 


Mặc dù cả hai chiến dịch của Trump và chiến dịch Obama trong 
năm 2008 đều cho ta thấy được cách vận hành của một cộng 
đồng, nhưng vẫn có một sự khác biệt rất quan trọng: trong khi 
phương thức tiếp. cận đến sự tham gia của Obama được tổ chức 
và lên kế hoạch cẩn thận, thì phương thức của Trump không hề 
được sắp xếp gì, thậm chí là hỗn loạn. Không hề có sự phụ thuộc 
vào một đội quân được tổ chức cẩn thận nào. Đó là sự khác biệt 
giữa một cuốn cẩm nang tổ chức nặng ký và một dòng tweet 
với 140 ký tự. Cho dù đây có là một chiến lược thiên tài của 
Trump hay chỉ là một sự vô tổ chức (hoặc một chút của cả hai), 
thì điều này cũng đã đem đến cho những người ủng hộ Trump 
sự tự do mà họ cần để biến thông điệp của ông thành của riêng 
họ. 


Sở dĩ Trump nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy là do ông, 
bằng trực giác của mình, đã nắm bắt được cách thức để xây 
dựng một phong trào trong thế giới quyền lực mới. Như chúng 
tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, Twitter đã biến ông trở 
thành người lãnh đạo của một đội quân truyền thông xã hội 


khống lồ, phi tập trung và nhận tín hiệu từ ông - và lần lượt 
mang lại cho Trump những câu chuyện mới, những thuyết âm 
mưu, và những dòng công kích. Nó trở thành một mối quan hệ 
cộng sinh sâu sắc. Vào đêm thắng cử của Trump, các bảng tin 
của 4chan - một mạng xã hội giống như Reddit, chủ yếu thu 
hút những người trẻ tuổi và tự hào về lượt xem khủng cùng 
những quan điểm khiêu khích cực đoan của mình, như bừng 
sáng. Nhóm những người da trắng thượng đẳng (white 
supremacist) từng bênh vực Trump cũng không thể tin được 
vào sự may mắn của mình. Như Abby Ohlheiser đã kể lại trên tờ 
Washington Post: ““Tôi đang run rẩy vì phấn khích đây mấy cậu', 

một thành viên trên 4chan đã viết vào đêm thứ Ba, đính kèm 
theo một bức vẽ hình chú ếch Pepe đang rất phấn khích. 'Chúng 
ta thực sự đã bổ phiếu cho một meme trở thành tổng thống”. 
Chú ếch Pepe (Pepe the Frog) là một con ếch xanh được nhân 
cách hóa do Matt Furie vẽ cho loạt truyện tranh của ông từ hơn 
một thập kỷ trước. Các thành viên 4chan đã biến Pepe - từng - 
một - thời - trong - sáng thành biểu tượng cho phong trào Alt- 
right (cánh hữu thay thể), và nhanh chóng thêm cho nó một 
mái tóc màu cam như là hiện thân của Trump. 


Trong suốt chiến dịch, thay vì cố gắng tránh xa những kẻ cực 
đoan đang chế meme như cách mà những chính trị gia điển 
hình sẽ làm, Trump lại trao quyền cho họ. Ông liên tục ra hiệu 
cho những người ủng hộ cực đoan nhất của mình tiếp tục làm 
những gì họ đang làm, và thậm chí là làm cho dữ dội hơn nữa. 
Ông đã tweet phản hồi cho nhóm những người da trắng thượng 
đẳng, những người đã lan truyền những phiên bản ngày càng 
quá lố của những tin nhắn khác nhau về phân biệt chủng tộc 
(mà hầu như không hể) được che giấu của ông. Trong một 
trường hợp, ông đã tweet phản hồi một tài khoản đã bị xóa 
(@cheesedbrit, với hình đại diện là biểu tượng Quốc xã mới), 
với những tuyên bố sai sự thật và phân biệt chủng tộc rằng 81% 
nạn nhân người da trắng bị giết bởi người da màu; trong khi 
con số thực tế, theo thống kê của FBIL, chỉ ở khoảng 15%. Khi bị 
thách thức, Trump th chối xin lỗi và chỉ đơn giản nói rằng ông 
không thể kiểm tra hết tất cả các sự kiện mà ông ‹ đã tweet phản 
hồi. Thông điệp đã rõ ràng: Tôi sẽ không cố gắng kiểm soát 
những người đang ủng hộ tôi. 


Ông thậm chí còn đi xa hơn nữa. Ông đưa ra một thông điệp rõ 
ràng dành cho cộng đồng của mình rằng ông sẽ luôn là chỗ dựa 
vững chắc cho họ bất kể họ đã làm gì. Ông nổi tiếng với đề nghị 
trả chi phí pháp lý cho một người ủng hộ da trắng vì đã đấm 
một người biểu tình da màu tại một sự kiện chiến dịch trong 
thời gian bầu cử sơ bộ. Ông nói với cộng đồng của mình rằng: 
“Nếu bạn thấy ai đó đang chuẩn bị ném cà chua, hãy cho hắn 
một trận nhừ tử, được chứ? Nghiêm túc đấy, OK? Chỉ cần đánh 
hắn. Tôi hứa với bạn, tôi sẽ chỉ trả mọi chi phí pháp lý. Tôi hứa. 
Tôi hứa đó”. 


Bí quyết đưa đến thành công của Trump không đơn giản chỉ là 
khả năng đặc biệt không có đối thủ của ông trong việc thu hút 
sự chú ý của cả hai giới truyền thông xã hội và truyền thông 
chính thống. Thông điệp của ông cũng tác động - và biến đổi - 
dù không có sự xuất hiện của ông mà thông qua một mạng lưới 
rộng lớn những người đã nhận lấy nó và biến nó thành của 
riêng mình (một nỗ lực ACE kinh điển). Đây là những nhóm 
người đã bắt đầu hoạt động trong những năm gần đây bởi 
những nguyên nhân như phong trào Tea Party, phong trào về 
quyền sử dụng súng, và phong trào Alt-right mới nổi. Trump đã 
phát hiện ra nguồn năng lượng hiện hữu đó, nâng nó lên thành 
một cơn sốt, và biến chiến dịch của mình thành cái mà chúng 
ta còn gọi là một cỗ máy quyền lực (intensity machine). 


Trong suốt chiến dịch, Trump sở hữu mức độ tham gia truyền 
thông xã hội và các nội dung bên lề được tạo ra bởi những người 
ủng hộ cao hơn đáng kể so với đối thủ Hillary Clinton. Trong 
các cuộc thăm dò dư luận trong nước, những người ủng hộ ông 
nhiệt tình hơn khoảng 10 điểm so với những người ủng hộ bà 
Clinton, thậm chí là điểm xếp hạng ưu tiên của ông còn dẫn 
trước Clinton khoảng 10 điểm. Theo 4C Insights, cảm xúc tích 
cực về Trump trên các phương tiện truyền thông xã hội cũng đã 
vượt xa Clinton 10 điểm trong năm tuần quyết định cuối cùng 
của cuộc bầu cử. 


Điều này giúp chúng ta nhận ra điều gì đó thú vị về vai trò của 
quyền lực mới trong cuộc bầu cử năm 2016, nơi mà các công ty 
phân tích truyền thông mạng xã hội (như 4C, Spredfast và 
Socialbakers) đã được chứng minh là dự đoán tốt hơn hẳn sức 


mạnh của những người ủng hộ Trump so với những kênh thăm 
đò truyền thống. 4C cũng chính là công ty đã dự đoán chính xác 
lượng phiếu bầu của Brexit: sự khôn ngoan thông thường giữa 
các tầng lớp tỉnh hoa và thậm chí là cả những thị trường cá 
cược đều dự đoán một phiếu bầu còn lại với 90% tỷ lệ cược vào 
ngày bỏ phiếu, tương tự như tỷ lệ mà họ đã gán cho chiến thắng 
của Clinton chỉ vài giờ trước khi bà thất bại. Đáng chú ý là, theo 
các nhà phân tích truyền thông xã hội, thời điểm khi mà lượt 
theo dõi trên các phương tiện truyền thông xã hội của Trump 
tăng vọt nhất lại là thời điểm bị cho là hố đen trong chiến dịch 
của ông: đoạn băng Access Hollywood ghi âm lại việc ông khoe 
khoang về việc tấn công tình dục phụ nữ bị công khai. Vào thời 
điểm này, khi mà phần lớn đất nước cùng nhau chống lại ông, 
lại khiến cho những người ủng hộ ông tập hợp lại để bảo vệ ông 
hơn bao giờ hết. 


Donald Trump: Người nắm giữ quyền lực trong nền tẳng 


Sau cuộc bầu cử của Trump, cuốn sách 1984 của George Orwell 
đã chứng kiến một sự bùng nổ về doanh thu. Câu chuyện về 
một xứ sở phản địa đàng theo chủ nghĩa toàn trị, bị lu mờ bởi 
hình tượng nhân vật nắm trong tay toàn bộ quyền hành Big 
Brother (Anh Cả), đã quay trở lại đúng đầu danh sách những 
quyển sách bán chạy nhất nhờ vào “cú hích của Trump” 
(Trump Bump). 


Tuy nhiên, sự so sánh giữa nhân vật Big Brother và Trump cũng 
không hoàn toàn phù hợp. Trong khi Big Brother nắm giữ 
quyền lực của mình thông qua sự tuân thủ của quần chúng và 
quyết liệt chống lại chủ nghĩa cá nhân, Trump. lại nâng cao 
quyền lực bằng cách tăng cường sự đại diện của cá nhân, buông 
bỏ mọi sự kiểm soát, bênh vực cho những hành vi không chính 
thống và không được chấp nhận trước đây. Loại thuốc được ông 
lựa chọn không phải là loại thuốc để kìm hãm công chúng, mà 
là để kích thích họ. Và ông cũng có những suy nghĩ khác biệt về 
phương tiện truyền thông. Trong khi những “thiết bị thu phát 
hình ảnh” trong cuốn sách 1984 được sử dụng như là cách thức 
để chuẩn hóa và kìm hãm hành động của công dân, những nền 
tảng của Trump - đặc biệt là Twitter - lại được dùng để cá nhân 
hóa và giải phóng. Ông tìm cách kiểm soát các phương tiện 


truyền thông và tổ chức thông thường không phải bằng cách 
kết nạp nó, mà bằng cách đào bới nó, chứng kiến nó bị tràn 
ngập bởi một loạt các cuộc tấn công liên tục từ cộng đồng của 
mình. Ông không cần một Bộ Chân lý (Ministry of Truth) nào 
để đảm bảo rằng một quan điểm được tài trợ bởi nhà nước phải 
được tất cả mọi người hiểu thấu. Trên thực tế, ông lại hứng thú 
với tính bất ổn định của sự thật. Càng nhiều càng tốt. 


Trump chính là một ví dụ cụ thể cho những gì mà chúng tôi gọi 
là người nắm quyên trong nên tảng: một nhà lãnh đạo hợp tác với 
một cộng đồng kỹ thuật số và triển khai quyền lực mới để thúc 
đẩy ngay lập tức các giá trị độc đoán trên quy mô lớn. Ông đã 
tập hợp một phong trào đầy quyền lực, hỗn loạn, mạnh về kỹ 
thuật số của mọi người trong khi ngược lại, ông đấu tranh vì 
một nước Mỹ trật tự và khắt khe hơn, chứ không phải tự do và 
cổi mở hơn. Những bài phát biểu trong chiến dịch của ông đã vẽ 
ra một bức tranh đầy mâu thuẫn về một quốc gia hỗn loạn và 
bạo lực, phóng đại các mối đe dọa từ trong và ngoài nước, và thể 
hiện mình như là người đàn ông duy nhất có đủ quyền lực để 
trừ khử mối đe dọa đó. Trump cũng hứa sẽ khôi phục lại trật tự 
“tự nhiên”. Ngụ ý rằng, trật tự mới sẽ một lần nữa nâng cao vị 
thế của những người ủng hộ nhiệt tình nhất cho Trump - 
những người da trắng ít học thức - vào thời điểm khi mà họ 
cảm thấy họ đang dần bị mất đi vị thế của mình. Và trong bối 
cảnh của những giá trị độc đoán này, tất cả những hành vi hung 
hăng, tự phóng đại, và đầy công kích của Trump có thể đã thu 
hút mạnh mẽ một bộ phận công dân Mỹ, và từ đó đẩy lùi bản 
năng của những người khác. Lời hứa của ông về việc sẽ khôi 
phục lại luật pháp và trật tự (một cuộc tấn công được mã hóa 
nhằm công kích những người da màu vào thời điểm có tỷ lệ tội 
phạm thấp trong lịch sử), tập trung vào việc “thực thi các luật 
lệ” của hệ thống nhập cư đã tạo ra một sức hút đầy mạnh mẽ. 


Ngay từ đầu tháng 1 năm 2016, các nhà nghiên cứu đã xác định 
được “một đặc điểm kỳ lạ để đoán được liệu bạn có phải là một 
người ủng hộ Trump hay không” - và đó không phải là giới 
tính, tuổi tác hay tôn giáo của bạn, mà là xem bạn có khuynh 
hướng chủ nghĩa chuyên chế hay không. Nhà thăm dò dư luận 
và nhà nghiên cứu Matthew MacWilliams đã nhận ra rằng 
Trump là ứng viên duy nhất dù ở trong phạm vi Đẳng Dân chủ 


hay phạm vi 16 người của Đảng Cộng hòa đã nhận được sự ủng 
hộ đáng kể về mặt thống kê từ những người theo chủ nghĩa 
chuyên chế. MacWilliams đưa ra giả thuyết là, gần mười tháng 
trước chiến thẳng bất ngờ của Trump, “trong một cuộc tổng 
tuyển cử, những lời hùng biện của Trump chắc chắn sẽ thu hút 
được một vài người trong số 39% những người không thuộc bất 
cứ đảng phái nào tự nhận mình là người theo chủ nghĩa chuyên 
chế trong cuộc khảo sát của tôi, và 17% những người thuộc 
Đảng Dân chủ, cũng là những người tôn thờ chủ nghĩa chuyên 
chế”, 


Người nắm quyền lực trong nền tảng là một ví dụ đặc trưng cho 
hình mẫu Người kết nạp trong mô hình lãnh đạo của chúng ta, 
và nó cũng giúp chúng ta nhìn thấy rõ sự khác biệt to lớn giữa 
chiến dịch của Trump và chiến dịch của Obama. Sự kết hợp 
giữa quyền lực cũ, khuynh hướng chủ nghĩa chuyên chế và một 
mô hình quyền lực mới thiếu tổ chức chính là những yếu tố ẩn 
đẳng sau một số mô hình lãnh đạo thuyết phục và nguy hiểm 
nhất trên thế giới hiện nay. Đây chính xác là sự kết hợp mà ISIS 
đã triển khai - nó là sự trở lại của những hệ thống và quy tắc 
(nói một cách cụ thể, chính là một hệ thống tàn bạo ở thời 
Trung cổ) nhưng lại lan truyền thông điệp đó với một sự kiểm 
soát đầy thấu hiểu và phi tập trung. 


Từ Người thủ lĩnh cộng đồng trở thành 
Người khích lệ: Obama trong nhiệm kỳ của mình 


“Nếu các bạn muốn biết tôi sẽ lãnh đạo như thế nào, chỉ cần 
nhìn vào chiên dịch của chúng tôi”, ứng cử viên Obama hứa 
hẹn. 


Tổng thống Obama đã nhậm chức với lời hứa rằng hơn 14 triệu 
người Mỹ, những người như Jennifer Robinson, đã có những 
đóng góp nhất định cho chiến thắng của ông giờ đây cũng có 
thể gia nhập vào chính phủ cùng với ông. 


Exley đã đặt ra một tiêu chuẩn trước cuộc bầu cử: “Obama phải 
tiếp tục nuôi dưỡng và dẫn dắt tổ chức mà họ đã thành lập - dù 
ông có là tổng thống hay ở phe đối lập”. Nhưng đó không phải là 
cách mà sự việc đã diễn ra, như chúng tôi đã lưu ý. Obama đã 


thực hiện chiến dịch vận động tranh cử với tư cách là một Người 
thủ lĩnh cộng đồng, nhưng ông lại lãnh đạo như là một Người 
khích lệ. Trong khi ngọn đuốc hùng biện cho quyền lực mới vẫn 
bừng cháy, ô Ông đã thất bại trong việc xây dựng một phong trào 
chân chính có thể giúp ông lãnh đạo, lựa chọn người kế nhiệm 
mình, hoặc tạo ra một cơ sở địa phương bền vững để giúp đẳng 
chính trị của ông giành được chiến thắng tuyệt đối. Obama rời 
khỏi văn phòng chính phủ với một số thành tựu lập pháp to lớn 
và chỉ số tín nhiệm tương đối cao. Ông đã dẫn dắt nước Mỹ 
trong vòng tám năm (trọn vẹn hai nhiệm kỳ) mà không hề có 
một vụ bê bối lớn nào, và những người ủng hộ ban đầu của ông 
vẫn luôn dành cho ông những tình cảm chân thành. Tuy nhiên, 
phe đối lập đã giành lại chức vị tổng thống, kiểm soát cả 
Thượng viện lẫn Hạ viện của Quốc hội, và thống trị mọi tình 
hình chính trị ở cấp bang. 


Cơ hội mà Obama đã bỏ lỡ chính là do ông không hề có kế hoạch 
chuyển tiếp thật sự cho cộng đồng của mình. Toàn bộ năng 
lượng và những lời cam kết mà mọi người nhận được đều như 
rơi vào ngõ cụt. Theo như Tim Dickinson của tạp chí Rolling 
Stone đã tường thuật lại, trong hai tháng quan trọng sau thắng 
cử của Obama, chiến dịch tranh cử được tán dương của ông 
phần lớn bị chìm hẳn, điều mà quan sát viên công nghệ chính 
trị Micah Sifry gọi là “sơ suất chính trị nghiêm trọng”. Chính 
phủ sau đó đã đưa ra một giải pháp có tính quyết định là thu 
gọn cơ sở hạ tầng tổ chức - đổi tên thành Tổ chức vì nước Mỹ 
(OFA) - với hơn 13 triệu thành viên thành Ủy ban Quốc gia 
Đảng Dân chủ, trở thành một phần trong bộ máy chính thức 
của Đảng. 


Quyết định này. đã đặt ra một khoảng cách thực sự giữa Obama 
và cộng đồng của mình, và hạn chế khả năng hoạt động để hỗ 
trợ cho chương trình nghị sự của ông. Chăng hạn như, nó 
không thể gây áp lực lên những đẳng viên Đảng Dân chủ trung 
lập về những mặt quan trọng trong chương trình nghị sự của 
tổng thống (như luật về chăm sóc sức khỏe). Nó cũng tách biệt 
với nhiều nhà độc lập chính trị, thành viên Đẳng Cộng hòa, và 
các thành phần cực tả đã từng liên kết với Obama nhưng lại 
không quan tâm đến việc trở thành một phần trong cơ sở hạ 
tầng chính trị chính thức của Đảng Dân chủ. 


Obama, một tổng thống mới nhậm chức phải đối mặt với một 
cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, đã tập trung mạnh mẽ vào việc 
ban hành chương trình nghị sự chính trị của mình, và có lễ ông 
đã bị choáng ngợp bởi tất cả các công cụ nhà nước mà ông có 
thể tùy ý sử dụng, ông đã trượt chân vào chế độ quyền lực cũ. 


Ông đã cố gắng huy động những người ủng hộ mình vào những 
thời điểm quan trọng trong việc đưa ra luật chăm sóc sức khỏe, 
và đạt được một số thành công nhất định, nhưng ông cũng đã 
không còn tư duy phong trào nữa - và nó đã được thể hiện rõ 
trong việc OFA yêu cầu những người ủng hộ thực hiện “cam 
kết” chung về nhiều vấn đề khác nhau (như ủng hộ cho bảo 
hiểm y tế do chính phủ điều hành trong dự luật chăm sóc sức 
khỏe, thứ mà Obama đã nhanh chóng cắt giảm), nhưng việc 
này lại quá thận trọng và không hướng tới cộng đồng một cách 
cẩn thận đủ để có thể thúc đẩy bất kỳ một niềm đam mê thực 
sự nào. Tất nhiên, khi cộng đồng của Obama bị bỏ bê, một 
phong trào được tài trợ nổi tiếng khác đã nổi lên để chống lại 
họ: phong trào Tea Party. Phong trào này đã tổ chức các cuộc 
biểu tình đại chúng và những tòa thị chính giận dữ để chống lại 
cuộc cải cách về chăm sóc sức khỏe, tiên đoán trước chiến thẳng 
lớn của mình trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2010, và 
đập nát phần lớn sự điều hành của Obama. 


Những người ủng hộ Obama muốn hành động nhiều hơn là các 
khoản đóng góp. Nếu như Obama đầu tư nhiều hơn vào việc 
giúp đỡ những người ủng hộ mình khởi động các nỗ lực ở địa 
phương - cho họ sự tự do trong việc lựa chọn cách thức tổ chức 
để hỗ trợ ông - ông có thể đã xây dựng được một phong trào 
tiến bộ đầy mạnh mẽ và có cơ sở vững chắc tại từng địa phương. 
Đây có thể trở thành lực lượng quyền lực chống lại sự nổi lên 
của phong trào Tea Party, đặc biệt là khu vực bên ngoài các 
thành phố lớn, nơi có xu hướng tập trung nhiều người ủng hộ 
Đảng Dân chủ. 


Đội ngũ của Obama dường như đang xem cộng đồng của ông 
giống như một chiếc máy ATM hơn là một phong trào. Thời 
điểm thực hiện chiến dịch tranh cử lại một lần nữa vào năm 
2012, “dữ liệu lớn” đã thay thế năng lượng của phong trào và 
trở thành linh hồn cho danh mục chiến thuật của Obama. 


Những người anh hùng của chiến dịch tái tranh cử không còn 
là những người tổ chức tình nguyện (mặc dù ông vẫn sở hữu 
một số lượng lớn), mà là những chuyên gia đữ liệu phía sau hậu 
trường. Những bức email Clickbaity tràn ngập trong hộp thư 
đến với những dòng tiêu để như “Cùng ăn tối chứ?” - đem đến 
cho người nhận một chút rung động với hy vọng rằng ngài tổng 
thống cuối cùng cũng đã hồi liệu chúng ta có muốn đi đâu đó và 
trò chuyện cùng nhau hay không. Nhưng Obama cũng bỗng 
dưng trở thành người bạn khiến cho chúng ta liên tưởng đến 
người mà dường như luôn cần phải mượn tiền. Sự thay đổi mà 
ông đang chờ đợi thường đi kèm với khoản phí 5 đô-la. 


Obama đã đạt được một thỏa thuận tuyệt vời mà không cần đến 
một phong trào điều hành mạnh mẽ nào. Ông thể hiện sự tôn 
trọng của mình đối với văn phòng tổng thống cùng các quy ước, 
nhưng người kế nhiệm ông phần lớn thì không. Tuy nhiên, một 
khi Tổng thống Trump đã được bầu chọn và có đủ khả năng 
quét sạch phần lớn di sản của Obama, chúng ta phải tự hỏi mọi 
chuyện sẽ thế nào nếu Tổng thống Obama hành động giống 
như một Người thủ lĩnh cộng đồng hơn là một Người khích lệ. 


TÍN HIỆU, CƠ CẤU VÀ ĐỊNH HÌNH: 


BA TÍNH NĂNG QUAN TRỌNG CỦA THUẬT LÃNH ĐẠO 
QUYỀN LỰC MỚI 


Các nhà lãnh đạo ngày nay phải thành công trong một thế giới 
không chỉ là các tổ chức, mà là những cộng đồng. Như chúng ta 
đã thấy, lãnh đạo (và duy trì) như là một Người thủ lĩnh cộng 
đồng là một công việc rất phức tạp. Nó đòi hỏi những kỹ năng 
cụ thể. Và một nhà lãnh đạo quyền lực mới mà chúng ta ít khi 
nghĩ đến - Giáo hoàng Francis — có thể sẽ dạy cho chúng ta rất 
nhiều về những yêu cầu cần thiết. 


Hành động đầu tiên mà Đức Giáo hoàng Francis đã làm khi trở 
thành giám mục của Roma chính là cầu nguyện. Thật ra, tại 
thời điểm ông được bầu, ông đã vẫn luôn cầu nguyện, Vượt qua 
mọi thứ nhờ vào những gì ông gọi là “cảm giác tuyệt vời của sự 
bình yên nội tại”, cảm giác mà ông cảm nhận được từ lúc ấy. 


Nhưng ba hành động tiếp theo của ông lại rất đáng chú ý. Ông 


đã gửi trả lại chiếc áo choàng đỏ xa xỉ với cổ áo lông chồn ecmin 
mà những Giáo hoàng mới nhậm chức thường mặc, và thay vào 
đó là chọn mặc một chiếc áo choàng màu trắng đơn giản. Ông 
ấy đã nói với người chủ của các nghỉ lễ Vatican rằng: “Ông hãy 
cất nó đi. Thời gian ăn mừng kết thúc rồi!”. Sau đó, ông đã phá 
vỡ giao thức khi đón chào các vị Hồng y, từ chối bước lên bục 
ngai vàng, và chỉ nói: “Tôi sẽ ở lại dưới đây”. Cuối cùng, khi ông 
xuất hiện trước thế giới từ trên ban công của nhà thờ Thánh 
Peter, ông không hề yêu cầu một sự ban phước lành nào từ 
những Hồng y của mình, hay sự thành công của nhà thờ. Ông 
cũng không làm theo cách truyền thống là ban phước lành đầu 
tiên của mình cho những người dân. Thay vào đó, ông yêu cầu 
người dân của mình cầu nguyện để “Chúa trời có thể ban phước 
cho tôi thông qua mọi người”. 


Thật khó để tìm ra một vai trò nào khác giàu tính biểu tượng 
hơn Giáo hoàng. Và trong những giờ phút đầu tiên sau khi trở 
thành Giáo hoàng, Francis đã truyền đi những tín hiệu đầy 
mạnh mẽ và vang dội về cách mà ông suy nghĩ về quyền lực, 
thông qua những điều ông làm cũng như những điều ông từ 
chối. Rũ bỏ chiếc áo choàng của siêu anh hùng. Từ chối chiếc 
ngai vàng nâng ông lên cao khỏi cộng đồng của mình. Tối hôm 
đó, ông cũng đã từ bỏ chiếc xe limousine của Giáo hoàng và đi 
bằng xe minibus cùng với các Hồng y để đi ăn tối. Vào đêm đầu 
tiên của ông với tư cách Giáo hoàng, ông đã ngủ trong căn hộ 
nhà khách, để trống tầng mái trong cung điện dành cho Giáo 
hoàng (một lối sống đã được duy trì thường xuyên). 


Từng là một Hồng y người Mỹ Latin với một hồ sơ độc đáo, 
Francis không hề mong đợi mình sẽ trở thành Giáo hoàng. Ông 
có những kế hoạch khác đang được tiến hành, trong đó có kế 
hoạch xây dựng nhà hưu trí dành cho các linh mục ở thủ đô 
Buenos Aires đang chờ đợi. Cánh nhà cái cũng không nghĩ rằng 
ông có nhiều cơ hội, và trong các thị trường cá cược, họ còn 
đánh cược rằng ông sẽ không thể nào xuất hiện trong bảng xếp 
hạng từ 1 đến 33 trước khi Mật nghị Hồng y diễn ra. Vì vậy, ông 
đã đến Rome chỉ với một chiếc vali nhỏ, nghĩ rằng đây chỉ là 
một chuyến đi ngắn ngủi mà thôi. 


Nhà thờ mà giờ đây ông đang đứng đầu đã bị thiệt hại nặng nề. 


Tham nhũng thì tràn lan, đặc biệt là ngân hàng Vatican. Và tội 
lỗi của nhà thờ không chỉ dừng lại ở mặt tài chính. Những tiết 
lộ về việc lạm dụng trẻ em, làm hại hàng ngàn tín đồ yếu đuối 
trong nhiều thập kỷ ở nhà thờ đã làm tổn hại trầm trọng uy tín 
của nó và ảnh hưởng trực tiếp đến số người tham gia giáo hội. 
Các tín đồ Công giáo đánh giá khá thấp về Đức Giáo hoàng 
Benedict, và còn tệ hơn nữa vào những năm cuối cùng trong 
triểu đại của ông. 


Ngoài những thách thức khó khăn này, đâu đó cũng tồn tại một 
cảm giác chung rằng nhà thờ ngày càng ít được nhắc đến. Có rất 
ít những thanh niên trẻ tham gia vào giới giáo sĩ tại Mỹ. Rất 
nhiều giáo xứ bị thiếu linh mục. Tại Roma, sự thiếu hiệu quả và 
trì trệ của tổ chức Vatican đã quá rõ ràng (Đây là vấn đề có từ rất 
lâu đời. Có một câu chuyện đùa nổi tiếng giữa những người làm 
trong Vatican là khi Đức Giáo hoàng John XXII được hỏi rằng 
có bao nhiêu người đang làm việc tại Vatican, ông đã trả lời: 
“Khoảng một nửa"). 


Chính nhà thờ cũng nhận ra rằng nó đang đi ngược lại với 
những thay đổi văn hóa chủ yếu - như việc chấp nhận cộng 
đồng LGBT đang ngày càng gia tăng. Nhà thờ thường bị lôi kéo 
vào những cuộc tranh luận công khai về những gì nó chống lại— 
phá thai, tránh thai, nữ giáo sĩ— hơn là những gì nó bảo vệ. Trên 
hết là, những người Công giáo đang xôn xao về việc thoái vị đầy 
kỳ lạ và gần như chưa từng xảy ra trước đây của Giáo hoàng 
Benedict XVI. Phóng viên BBC David Willey, một người có kinh 
nghiệm lâu năm trong việc theo dõi hoạt động của các Giáo 
hoàng, đã kể lại cho chúng tôi rằng nhà thờ mà Giáo hoàng 
Francis được thừa kế đang ở trong một “cuộc khủng hoảng trầm 
trọng”. 


Qua câu chuyện về cách mà Giáo hoàng Francis đã đối phó với 
những thách thức to lớn này, chúng ta có thể bắt đầu tìm ra 
những kỹ năng lãnh đạo đặc trưng trong thể giới của quyền lực 
mới. 


Truyền tín hiệu (Signaling) là cách mà một nhà lãnh đạo 
quyền lực mới làm cho một đám đông cảm thấy có quyền lực 
hơn thông qua những lời nói, cử chỉ, hoặc hành động của mình. 
Câu nói của Obama về việc “chúng ta chính là sự thay đổi mà 


chúng ta đang chờ đợi” chính là một tín hiệu kinh điển, được sử 
dụng để đánh vào ý thức của những người ủng hộ ông về cơ chế 
và sự tự nguyện tham gia. Lời yêu cầu của Giáo hoàng, thay vì 
lời ban phước, để mọi người cùng cầu nguyện cũng có hiệu quả 
tương tự như vậy. 


Xây. dựng cơ cấu (Structuring) là cách mà một nhà lãnh đạo 
quyền lực mới sắp xếp lại các cầu trúc và thói quen thường lệ để 
kích hoạt sự tham gia vào cơ quan mà họ đang muốn xây dựng. 
Thường thì công việc này sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc 
truyền tín hiệu. Chiến dịch vào năm 2008 của Obama đã tạo ra 
một loạt cách thức để mọi người đều có thể tham gia và khiến 
họ không chỉ có cảm giác có quyền sở hữu, mà là thực sự sở hữu 
nó (Một biến thể của khái niệm này là không có cơ cấu 
(unstructuring), tức là tạo ra một không gian rộng rãi và 
truyền năng lượng đến mọi người để họ có thể tham gia tùy 
theo điều kiện của chính họ mà không có bất kỳ sự hướng dẫn 
hay giới hạn nào. Donald Trump, như chúng ta đã thấy, bằng 
trực giác của mình, ông đã nắm bắt được điều này). 


Định hình (Shaping) là cách một nhà lãnh đạo quyền lực mới 
đặt ra những tiêu chuẩn và hướng đi chung cho cộng đồng của 
mình, đặc biệt là bằng những cách thức vượt ra khỏi quyền lực 
chính thức của họ. Khi một nhà lãnh đạo thành công, chính 
cộng đồng của họ sẽ nắm rõ những tiêu chuẩn này, chấp nhận 
và duy trì chúng mà không còn phải dựa vào người lãnh đạo 
nữa. Khát vọng cuối cùng của Đức Giáo hoàng Francis ở tuổi 
tám mươi, như chúng ta thấy, chính là thay đổi các tiêu chuẩn 
trong nhà thờ để chúng vẫn sẽ được duy trì sau khi ông đã hết 
nhiệm kỳ. 


Truyền tín hiệu: Giáo 'hoàng Francis hành động như một “ngụ 
ngôn sống” như thể nào? 


Trong một khoảng thời gian rất ngắn, Giáo hoàng Francis đã trở 
thành nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất thế giới, với chỉ số yêu thích 
cao nhất trong tất cả các tín ngưỡng. Ông thậm chí còn được 
những người vô thần đánh giá cao. 


Phần lớn sự nhiệt tình này đã được thúc đẩy nhờ sự thông thạo 
của ông trong việc truyền tín hiệu, điều mà ông đã khéo léo 


thực hiện ngay tại thời điểm ông được đưa lên để đánh dấu việc 
ông là một Đức Giáo hoàng khác biệt, và chính nó cũng là điều 
đã thể hiện suốt cả nhiệm kỳ của ông. Nhiều hơn hầu hết 
những Giáo hoàng trước đó, Francis luôn được bắt BặP với một 
loạt các cử chỉ ' mang tính biểu tượng và tính cộng đồng cao, mỗi 
cử chỉ đều khẳng định được giá trị con người ông. Hãy suy nghĩ 
về khoảng thời gian ông từ chối sử dụng chiếc Mercedes-Benz 
dành riêng cho Giáo hoàng để dùng một chiếc Ford Focus phổ 
biến. Hoặc khi ông nán lại trong quảng trường nhà thờ Thánh 
Peter để ban phước lành và ôm lấy một người đàn ông bị dị tật. 
Hay khi ông rửa chân cho những người tị nạn. Tất cả những tín 
hiệu này đều gửi đi một thông điệp rất rõ ràng đến các Hồng y 
và giáo đoàn của ông về cách mà họ phải ứng xử trong mối 
quan hệ với những người kém quyền lực hơn. 


Nhờ vào những điều này, ông đã trở thành một “ngụ ngôn 
sống”, như cách mà Cha Thomas Reese, nhà phân tích cao cấp 
tại tờ báo National Catholic Reporter đã mô tả với chúng tôi. 
Những hình ảnh và khoảnh khắc ông tạo ra đã trở thành những 
biểu tượng hiện đại - hình tượng đại diện cho những điều 
thiêng liêng đã từng là những bức tượng thạch cao truyền 
thống trong phòng của các thầy tu, hay những tấm ảnh treo 
trong các phòng Thánh của nhà thờ, thì giờ đây lại dần được lan 
truyền trên Instagram. 


Xây dựng cơ cấu tham gia 


Vượt lên trên cả những hành động mang tính biểu tượng của 
mình, nhiệm kỳ của Giáo hoàng Francis còn được thể hiện bằng 
những nỗ lực cải cách đầy quyết đoán, xem xét lại toàn bộ cơ 
cầu của ngân hàng Vatican, đem lại sự minh bạch cho toàn bộ 
chính quyên Vatican và đưa những nhà cải cách vào các vị trí 
chủ chốt. Ở mức độ nào đó, điều này có thể được xem như là 
một giải pháp cần thiết cho tệ nạn tham nhũng và sự vấy bẩn 
trong nhà thờ. Nhưng nó cũng nói lên niềm tin của ông rằng 
nhà thờ nên hoạt động như là một “kim tự tháp ngược”, với 
những giáo sĩ nên phục vụ cho dân chúng, chứ không phải sống 
trên những đám mây lơ lửng bên trên họ. 


Để thực hiện sự đảo ngược này, Giáo hoàng Francis đã tìm cách 
đẩy quyền lực ra khỏi Roma, hướng tới các nhà lãnh đạo địa 


phương và cộng đồng của họ. 


Hãy xem xét Hội nghị Tôn giáo năm 2015 về Gia đình. Thường 
thì trong một hội nghị, các giám mục sẽ tập trung sau một cánh 
cửa đóng kín để thảo luận về những thay đổi trong giáo lý và 
cách tiếp cận. Tuy nhiên, vào hội nghị năm 2015, Giáo hoàng 
Francis bắt buộc các câu hỏi khảo sát đầu tiên phải được phân 
phát khắp thế giới Công giáo với mục tiêu “tự mình kết nổi với 
các gia đình, lắng nghe những niềm vui và hy vọng của họ, 
những nỗi buồn và nỗi thống khổ của họ”. Thomas Groome, 
giáo sư thần học tại Đại học Boston, cho biết: “Theo như tôi biết, 
đây là lần đầu tiên trong lịch sử của việc Huấn quyền mà họ đã 
thực sự cố gắng tham khảo ý kiến của giáo dân”. 


Một sáng. kiến khác đã đẩy lùi quyền lực, lần này là ra khỏi các 
Hồng ÿ và trao quyền cho các giám mục, linh mục địa phương, 
chính là tông huấn Amoris Laetitia đầy đột phá - và được đăng 
tải rộng rãi, một “lời động viên” của Giáo hoàng về tình yêu 
thương trong gia đình. Trong tông huấn này, Giáo hoàng 
Francis đã đề nghị các giám mục địa phương và các linh mục tự 
đưa ra những phán quyết về cách đối xử với những người Công 
giáo đã từng ly hôn và tái hôn, bao gồm cả việc cho phép họ 
nhận được sự cảm thông và chia sẻ, điều mà nhà thờ đã luôn 
ngăn cấm. 


Bằng cách trao quyền cho các giáo dân, linh mục và giám mục, 
Giáo hoàng Francis đã xây dựng nên cơ cầu cho sự tham gia, tạo 
ra những cách thức để họ có thể dẫn dắt những nỗ lực từ chính 
giáo xứ của mình. 

Định hình: Chất lượng ( và chiến lược) của lòng bao dung 
“Who am Ito judge?” (Tôi là ai mà có thể phán xét chứ?) 
Đây là năm từ nổi tiếng nhất của Giáo hoàng Francis, được 
dùng để trả lời cho các nhà báo trên chuyển bay trở về từ Brazil, 
khi ông đang nói về vị thể của nhà thờ trong vấn đề đồng tính 
luyên ái. 


Những từ này, và ý nghĩa hợp với quy tắc giáo hội của chúng, đã 
được phân tích cực kỳ chỉ tiết. Nhưng chỉ tìm kiếm những điều 


thiết thực có lẽ sẽ khiến ta bổ qua điểm quan trọng. Chính vì 
thông qua những tuyên bố như vậy, Giáo hoàng Francis đã định 
hướng cho nhà thờ của mình mà không cần phải thực sự tạo ra 
giáo lý mới (Lưu ý rằng đây cũng là lý do mà vài người đã chỉ 
trích ông). Định hình các tiêu chuẩn cho đám đông của mình 
chính là một việc làm tinh tế hơn hẳn việc thực thi quyền lực 
theo cách truyền thống. 


Như đã đề cập, Giáo hoàng đã làm việc chăm chỉ để có thể chỉ 
đạo nhà thờ của mình tránh xa những vấn đề tranh luận có 
khuynh hướng phân chia và xác định nó. Ông đã thẳng thắn 
trong việc giải quyết “nỗi ám ảnh” của các giáo sĩ đối với “vô số 
những học thuyết thiếu nhất quán luôn bị áp đặt”. Giáo hoàng 
Francis muốn nhà thờ sử dụng năng lượng của mình (và làm 
hài lòng công chúng) thông qua những công việc cốt lõi như 
giúp đỡ người nghèo và trở thành một “ngôi nhà cho tất cả mọi 
người”. Lời bình luận của ông về những người tị nạn vào những 
tuần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trumnp đã định 
hướng rõ ràng: “Đó là một hành động đạo đức giả khi bạn tự gọi 
mình là một người theo Kitô giáo nhưng lại xua đuổi một người 
tị nạn hay một ai đó đang cần sự giúp đỡ, một ai đó đang bị đói 
khát, vứt bổ một con người đang cần được tôi giúp đỡ”. 


Ông cũng đã làm được điều này, cùng một sự nhấn mạnh về 
lòng bao dung, có lẽ cũng là chủ đề chính của ông. Câu nói “Tôi 
là ai mà có thể phán xét chứ?” của ông không thay đổi được luật 
lệ của nhà thờ về đồng tính luyến ái, nhưng nó đã có những ảnh 
hưởng nhất định đến xu hướng này. Ông cố gắng đưa nhà thờ 
của mình thoát khổi mô hình quyền lực cũ, được thể hiện bởi 
những giáo sĩ luôn đưa ra phán quyết về người dân, trừng phạt 
những hành vi của họ, phân chia họ thành thần thánh và tội 
nhân, người được tham gia và kẻ bị loại trừ. Ông đang dần định 
hình nên một nhà thờ ít tập trung vào các cuộc tranh luận bên 
trong về những quy tắc, và tập trung hơn vào những biểu hiện 
bên ngoài của những giá trị cốt lõi. Ông đã nhấn mạnh: “Lòng 
bao dung chính là giáo lý”. Bằng cách định hình các tiêu chuẩn 
mới này và thuyết phục hàng triệu tín đồ, không ít các nhà lãnh 
đạo của nhà thờ làm theo, ông đã khiến cho các luật lệ tự động 
được mọi người thực hiện. 


Tuy nhiên, những thách thức sâu xa về đạo đức được đặt ra bởi 
những vụ bê bối lạm dụng trẻ em của nhà thờ sẽ không thể biến 
mất, và Giáo hoàng Francis cũng chưa thật sự tập trung vào 
việc đối đầu với chúng như cách mà ông đã làm với những vấn 
đề khác. Lấy trường hợp của Hồng y người I Úc George Pell, người 
đã được Francis tuyến chọn một cách cẩn thận để lãnh đạo 
những nỗ lực cải cách tài chính và các cải cách khác tại Vatican 
dù ông từng bị chỉ trích một cách dữ dội trong việc xử lý không 
nghiêm khắc những trường hợp lạm dụng trẻ em trong suốt vài 
thập niên. Vào năm 2017, chính Pell đã bị Chính phủ Úc buộc 
tội với hành vi lạm dụng trẻ em và cuối cùng là bị buộc phải rời 
khỏi. 


Nếu Giáo hoàng không giải quyết hết mọi hình thức tham 
nhũng ở trung tâm của nhà thờ, và thay vào đó lại có vẻ như 
muốn đặt việc bao che cho những giáo sĩ thân cận lên trên lợi 
ích chung của dân chúng, như cách những người tiền nhiệm 
của ông đã làm quá thường xuyên, thì những nỗ lực của ông 
trong việc đem quyền lực mới đến với nhà thờ sẽ chỉ là những 
hồi chuông sáo rỗng. Các thử thách lớn nhất dành cho Giáo 
hoàng Francis có lẽ vẫn chưa xuất hiện. 


BA KỸ NĂNG DÀNH CHO NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO QUYỀN 
LỰC MỚI 


Gác lại câu chuyện của Giáo hoàng Francis, hiện nay các nhà 
lãnh đạo không thực sự được biết đến nhiều. Báo cáo thường 
niên năm 2017 của hãng Edelman Trust Barometer cho thấy 
chỉ có 37% người nghĩ rằng CEO là đáng tin cậy. Sự tín nhiệm 
đặt vào cả bốn tổ chức được theo dõi - doanh nghiệp, chính 
phủ, tổ chức phi chính phủ và truyền thông - đều bị suy giảm. 
Đây là lần đầu tiên mà Edelman quan sát được điều này kể từ 
khi họ bắt đầu lấy số liệu thống kê về sự tín nhiệm. 


Một loạt các yếu tổ - sự gia tăng của các lực lượng quyền lực mới 
cũng là một trong số đó - đã làm cho một thể hệ những nhà 
lãnh đạo chỉ dựa vào hành vi và ý tưởng đột nhiên trở nên lạc 
hậu, dù trong nhiều trường hợp chúng đã từng rất hiệu quả 
trong nhiều thập kỷ. Và đây không phải là một vấn đề có thể 
được giải quyết bằng một trục cảm xúc đơn giản. Sự khôn 
ngoan thông thường đã thúc đẩy các bậc thầy về vũ trụ của 


chúng ta trở thành những bậc thây về sự đồng cảm - tự liên kết 
bản thân với cả hai mặt song hành, bao gồm sự khiêm tốn và 
mức độ đáng tin cậy - là vẫn chưa đi đủ xa. Trên thực tế, nó còn 
có thể đánh lạc hướng các nhà lãnh đạo ra khỏi một nhiệm vụ 
còn khó khăn hơn là di chuyển trọng tâm từ chính bản thân họ 
sang cộng đồng của mình, một kỹ năng mà cả ba nhà lãnh đạo 
được nhắc đến dưới đây đều thành thục. 


Làm thế nào để trở thành một thiên tài trong thế giới quyền 
lực mới: Sự khôn ngoan của Ai-jen Poo 


Khi Ai-jen Poo giành được học bổng nghiên cứu sinh “Thiên tài” 
của MacArthur, cô đã vượt xa những gì được mong đợi: “Tôi đã 
không thể làm được điều này nếu như không nhờ vào những 
người đồng nghiệp của mình. Đây cũng là giải thưởng dành cho 
họ”. 


Cô và đội ngũ của mình tại National Domestic Workers Alliance 
(NDWA) (Hiệp hội Người giúp việc Quốc gia) đã đầu tư khoản 
trợ cấp MacArthur trị giá 625.000 đô-la của mình - vốn dĩ được 
dành để tạo điều kiện cho sự phát triển sáng tạo của riêng Poo — 
để ủng hộ cho sự phát triển cho các thành viên của hiệp hội. Từ 
đó, Học bổng Dorothy Lee Bolden đã ra đời nhằm tạo cơ hội 
phát triển kỹ năng lãnh đạo cho cộng đồng những người giữ trẻ, 
người giúp việc và các điều dưỡng viên trong hội. 


Bolden là nhân vật chủ chốt đầu tiên trong việc vận động ủng 
hộ cho các lao động giúp việc. Bà thành lập National Domestic 
Workers Union (Liên hiệp Người giúp việc Quốc gia) vào năm 
1968, mở đường cho Poo và các đồng nghiệp của cô sáng lập 
nên National Domestic Workers Alliance, tạo tiếng nói cho 2,5 
triệu nhân viên chăm sóc và giúp việc trong các gia đình tại Mỹ. 


Việc sử dụng khoản trợ cấp MacArthur của Poo đã gửi đi một 
thông điệp mạnh mẽ rằng: Đây là về chúng ta. Bằng cách tôn 
vinh một người phụ nữ đi trước mình và thể hiện niềm tin của 
cô về tương lai của cộng đồng mà cô đang phục vụ, cô đã đầu tư 
giải thưởng của mình như là sự xác nhận cho một phong trào. 


Khoảnh khắc này là một minh chứng cho tính cách của Poo - 
khi bạn gặp cô ây, rõ ràng là cô ấy làm điều này vì những lý do 


hoàn toàn chính đáng. Nhưng nó cũng là một nhu cầu mang 
tính chiến lược. Hiệu quả làm việc của Poo với tư cách là một 
nhà lãnh đạo phụ thuộc vào việc giữ cân bằng giữa sự nổi bật 
của chính cô và đám đông của mình, một nhóm những người 
phụ nữ, chủ yếu là dân nhập cư và phụ nữ da màu, cũng là 
những người ít quyền lực nhất trong xã hội. 


Theo cách nói của cô, công việc của cô chính là sử dụng sức 
mạnh của mình để “tạo ra sức mạnh cho nhiều người hơn”. Đây 
là một thử thách đặc biệt trong trường hợp của Poo, bởi lễ sự 
mất cân bằng quyền lực nghiêm trọng là điều mà những người 
ủng hộ cô phải trải qua hàng ngày: “Họ hiểu rất rõ thế nào là bất 
bình đẳng vì họ phải sống trong nghèo khó và sau đó lại phải đi 
làm cho những gia đình giàu có nhất”. Ngoài khoảng cách về 
tiền lương và sự giàu có, người lao động giúp việc còn phải chịu 
đựng những đau đớn về tinh thần và thể xác, đôi khi họ cũng kể 
lại những câu chuyện khủng khiếp như: bị bổ bê, bị lạm dụng và 
bị đe dọa. 


Đối với Poo, với tư cách là một nhà lãnh đạo, giải quyết những 
căng thẳng này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi cô ở độ 
tuổi hai mươi, đã có những cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu 
cô, một người chưa từng có kinh nghiệm về lao động giúp việc, 
có thể trở thành đại diện hợp pháp cho lợi ích của các lao động 
giúp việc và dẫn dắt phong trào của họ hay không. Mỉa mai 
thay, càng làm tốt việc cổ vũ cho một loạt những nhóm người 
phức tạp và một cộng đồng phần lớn đã bị bổ quên trước đây, cô 
lại càng thể hiện mình như là một người vẫn còn thiếu “phong 
cách hiện đại” để lãnh đạo. 


Cô đã giải quyết được sự căng thẳng này, và giữ vững lập trường 
một cách đầy hợp tác và tinh tế, quan tâm đến việc mọi người 
cũng cần được nhận những nhiệm vụ quan trọng và đảm bảo 
rằng cơ cấu quần lý của cô bao gồm cả những người mà cô đang 
phục vụ. Phần lớn các thành viên trong ban quản trị (mà cô gọi 
à “sếp”) đều không phải là bất kỳ chuyên gia chính sách hay 
nhà tài trợ nào; giống như hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận 
khác: họ là những lao động giúp việc. Cô ước tính thu nhập 
trung bình hàng năm của họ chỉ ở mức 22.000 đô-1a. 


Hai năm một lần, Poo tập hợp cộng đồng NDWA để bầu ra ban 


quản trị và xác định hướng đi cho hiệp hội. Năm trăm lao động 
giúp việc tụ hợp với nhau để tranh luận về những vấn đề và 
thách thức chủ yếu trong tổ chức của họ, từ tiền lương cho đến 
chiến lược. Kỷ yếu của cuộc họp được phiên dịch sang tám ngôn 
ngữ khác nhau để tất cả mọi người đều có thể nắm bắt. 


Những người muốn ứng cử vào ban quản trị có cơ hội để bước 
lên và tự giới thiệu trước cả hội đồng. Đó là một cảnh tượng khá 
căng thẳng. Mỗi ứng cử viên có ba phút để phát biểu. Một số 
người thì nói rất tốt. Một số khác thì còn lúng túng. Tất cả đều 
được cổ vũ. Có một cuộc tranh luận ứng cử về những câu hỏi 
then chốt và những thách thức của lực lượng lao động. Sau đó, 
tất cả mọi người đều được quyền bỏ phiếu. Poo cho rằng quá 
trình này chính là một trong những khía cạnh có ý nghĩa nhất 
trong công việc của cô tại NDWA. Cô đã nói với chúng tôi: “Bạn 
biết không, mọi người phấn khích như vậy là bởi vì họ đã sở 
hữu tổ chức”. 


Cô đã xây dựng cơ cấu của NDWA để các lao động giúp việc mới 
là nhân vật chính, chứ không phải những người thụ hưởng. 
Theo cách nói của cô, “toàn bộ tổ chức về cơ bản được thiết lập 
như một nền tảng để trao tiếng nói cho những cử tri đã hoàn 
toàn bị cô lập”. Cô cho rằng tất cả mọi người trong thế giới của 
cô đều là người tổ chức. Và đây không chỉ là lời nói. Sáng kiến về 
Chiến lược, Tổ chức và Lãnh đạo của NDWA được phát triển để 
tập huấn cho các nhà lãnh đạo đang đương chức, để họ biết 
cách phát triển khả năng lãnh đạo và kỹ năng chính trị của 
những lao động giúp việc. Sáng kiến đó đã tăng cường khả năng 
của các đội ngũ trên khắp mạng lưới, với khoảng 3.000 lao động 
đang học tập để tạo nên các phong trào và đấu tranh vì quyền 
lợi của họ. 


Vị trí đặc biệt của Poo yêu cầu cô phải có ý thức cao độ về những 
vấn đề xung quanh địa vị và tín hiệu trong cách thức thể hiện - 
rằng cô đang thực sự đầu tư vào cộng đồng của mình. Để dẫn 
dắt cộng đồng ấy một cách hiệu quả, cô phải liên tục chứng 
minh cho họ thấy cô có thể hòa nhập với họ. 


Từ Neutron Jack đến Electron Beth: Một phong cách lãnh đạo 
mới tại GE 


Đôi khi, Beth Comstock sẽ gửi tặng cho một trong những đồng 
nghiệp của mình một chiếc máy Egg Minder tương tác. Thiết bị 
mới lạ này sử dụng wifi để kết nối bạn với những quả trứng 
trong tủ lạnh, nhờ đó bạn sẽ không còn phải bối rối khi ở siêu 
thị mà không biết mình còn bao nhiêu quả trứng ở nhà hay là 
chúng còn sử dụng được nữa hay không. Những người yêu 
thích công nghệ rất hứng thú với loại thiết bị này, nhưng hầu 
hết những người khác lại cảm thấy khá là buồn cười. Sản phẩm 
này đã trổ thành một sự thất bại hoành tráng. 


Phân phát đi những chiếc Egg Minder dư thừa này đã cho phép 
Comstock, Phó Chủ tịch của GE (General Electric), nói lên được 
điều gì đó về văn hóa đổi mới tại GE. Egg Minder là một phần 
trong quan. hệ đối tác giữa GE và Quirky, một công ty khởi 
nghiệp quyền lực mới cực kỳ năng động đã cho phép cộng đồng 
của mình phát minh ra những sản phẩm của riêng họ. Bản thân 
Comstock đã đấu tranh cho mối quan hệ với Quirky và luôn gắn 
bó chặt chẽ với họ khi công ty này vấp ngã và sau đó là phải nộp 
đơn xin phá sẵn. 


Vì thể, tín hiệu mà cô đang cố gắng truyền đi rất rõ ràng là: Tới 
đã thất bại và tôi vẫn ở đây. Tại GE, dù bạn có hứa hẹn với cộng 
đồng để rồi bị thất bại hoành tráng thì vẫn không sao; họ dự 
đoán được điều đó, và họ chấp nhận nó. 


Hãy xem xét triết lý này khác biệt như thế nào với nhà lãnh đạo 
huyền thoại của GE, Jack Welch, người đã tạo dựng được danh 
tiếng của mình thông qua việc loại bổ mọi lỗi lầm và thất bại 
bằng quy trình quần lý Six Sigma của mình, cũng như bằng việc 
sa thải nhân viên qua những đợt chọn lọc thường xuyên và đầy 
tàn nhẫn. Chính những lần sa thải này đã mang đến cho ông 
biệt danh “Neutron Jack”, bởi vì ông có thể nổ tung và làm biến 
mất tất cả mọi người trong một tòa nhà, nhưng cơ cấu của nó 
vẫn đứng vững như cũ. 


Comstock lãnh đạo theo một cách rất khác. Nếu đặt biệt danh 
bằng thuật ngữ của GE, chúng ta có thể xem cô như là Electron 
Beth. Điều này không có nghĩa là cô làm nổ tung mọi thứ, mà là 
liên kết mọi người lại với nhau. Thành công của cô trong việc 
dẫn dắt GE bước vào thời đại kỷ nguyên số đã giúp cô thăng tiến 
và trở thành một trong một trăm người phụ nữ quyền lực nhất 


trên thể giới. 


Trọng tâm trong sự thành công của cô chính là cách mà cô đã 
xây dựng cơ cấu cho GE để có thể phát huy mạnh hơn tính sáng 
tạo, từ trong ra ngoài. Mục tiêu của cô không chỉ là 300.000 
người trong biên chế của GE, mà là cả cộng đồng rộng lớn vượt 
ra ngoài những bức tường, nơi cô nhận thấy sự tham gia chính 
là chìa khóa thành công cho công ty của mình. 


Câu chuyện về Quirky chính là một phần trong nỗ lực lãnh đạo 
của Comstock trong việc sáng tạo mở, cách tiếp cận tương tự 
như cách mà NASA đã thử nghiệm trong việc giải quyết những 
vấn đề liên quan đến cộng đồng. Cô đã đạt được một số thành 
công đầu tiên như chương trình Thử thách Thiết kế Khung động 
cơ, một sự hợp tác giữa GE và GrabCAD, một nền tảng kỹ thuật 
số của hơn một triệu nhà thiết kế và kỹ sư, với ước muốn về một 
bộ phận nhẹ hơn, hiệu suất cao hơn cho những chiếc máy bay 
của mình. Người giành chiến thắng là một kỹ sư trẻ tuổi người 
Indonesia chưa từng có kinh nghiệm về hàng không, nhưng ý 
tưởng của anh đã mang lại sự cải thiện đến 849%. 


Cô đã xây dựng nên những thành công này nhờ vào quan hệ đối 
tác với các tổ chức như Local Motors, công ty xe hơi quyền lực 
mới đầu tiên mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương tiếp theo, 
với các cách phát triển sản phẩm từ nguồn lực cộng đồng trực 
tuyến lẫn trong các nhà máy nhỏ trên khắp nước Mỹ, dành cho 
các kỹ sư, lập trình viên và các nhà khoa học. 


Trong GE, Comstock đã mời Eric Ries, tác giả cuốn sách nổi 
tiếng The Lean Startup, tư vấn cho một phương thức mới để 
khuyến khích và tăng tốc cho sự đổi mới trong nội bộ công ty, 
cũng như những nỗ lực thiết kế sản phẩm và nhanh chóng kết 
hợp với những phản hồi đầu tiên của khách hàng. Điều này đã 
dẫn đến sự ra đời của FastWorks, chương trình hiện đã huấn 
luyện cho hơn 40.000 lãnh đạo của GE. 


FastWorks hiện đang dẫn đầu một sự thay đổi hướng tới việc 
thử nghiệm và tạo nguyễn mẫu, đẩy mạnh những chỉ tiêu tại 
một công ty sở hữu giá cổ phiếu đã bị suy giảm trong một 
khoảng thời gian đài, một công ty mà vài người cho răng là quá 
lớn để có thể đối mới. Thay đổi này cũng đã đạt được một số 


thành tựu lớn (cũng như chúng ta có thể giả định một cách 
thận trọng rằng một vài thiết bị mới sẽ giống như Egg Minder). 
Dự án đã tạo ra một trang trại gió kỹ thuật số, một giải pháp 
được đưa ra trong vòng chưa đến bốn tháng và giúp tăng thêm 
20% nguồn năng lượng tái tạo trên mỗi trang trại gió. GE đã 
ước tính rằng FastWorks sẽ tiết kiệm được khoảng vài triệu đô- 
la chi phí phát triển sản phẩm cho mỗi dự án như vậy. 


Comstock đang cố gắng trao quyền lực xuống bên dưới, theo 
cách nói của cô, để “phân chia quá trình đưa ra quyết định càng 
rộng rãi trên khắp mạng lưới càng tốt. Trên thực tế, là để trao 
lại quyền lực cho các 'tế bào' cá nhân để chuyến tiếp các tín hiệu 
và đáp ứng những điều kiện tại địa phương mà họ cảm thấy 
phù hợp”. Điều này có nghĩa là phân phối lại nhân viên vào 
những thị trường địa phương trên khắp thế giới, cũng như cố 
gắng thay đổi các thói quen văn hóa (chẳng hạn như là việc đưa 
ra lời phản hồi). Thay vì đánh giá hiệu suất hàng năm (giống 
như buổi kiểm tra răng miệng đáng sợ) ở hầu hết các tổ chức 
ngày nay, GE đang sử dụng các công cụ đi động cho phép nhiều 
người cung cấp những hiểu biết sâu sắc và nhấn mạnh những 
vấn đề trong thời gian thực. Chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan 
trọng của phản hồi trong môi trường quyền lực mới ở chương 
11. 


Peter Sims, một nhà kinh doanh và cũng là một nhà văn, đã 
quen biết Comstock trong nhiều năm nay và luôn ở cạnh cô khi 
thứ hạng của cô tăng dần. Anh đã diễn tả lại cách cô ứng biến 
một cách đầy tự do giữa cộng đồng những nghệ sĩ, nhà sản xuất 

à “phù thủy” robot - thay vì chỉ dành thời gian của mình với 
các thành viên ban quần trị. Sims đã nói: “Dù cô ấy có một công 
việc vĩ đại, và một danh hiệu lừng lẫy, nhưng những người từng 
tiếp xúc với cô không ai cảm nhận được điều đó cả”. 


Bằng cách tìm kiếm nguồn cung cấp ý tưởng mới từ những nơi 
không ai ngờ đến, Comstock đang làm mờ dẫn ranh giới giữa 
cộng đồng và công ty của mình. 


Cách thức Lady Gaga đã giải phóng con quái vật của mình 


Những fan cứng của Barry Manilow được gọi là Fanilows (Bạn 
biết bạn là ai rồi đầy!). Justin Bieber sở hữu một cộng đồng 


Beliebers của riêng mình. Demi Lovato? Lovatics. Ed Sheeran? 
Sheerios (Thật vậy đầy!). Nhưng cộng đồng người hâm mộ của 
Lady Gaga lại chọn cái tên của một chủng tộc hoàn toàn khác 
biệt. 


Họ được gọi là Little Monsters (Lũ quái vật tí hon). 


Cái tên này đã xuất hiện từ rất sớm trong mối quan hệ giữa 
Gaga và các fan của mình. Tuy nhiên, sau khi xem bộ phim The 
Social NetworE nói về sự nổi dậy của Facebook, cô bắt đầu lập ra 
một tài khoản mạng xã hội của riêng mình để đưa cô đến gần 
hơn với những người hâm mộ và giữa những người hâm mộ với 
nhau. 


Tầm nhìn của cô không chỉ dừng: lại ở một trang fanpage. Cô 
muốn trang web và thương hiệu của mình không chỉ tập trung 
chủ yêu vào công việc của cô, mà là vào việc giúp bồi dưỡng sự 
tự tin và tính nghệ thuật của những người hâm mộ. Kết quả là, 
trang web LittleMonsters.com đã cho phép những đội quân của 
cô có thể chia sẻ với nhau những ý kiến, nghệ thuật, những ý 
tưởng và câu chuyện của họ, cũng như tổ chức những sự kiện. 
Và cô nhanh chóng có được một triệu người tham gia. 


Đối với Gaga, một nhiệm vụ rất quan trọng là: nhiều người hâm 
mộ của cô là những cô gái luôn phải đối mặt với những kỳ vọng 
khắc nghiệt về ngoại hình và phân biệt giới tính, và những 
người trẻ tuổi thuộc cộng đồng LGBTQ luôn phải vật lộn với 
những câu hỏi về bản sắc riêng và sự khác biệt. Phần thưởng 
lớn nhất của việc kết nối những người hâm mộ với nhau chính 
là việc nó mang lại cho cô một công cụ để quảng bá cho các giá 
trị mà chính chúng đã vượt lên trên cả hứng thú của mọi người 
đối với bản thân cô. 


“Quái vật” @HausofFanis đã nói thể này: “Sự liên kết giữa 
chúng tôi vượt xa cả tình yêu thương dành cho một ngôi sao 
nào đó. Sự liên kết giữa chúng tôi dựa trên những triết lý mà 
chúng tôi cùng chia sẻ. Tất cả chúng tôi đều tin vào sự quan 
trọng của tình yêu thương, lòng trắc ân. và sự tha thứ”. Hector, 
một thiếu niên Colombia mười bảy tuổi, đã định nghĩa Little 
Monster là một người “không phán xét hay chỉ trích người khác 
về bất cứ điều gì, dù là thiên hướng tình dục, hay màu da, hay 


những điểm đặc biệt và những thứ khác của riêng họ”. 


Có lễ sẽ không có gì ngạc nhiên khi Gaga, người thường xuyên 
thử nghiệm với bản sắc của riêng mình, đã lựa chọn cách cổ vũ 
cho sự tự tin khi được là chính mình của cộng đồng người hâm 
mộ. Giáo sư Amber L. Davisson viết: “Thay vì nói răng Gaga 
đang cố ép người hâm mộ của mình chấp nhận một bản sắc cụ 
thể nào đó, câu chuyện của Little Monsters lại là về việc họ đã 
tìm được bản sắc cho riêng mình”. 


Bằng việc tự nhận mình là “quái vật”, họ đã biến sự khác biệt và 
việc bị kỳ thị trở thành sức mạnh. Cộng đồng Little Monsters đã 
cho chúng ta thấy một ví dụ hoàn hảo về “sự khác biệt tối ưu”. 
Quái vật cảm nhận được như thế nào là giống nhau vừa đủ, và 
khácbietvitrdd 


Tinh thần của trang web LittleMonsters.com đã truyền tải toàn 
bộ mối quan hệ giữa Gaga với người hâm mộ của mình. Bản 
thân âm nhạc của cô cũng đã thể hiện được những chủ để này 
một cách rõ ràng (bài hát “Born This Way” như đã trở thành bài 
quốc ca cho những con quái vật), và nó cũng được thể hiện 
trong những cuộc đối thoại giữa cô và lũ quái vật trên các luồng 
truyền thông xã hội khổng lồ của mình, nơi cô thường xuyên 
chia sẻ về nghệ thuật và những ý tưởng của người hâm mộ. Cô 
là một nhà đấu tranh vì sự sáng tạo của chính họ. Cô đã tự gọi 
bản thân mình (và cũng được gọi) là “Mama Monster” (Bà mẹ 
Quái vật), là một nữ chúa hơn là một ngôi sao. 


Để làm được tất cả những điều này, Gaga đã phải trải qua nhiều 
năm không chỉ là xây dựng một lực lượng fan cứng (dù cho 
album của cô có bị rớt hạng), cô đã phát triển được một cộng 
đồng rộng lớn mà cô có thể dẫn dắt vào những thời điểm quan 
trọng. Vào năm 2010, Gaga - được hộ tống bởi bốn người phục 
vụ đồng tính, hai đàn ông và hai phụ nữ - xuất hiện tại lễ trao 
giải MTV Video Music Awards, yêu cầu người xem gọi điện cho 
các thượng nghị sĩ để yêu cầu họ bãi bổ dự luật “Không hỏi, 
không nói”. Cô đã tổ chức các cuộc họp lớn tại Portland, Maine, 
yêu cầu người hâm mộ gọi điện cho các thượng nghị sĩ và tweet 
cho Thượng nghị sĩ Harry Reid, sau đó là nhà lãnh đạo của 
Thượng viện, để đẩy mạnh số lượng phiếu bầu cử. Với lời kêu 
gọi hành động của Gaga, đường dây của các thượng nghị sĩ đã 


tràn ngập những cuộc gọi đến khiến cho tổng đài bị quá tải. 
Chiến dịch của cô đã buộc Thượng viện phải nâng cấp hệ thống 
điện thoại của mình để có thể xử lý tốt hơn các cuộc gọi đến từ 
công dân. Tiêu đề của một báo đã viết: “Thượng viện Mỹ lắp đặt 
hệ thống điện thoại tương thích với Gaga”. 


Không phải ngẫu nhiên mà cả ba ví dụ về thuật lãnh đạo quyền 
lực mới ở trên đều là phụ nữ. Bằng phân tích của mình trong bài 
nghiên cứu về sự khác nhau trong phong cách lãnh đạo giữa 
đàn ông và phụ nữ, Alice H. Eagly đã quan sát được rằng: “Tính 
theo trung bình, các nhà lãnh đạo nữ giới thường dân chủ và 
chú trọng vào sự tham gia nhiều hơn nam giới. Đàn ông lại 
thường áp dụng phong cách “a lệnh và kiểm soát' từ trên xuống 
nhiều hơn phụ nữ”. 


Những phát hiện của Eagly đã cho thấy một cái nhìn sâu sắc 
hơn những gì mà Mary Parker Follett, một nhà tư tưởng quản lý 
tiên phong, đã tìm ra trước đó. Trong cuốn sách xuất bản vào 
năm 1918 của mình, The New State, cô đã phác thảo một cái 
nhìn hoàn toàn mới về phương thức lãnh đạo, bổ qua “power- 
over: quyền lực tối thượng” để ủ ủng hộ “power-with: một quyền 
lực được phát triển cùng nhau, cùng chủ động, chứ không phải 
là một quyền lực ép buộc”. Ý tưởng này đã tiên đoán trước một 
phần quan trọng trong tư duy nữ quyền đương thời, nhấn 
mạnh vào những phương thức quyền lực chú trọng vào sự 
tham gia và công bằng hơn. Ngày nay, nhờ vào sự phát triển 
nhanh chóng của công nghệ đã đẩy mạnh tính hợp tác, tầm 
nhìn của Follett có vẻ dễ đạt được - và cần thiết - hơn bao giờ 
hết. 


Trong ba kỹ năng lãnh đạo quyền lực mới được thể hiện trong 
những câu chuyện bên trên, có lẽ kỹ năng khó làm chủ nhất 
chính là việc định hình cho các giá trị và hành vi vượt ra khỏi 
giới hạn của việc kiểm soát trực tiếp bởi một người nào đó. Đối 
với Gaga, đó chính là lòng tốt, tính đa dạng và lòng khoan dung. 
Comstock đã đấu tranh vì một nền văn hóa mới trong việc thử 
nghiệm. Poo đã nuôi dưỡng niềm tự hào, phẩm giá, và sự sẵn 
sàng để đối đầu với những điều bất bình đẳng hơn là chấp nhận 
nó như là một việc không thể tránh khỏi. 


Không phải ai cũng có thể thành công. Tiếp theo, chúng ta sẽ 


chuyển sang sự tương phản giữa hai phương thức lãnh đạo về 
cùng một vần đề nan giải: chủng tộc. Một cách là bằng. quyền 
lực rất mới, một cách khác thì rất cũ, và chúng đã dẫn đến 
những kết quả cũng rất khác nhau. 


#RACETOGETHER VÀ #BLACKLIVESMATTER: THUẬT LÃNH 
ĐẠO TRONG THỜI ĐẠI HASHTAG 


“Nó bắt đầu với một tiếng nói”, đó là lời mở đầu cho thông báo 
tư vấn truyền thông của Starbucks khi tung ra chiến dịch “Race 
Together” (Cùng trò chuyện về vấn đề chủng tộc). “Khi những 
thẩm kịch về phân biệt chủng tộc diễn ra trong những cộng 
đồng trên khắp đất nước, chủ tịch và CEO của Starbucks đã 
không thể giữ im lặng như một người ngoài cuộc. Howard 
Schultz bày tổ sự quan tâm của mình dành cho các đối tác 
(nhân viên) làm việc tại trụ sở Seattle của công ty và bắt đầu 
một cuộc thảo luận về nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ”. 


Để giải thích tầm nhìn của mình về chiến dịch Race Together, 
Schultz đã đăng một video dài sáu phút quay cảnh chính mình 
nói về cảnh các nhân viên Starbucks thuộc nhiều chủng tộc 
khác nhau tham gia vào các diễn đàn của công ty để thảo luận 
về sáng kiến này. Ông tuyên bố: “Trong vài tuần qua, tôi cảm 
thấy có một gánh nặng về trách nhiệm cá nhân không phải chỉ 
ở công ty, mà còn là những gì đang xảy ra ở nước Mỹ”. 


Sau đó, ông khuyến khích các nhân viên pha chế của mình viết 
dòng hashtag #RaceTogether lên những cốc cà phê của khách 
hàng và kết nối với họ bằng những cầu chuyện về vấn đề chủng 
tộc ở Mỹ. Schultz, một tỷ phú người da trắng thuộc thế hệ baby 
bombers(s), đang tập hợp một đội quân gồm những người lao 
động với mức lương thấp, mà phần lớn họ không phải là người 
da trắng, để dành khoảng thời gian bốn mươi lăm giây hoặc lâu 
hơn khi sữa đang được đun sôi cho một ly latte đậu nành không 
béo và gấp đôi phần trà để dàn cảnh cho buổi nói chuyện gây 
khó xử nhất nước Mỹ. 


(3) Những người sinh ra trong những năm 1 946 - 1 960. 


Phản ứng của công chúng rất nhanh chóng và khắc nghiệt. Như 
@TljeomaOluo đã chỉ ra: “Làm nhân viên pha chế cà phê thôi 


cũng đủ vất vả rồi. Phải nói chuyện về #RaceTogether với một 
người phụ nữ đang mặc quần tập yoga trong khi cho gia vị bí 
ngô vào ly thì thật là tàn nhẫn”. Hoặc như @ReignofApril đã 
nói: “Không biết @Starbucks đang nghĩ gì nữa. Tôi không có 
thời gian cho việc giải thích về bốn trăm năm áp bức với bạn mà 
vẫn có thể hoàn thành công việc của mình đâu”. Những phản 
ứng này dữ dội đến nỗi nhà lãnh đạo truyền thông của 
Starbucks phải nhanh chóng tìm cách ngăn chặn và tạm thời 
đóng Twitter của mình. Câu chuyện này đã trở thành vấn đề 
chính trong cuộc họp thường niên của Starbucks, được tổ chức 
ngay sau khi chiến dịch được đưa ra, làm lu mờ tất cả những 
thành tựu ấn tượng khác của công ty. Một vài tuần sau đó, 
Starbucks đã phải kết thúc chiến dịch “theo như kể hoạch”. 
Nhưng rõ ràng là nó đã không hề đi đúng kế hoạch. 


Schultz đã nêu lên một chủ đề quan trọng xứng đáng nhận 
được sự quan tâm của cả nước vào lúc bấy giờ mặc dù sẽ an toàn 
hơn nếu họ chỉ khởi động một chiến dịch ẩm áp và dễ chịu hơn 
về việc tái chế. Nhưng sáng kiến của ông chính là một ví dụ 
tuyệt vời cho việc ngay cả khi một nhà lãnh đạo có ý định tốt, 
ông vẫn có thể sai lầm trong ba kỹ năng - truyền tín hiệu, xây 
dựng cơ cấu và định hình. 


“Chúng tôi đã mắc phải một sai lầm chiến thuật. Nhưng vậy thì 
sao chứ?”, Schultz đã nói với tạp chí Fast Company về Race 
Together. “Chúng tôi vẫn đang có những tiến triển đấy thôi”. 


Nhưng đây không chỉ là một sai lầm về mặt chiến thuật. 


Đầu tiên, chiến dịch được bắt đầu bằng một video dài sáu phút 
đều là về Howard. Ông được giới thiệu như là một nhà lãnh đạo 
anh hùng đã dũng cẩm nêu lên một vấn đề mà những CEO khác 
không dám đụng chạm đến. Sau đó, ông đã hợp tác với một tỷ 
phú người da trắng khác, Larry Kramer, chủ của tờ USA Today, 
để đặt hàng một bài viết của chuyên gia (với tấm hình của 
Schultz được đặt ở đầu trang) nhằm thúc đẩy chiến dịch. 


Cách tiếp cận này đã đẩy xa những người có thể đã giúp cho ô ông 
thực hiện được ý tưởng của mình. Bởi lẽ ô ông đã tự mình chiếm 
giữ quá nhiều không gian, không còn chỗ trống để dành cho 
những người khác. 


Race Together dường như đã quá gấp rút và chưa được lên ý 
tưởng kỹ lưỡng, nhưng đây cũng không phải là một động thái 
kỳ lạ. Schultz đã thử nghiệm và phát triển tư duy của mình 
thông qua khá nhiều sự tư vấn. Ông được khích lệ bởi sự nhiệt 
tình trên một loạt các “diễn đàn mở” giữa các nhân viên trong 
công ty mình. Tuy nhiên, dù cho có được tất cả những điều hứa 
hẹn này, những sai lầm trong kế hoạch của ông đã không được 
đoán trước. 


Đây là một trong những thách thức lớn trong “chuyến vi hành” 
phổ biến giữa những vị CEO. Không có nhiều nhân viên, ngay 
cả những người giữ chức vụ cao, có đủ đũng cảm để nói những 
điều như: “Rất vui được gặp sếp, em đề cao sự nhiệt tình của 
sếp, nhưng lần này sếp sai chắc rồi đấy”. Và những nhân viên ở 
tiền tuyến, bị làm cho bất ngờ bởi chiến dịch này, đã phải tự hỏi 
rằng làm thể nào mà chuyện này lại có thể xây ra được kia chứ. 
“Nếu chúng ta có một cuộc thảo luận về vấn đề chủng tộc, vậy 
những người cho rằng đây là một quyết định sáng suốt, họ đa 
dạng chủng tộc đến mức nào vậy?”, một nhân viên pha chế đã 
đặt ra câu hỏi trên Instagram vào thời điểm bấy giờ. 


Việc đơn giản “hồi ý kiến” cơ sở của mình chỉ là bước đầu trong 
việc áp dụng quyền lực mới và không có khả năng tạo ra những 
phản hồi có ý nghĩa. Việc xây dựng một cơ cấu thật sự cho sự 
tham gia đòi hỏi nhiều hơn thế. Nghịch lý thay, khi thiếu mất 
điều này, sử dụng một chiến lược quyền lực cũ có khi lại hiệu 
quả: việc tổ chức những diễn đàn kín, trực tuyến hay bí mật có 
thể sẽ tạo ra một loạt những phản hồi trung thực phũ phàng 
nhất. 


Việc chế giễu #RaceTogether thì rất dễ dàng (và nhiều người 
cũng đã làm như thể). Nhưng ý tưởng này vẫn có một điều đặc 
biệt nào đó. Schultz hiểu rằng những chuỗi cửa hàng cà phê 
như Starbucks trên thực tế đã trở thành một trung tâm cộng 
đồng của thế kỷ 21 (dù chúng thường được đặt tại các khu vực 
dân cư giàu có). Các cửa hàng Starbucks trên khắp đất nước có 
thể đã được sử dụng, có lẽ là bên cạnh những không gian địa 
phương khác trong các khu vực nghèo khó hơn, để tổ chức các 
sự kiện địa phương được điều hành bởi những tổ chức có kinh 
nghiệm trong việc ứng phó với những cuộc nói chuyện nhạy 


cảm về phân biệt chủng tộc. Bạn chắc cũng có thể tưởng tượng 
được rằng bằng cách nào đó Schultz đã có thể chiêu mộ được 
một đội ngũ đa dạng những nhân viên pha chế không phải để 
xem video của ông và viết khẩu hiệu của ông lên trên cốc giấy, 
mà là để xây dựng một cái gì đó của riêng họ. 


#RaceTogether bắt đầu bởi một tiếng nói. Nó cũng kết thúc theo 
cách giồng như vậy. 


Nỗ lực của Schultz trong việc thực hiện vai trò lãnh đạo để giải 
quyết những vấn để về chủng tộc không phải tự dưng mà có. 
Race Together xuất hiện trong bối cảnh của những phong trào 
quốc gia được dẫn đầu bởi các nhà hoạt động xã hội có rất ít 
điểm chung với Schultz, cũng là những người đã áp dụng một 
phương thức lãnh đạo hoàn toàn khác với ông. “Ba người phụ 
nữ da màu đã bắt đầu chiến dịch #BlackLivesMatter. Một người 
là người Mỹ gốc Nigeria, hai người kia là người đồng tính. Để 
làm cho câu chuyện phức tạp... Bởi vì mọi người da màu đều 
xứng đáng được sống #BlackLivesMatter”, đó là tuyên bố của tài 
khoản Twitter chính thức @blklivesmatter vài tháng sau khi 
các nhà hoạt động và những người khác trên khắp nước Mỹ tìm 
ra khẩu hiệu cho riêng họ. 


Black Lives Matter từ một meme đã trở thành một phong trào 
và đã làm thay đổi những cuộc đối thoại về chủng tộc ở Mỹ. Các 
phong trào vận động xã hội được truyền cảm hứng bởi nó đã 
thúc đẩy những thay đổi trong việc thực thi chính sách, làm 
tăng số lượng cử tri da màu trong một số cuộc bầu cử, định 
hình pháp luật, sa thải các cảnh sát trưởng, và thu hút sự chú ý 
về những bất công có hệ thống mà những người Mỹ da màu 
phải chịu đựng. 


Nó được bắt đầu bằng một bài đăng trên Facebook. 


Vào năm 2013, sau khi George Zimmerman được tha bổng 
trong vụ giết hại một thiếu niên người da màu tên là Trayvon 
Martin, nhà hoạt động và nhà tổ chức Alicia Garza đã viết một 
bài đăng có tác động mạnh mẽ được kết thúc bằng thông điệp: 
“Chúng ta xứng đáng được sống, người da màu xứng đáng được 
sống”. Bạn của Garza, Patrisse Cullors, đã biến thông điệp này 
thành một hashtag, và nó đã trở thành một xu hướng toàn cầu, 


một ngọn cờ chống lại sự bất công, #BlackLivesMatter. Opal 
Tometi bắt đầu thiết lập những tài khoản trên các phương tiện 
truyền thông xã hội để mở rộng chiến dịch của họ. 


Hashtag này nhanh chóng trở nên phổ biến, và mọi người bắt 
đầu để nghị giúp đỡ họ trong việc xây dựng phong trào. “Các 
nhà văn hóa, nghệ sĩ, nhà thiết kế và kỹ thuật viên” đều sẵn 
sàng cống hiến tài năng của họ. Chiến thuật của những người 
sáng lập chính là một ví dụ điển hình về cách thức xây dựng 
cộng đồng mà chúng ta đã thảo luận ở chương 4. Theo cách nói 
của Garza, cô Cullors và Tometi đã “[tạo ra] một cơ sở hạ tầng 
cho dự án của phong trào này - đưa hashtag từ mạng lưới 
truyền thông xã hội ra đường phố”. Họ bắt đầu huy động lực 
lượng thông qua mạng trực tuyến và các cuộc gọi điện thoại, 
kết nối các nhà tổ chức trên khắp đất nước, với mục tiêu là tạo 
ra “không gian cho sự tán dương và nhân đạo hóa cuộc sống 
của những người da màu”. 


Phản ứng của họ đối với việc Michael Brown bị giết hại bởi cảnh 
sát ở Ferguson, Missouri, đã đưa phong trào lên một cấp độ mới. 
Ba người phụ nữ này - vẫn làm việc bằng cách hợp tác với 
những người khác - đã nhanh chóng tổ chức “Freedom ride” 
(“Chuyến đi tự do” của Black Lives Matter, nơi các nhà hoạt động 
xã hội trên khắp đất nước cùng bắt. xe buýt đi tới Ferguson để 
hỗ trợ cho những nỗ lực của các tổ chức địa phương và cộng 
đồng ở đó. 


Khoảnh khắc mang tính biểu tượng này đã truyền cảm hứng 
cho nhiều người hơn nữa. Ba tháng sau, vào tháng 12 năm 
2014, biểu ngữ “Black Lives Matter” đã được căng lên dọc đám 
đông tại cuộc diễu hành Millions March NYC. Cuộc diễu hành 
với 50.000 người đầy mạnh mẽ này được khởi xướng bởi 
Synead Nichols hai mươi ba tuổi và Umaara Elliott mười chín 
tuổi, những người chưa từng tổ chức một cuộc biểu tình nào 
trước đó. 


Từ điểm bắt đầu là một bài đăng trên Facebook, Black Lives 
Matter đã bùng nổ trên khắp cả nước, trở thành tiêu đề chính 
trên các tờ báo quốc gia và phát triển thành một nhóm các tổ 
chức, các nhánh địa phương và những cộng đồng các nhà tổ 
chức được liên kết với nhau một cách mồng manh. Với thiết kế 


phi tập trung và bản sắc “không chủ”, phong trào này đã cho 
phép nhiều người được làm chủ và có sức ảnh hưởng to lớn lên 
hàng triệu người. 


Vậy đâu là điều mà #BlackLivesMatter đã thực hiện đúng mà 
Schultz lại mắc sai lầm? 


Rõ ràng là, những người sáng lập nên #BlackLivesMatter vốn đã 
sở hữu tính hợp pháp và sự tín nhiệm trong việc giải quyết các 
vấn đề chủng tộc mà Schultz không có. Nhưng vẫn còn nhiều 
thứ hơn thế nữa. 


Ngay từ đầu, những tín hiệu mà phong trào truyền đạt đều là về 
sự tham gia của tập thể - nó không nhấn mạnh vào vai trò của 
bất kỳ một nhà lãnh đạo cá nhân nào. Alicia Garza đã nói với 
chúng tôi rằng điều này không có nghĩa là Black Lives Matter 
không có lãnh đạo (leaderless), mà đúng hơn là có đầy đủ các 
lãnh đạo (leader-full). “Khi chúng ta nghĩ về những gì đã xẩy ra 
với Martin Luther King, hoặc với Medgar Evers, hoặc Malcolm 
X, ý tôi là tất cả bọn họ đều đã bị ám sát vì chính vai trò lãnh 
đạo của mình”, Garza nói với chúng tôi. “Thành thật mà nói, các 
tổ chức của họ sau đó đã không còn giống như cũ nữa. Lý do là 
bởi vì ngay cả những tổ chức này cũng đã tự xây dựng bản thân 
chúng chỉ xoay quanh duy nhất một người... Khi bạn chặt mất 
cái đầu của chúng, thì phần còn lại của cơ thể sẽ chết dân”. Khi 
định hình hướng đi cho Black Lives Matter, cô đã cực kỳ thận 
trọng trong việc “tách riêng hay cho phép ngoại lệ một vài 
người trở nên đặc biệt, thực sự thì phần đặc biệt đó chính là thứ 
mà mỗi ngày người ta luôn giành lấy nó và cố gắng biến nó 
thành một thứ gì đó to lớn hơn tất cả mọi người”. 


Theo thời gian, những nhà lãnh đạo đó đã dựng lên những giàn 
giáo để xây dựng cơ cấu và hỗ trợ phong trào. Vâng, có rất nhiều 
hoạt động tự do xung quanh phong trào này (một ví dụ rất tốt 
về việc không có cơ cấu). Nhưng những nhà đồng sáng lập, 
cùng những người khác, cũng đã phát triển một cách cẩn thận 
các nhánh địa phương. Như Jelani Cobb kể lại trên tờ The New 
Yorker: “Các nhánh có triển vọng phải trải qua một đợt đánh giá 
khắt khe bởi một điều phối viên về các hình thức tuyên truyền 
mà các thành viên đã từng tham gia trước đó, và họ phải cam 
kết với các nguyên tắc hướng dẫn của tổ chức”. 


Nhưng điều đáng chú ý nhất, và quan trọng nhất về Black Lives 
Matter là lời cam kết của nó đối với sự tham gia của toàn bộ mọi 
người. Đây là một phong trào với mong muốn sở hữu thật nhiều 
nhà lãnh đạo. Nó cam kết chuyển sự chú ý cao độ vào những 
người bình thường không được giữ vai trò đó, và những người 
được xem là người bị thiệt thòi nhất. Cullors nói: “Phần còn lại 
trong sự tham gia này là: Làm thế nào để Black Lives Matter 
thực sự thúc đẩy câu chuyện của mình rằng cuộc sống người da 
màu nào cũng đều quan trọng?... Do đó, bẩn chất của công việc 
này chính là định hình, cố gắng định hình cho mạng lưới này 
một cách thật khôn ngoan về mặt chính trị”. Một người phụ nữ 
xuất hiện trong phần “Giới thiệu” trên trang web đã phát biểu: 
“Black Lives Matter khẳng định cuộc sống của người da màu 
thuộc thế giới thứ ba và những người chuyển giới, người. khuyết 
tật, những người da màu không có giầy tờ, những người đã có 
hồ sơ phạm tội, phụ nữ và tất cả những người da màu dọc theo 
phổ giới tính. Nó tập trung vào những người đã bị gạt ra ngoài 
trong các phong trào giải phóng của người da màu”. 


Điều thú vị là, Cullors, Garza và Tometi đã liên tục đặt cược vào 
tuyên bố của họ với tư cách là những nhà đồng sáng lập của 
Black Lives Matter, một phần là vì họ không phải. là đàn ông, họ 
từng bị những người khác trong phong trào này chỉ trích là 
đang cố gắng tạo ra uy tín. Ba người kiên quyết răng họ không 
muốn sao chép lại mô hình quyến lực cũ, cùng một người đàn 
ông thuyết giảng dài dòng như cách mà AI Sharpton hay Jesse 
Jackson đã chiếm hết tất cả mọi không gian. Chính điều này đã 
dẫn đến mâu thuẫn trong những ngày đầu hoạt động của Black 
Lives Matter. Jackson bị la ó chế giễu khi đang cổ gắng thuyết 
trình cho những người biểu tình ở Ferguson. Sharpton bị buộc 
tội cố gắng bám víu vào phong trào. Tại cuộc diễu hành Justice 
for All ở Washington D.C., vào cuối năm 2014, Sharpton và 
nhóm của anh ta đã cắt dây micro của nhà hoạt động trẻ tuổi 
Johnetta Elzie - người đã bị tấn công bởi hơi cay, và không cho 
phép cô ấy lên tiếng. Cô đã kể lại trên trang tạp chí điện tử The 
Root rằng cô và bạn của mình được thông báo là họ không thể 
chia sẻ quan điểm của mình bởi vì họ không có “thể VIP”. Cô tự 
hỏi: “Nếu đó là một cuộc biếu tình, tại sao bạn lại cần phải có 
một tấm thẻ VIP kia chứ?”. 


Điều bất ngờ là có lẽ nhân vật được biết đến nhiều nhất đã từng 
xuất hiện trong thời đại của Black Lives Matter lại là một người 
đàn ông. DeRay Mckesson, một nhà báo và nhà hoạt động xã 
hội, là một thành viên trong cuộc biểu tình đầu tiên tại 
Ferguson, sở hữu một phong cách lãnh đạo đầy lôi cuốn và gần 
gũi. Các chính trị gia và các phương tiện truyền thông chính 
thống đều đổ dồn sự chú ý về anh ấy. Garza tự hỏi rằng: “Hiện 
tượng liên quan đến DeRay liệu có thật sự là vì mọi người cảm 
thấy thoải mái hơn khi đàn ông giữ chức vụ lãnh đạo ở một 
hình thức nào đó không?”. Thách thức cho một phong trào đẩy 
đủ các nhà lãnh đạo và được dẫn đắt bởi phụ nữ chính là việc 
chứng minh cho những cơ cấu quyền lực cũ thấy được và tham 
gia cùng với họ vì những gì họ đang có, thay vì cố gắng biến 
mình thành một thứ gì đó mà những cơ cấu hiện tại có thể thừa 
nhận. 


Black Lives Matter đã đưa ra một ví dụ nghiên cứu điển hình về 
thuật lãnh đạo quyền lực mới. Ba nhà sáng lập của nó đã thiết 
lập nên một hướng đi vượt qua khỏi vai trò của mình. Một số 
nhà lãnh đạo đã nổi lên từ phong trào này, như Mckesson, đã 
thực hiện chiến dịch ứng cử của riêng mình, phản ánh sự đa 
dạng về quan điểm trong phong trào - về việc làm thế nào để 
tạo ra sự thay đổi. Như trong bất kỳ một phong trào nào liên 
quan tới nhiều lĩnh vực, nhiều phe phái với những quan điểm 
bất đồng cũng đã xuất hiện. Nhưng thành công của nó thì rất rõ 
ràng. Black Lives Matter đã biến một vấn đề hay bị bổ qua thành 
tâm điểm của dư luận trong nước. Khi nhìn về phía trước, 
nhiệm vụ tiếp theo của họ chính là biến toàn bộ năng lượng mà 
họ đã tạo ra thành một sự thay đổi lâu dài, cả về chính trị lẫn 
văn hóa. 


KẾT LUẬN: HÃY XEM XÉT LẠI LA BÀN LÃNH ĐẠO 


Bây giờ, hãy lắp vào mô hình sau với tên của những nhà lãnh 
đạo mà chúng ta đã nhắc đền trong chương này. 


C0-0PTERS CR0WDS 
Những người sáng lập 


MARK ZUCICERBERG 


T #BLACKLIVESMATTER 
z: 
° Ứng cử viên Tư: “—_-— DEN TM 
s : Ứng cử viên 0BAMA_ LADYGAGA 
BETH COMST0CIC 

¬ CASTLES CHEERLEADERS 

løi 
+9 JACK WELCH 
‡ 3 Tổng thông 0BAMA 

z 
S Ặ= Đức Giáo hoàng BENEDICT 

5 

le) HOWARD SCHULTZ 

KIM J0NG-UN 
CÁC GIÁ TRỊ QUYỀN LỰC CŨ CÁC GIÁ TRỊ QUYỀN LỰC MỚI 


Có rất nhiều cách để trở thành Người thủ lĩnh cộng đồng. Một số 
người, như những nhà sáng lập của phong trào Black Lives 
Matter, là những người rất tâm huyết trong việc nắm bắt cả 
những giá trị lẫn công cụ quyền lực mới. Ngược lại, Beth 
Comstock lại hoạt động trong bối cảnh doanh nghiệp truyền 
thống, xây dựng một cơ cấu tham gia từ bên trong và bên ngoài 
GE theo nhiều cách thức hạn chế hơn. Phong cách cũng là một 
yếu tổ có sức ảnh hưởng. Các nhà lãnh đạo quyền lực mới như 
Comstock, Poo, và những nhà sáng lập của Black Lives Matter 
đã rất chăm chỉ trong việc tránh phải trở thành những nhà lãnh 
đạo có sức lôi cuốn, trong khi những nhà lãnh đạo khác lại sử 
dụng sức hút của bản thân họ như là một phương thức chiến 
lược trong việc theo đuổi mục tiêu của mình, như Obama và 
Đức Giáo hoàng Francis (Đây là một thực tế phổ biến khắp thế 
giới về thuật lãnh đạo - bạn có thể thấy những ví dụ về cả hai 
phong cách lãnh đạo, hoặc lôi cuốn hoặc giản dị hơn, ở mọi 
phần góc tư trong mô hình thuật lãnh đạo). 


Thế giới chính trị và kinh doanh ngày nay, đặc biệt là ở Mỹ và 
các nước châu Âu, đang tràn ngập những Người khích lệ (như 
Howard Schultz và Tổng thống Obama, những người theo đuổi 
các giá trị quyền lực mới nhưng \ vẫn cần phải cố gắng hơn trong 
việc triển khai các mô hình quyền lực mới). Những chính trị gia 
lập ra phong trào trong chiến dịch bầu cử, như Tổng thống Pháp 


Emanuel Macron, cũng phải đối mặt với những lựa chọn và 
những tình huống khó xử tương tự khi họ cố gắng đưa những 
phong trào của mình vào chính phủ. Một số người trong nhóm 
này vần đang nghiêm túc cố gắng giải quyết tất cả những điều 
trên và đang dần dần tiến lên vào góc Người thủ. lĩnh cộng đồng. 
Những người khác lại bắt đầu hơi chủ quan, về cơ bản là vẫn 
hoạt động như trước đây, song giờ đây mối liên kết giữa họ và 
cộng đồng vẫn rất công khai, mà lại không rõ ràng. 


Chúng tôi không dành nhiều thời gian để nói về những Người 
chủ lâu đài vì đây là mô hình lãnh đạo truyền thống đã quá 
quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây 
là cách thức lãnh đạo từ trên xuống có thể có rất nhiều hình 
thức - từ những nhà lãnh đạo không hề nao núng như Kim 
Jong-un, người đã sử dụng các kỹ thuật tuyên truyền truyền 
thống để đạt được những mục đích của mình, cho tới những 
nhà lãnh đạo trong giới kinh doanh và chính trị như “Neutron 
Jack” Welch, hay người tiền nhiệm cứng nhắc của Đức Giáo 
hoàng Francis, Benedict. Điều cần phải chú ý về mô hình lãnh 
đạo là trong 1 một thế giới mà các cộng đồng càng ngày càng làm 
việc hiệu quả hơn, thì mô hình này lại càng trở nên hạn chế. Tại 
sao bạn phải là người nắm quyền lực già cỗi thông thường - dựa 
dẫm hoàn toàn vào thẩm quyền và khả năng hợp pháp của 
mình để thực thi các quy tắc - trong khi bạn có thể trở thành 
người nắm quyên trong nên tẳng, vận hành cộng đồng của chính 
mình nhưng vẫn giữ quyền lực tập trung trong tay? 


Điều này sẽ đưa chúng ta đến với những Người kết nạp. Hãy xem 
xét trường hợp của Mark Zuckerberg. Với tư cách là một nhà 
lãnh đạo, anh ấy chính là bậc thầy trong việc xây dựng cộng 
đồng - anh ngồi ở vị trí chỉ huy của một nền tẳng mà, theo 
nhiều thống kê, được xem là lớn nhất thế giới. Zuckerberg nói 
rằng anh đã đổi mới nhiệm vụ của Facebook là tập trung vào 
xây dựng một cộng đồng toàn cầu và anh có về giữ vững cam 
kết với mục tiêu này rất chân thành. Nhưng nếu nhận xét đúng 
hơn, hành vi của Zuckerberg truyền đi tín hiệu rằng anh chỉ sẵn 
sàng thực hiện nhiệm vụ này nếu như anh không phải từ bổ đi 
quá nhiều quyền lực của mình. Chia sẻ nhiều giá trị kinh tế hơn 
với những người dùng, để cộng đồng thật sự có tiếng nói trong 
việc điều hành Facebook và cho họ khả năng xem, định hình và 


chỉnh sửa thuật toán, những điều này dường như không hề 
được nhắc tới. Thay vào đó, anh đã tự định vị bản thân như là 
một vị chúa tể nhân từ mà mọi người có thể tin tưởng rằng sẽ 
đưa ra những quyết định vì lợi ích tốt nhất cho cả mạng lưới. 
Những Người kết nạp rất quyền lực bởi họ thành thạo những 
cách thức mới trong việc thu hút sự tham gia. Họ có thể cùng 
tham gia và làm vui lòng, truyền cảm hứng và làm lệch hướng 
cộng đồng của mình một cách hiệu quả - đến nỗi cộng đồng có 
lẽ hoặc là quá bận rộn, hoặc bị mất tập trung nên không nhận 
ra rằng họ thực sự không hề trở nên mạnh mẽ hơn. 


Trong tương lai, chúng ta sẽ thấy một cuộc thi về thuật lãnh 
đạo giữa những Người kết nạp (và họ thông thường sẽ phát triển 
thành Người nắm quyền trong nên tẳng) và những Người thủ lnh 
cộng đông. Trong trạng thái tốt nhất, cả hai đều có thể truyền 
tín hiệu, xây dựng cơ cấu và định hình hướng đi một cách hiệu 
quả. Nhưng hai kiểu lãnh đạo này lại có xu hướng dẫn đến 
những kết quả rất khác nhau trong cách phân phối quyền lực. 


Nhìn chung, Người thủ lĩnh cộng đông chính là những người có 
công việc khó khăn nhất. Nhiệm vụ của họ phức tạp hơn việc 
“một mình tôi có thể xử lý được”. Họ phải yêu cầu mọi người 
làm nhiều hơn, có trách nhiệm cao hơn và hợp tác một cách tự 
do hơn. 


Và ngay cả khi đó là thế giới mà có lẽ tất cả chúng ta đều mong 
muốn, thì chúng ta cũng không thể chắc chăn sẽ đạt được nó. 


10 


Nghệ thuật kết hợp quyền 
lực 


M, chủ đề lớn trong cuốn sách này là sự tương phần và 
xung đột giữa quyến lực củ và quyền lực mới. Quay lại các định 
nghĩa mà chúng tôi đã chia sẻ ngay từ đầu, các đặc điểm quyền 
lực cũ và quyền lực mới được thể hiện theo sơ đồ dưới đây: 


Quyền lực cũ Quyền lực mới 


| Khép kín | 4 ; _ #W Cởi mở 


Nhiều câu chuyện trong cuốn sách này đã đề cập trực tiếp đến 
những điểm đối lập nêu trên. Đó là câu chuyện về cách mà trào 
lưu Thách thức Giội xô đá lên đầu đã bổ xa các chương trình 
truyền hình dài tập. Tiếp theo là câu chuyện về sự bất đồng 
quan điểm giữa những người tìm kiếm giải pháp và những 


người giải quyết vấn đề ở NASA, hay câu chuyện về tư tưởng cải 
cách của Đức Giáo hoàng và sự quan liêu của chính quyền 
Vatican. 


Chương này sẽ không nói nhiều về những mâu thuẫn giữa 
quyền lực mới và quyền lực cũ nữa. Nó cung cấp những câu 
chuyện về các tổ chức đã khám phá ra cách kết hợp hai loại 
quyền. lực này, xây dựng nên những mô hình mà ở đó quyền lực 
mới và quyền lực cũ được kết hợp để hỗ trợ nhau cùng phát 
triển. Thay vì xem xét những cặp tính chất của sơ đồ như hai 
phần tách biệt nhau - cổi mở hay khép kín, theo hướng từ trên 
xuống hay theo hướng từ dưới lên - các tổ chức này đã tìm được 
cách kết hợp quyền lực cũ và quyền lực mới để có thể tạo ra một 
quyền lực lớn hơn tổng sức mạnh của hai loại quyền lực nếu 
đứng riêng biệt. Chủ đề trọng tâm trong tất cả các câu chuyện 
này là cách thức họ nhận biết khi nào mình nên gia tăng mỗi 
loại quyền lực trên. 


TẠI SAO HIỆP HỘI SÚNG TRƯỜNG QUỐC GIA MỸ (NRA) 
LUÔN GIÀNH CHIẾN THẮNG? 


Lãnh đạo với quyền lực mới: Câu chuyện ở Colorado 


Vào tháng 9 năm 2013, các chính trị gia trên khắp nước Mỹ 
nhận được một thông điệp rất rõ ràng. Hai thượng nghị sĩ ở tiểu 
bang Colorado từng ủng hộ các điều luật kiểm soát bạo lực súng 
đạn đã bị đẩy ra khỏi Quốc hội bằng một cuộc bầu bãi nhiệm 
đặc biệt nhắm tới lập trường phản đối súng đạn của họ. Chiến 
thắng này của những người ủng hộ quyền sử dụng súng thật sự 
đáng chú ý vì nó xảy ra chín tháng sau vụ thảm sát ở một 
trường tiểu học bang Connecticut, Newtown với hai mươi sáu 
người thiệt mạng, trong đó đa phần là trẻ nhỏ, và vì người dân ở 
cả bang này vẫn bị ám ảnh bởi vụ thẩm sát năm 1999 tại 
trường Trung học Columbine. 


Chỉ hai tháng sau cuộc bầu bãi nhiệm đó, một thượng nghị sĩ 
khác ở bang Colorado, Evie Hudak, đã nộp đơn từ chức, đơn 
giản vì bà ầy biết răng mình đã nắm trong cùng một tầm ngắm. 


Vụ bầu bãi nhiệm ở Colorado là một ví dụ điển hình về sức 
mạnh to lớn của Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) và các 


đồng minh để ngăn chặn những người chống đối nó, từ đó gửi 
tín hiệu cảnh báo đến những người có ý định đối đầu khác. 
Ngay cả khi ý kiến công chúng phần lớn ủng hộ các quy định 
phù hợp về kiểm soát súng đạn (cụ thể 92% người Mỹ - bao 
gồm 87% công dân Đẳng Cộng hòa - ủng hộ việc kiểm tra lý lịch 
đối với tất cả những người mua súng), NRA vẫn có cơ hội điều 
chỉnh lại một lần nữa các quy định này nhằm hạn chế các sức 
ép đối với việc kiểm soát súng. Nó cho tiến hành các chiến dịch 
công kích và giành thắng lợi trong các cuộc tranh luận, thậm 
chí cả khi nó có vẻ đang ở tình trạng dễ thất bại nhất. 


Tại sao NRA lại luôn giành chiến thắng? Bạn có thể cho rằng 
quyền chi phối của nó xuất phát từ sức ép mạnh mẽ của các 
hoạt động vận động hành lang với tiểm lực tài chính hùng hậu. 
Bởi vì xét cho cùng, NRA có ngân sách 250 triệu đô-la hàng năm 
và có đủ tiếng tăm trong việc mua chuộc các cuộc bầu cử. 


Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lý do sâu xa hơn thế. Hai thượng nghị 
sĩ đối mặt với bầu bãi nhiệm đã được bảo vệ bởi một tỷ phú, 
cũng là thị trưởng của New York, Michael Bloomberg, người 
ủng hộ việc siết chặt kiểm soát súng đạn có quyền lực nhất 
trong nước. Bloomberg đã dễ dàng chỉ tiền mạnh tay hơn so với 
NRA và các đồng minh của nó, đầu tư hơn 3 triệu đô-la vào cuộc 
chiến bầu bãi nhiệm, trong khi những người ủng hộ quyền sở 
hữu súng chỉ đầu tư 600.000 đô-la. Và NRA không chỉ không 
chi nhiều tiền cho cuộc chiến này, nó dường như cũng không 
đưa ra bất cứ hành động nào trong khoảng thời gian giăng co 
giữa hai bên, cũng như không có động thái TỐ ràng trong. tương 
lai, dẫn. đến nhiều sự thất vọng cho một số nhà cầm quyền ủng 
hộ quyền sử dụng súng trong cuộc chiến. 


Mặc dù có thể không tạo ra quá nhiều sự chú ý, nhưng những 
nỗ lực của NRA vẫn là trung tâm của buổi bầu bãi nhiệm ở 
Colorado. Trong những năm qua, NRA đã tài trợ hàng trăm 
nghìn đô-la cho hàng chục tổ chức ở Colorado - các câu lạc bộ 
súng, các trường bắn, các tổ chức bảo tôn và săn bắn như Ducks 
Unlimited, và các tổ chức nhỏ ở địa phương về quyền sử dụng 
súng cũng là một phần không chính thức của NRA. Đây là 
những khoản đầu tư được thiết lập để tạo ra một mạng lưới các 
nhà hoạt động cơ sở liên kết với nhau về chính trị, văn hóa và 


mua bán súng đạn. Mạng lưới này được xem như là một cộng 
đồng độc lập, tự quản, chưa được công bổ một cách chính thức 
nhưng về chiền lược thì gắn liễn với lợi ích của NRA. 


Trong cộng đồng này có các nhà hoạt động như Victor Head, 
một người thợ sửa ống nước ở độ tuổi hai mươi tám đã cùng với 
bạn bè và gia đình bắt đầu những nỗ lực thu thập hàng ngàn 
chữ ký cần thiết để kích hoạt cuộc bầu bãi nhiệm, sau đó ý 
tưởng này đã bùng nổ trong thế giới của vô vàn các tin tức trực 
tuyến dành cho những người ủng hộ quyền sử dụng súng. “Lý 
do anh trai tôi và tôi tham gia vào việc này là vì những điều luật 
này thực sự ảnh hưởng đến chúng tôi”, Head trả lời trên một đài 
truyền hình địa phương, Fox 31 Denver. “Đó là niềm đam mê 
của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng những tình nguyện viên 
thực sự quan tâm. Họ không làm công việc này để nhận được 
bất kỳ khoản tiền nào cả”. 


Mark Glaze, một luật sư kiêm đặc vụ chính trị dày dạn kinh 
nghiệm ở Washington D.C., người lúc bấy giờ đang hoạt động 
trong nhóm người ủng hộ kiểm soát súng của Bloomberg, chịu 
trách nhiệm tổ chức chống lại sức ép đòi bãi nhiệm. Ông ta 
nhận thấy nhóm của mình đã bị qua mặt. 


Ông ta giải thích với chúng tôi tại sao chiến thuật của NRA lại 
tổ ra rất thành công. “Lợi ích của việc chỉ tiển ra và cho phép 
mọi người làm những gì họ muốn thường sẽ khiến mọi người 
làm những gì bạn muốn. Vì vậy, khi các cuộc bầu bãi nhiệm 
đến, NRA gần như là một đối tượng không tham gia vào cuộc 
chiến... Tuy nhiên, những người được cấp tài trợ đó được hậu 
thuẫn đủ tốt và cũng được trao quyền đủ nhiều để họ có thể 
chiếm được phần lớn số phiếu bầu chống lại các nhà lập pháp 
này, sau đó tìm ra cách để đẩy họ ra ngoài”. 


Đây là một thế giới khác xa chiến lược của Bloomberg, một 
chiến lược tập trung nhiều vào đầu tư bên ngoài và tạo ra sự 
kiểm soát tập trung chặt chẽ đối với những cơ sở của họ. Glaze 
nói: “Chúng tôi sẽ chỉ trả cho những nhà tổ chức và tài trợ cho 
các giáo hội địa phương nhưng tất cả đều trên một nền tẳng rất 
hạn chế và bị kiếm soát”. 


Nhìn lại, Glaze thừa nhận rằng điều mà NRA đã làm rất tốt là 


“hoàn thành những việc cần làm trong vòng năm phút”. Bằng 
cách trao quyền cho quần chúng, với chi phí đủ để đảm bảo 
chiến thắng, nó tạo ra sự tự do, mang lại cho mọi người quyền 
sở hữu phong trào thực sự (Xin nhắc lại một lần nữa, đẩy chỉ 
thực sự là một phong trào nếu nó vẫn hoạt động khi không có 
bạn). Những người chỉ trích vì NRA rút lui khổi chiến dịch bãi 
nhiệm đã hiểu sai chiến lược. NRA đã không biến mất. Nó chỉ 
đơn giản là đang ưu tiên nhiệm vụ cấp thiết của mình trên 
danh tiếng vốn có của nó. 


Việc Bloomberg đã đưa ra một nguồn tài trợ lớn hơn mà NRA 
vẫn có thể chiến thắng đã chứng tỏ sức mạnh to lớn của một 
yếu tố: mức độ. Đầu tư ban đầu vào mạng lưới những người như 
Victor Head có nghĩa là NRA có thể trông cậy vào một cộng 
đồng vẫn chưa thống nhất quan điểm mà chỉ đơn thuần tập 
trung lại vào ngày bầu cử, biến cuộc bầu cử thành một cuộc 
trưng cầu ý kiến về súng đạn. Việc của NRA là đứng bên ngoài 
cuộc chơi, họ chỉ cung cấp đủ không gian và hỗ trợ các thủ tục 
để đảm bảo chiến thắng. Glaze đã nói: “Mặc dù NRA hầu như 
vắng mặt, nhưng họ đã nuôi dưỡng niềm đam mê súng đạn này 
trong suốt nhiều năm và kết quả là mức độ phản đối những 
điều luật kiểm soát súng đạn của những người theo phe họ đã 
mạnh mẽ hơn nhiều so với mức độ tán thành của những người 
ủng hộ các điều luật này ở phía chúng ta”. 


Lãnh đạo với quyền lực cũ: Sự thất bại của dự luật Manchin- 
Toomey 


Để giành chiến thắng trong cuộc bầu bãi nhiệm Colorado, NRA 
cho phép nền tảng quyền lực mới của nó điều khiển mọi công 
việc và để cho bộ máy quyền lực cũ nắm vai trò hỗ trợ. Nhưng 
để đánh bại dự luật Manchin- -Toomey, một dự luật kiểm soát 
súng do Tổng thống Obama và các đồng minh của ông ủng hộ 
tại Washington, NRA cần thay đổi chiến thuật của mình, dẫn 
dắt bằng sức mạnh của quyền lực cũ và sau đó để quần chúng 
xuất hiện như những ky binh. 


Ban đầu, dự luật này có vẻ giống như một cải cách nhạy cảm về 
kiểm soát súng mà cuối cùng có thể được thông qua. Nó đến 
cùng sự trỗi dậy của Sandy Hook và đa số người Mỹ đã ủng hộ 
cơ sở của điều luật đề xuất này đối với việc kiểm tra lý lịch trên 


điện rộng các đối tượng mua bán vũ khí. Hơn thế nữa, các nhà 
tài trợ của dự luật này là hai thượng nghị sĩ được xem là những 
đồng minh NRA có quyền lực và không có lập trường phản đổi 
súng. Joe Manchin là một nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ và là một 
thành viên đáng tự hào của NRA đến từ Trung tâm văn hóa 
Súng phía Tây Virginia. Pat Toomey là một nghị sĩ thuộc Đẳng 
Cộng hòa. 


Tuy nhiên, dự luật Manchin-Toomey đã bị đánh bại bởi NRA, 
thông qua việc sử dụng sức mạnh của quyền lực cũ, “vũ khí” 
đáng sợ nhất của nó. NRA quyết định “cho điểm” dự luật này. 
“Điểm số” của NRA là số điểm bằng chữ mà các chính trị gia 
nhận được, dựa trên hồ sơ biểu quyết của họ về quyền sử dụng 
súng. Điểm số dao động từ A đến F, và điểm của một nhà lập 
pháp sẽ quyết định cách mà NRA đưa ra hình phạt và phần 
thưởng vào thời điểm bầu cử (chính sách ngoại giao “cây gậy” 
và “củ cà rốt”). Trước dự luật này, điểm số của Toomey chắc 
chắn là A-. 


Doug Schoen, nhà phân tích và thu thập ý kiến, đã giải thích 
trong nghiên cứu chi tiết của mình về cách thức mà NRA nắm 
giữ quyển lực rằng: “Đáng chú ý là đầu tiên NRA đã từ chối 'cho 
điểm' những chính trị gia trước đó đã mang dự luật này lên bàn 
cân nhắc và biện pháp đó đã nhận được sáu mươi tám phiếu, 
vượt quá con số cần thiết. Tuy nhiên, sau khi NRA thông báo 
rằng sự thật thì họ đang cho điểm những sửa đổi quan trọng 
trong dự luật về kiểm tra lý lịch, cả mười bốn thượng nghị sĩ 
trước đây từng bỏ phiếu “Có để đưa dự luật này đến tòa án 
Thượng viện đã rút lại sự ủng hộ của họ đối với dự luật và đã 
bầu một lá phiếu 'Không' thân - thiện - với NRA để phản đối dự 
luật kiểm tra lý lịch”. 


Hệ thống cho điểm của NRA có nét tương đồng với hình tượng 
ngón tay cái của hoàng để, sẽ cho điểm cao những người mà 
anh ta ủng hộ và cho điểm thấp những người mà anh ta lên án. 
Các hội trường và hành lang của Washington là nơi xảy ra 
nhiều câu chuyện về các đối tượng đã vượt mặt NRA để chỉ trả ở 
một mức giá rất cao. 


Tuy nhiên, đã có một sự thay đổi bất ngờ. Nghiên cứu của 


Schoen về các chu kỳ bầu cử trong mười lăm năm qua cho thấy 
rằng sức mạnh tỏa ra từ NRA luôn kèm theo yếu tổ giả dối. Nó 
thường giành lấy công trạng làm nên thành công trong các 
cuộc đua bầu cử mà tại đó các ứng cử viên ủng hộ quyền sử 
dụng súng chắc chắn sẽ giành chiến thẳng, hoặc trong các cuộc 
bầu cử mà nó đầu tư rất ít. Ví dụ, trong năm 2012, NRA tuyên 
bố chiến thắng trong năm cuộc đua, trong đó chỉ phí đầu tư của 
nó còn ít hơn 100 đô-la. Schoen cho thấy rằng không chỉ NRA 
không phải là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong các 
cuộc tranh cử ở Mỹ như người ta vẫn nghĩ (nó chỉ đứng thứ 50 
trong số các tổ chức tranh cử ở Mỹ), nó thậm chí còn không 
thực sự đạt được hiệu quả trong các hoạt động đầu tư trực tiếp. 
Những gì chúng ta có thể nghĩ đến về NRA là một sự trả đũa 
đáng sợ, kèm theo đó là lời đồn đại và mối đe dọa khó lường của 
nó còn lớn hơn những gì xẩy ra trên thực tế. 


Tuy nhiên, sự đe dọa trở nên mạnh mẽ và đáng tin hơn thông 
qua việc áp dụng quyền lực mới. Vào thời điểm xoay chuyển 
những lá phiếu trong Quốc hội, NRA cũng sử dụng mức độ của 
những người ủng hộ nó để áp đảo đối thủ. Heidi Heitkamp, một 
thượng nghị sĩ mới được bầu sau đó đến từ Bắc Dakota, kể lại 
các áp lực chính trị của cô: “Tôi nghĩ tôi luôn nổi tiếng là một 
người biết cách lắng nghe, một người có tư tưởng khá độc lập 
nhưng cũng tin rằng cuồi cùng, bạn phải lắng. nghe các cử tri 
của mình”. Cô báo cáo rằng mặc dù có một chiến dịch rộng lớn 
trong tiểu bang vận động cô ủng hộ dự luật, nhưng sau khi xem 
xét tất cả thì các cuộc gọi mà văn phòng cô nhận được thì có “ít 
nhất 7 trên 1 cuộc gọi phản đối dự luật đó”. 


Văn hóa, thương mại và chỉnh trị: Cách NRA xây dựng cỗ máy 
quyền lực 


Hãy dành ít phút để nghĩ về con số sau đây. Các cuộc khảo sát 
cho thấy có hơn 90% công dân Mỹ ủng hộ những điều luật mà 
Manchin - Toomey đề xuất, nhưng họ lại dễ dàng bị đánh bại 
bởi nỗ lực và cam kết của các thành phần ủng hộ quyền sở hữu 
súng. 


Và tất cả những lời kêu gọi này đến từ đâu? 


Một thành viên của NRA không chỉ được kết nối về mặt chính 


trị - NRA còn mang lại các lợi ích hữu hình như giảm giá bảo 
hiểm, tiếp cận các khoản vay cá nhân và được tham gia các câu 
lạc bộ rượu vang. Nó bắt đầu ngay từ thời thơ ấu, trên blog của 
NRA có các bài viết như “Chương trình bắn súng thiện xạ mà 
bọn trẻ nhà bạn sẽ yêu thích”. Bạn thậm chí có thể mua máy 
nướng bánh mì in dấu thương hiệu NRA vào lát bánh của bạn. 
Đây là cộng đồng “chính thức” của NRA, các thành viên tham 
gia vào chương trình này đã duy trì nó trong nhiều thập kỷ. Và 
NRA cũng có thể sử dụng tài nguyên từ cộng đồng “không 
chính thức” của nó, hệ sinh thái đầy hỗn loạn gồm những 
thành phần như Victor Head, người đã tạo nên nền văn hóa 
súng ống và sẽ tập hợp lại khi cần thiết. 


NRA đang tham gia một cuộc chơi dai dẳng. Đó là cam kết xây 
dựng sự gắn kết sâu sắc với nền tảng vững chắc và tạo ra các 
vòng lặp phản hồi hữu ích vượt xa các mục tiêu chính trị hạn 
hẹp của nó. Một giám sát viên chặt chẽ của NRA, Jennifer 
Carlson, sắp xếp cuộc chơi này theo cách sau: “Phía kiểm soát 
súng là một phong trào chính trị. Họ đang làm việc để thay đổi 
các chính sách về súng. Đó là những gì họ làm. Còn về phía ủng 
hộ quyền sử dụng súng, họ đang thay đổi văn hóa, họ đang hoạt 
động trong một ngành và họ cũng là một phong trào chính trị”. 


Quyền lực của nền văn hóa súng ống đã khiến cho NRA lớn 
mạnh theo thời gian. Theo ghi chú của Mark Glaze: “Bằng cách 
châm ngòi cho những tuyên bố về chủ nghĩa dân tộc và những 
mối lo ngại về chế độ độc tài của chính phủ, NRA không chỉ xúi 
giục người dân tham gia vào một nhóm sử dụng súng mà còn 
làm theo các mệnh lệnh của NRA, đồng thời tác động lên cơ 
quan lập pháp của bang và bỏ phiếu chống lại cơ quan lập pháp, 
họ còn đang, mua thêm nhiều súng hơn vì lo lắng Tăng chính 
phủ sẽ lấy súng của họ đi”. NRA đã tạo ra một thế giới thống 
nhất mạnh mẽ đến nỗi vào những giai đoạn khủng hoảng như 
sau các vụ xả súng hàng loạt, nó còn phát triển mạnh hơn một 
cách đầy nghịch lý. Người ta mua súng nhiều hơn, các thành 
viên của NRA ngày càng lo sợ về việc bị tịch thu súng và cam 
kết nhiều hơn, và vòng luẩn quẩn kỳ lạ này cứ tiếp diễn. 


NRA ít khi ngần ngại gia tăng đầu tư cho những nỗ lực xây 
dựng một thể giới thống nhất - và tập trung vào một kẻ thù 


chung. Vào năm 2017, họ đã phát hành một video tuyển dụng 
mà thậm chí còn không đề cập đến súng. Điều mà nhiều người 
xem nhận thấy là một lời kêu gọi công khai dưới danh nghĩa 
dùng bạo lực chống lại các đối thủ chính trị của Tổng thống 
Donald Trump và những người theo chủ nghĩa tự do nói chung, 
người dẫn dắt trong video này tuyên bố: “Cách duy nhất chúng 
ta ngăn chặn điều này, cũng là cách duy nhất để cứu đất nước 
và sự tự do của chúng ta là chiến đấu chống lại sự tàn bạo của 
những lời nói dối đang mang danh của lẽ phải”. 


Bài học kinh nghiệm: Tương lai của cuộc chiến về quyền sử 
dụng súng 


Có rất nhiều điều chúng ta có thể học hỏi từ NRA, và còn nhiều 
hơn nữa từ phía đối lập. Khả năng chuyển đổi giữa quyền lực cũ 
và năng lượng mới mà NRA đã thực hiện rất tốt: các nhà lãnh 
đạo của NRA biết cách làm thế nào để tham gia với các chiến 
thuật quyền lực cũ, và khi nào nên đứng ngoài cuộc chiến và 
nhường chỗ cho sức mạnh mới gia tăng. 


Trong tổ chức của Bloomberg, vì tất cả các nguồn tài trợ và hỗ 
trợ công của nó đều dành cho các điều luật đầy nhạy cảm, nó đã 
không thể tập hợp một cộng đồng thống nhất đi theo hướng 
mong muốn. Miễn đây còn là chiến dịch “của Bloomberg”, thật 
khó cho bất kỳ ai khác sở hữu nó. Mặc khác, NRA lại thể hiện 
một khả năng hiếm có khi xuất hiện một cách đầy kịch tính 
trong thời điểm mấu chốt và sau đó biến mất hoàn toàn. Chúng 
ta sẽ học được nhiều điều từ việc Bloomberg chuyển hướng 
hoạt động sau sự thất bại của dự luật Manchin-Toomey, ông cho 
ra mắt tổ chức Everytown (với sự giúp đỡ từ tổ chức Purpose 
của Jeremy), đây là nỗ lực để xây dựng một phong trào CƠ SỞ 
trên toàn quốc về an toàn súng đạn. Tổ chức này bao gồm một 
nhóm nhỏ các nhà hoạt động nữ đã từng thành lập các tổ chức 
nhồ trong cộng đồng sau thẩm kịch tại Sandy Hook dưới biểu 
ngữ “Những người mẹ yêu cầu hành động chống lại bạo lực 
súng đạn ở Mỹ”. Những phụ nữ này mang trên mình trọng 
trách của những người mẹ với mong muốn bảo vệ con cái và 
cộng đồng của họ được an toàn. Các cuộc biểu tình và thông 
điệp đầy thuyết phục của họ đã gây áp lực cho các ông trùm bán 
lễ (như Starbucks và Target) trong việc cấm mang theo súng 


vào các cửa hàng của họ. Và trong những năm gần đây, cách 
thức hoạt động dựa trên cơ sở quần chúng và tập trung nhiều 
hơn ở địa phương này của Bloomberg đã đạt được những chiến 
thắng quan trọng trong các chính sách, chẳng hạn như thắng 
lợi trong cuộc biểu quyết về việc đề nghị kiểm tra lý lịch tại tiểu 
bang Washington và Nevada. 


Everytown đã hiểu được sự cần thiết của việc thu hẹp “khoảng 
cách về mức độ” với những người ủng hộ quyền sử dụng súng. 
Một dấu hiệu cho thấy chiến lược của Everytown đang phát huy 
hiệu quả là sau vụ xả súng hàng loạt tại Pulse Night Club ở 
Orlando, Florida, số người ủng hộ Everytown đã lên đến 3 triệu 
người, họ đã thực hiện 62.000 cuộc gọi đến Thượng viện trong 
một tuần, cao gần gấp tám lần so với số cuộc gọi mà những 
người ủng hộ kiểm soát súng đã thực hiện trong những tháng 
trước cuộc bỏ phiếu mà Manchin - _ Toomey thất bại. Các cuộc 
chiến trong tương lai giữa tổ chức của Bloomberg và NRA có thể 
sẽ cân sức hơn. 


NRA đã sử dụng sức mạnh, danh tiếng và tài nguyền của một tổ 
chức lớn, đồng thời nguồn năng lượng và sự sáng tạo của một 
phong trào xã hội. Nó kết hợp quyền lực trong một không gian 
lớn, hỗn hợp, nhiều đối tượng tham gia. Câu chuyện tiếp theo sẽ 
cho chúng ta thấy cách TED kết hợp quyền lực trong một cộng 
đồng khép kín hơn. 


CỞI MỞ VÀ KHÉP KÍN: CÁCH TED LÀM THAY ĐỔI PHƯƠNG 
THỨC LAN TRUYỂN Ý TƯỞNG 


Những điểm tương đồng giữa TED và nhãn hiệu trang sức 
Tiffany 


Mỗi giây phút trong ngày, có khoảng mười bẩy người đang bắt 
đầu xem một bài diễn thuyết TED Talk. Nhưng trong hơn mười 
lăm năm nay, ngay cả những bài diễn thuyết TED Talk cũng chỉ 
có số khán giả nhiều nhất là vài trăm người. TED vốn là một 
nhóm nhỏ những người thỉnh thoảng tập trung lại ở Long 
Beach, California, để nghe những bài giảng thú vị về công nghệ 
(Technology), giải trí (Entertainment) và thiết kế (Design) - vì 
thế nó được gọi là “TED”. 


TED trở thành một hội nghị thường niên vào năm 1990, nó 
luôn là nơi dẫn dắt, cổ vũ và ươm mầm cho các ý tưởng về 
quyền lực mới. Những buổi nói chuyện ban đầu về các chủ đề 
như “quyền lực mới của sự cộng tác” và “sự ra đời của cuộc cách 
mạng học tập từ mã nguồn mở”. Nhưng mô hình của nó lại loại 
trừ nguồn lực mở. Chương trình và đội ngũ diễn thuyết được 
quản lý bởi một nhóm nhỏ tập trung. Những người tham dự 
TED có quyền ưu tiên tiếp cận một số nhà tư tưởng tiên tiến 
nhất trên thế giới - nhưng quyền tiếp cận đó bị hạn chế, chỉ 
dành cho những người có đủ phương tiện và những mối quan 
hệ phù hợp. Khi nhắc lại lịch sử hoạt động chính thức của TED, 
khung chương trình ban đầu của hội nghị đã nhấn mạnh ý 
tưởng về một cộng đồng bí mật: “Một nhóm đối tượng khán giả 
ngày càng tăng và có tầm ảnh hưởng đến từ nhiều ngành khác 
nhau... sẽ tập hợp lại bởi sự tò mò và tư tưởng mở của họ - và 
bởi sự khám phá chung của họ về một bí mật thú vị”. 


Trong những năm 2000, với việc mở rộng của thế giới kỹ thuật 
số và sự gia táng của truyền thông xã hội, bạn có thể cho rằng 
TED sẽ từ bỏ mô hình ưu việt khép kín này, phá vỡ nguyên tắc 
của nó để bắt kịp thế giới của sự cộng tác, kết nối, dân chủ hóa 
mà các nhà diễn thuyết của TED thường mường tượng ra. 


Tuy nhiên, điều thú vị về TED là nó không thay đổi mô hình hội 
nghị cốt lõi của mình. Trên thực tế, bằng một vài cách nào đó, 
nó ngày càng trở nên không thể tiếp cận. Hiện nay, để tham dự 
sự kiện trọng điểm của TED diễn ra tại Vancouver, bạn sẽ phải 
bổ ra ít nhất khoảng 25.000 đô-la. Ngay cả với mức giá đó, 
những người tham gia hội nghị cũng sẽ được chọn lọc kỹ lưỡng, 
và các diễn giả cũng vậy. Luôn có sự cạnh tranh khốc liệt cho 
1.200 chỗ ngồi và chiếc túi quà tặng chứa đầy các món đồ phô 
trương sáng bóng nhất của Silicon Valley. Chỉ một vài người 
may mắn có thể sánh vai với Al Gore(9) hoặc tham gia vào trò 
chơi Cards Against Humanity với Sergey Brin(io). Nó là một 
món hàng xa xỉ, chứ không phải là một món hàng đại chúng. 


(9) Albert Arnold Gore, Jr. (tên thường được gọi Al Gore, sinh năm 
1948) là Phó Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, ông giữ chức vụ này 
từ năm 1993 đến 2001 dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Gore đi 
nhiều nơi để diễn thuyết về tình trạng nóng ấm toàn câu. Cùng với 


Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), Gore được trao 
tặng giải Nobel Hòa bình năm 2007 “vì những nỗ lực xây dựng và 
giúp mọi người nhận thức về sự thay đối khí hậu mà tác nhân 
chính là con người, cũng như thiết lập nên tảng cho các biện pháp 
cân thiết để xử lý vấn nạn này”. 


(10) Sergey Brin là một doanh nhân người Mỹ, cũng là người đông 
sáng lập Google cùng với Larry Page. 


Sự trớ trêu và cũng là thành tựu vĩ đại của TED nằm ở chỗ trong 
khi tất cả những điều trên là đúng, nó vẫn trở thành một trong 
những thương hiệu quyền lực mới được yêu thích, được chia sẻ, 
được phổ biến và được tôn vinh nhiều nhất trên thế giới. Đó 
cũng là một phần của câu chuyện xảy ra với doanh nhân người 
Anh tên là Chris Anderson. 


Anderson tiếp quản hội nghị TED vào đầu những năm 2000. Là 
lãnh đạo mới của TED, ông đã dùng cách của mình để tôn trọng 
văn hóa độc đáo của TED, đồng thời chuyển đổi TED thành một 
tổ chức phi lợi nhuận trong khi vẫn làm dịu được nỗi lo của các 
thành viên tâm huyết với TED cho rằng ông có thể phá hỏng 
bầu không khí đang được yêu thích của họ. Tuy nhiên, các buổi 
diễn thuyết mà ông nghe được tại mỗi lần triệu tập lại luôn 
nhấn mạnh về việc thế giới cần phải thay đổi ra sao. Và ông hiểu 
rằng TED cũng cần phải thay đổi. Nhưng thay vì sửa đổi mô 
hình cốt lõi, ông đã phóng tầm nhìn ra bên ngoài và tìm kiếm 
cách xây dựng các cộng đồng xung quanh hội nghị. Nếu ông 
thành công, mỗi người sẽ tạo ra giá trị theo đúng quyền lợi của 
họ; họ sẽ mang các giá trị quay về với mô hình cốt lõi. 


Ông bắt đầu với một quyết định lớn và có vẻ nguy hiểm. TED sẽ 
đăng các buổi diễn thuyết của mình - về cơ bản là tài sản trí tuệ 
duy nhất mà nó có - lên môi trường trực tuyến để mọi người 
vào xem miễn phí. Cựu giám đốc điều hành TED ,June Cohen, đã 
nói rằng có sự phản đổi mạnh mẽ đổi với điều này từ một số 
thành viên của TED, những người lo sợ rằng việc đăng các buổi 
diễn thuyết trực tuyến sẽ làm suy yếu mô hình kinh doanh bán 
vẻ. 


Nhưng họ nhận thấy một cách chính xác về một kết quả ngược 
lại. Các buổi diễn thuyết đầu tiên được đăng vào tháng 6 năm 


2006 và đến tháng 9, họ đã thu được hơn một triệu lượt xem. 
Hiện nay, con số đó lên đến hàng tỷ. Nhận thức ngày càng Cao 
và tiếng vang xung quanh thương hiệu đã làm tăng nhu cầu 
mua vé và thu hút hàng loạt các nhà tài trợ doanh nghiệp sẵn 
sàng hỗ trợ hoạt động của TED. TED càng mở rộng việc chia sẻ 
các buổi diễn thuyết thì các hội nghị bán vé của nó lại càng có 
giá trị hơn. 


Tất nhiên, TED đã làm nhiều điều hơn là chỉ đăng một số video 
trực tuyến. Điều làm cho các buổi diễn thuyết trở nên phổ biến 
là cách chúng được thiết kế cẩn thận để phục vụ thị trường đại 
chúng. Hình ảnh đẹp, dễ dàng chia sẻ và thời gian nghiêm ngặt 
không kéo đài quá mười tám phút, chúng được thiết kế riêng, 
theo cách nói của Anderson, “mang tính giải thích, rõ ràng, 
tương tác và vui thích” (Một bài phê bình quen thuộc là TED đã 
“làm tê liệt” nội dung quan trọng, mặc dù việc tăng thời lượng 
lên mười tám phút được cảm nhận như là một sự phân bổ khá 
hào phóng để gây chú ý). Lời hứa về một buổi diễn thuyết TED 
là bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn khi xem chúng và bạn sẽ có về 
thông minh hơn trong mắt bạn bè mình khi chia sẻ chúng. 


Những gì hoạt động hiệu quả đối với TED là hai yếu tố: trải 
nghiệm người dùng (sự tham gia siêu VIP ở hội nghị Vancouver) 
và việc chia sẻ một trong những bài diễn thuyết này của người 
bình thường (dựa vào một tập hợp các ưu đãi tương tự nhau, 
chỉ khác nhau về mức độ). Giống như hãng trang sức Tifany có 
thể nhanh chóng đưa một vị tỷ phú trên lầu sang phòng tiếp 
khách riêng để thưởng lãm những viên kim cương hiếm hoi 
trong khi bắt đầu chào đón khách du lịch chụp ảnh “tự sướng” 
tại phòng trưng bày ở sảnh, TED có thể cung cấp một vài quyền 
truy cập cho những thành viên cấp cao của thị trường cũng như 
cung cấp một số lựa chọn cho các thành viên thông thường 
khác. Sự phân chia này đã làm cho lợi ích của hai bên tăng lên 
đáng kể. Những người diễn thuyết. tại hội nghị có nhiều trải 
nghiệm. đáng giá hơn bởi vì họ tin rằng các bài diễn thuyết của 
họ sẽ có tầm ảnh hưởng trên thị trường đại chúng. Tương tự, 
những người xem các bài diễn thuyết trên điện thoại thông 
minh biết rằng họ đang truy cập vào một sản phẩm chất lượng 
cao vì họ cho rằng TED là kênh đáng tin cậy nhất. 


Nếu TED vẫn là một hội thảo hoàn toàn khép kín, thật khó mà 
tưởng tượng nó sẽ giữ được sự thích hợp của mình. Vào thời 
điểm thế giới đang hoài nghi về những giao dịch ẩn giấu của 
giới tri thức toàn cầu, việc tập hợp hàng năm của TED sẽ trở nên 
lạc hậu (Lưu ý rằng Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hội nghị của 
những người bí mật tập trung hàng năm tại khu trượt tuyết 
Davos, Thụy Sĩ, đang đổi mặt với một thách thức tương tự. Họ 
đã phản ứng bằng cách xây dựng các cộng đồng và sự kiện khác 
ngoài cuộc họp thường niên của họ). Nhưng phương án kỹ 
thuật số của Chris Anderson đã mang đến cho TED nguồn khán 
giả toàn cầu và một cộng đồng mới. Trong thực tế, TED đã thay 
thế quyền lực cũ của nó bằng quyền lực mới. 


Làm thể nào để mở rộng phạm vi của sự độc quyền 


Bằng cách lan truyền các bài diễn thuyết, TED đã tạo điều kiện 
cho việc chia sẻ nội dung của nó. Tuy nhiên, vì trở nên quá phổ 
biến, thành công của nó dẫn đến một thử thách không ngờ tới. 
Rất nhiều thành viên đam mê TED khao khát được làm nhiều 
thứ hơn là chỉ chia sẻ và đưa ra các lời bình luận. Họ muốn cung 
cấp những bài diễn thuyết TED của riêng họ. Rõ ràng là việc tập 
hợp lại hàng năm của TED không thể đáp ứng nhu cầu này, vì 
vậy Anderson và đội ngũ nhân viên của ông đã thành lập cộng 
đồng kế nhiệm của TED, mà họ gọi là TEDx (với x có ý nghĩa là 
tự tổ chức). 


TEDx hoạt động bằng cách cho phép các nhà tổ chức ở khắp mọi 
nơi tương tác với cộng đồng nội bộ của Chris Anderson. Hiện 
nay, chúng ta có TEDxAmsterdam, TEDxTheBrowningSchool, 
và cả TEDxInyaLake ở Myanmar. Hàng ngàn sự kiện đã diễn ra, 
với hơn 30.000 bài diễn thuyết TEDx đã được lan rộng ở 130 
quốc gia trên thế giới. 


Lara Stein, người phụ nữ gánh vác vai trò của TED trong việc 
thành lập và điều hành TEDx, mô tả thời điểm mà ông lớn TED 
ở một mức độ nào đó vẫn thận trọng và tạo khoảng cách văn 
hóa với TEDx, bắt đầu nhìn lại những gì nó đang nắm giữ. Năm 
2012, sáu trăm nhà tổ chức TEDx đã gặp nhau trong một tuần 
tại Qatar cho Hội nghị thượng đỉnh TEDx được tổ chức lần đầu 
tiên, tại đó họ chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau mơ ước về 
những gì nền tảng có thể đạt được. “Không quan trọng bạn có là 


một đứa trẻ sống tại một thị trấn tổi tàn ở Kibera hay là một 
người đến từ Carnegie, bạn phải đến đây và trải nghiệm điều 
này”, Stein nhớ lại. “Những mối quan hệ đã được rèn giũa để 
phục vụ phong trào này trong nhiều năm”. 


Nhưng việc mở rộng quyền truy cập vào thương hiệu không 
đồng nghĩa với việc lơ là kiểm soát. Giống như hội nghị ở 
Vancouver, kinh nghiệm của TEDx là phải tổ chức một cách 
thận trọng. Trong “những quy tắc” chính thức cho những người 
mong muốn tổ chức TEDx, từ “phải” đã xuất hiện bốn mươi tám 
lần. Có hai mươi bảy lần xuất hiện từ “nên” và hai mươi mốt lần 
xuất hiện từ “không thể". 


Cấu trúc của TEDx có ít điểm tương đồng với một phong trào 
phân tán như nhóm hacker tập thể Anonymous - nơi mà bất cứ 
ai cũng có thể yêu cầu được làm thành viên và làm mọi thứ theo 
bất kỳ hướng nào họ muốn - TEDx có nhiều điểm giống với 
cách làm việc của McDonald's, họ có một thỏa thuận về dịch vụ 
cam kết sẽ thực thi để đáp ứng những kỳ vọng cụ thể. Các tham 
số được thiết kế để giữ gìn những gì mà TED cho là nền tẳng 
trong mô hình của nó: sự giám sát chất lượng cao, sự vắng mặt 
của động cơ lợi nhuận, và lệnh cấm đối với các nhà tài trợ - chỉ - 
tiền - để - tham - gia. Các nhà tổ chức TEDx phải nêu rõ lý do tại 
sao họ được định vị tốt để lôi kéo một sự kiện địa phương hấp 
dẫn, và họ cần tuân theo các nguyên tắc của TED. 


Thỉnh thoảng những nguyên tắc đó bị phá hồng. Nilofer 
Merchant, người từng có bài viết trên Harvard Bussiness Review, 
đã ghi chép lại vô số các cuộc tranh luận về các bài diễn thuyết 
của TEDx trong việc lan truyền để tài ngụy khoa học 
(pseudoscience), hoặc các chủ đề vô nghĩa về kỹ thuật như 

“công thức toán học vũ trụ” (vortex-based mathematics), 
“trạng thái vật chất plasma” (plasmatics) và liệu pháp tâm lý Ai 
Cập. Hai bài diễn thuyết sau cùng về những để tài này diễn ra 
tại TEDxValenciaWomen vào năm 2012, một sự kiện mà theo 
mô tả của một người tham dự bằng tài khoản Thương Gia là 
“một sự nhạo báng... nó gây tổn thương trước hết là cho TED, 
Valencia, phụ nữ, khoa học và cuối cùng là lối tư duy thông 
thường”. Các cuộc tranh luận xung quanh các bài diễn thuyết 
này đã dẫn đến thời điểm “định hình” bởi sự lãnh đạo của ông 


lớn TED: nó đã chuyển hướng để điều chỉnh lại cộng đồng TEDx 
găn liền với sứ mệnh của TED, họ được cung cấp các thông tin 
chi tiết và hướng dẫn cụ thể để thực hiện sứ mệnh này. 


Nếu lý do đầu tiên khiến cho TED nghiêm ngặt như vậy là để 
bảo vệ thương hiệu của mình, thì lý do thứ hai là để mở rộng 
quy mô của nó. Chìa khóa thành công của TED là ý tưởng ngược 
đời về việc họ có thể mở rộng quy mô của sự độc quyền. Ở cấp 
độ nhỏ hơn, họ muốn mỗi đối tượng của TEDx học hỏi các động 
lực phát triển như một cú hích của ông lớn TED. Hầu hết các 
nhà tổ chức TEDx đều sẵn sàng chấp nhận những hạn chế này. 
Randy Bretz, nhà tổ chức bảy - mươi - sự - kiện đầy nhiệt huyết 
của TEDxLincoln nói: “Lý do đằng sau là bởi hầu hết những 
người mới bắt đầu đều không biết cách điều phối một hội nghị. 
Nó khá phức tạp. TEDx muốn bảo vệ thương hiệu của họ để 
không xẩy ra chuyện ai đó tạo ra một bữa tiệc tôi tệ và rồi bị mọi 
người quăng cho những lời nhận xét như “Tôi đã đi đến một sự 
kiện TEDx tổi”. Ông tiếp tục: “Thương hiệu TED thật sự ấn 
tượng. Trong tâm trí của tôi, đó là chìa khóa. Nếu Randy Bretz 
đang thực hiện một hội nghị để chia sẻ ý tưởng, tôi không nghĩ 
nó có thể phát triển như vậy dù cho tôi có nhiều bạn bè và các 
mối quan hệ đi nữa... Hiện nay, danh thiếp của tôi có thêm 
dòng giới thiệu tôi là người quản lý TEDx và đó là một niềm tự 
hào đối với tôi... Vợ tôi bình luận thẳng thắn hơn một chút: 
'Randy nghĩ rằng anh ta quan trọng vì anh ta đang làm điều 
này'. Cô ấy cũng nói: 'Em vô cùng tự hào vì anh đã tham gia vào 
hội nghị này. Em nghĩ đó là một điều tuyệt vời”. 

Dự án dịch thuật mở rộng của TED được chính thức ra mắt 
cùng năm với TEDx. Tuy nhiên, cộng đồng TED thứ tư này bắt 
đầu rất tự nhiên khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới hỏi 
rằng liệu họ có thể dịch lại những bài diễn thuyết được yêu 
thích của TED hay đơn giản là dịch chúng mà không cần xin 
phép. 


TED đã đưa ra một nền tảng đơn giản và thông minh để đáp lại 
mối quan tâm này. Người dịch sẽ đăng bản dịch của họ, những 
người dịch khác sẽ đóng vai trò là “người đánh giá” và “điều 
phối viên ngôn ngữ” (vai trò của họ là giám sát tất cả nội dung 
bằng một ngôn ngữ cụ thể: tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 


Urdu,...), người sẽ kiểm tra lần cuối trước khi bản dịch được 
xuất bản. 


Dự án hiện đã có gần 100.000 bản dịch được xuất bản bằng hơn 
100 ngôn ngữ bởi hơn 20.000 tình nguyện viên. Một số dịch giả 
tham gia trao đổi trực tuyến với nhau; những người khác thậm 
chí gặp mặt trực tiếp. Tất cả đều tận hưởng cơ hội để mở rộng 
quyền truy cập đến các bài diễn thuyết mà họ quan tâm. Chúng 
thường là những bài diễn thuyết trong một sự kiện mà họ tổ 
chức; hoặc những lần khác là các bài diễn thuyết “có giá trị ít 
được biết đến” mà họ mong đợi được chia sẻ rộng rãi hơn. Người 
dịch nhiều nhất là Sebastian Betti, cũng là người quản lý các sự 
kiện TEDxPESA ở Argentina. Anh ta đã có hơn 3.000 bản dịch, 
bài đánh giá và các bản sao chép lại của các bài diễn thuyết. 


Hệ thống khép kín và hệ thống mở 


Bốn cộng đồng của TED đã liên kết với nhau để cung cấp một 
lớp học nâng cao về cách phối hợp quyền lực dưới một thương 
hiệu thống nhất và có tổ chức. Thể giới của ba loại quyền lực 
mới mà nó đã xây dựng trên hội nghị của quyền lực cũ đã trở 
thành một trong những nền tẳng truyền thông hiệu quả nhất 
trên thể giới. 


Nếu chúng ta so sánh sự kết hợp quyền lực của TED với sự kết 
hợp quyền lực của NRA, chúng ta nhận thấy một sự khác biệt 
lớn. TED cơ bản là một hệ thống khép kín; mọi tương tác đều bị 
giới hạn bởi thương hiệu. Mặc dù nhiệm vụ trên lý thuyết của 
nó là “lan tỏa những ý tưởng có giá trị”, nhưng các nhà lãnh đạo 
của nó lại chưa bao giờ quyết định để hỗ trợ bất cứ việc chia sẻ ý 
tưởng có giá trị nào, cho dù hình thức của ý tưởng đó là gì hay 
nó được phân phối ở đâu. 


TED là một hệ sinh thái của các ý tưởng lớn — nhưng khép kín, 
kèm theo đó là thương hiệu TED màu đỗ rực rỡ gắn liền với mỗi 
một nội dung được sản xuất hay một sự kiện được thực hiện. 


NRA hoạt động trong một hệ thống mở. Theo đó, nó bảo vệ 
thương hiệu của quyền lực cũ nhưng nó cũng nuôi dưỡng một 
hệ sinh thái rộng lớn bên ngoài tổ chức và thành phần cốt lõi 
của nó, đồng thời xây dựng mối quan hệ nới lổng hơn và ít bị 


hạn chế hơn trong cộng đồng mở rộng đó. 


Đây là hai cách tiếp cận rất khác nhau, mỗi cách tiếp cận đều 
phục vụ cho những mục tiêu cốt lõi trong tổ chức của nó. 
Thông qua hệ thống mở, NRA có thể tận dụng được nguồn năng 
lượng và mức độ của văn hóa súng ống và việc mua bán súng. 
Thông qua hệ thống khép kín của mình, TED đã bảo vệ chất 
lượng, đồng thời tăng cường giá trị sản phẩm và thương hiệu 
của mình. 


Cho đến tận bây giờ, việc chỉ tập trung vào thương hiệu này của 
TED vẫn mang lại hiệu quả. Thuật ngữ “TEDster”, dành để chỉ 
riêng cho một vài thành viên được chọn để tham gia Hội nghị 
thường niên của TED, là một điểm nhấn đánh dấu bản sắc của 
TED trên toàn thế giới. Tuy nhiên, TED vẫn nên mở rộng ra thế 
giới nhiều hơn nữa. Bản thân hội nghị của TED có khả năng bị 
phá hỏng bởi danh tiếng không mấy tốt đẹp của các tầng lớp trí 
thức ngày càng không được ưa chuộng đến từ Silicon Valley. 
Phương thức nghiêm túc tập trung vào xuất bản các bài diễn 
thuyết mang tính bất ngờ và thú vị của TED có thể khiến cho 
các nhà tổ chức TEDx, những người mong muốn tạo cơ hội thực 
tiễn cho các sự kiện của mình và đạt sự cam kết lâu dài của cộng 
đồng, cảm thấy chưa thật sự hài lòng. TED luôn không cảm 
thấy thoải mái khi tiến hành các bước tiếp theo. Lan tổa những 
ý tưởng có giá trị là một nhiệm vụ. Giải quyết các vấn đề nan 
giải là một nhiệm vụ khác. Vào thời điểm mà mong đợi được 
tham gia của cộng đồng ngày một gia tăng, TED có lẽ phải lại 
thay đổi hình ảnh của mình một lần nữa. 


CỘNG ĐỒNG ĐÃ TỰ MÌNH TẠO RA NHỮNG CHIẾC Ô TÔ 
BẰNG CÁCH NÀO: KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN CỦA TẤT CẢ 
MỌI NGƯỜI 


Nếu có một ngành công nghiệp nào được nhận diện với quyền 
lực cũ và cách quản lý của thế kỷ 20, thì đó sẽ là ngành công 
nghiệp ô ô tô. Tuy nhiên, câu chuyện tiếp theo của chúng tôi sẽ kể 
về một công ty sản xuất xe hơi theo phương thức đặc thù của 
thế kỷ 21, một công ty tin tưởng hoàn toàn vào việc kết hợp 
giữa quyền lực cũ và quyền lực mới. 


“Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để suy nghĩ và sáng tạo bằng lối 


tư duy mở”. Khẩu hiệu đó là một trong những lời kêu gọi của 
công ty Local Motors và nó cũng quảng bá một mô hình doanh 
nghiệp xe hơi hoàn toàn khác biệt. 


Tạp chí Financial Post mô tả mô hình kinh doanh của Local 
Motors là “cực đoan đến mức khó hiểu vào thời kỳ đầu: lấy 
nguồn lực từ cộng đồng, xe được ñn' 3D (3D-Printed vehicle) đã 
được chế tạo từ các nhà máy nhỏ tại địa phương nhưng có quy 
mô như những cửa hàng tạp hóa, sau đó được bán trực tiếp cho 
người tiêu dùng”. Local Motors có một cộng đồng 50.000 người 
không nằm trong biên chế trả lương của nó, đó là những người 
thiết kế và phát triển ý tưởng cho các dòng xe mà công ty này 
sản xuất ra và sau đó bán theo những lô hàng nhỏ. Đó là những 
người công nhân với số tiền ít ôi, chỉ đủ trang trải cho các động 
cơ. Đôi khi việc lắp ráp những chiếc xe này lại nhờ vào sự giúp 
đỡ từ các thành viên trong cộng đồng. Mô hình này hoàn toàn 
trái ngược với chủ nghĩa Fordism, chế độ sản xuất thống lĩnh 
của thế kỷ trước, trong đó các sản phẩm tiêu chuẩn hóa được 
sản xuất với số lượng lớn trên dây chuyền lắp ráp và sau đó 
được bán ra hàng loạt trên thị trường. Local Motors đưa đến 
khách hàng của họ một đề xuất trái ngược với đề xuất nổi tiếng 
của Henry Ford: “Bất kỳ khách hàng nào cũng có một chiếc xe 
được sơn theo màu mà họ muốn miễn là nó màu đen”. 


Cộng đồng Local Motors được xây dựng bởi những thành viên 
nhiệt huyết, từ người có tay nghề cao đến người nghiệp dư, tất 
cả đều có mơ ước to lớn về tương lai của ngành xe hơi và đóng 
góp một phần vai trò trong việc thúc đẩy tương lai đó xảy đến 
nhanh hơn. Các thành viên của cộng đồng đã cùng nhau thiết 
kế và phát triển một chiếc xe bus mini tự phục vụ, một chiếc xe 
chuyên dùng cho việc vận chuyển pizza (tích hợp thêm lò 
nướng), một chiếc xe độ, một chiếc xe tải địa hình, và nhiều loại 
xe khác nữa. 


Để thực hiện điều này, Local Motors và nhà đồng sáng lập trẻ 
tuổi, Jay Rogers, đã làm lật ngược một ngành công nghiệp vốn 
luôn định hướng từ trên xuống bằng cách thu hút nguồn khách 
hàng của họ theo hướng sau: “Chúng tôi hỏi bạn, các thành viên 
của cộng đồng Local Motors, những gì bạn muốn cải thiện trong 
ô tô của mình và bạn nói rằng bạn mong muốn được tự mình 


thực hiện việc bảo trì, sửa chữa và cải tiến ô tô. Bạn đã nói rằng 
các nhà sản xuất ô tô ngày nay đang làm cho việc tiếp cận đến 
các bộ phận máy và thực hiện các tác vụ đơn giản (như thay đèn 
pha hay sạc những chiếc ắc quy hết điện) trở nên khó khăn hơn. 
Bạn nói rằng việc xác định tiếng vang và tiếng. ồn cũng rất khó 
khăn bởi vì các bộ phận được chôn sâu trong cấu tạo không thể 
tiếp cận ẩn trong chiếc ô tô của bạn. Nghe có vẻ như chúng ta 
đều đang lái những cỗ máy bí ẩn”. 


Sau đây là cách mà Local Motors hoạch định một trong những 
thử thách gần đây nhất cho cộng đồng mình: lên ý tưởng về 
một chiếc ô tô được “in” 3D thật sự chạy trên đường cao tốc - 
đầu tiên trên thế giới, với thiết kế và bộ phận máy mở để bất kỳ 
ai cũng có thể sửa chữa nó, cùng với khái niệm mô-đun cho 
phép người dùng tạo ra một chiếc xe với các thông số kỹ thuật 
của riêng họ. 


Thiết kế đã giành chiến thắng là “Swim”, sản phẩm trí tuệ của 
Kevin Lo tại Vancouver (tên dự thi là Reload), một kỹ sư của tập 
đoàn công nghệ Hewlett-Packard đã học về thiết kế xe hơi trong 
thời gian rảnh rỗi để cải thiện các khía cạnh tương tác với người 
dùng trong công việc toàn thời gian của mình. “Thực tế là tôi đã 
thiết kế nó giống như một chiếc giày phụ nữ”, ông nói. 


Triết lý thiết kế của Local Motors hoàn toàn đối lập với Apple, 
nơi mà các nhà thiết kế công nghiệp được xem là thông thái, 
thậm chí được ví như Đức Chúa Trời, và cũng là nơi cho rằng 
người tiêu dùng không nhận thức được họ muốn gì cho đến khi 
các sản phẩm của Apple được cho ra đời từ thiên đường 
Cupertino(11). 


(11) Cupertino, California là nơi đóng trụ sở của công ty Apple. 


Vậy điều gì giúp cho Local Motors không sa vào tình thế hỗn 
loạn? Thành công của nó là ở việc kết hợp nhịp nhàng quyền 
lực cũ và quyền lực mới để cho phép quần chúng giữ một vai trò 
quan trọng (và sở hữu chung) trong việc thiết kế những chiếc xe 
hơi của họ, sau đó chắc chắn rằng họ đứng ngoài cuộc chơi. 


Alex Fiechter, giám đốc phát triển sản phẩm của Local Motors, 
chỉ ra răng công ty có đội ngũ nhân viên đến từ tất cả các ngành 


kỹ thuật tương tự như các đối thủ cạnh tranh truyền thống của 
họ, và họ cũng có vòng đời sản phẩm tương tự. Tuy nhiên, họ đã 
tìm ra cách để mở cửa quy trình sản xuất cho một cộng đồng 
lớn hơn cùng tham gia. 


Sau khi thiết kế của Swim được chọn, Local Motors đã đăng một 
loạt “các nhu cầu dự án” khác cho cộng đồng, những nhiệm vụ 
cơ bản tương tự mà bất kỳ công ty xe hơi nào cũng phải đối mặt 
trong giai đoạn chuyển đổi từ thiết kế thành hiện thực. Fiechter 
giải thích: “Chúng tôi đang tìm kiếm những sự tương tác ngẫu 
hứng, đại loại như khi chúng tôi đụng phải ai đó trên hành lang, 
rồi chúng tôi nói về vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải, và họ 
nói “Vâng, đó thực sự là công việc trước đây của tôi, hoặc đó là 
công việc hiện tại của tôi, tôi đang làm công việc đớ'. Họ đang 
tìm kiếm thành viên sẽ trả lời kiểu: 'Đây là đam mê của tôi. Tôi 
đã từng hoàn thành để tài này. Để tôi nói cho bạn biết bạn cần 
làm gì”. 


Những ưu thế của việc kết hợp quyền lực 


Jay Rogers nói rằng bản năng của anh ấy luôn hướng đến cộng 
đồng. Nhưng thành công của anh ây là biết được khi nào công 
ty cần thiết lập các điều khoản và đưa ra những lời kêu gọi đúng 
đẫn. Ông gọi phương pháp của mình là ' 'phác họa chiếc hộp vừa 
vặn”, thiết lập các thông số và điều kiện rõ ràng cho cộng đồng 
để họ có thể thỏa sức xây dựng và sáng tạo. Sự nghiêm ngặt 
được định hướng bởi tầm nhìn của công ty về tính khả thi của 
chuỗi cung ứng và hiểu biết tổng quan của nó về các điều kiện 
bên ngoài định hình khả năng tổn tại của một sản phẩm cụ thể. 


Khi Kevin Lo gửi bài dự thi của mình đến sân chơi này, người 
kết nối của cộng đồng thiết kế cho Local Motors vào thời điểm 
đó, Nicolas de Peyer, ban đầu từ chối bài dự thi vì nó không đáp 
ứng được các tiêu chí của cuộc thi. “Tôi cho rằng bài dự thi này 
rất tệ và nó quá khép kín - điều duy nhất khiến tôi chẩn chừ là 
bởi tôi không rõ về phần mui trần linh hoạt có thể chuyển đổi 
của thiết kế này”, ông nói với Lo và đưa ra các chỉ tiết mà Local 
Motors yêu cầu. Khi Lo vượt qua những vòng này, de Peyer chấp 
nhận bài dự thi của anh ta kèm theo một lời chúc mừng nồng 
nhiệt. Hình thức trao và nhận thông tin qua lại này là đặc thù 
trong cách mà Local Motors cấu thành sự tham gia trong cộng 


đồng của nó. 


Rogers nhận thức được rằng cộng đồng đang thách thức anh ta: 
“Không có một lời phê bình nào mà chúng tôi chưa từng nghe. 
'Anh không có lốp xe 35 inch, anh chỉ có lốp xe cỡ 34 inch, anh 
nên trang bị lốp xe 35 inch. Vâng. Chúng tôi ghi nhận, chúng 
tôi nghĩ về nó, chúng tôi tôn trọng nó, chúng tôi nhận ra cần có 
một sự cân bằng. Lốp xe 35 inch đắt hơn 2.000 đô-la, lốp xe cỡ 
34 inch nhỏ hơn một inch và do đó bạn mất một vài tính năng 
về vật liệu... nhưng bạn có thể mua mỗi cái với giá. 150 đô-la. 
Chúng tôi đã quyết định không sử dụng lốp xe trị giá 2.000 đô- 
la cho những chiếc ô tô của mình”. Khi bạn giải thích điều này 
với cộng đồng, Rogers nói: “Họ sẽ trả lời rằng 'À, thật hợp lý, tại 
sao tôi lại không biết điều đó chứ?””. 


Cộng đồng cũng kỳ vọng về một mức độ phù hợp của quyền lực 
cũ sẽ được công ty này sử dụng, là chỉ ở mức một vài lần. “Đôi 
khi có những người nói: 'Bạn đang yêu cầu chúng tôi làm quá 
nhiều”. Ví dụ như khi công ty để cộng đồng đảm nhận việc 
thiết kế cổng thông tin trên trang web, đã có sự phản đối từ một 
số thành viên: “Các bạn có làm việc không vậy?”. 


Local Motors hiện đang tìm ra cách tốt nhất để chia sẻ những 
giá trị sáng tạo của nó với cộng đồng của mình. Các thành viên 
trong cộng đồng sở hữu những đóng góp của họ đối với nền 
tảng thông qua giấy phép Tài sản sáng tạo Cộng đồng (Creative 
Common$), mọi thành viên đồng ý sẽ chia sẻ tài sản trí tuệ đó 
nếu bài dự thi của họ được chọn. Các bài dự thi thắng cuộc sẽ có 
được tiền thưởng và trong một vài trường, hợp, nhà thiết kế 
thắng cuộc còn thu được tiền bản quyền từ sáng kiến của mình. 

Rogers cho rằng việc chỉ trao tiền bản quyền cho những người 
có đóng góp quan trọng nhất là con đường tốt nhất để chia sẻ 
giá trị trong dài hạn; nhưng ông cảm thấy rằng một mô hình 
tương tác nhiều hơn, trong đó mọi đóng góp đều được thanh 
toán bằng tiển, sẽ làm hoen ố tỉnh thần hợp tác và sự tình 
nguyện găn kết trong cộng đồng. Tất cả sự tham gia đều được 
đền đáp khi Local Motors tung các loại ô tô này ra thị trường. ở 
đây, chúng ta nhìn thấy được “phần thưởng cho sự tham gia” 

trong thực tế. Những người đã tham gia vào sự phát triển của 
chiếc xe cũng mặc định sẽ được thuyết phục để mua chúng. 


Cộng đồng Local Motors đã xây dựng được một kênh marketing 
miễn phí để cạnh tranh với những thương hiệu được tôn thờ 
như Harley Davidson hoặc Tesla. 


Vẫn còn sớm để đánh giá về tương lai của Local Motors. Công ty 
vẫn còn cách rất xa so với quy mô của các đối thủ ô tô lớn. 
Nhưng nó cho chúng ta thấy một doanh nghiệp sản xuất dựa 
trên sức mạnh của cộng đồng có thể hoạt động như thế nào. 


„~xz*# 


Câu chuyện cuối cùng sẽ đưa chúng ta đến Tây Ban Nha, nơi 
diễn ra câu chuyện về một nhóm công dân, những người đã 
không ngồi chờ các chính trị gia quyền lực cũ đến khai thác 
nguồn lực đang ngày càng gia tăng của họ. Họ kết hợp hai loại 
quyền lực để tự mở đường cho mình tiến vào trung tâm đời 
sống chính trị quốc gia. 


HÀNH TRÌNH NGOẠN MỤC CỦA ĐẢNG PODEMOS: KÍCH 
HOẠT CUỘC CÁCH MẠNG THỰC DỤNG 


Một nhà lãnh đạo trẻ đầy lôi cuốn đã xuất hiện một cách bất 
ngờ trên hành trình khám phá tình hình nổi cộm trong nền 
chính trị quốc gia. Sự thông thạo của ông về các công cụ kỹ 
thuật số đã giúp ông nắm bắt tất cả các tin tức của phe đối lập. 
Với kỹ năng hùng biện tài tình, ông đã truyền cảm hứng cho các 
cuộc biểu tình quần chúng. Mặc dù tương đối thiếu kinh 
nghiệm, nhưng ồ ông vẫn khơi dậy được nguồn hứng khởi cho cả 
một thế hệ với khẩu hiệu “Đúng, chúng ta có thểi”. 


Đây không chỉ là câu chuyện của Barack Obama, mà còn của 
Pablo Iglesias, người đứng đầu đảng Podemos của Tây Ban Nha. 


Podemos, dịch ra là “Chúng ta có thể”, được thành lập vào đầu 
năm 2014. Chỉ bốn tháng sau, trong cuộc bầu cử quốc hội châu 
Âu được tổ chức vào tháng 5, đáng Podemos đã nhận được 1,2 
triệu phiếu, chiếm 8% trên tổng số. Trong cuộc tổng tuyển cử 
Tây Ban Nha vào tháng 12 năm 2015, 1/5 số phiếu đã được bầu 
cho các ứng cử viên của Podemos. Trong vòng chưa đầy hai 
năm, Podemos trở thành một đẳng với số lượng thành viên lớn 
thứ hai ở Tây Ban Nha, phá vỡ hệ thống hai đảng cầm quyền 


trong nhiều thập kỷ qua. 


Sự phát triển khôn lường và khó đoán của đẳng này giúp chúng 
ta hiểu được rất nhiều điều về cách kết hợp quyền lực. Đó là câu 
chuyện về một tổ chức cam kết với các nguyên tắc và giá trị của 
quyền lực mới, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào. Điều nổi 
bật là mức độ thường xuyên và toàn diện trong cách đẳng này 
triển khai các chiến lược của quyền lực cũ để hoàn thành mọi 
nhiệm vụ. Với tư cách là một lãnh đạo của đảng, Jorge Moruno 
đã nhận xét, triết lý của đẳng này bao gồm một phần của hiệp sĩ 
Don Quixote, một phần của nhà yêu nước Machiavelli. 


Câu chuyện về đẳng Podemos khơi nguồn sau một sự bất mãn 
của quần chúng (một bài học quen thuộc về những giới. hạn của 
quyền lực mới). Mùa xuân năm 2011 là khoảng thời gian căng 
thẳng ở Tây Ban Nha. Tham nhũng tràn lan. Các ngân hàng bị 
xem là nhân vật phản điện trong sự sụp đổ của nền kinh tế. Tỷ 
lệ thất nghiệp của giới trẻ đã đạt tới con số sửng sốt 43%. Tại 
các quảng trường công cộng, hàng loạt các cuộc biểu tình nổ ra. 
Tình trạng căng thắng đó đã khơi mào cho phong trào 
“Indignados” (Những người phản kháng), còn gọi là phong trào 
15-M, một cuộc biểu tình phản đối của quần chúng về các chính 
sách cắt giảm ngân sách của chính quyền Tây Ban Nha, cũng là 
tiền thân của phong trào Occupy đã lan rộng về sau, một phong 
trào có nguy cơ làm rung chuyển thế giới. Đó là một phong trào 
khá mới, thú vị và đầy tính khả thi. Theo tạp chí The Guardian 
ghi nhận lại vào thời điểm đó, “ở tất cả các quảng trường thành 
phố, trong các buổi họp mặt riêng lẻ, hàng ngàn công dân đã 
liên kết với nhau để tiếp cận bộ máy chính trị theo một cách 
mới mẻ, độc đáo và bất chấp, một cách tiếp cận có hệ thống 
được ủng hộ bởi những người có thế lực”. 


Tuy nhiên, tình hình chính trị không thay đổi nhiều so với lúc 
đầu. Trong cuộc bầu cử quốc gia tháng 11, hai đẳng chủ chốt lại 
đứng đầu bảng chỉ vì họ đã có từ những năm 1980. Nghĩ về quá 
khứ, Pablo Iglesias nhớ lại “những câu trả lời đây mỉa mai của 
tầng lớp tri thức cũ”, những người đã bảo các chiến hữu của ông 
trong các cuộc biểu tình tại các hội trường rằng nếu họ có ý 
tưởng tốt, sao họ không ứng cử vào chính quyền. 


Với mái tóc dài đuôi ngựa, dáng mảnh khánh và có tài hùng 


biện, khi Iglesias vào tuổi trung niên, ông trở thành một giảng 
viên về khoa học chính trị tại Đại học Complutense của Madrid, 
ông đã xem những lời chế nhạo này như một sự thách thức. Là 
một nhà hoạt động chính trị đã cam kết dành trọn cuộc đời 
mình cho một xã hội Tây Ban Nha bình đẳng, ông được mệnh 
danh là cha đẻ của chủ nghĩa xã hội Tây Ban Nha, cũng là một 
thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản. 


Vì vậy, cùng với một tầng lớp lao động nghèo là các nhà giáo 
đồng nghiệp và sinh viên của mình, ông bắt đầu lên kế hoạch 
xây dựng một phong trào cánh tả mới mà sẽ không lắng xuống 
nhanh chóng như phong trào 15-M. Thay vào đó, nó sẽ phát 
triển mạnh mẽ và khi đã sẵn sàng, nó sẽ tập hợp nguồn lực để 
xây dựng một đảng chính thức. Sau đó nó sẽ giành được đủ 
quyền lực chính trị để thay đổi cán cân bầu cử ở Tây Ban Nha. 
Và ông bắt đầu cuộc chiến này với một động thái của quyền lực 
cũ. 


Ông đã khởi động bằng một chương trình truyền hình. 
Bước khởi đầu của quyền lực cũ 


Chương trình được gọi là La Tuerka (Cái đinh ốc) và được phát 
thông qua YouTube. Chất lượng kém và sản xuất sơ sài, ghi 
hình các đồng minh chính trị và các vị khách ngồi gần nhau 
một cách kỳ lạ, không phải phóng đại khi nói rằng đó chỉ là một 
chương trình thử nghiệm. Nhưng đó lại là bước khởi động hoàn 
hảo mà Iglesias và các nhà tri thức, nhà hoạt động chiến hữu 
của ông cho là điều kiện cần thiết cho thành công chính trị: khả 
năng chia sẻ thông điệp chính trị thông qua phương thức 
truyền thông truyền thống. 


Chắc chắn Twitter sẽ giúp tin tức lan truyền trong giới trẻ, và 
Facebook là công cụ tuyệt vời cho việc huy động lực lượng. 
Nhưng để thực hiện những thay đổi văn hóa lớn nhằm dịch 
chuyển thành quyền lực chính trị trong dài hạn, bạn cần phải 
chiếm sóng vô tuyến (đó là ngôn ngữ họ dùng khi nói về nó). 
Đối với Iglesias, “các hãng truyền hình đã trở thành những nghị 
viện thực sự”. Cuộc cách mạng của họ sẽ được lên sóng truyền 
hình. 


Sau ba năm thực nghiệm với La Tuerka, Iglesias chuyển hướng 
sang các chương trình chính thống. Thông điệp được đánh 
bóng hiện tại của ông như gửi một cú đấm đền các phương tiện 
truyền thông lớn. Chẳng mấy chốc, ông đã kết nối được mọi 
mạng lưới; vị giáo sư tóc đuôi ngựa này đã trở thành một biểu 
tượng, cũng là người đại diện cho tiếng nói của dân thường. 
Ông mô tả: “Từng bước từng bước một, các khách mời trong các 
buổi talk-show cánh tả độc đáo này sẽ trở thành một điểm 
tham chiếu cho những bất mãn chính trị xã hội gây ra bởi cuộc 
khủng hoảng”. 


Tại thời điểm này, mặc dù có các quan điểm rất thuyết phục về 
quyền lực mới, nhưng mọi tâm điểm vẫn cho rằng Iglesias là 
một lãnh đạo bù nhìn. Bây giờ, khi trở nên năng nổ, nhiệt 
huyết, thì có lẽ rất khó để Iglesias kháng cự lại việc trở thành 
một biểu tượng, nhưng đây là một sự lựa chọn có chủ ý và 
mang tính chiến lược. Theo cách Iglesias đã mô tả, loại danh 
tiếng này là “thành phần không thể thiếu của học thuyết 
Podemos” và nhiệm vụ của nó là để giành được một vị trí trong 
nhà, trong trái tim và trong cả những thói quen thường ngày 
của mọi người. 


Động thái tiếp theo của Iglesias là xây dựng nên một nhóm các 
thành viên được nhiều người biết đến để lên án. Vì vậy, họ bắt 
đầu điều khiển người dân Tây Ban Nha chống lại la casta (đẳng 
cấp). “La casta” là một khái niệm chung khá mới mà họ tạo ra để 
găn nhãn những người được cho là phải chịu trách nhiệm cho 
cuộc khủng hoảng đang diễn ra của đất nước hoặc những người 
hưởng lợi từ nó. Thuật ngữ dễ nhớ này đã được gán lên các chủ 
ngân hàng, các doanh nhân tham nhũng, các thẩm phán thiên 
vị và các quản trị viên ranh mãnh. Nó cho mọi người thấy nền 
chính trị Tây Ban Nha là nơi mà bất kể ai thắng, thì vẫn luôn là 
chính nhóm trí thức ấy đứng đầu. Không lâu sau, đối với người 
dân trên khắp cả nước, ia casta không chỉ là một giai cấp lũng 
đoạn mà còn là cả một hệ thống lũng đoạn. 


Đến cuối năm 2013, Iglesias xuất hiện ở khắp mọi nơi. Khẩu 
hiệu và những lý lễ của ông cũng vậy. 


Họ có một anh hùng. Họ đã có một kể thù. Vì thế, đã đến lúc 
thành lập một đảng phái mới. 


Một chiến dịch tranh cử của quyền lực mới 


Chiến thuật của quyền lực cũ và vị lãnh đạo có sức hút đã tạo ra 
năng lượng khiến cho mọi thứ trở nên khả thi, nhưng sự ra đời 
chính thức của đảng Podemos lại đến cùng với nguồn sức mạnh 
của quyền lực mới. 


Đầu năm 2014, một nhóm các giáo sư đại học và các nhà hoạt 
động chủ chốt đã cùng nhau hợp thức hóa ý tưởng của họ, đặt 
ra mục tiêu và tuyên bố những quan điểm chính trị của họ 
trong một bản tuyên ngôn tên là Mover Ficha (Tạo ra bước 
chuyển dịch), một bức tâm thư phủ đầy các giá trị của quyền 
lực mới. Bản tuyên ngôn này kêu gọi “sự ngang hàng và sự minh 
bạch”, “sự cổi mở dân chủ”, “chủ quyền của người dân” và sự 
ứng cử nên là kết quả của một “quá trình tham gia mở". 


Iglesias tuyên bổ họ sẽ chỉ tiếp tục nếu 50.000 người Tây Ban 
Nha ký cam kết vào bản đề nghị hỗ trợ chiến dịch của họ. Nếu 
đạt được con số đó, ông ấy sẽ ứng cử vào Nghị viện châu Âu và 
đảng Podemos sẽ xây dựng ra một quy trình mở giúp cho 
những người khác ứng cử dưới biểu ngữ Podemos. Con số này 
đã đạt được trong vòng chưa đầy 24 giờ. 


Và mặc dù Podemos giờ đây đã là một đảng chính thức, nhưng 
nó vẫn tiếp tục hoạt động như một phong trào. Họ vẫn không 
có nỗ lực đặc biệt nào để thể chế hóa hoặc xây dựng cơ cấu. 
Chiến lược bầu cử chủ đạo của Podemos là làm tất cả những gì 
họ có thể để khuyến khích mọi người tham gia vào chiến dịch 
và biến nó thành của riêng họ. Nó cỗ vũ mọi người tổ chức và 
tạo ra “những vòng kết nối” - tại địa phương và trực tuyến - để 
thảo luận về những mối quan tâm của họ và chia sẻ ý tưởng. 
Những vòng kết nối bắt đầu được xây dựng trên khắp cả nước. 


Eduardo Maura, một thành viên của đảng Podemos đang làm 
việc cho cuộc bầu cử, đồng thời là giảng viên đồng nghiệp của 
Iglesias tại Đại học Complutense, gọi đây là “lý luận tận dụng lỗ 
hổng” (logic hacker) của phong trào: “Khi bạn làm chính trị như 
một hacker, bạn phát triển rất nhanh, bạn phải có mặt ở khắp 
mọi nơi, bạn muốn ở mọi nơi”. Suy nghĩ này đã thúc đẩy mô 
hình liên kết nâng cao, ít rào cần, đối lập hoàn toàn với hầu hết 
các mô hình đẳng chính trị thế kỷ 20. Họ kết nối với đẳng cầm 


quyền theo một cách thức dễ dàng nhất có thể. “Để tạo một 
nhánh liên kết, bạn chỉ cần một tài khoản Facebook, một email 
và một buổi hợp mặt. Không cần trở thành thành viên, không 
tốn chi phí. Vì vậy, trong hai tháng đầu tiên, chúng tôi đã có 
hơn 300 nhánh liên kết, không chỉ ở những địa điểm khác nhau 
mà các nhánh còn nằm trong các lĩnh vực cụ thể khác nhau, 
như giáo dục, văn hóa, môi trường”. Có sự nhấn mạnh nghiêm 
túc đến yếu tố địa phương trong cách thức các vòng kết nối 
được tạo ra: mọi người đang tạo ra các vòng kết nối Podemos 
không phải dựa vào những gì “trụ sở chính” xem là quan trọng 
mà xoay quanh những điều họ quan tâm nhất. 


Đảng Podemos luôn tôn trọng và hiểu thấu bản chất khuếch 
tán, chớp nhoáng và không thể chế ngự của một phong trào kỹ 
thuật số. Hình tượng trung tâm Iglesias và chủ đề chủ đạo về sự 
bất công sẽ soi sáng hướng đi của họ, tuy nhiên nguồn năng lực 
hiện nay lại phân tán quá rộng rãi. 


Chiến lược này đã được đền đáp. Năm ứng cử viên, bao gồm cả 
Iglesias đã trở thành thành viên của Nghị viện châu Âu. Tuy 
nhiên, có lễ ý nghĩa lớn hơn nằm ở chỗ nó chứng minh khả 
năng chính trị của đẳng Podemos. Chiến thắng trong thế giới 
thực này đã nâng tầm giá trị của tất cả những người dân đã bổ 
sung phiếu bầu, góp tiếng nói, hay chỉ đơn giản là ủng hộ phong 
trào này. 


Một đẳng phái với quyền lực kết hợp 


Bằng mọi cách, Podemos đã đến được đích. Tuy nhiên, các nhà 
lãnh đạo của Podemos mong muốn đi xa hơn nữa, xây dựng sự 
tham gia quần chúng mà họ được biết đến, chuyển đổi sức 
mạnh công chúng bằng một cách tiếp cận có tổ chức để hoạch 
định chính sách và ra quyết định. 


Ý tưởng chủ đạo của họ là xây dựng một Hội nghị Công dân kéo 
dài hai tháng, cho phép “sự tham gia trên diện rộng trong các 
quyết định quan trọng nhất”. Thông qua các cuộc thảo luận 
trực tiếp và trực tuyến, các cuộc họp công khai và các buổi hợp 
mặt trong các vòng kết nối, mục đích của Podemos là sử dụng 
nguồn lực quần chúng cho các khía cạnh trọng tâm trong bản 
tuyên ngôn và các chính sách của nó, cũng như việc lựa chọn 


các nhà lãnh đạo. Quá trình này hơi cồng kềnh và không đồng 
đều, nhưng chắc chắn rất cởi mở. Bất cứ ai cũng được chào đón 
để gửi dự thảo ý tưởng của họ. Tạp chí The Nation gợi đó là một 
điều “chưa từng xảy ra ở chế độ dân chủ trực tiếp” với hơn 
100.000 người tham gia. Một trang web tranh luận trực tuyến, 
Plaza Podemos, đã ra mắt và thu hút 10.000 đến 20.000 người 
theo dõi mỗi ngày. Một “nền tảng tham gia” cho phép mọi người 
gây quỹ hỗ trợ những nỗ lực của đẳng, hoặc thông qua việc 
đóng góp vào công việc chung của đẳng, xây dựng các khoản tài 
chính vi mô cho các chiến dịch bầu cử hoặc hỗ trợ các dự án cụ 
thể. 


Podemos sử dụng toàn bộ nguồn lực của quyền lực mới cho quá 
trình, nhưng nó lại mang đến một kết quả của quyền lực cũ. Vai 
trò trung tâm của Iglesias được củng cố dưới vai trò tổng thư ký 
và nền tảng đề xuất của ông cũng giành chiến thắng. Hơn nữa, 
ông cũng thành công trong việc đề nghị bầu ba tổng thư ký cho 
một đảng, như một bước đệm để chống đối lại quyền lực tập 
trung ở phía trên. Và hơn bao giờ hết, sau một quá trình có sự 
tham gia mở rộng của đông đảo quần chúng, ông là gương mặt 
có ảnh hưởng và lãnh đạo phong trào. 


Đến tháng 12 năm 2015, Podemos đã xây dựng được sức mạnh 
và động lực để giành được hơn năm triệu phiếu bầu và sáu 
mươi chín ghế trong quốc hội Tây Ban Nha. Nó đã phá vỡ hệ 
thống hai đẳng của đất nước trước lễ kỷ niệm thành lập lần thứ 
hai của mình. 


Bốn tháng trước khi phong trào Indignados nổ ra, cách đó hai 
ngàn dặm, Wael Ghonim cũng tự mình thực hiện một cuộc tấn 
công vào bộ máy chính trị. Ông là quản trị viên của trang “We 
Are All Khaled Said” (Tất cả chúng ta là những gì Khaled nói) — 
trang Facebook đã kích động cuộc biểu tình ở Ai Cập trong cuộc 
cách mạng Mùa Xuân Ả Rập (The Arab Spring). 


Tuy nhiên, sự gia tăng này của quyền lực mới, giống như các 
phong trào Indignados và Occupy, sẽ tiêu tan. Tại Ai Cập, tình 
trạng bất ổn của cuộc cách mạng đã cho thấy thế lực của quyền 
lực cũ trong việc giành quyền kiểm soát - còn độc tài hơn 


những người đã bị họ thay thế. Ghonim kể lại trong một buổi 
nói chuyện TED 2015: “Tôi từng cho răng “Nếu bạn muốn giải 
phóng một xã hội, tất cả những gì bạn cần là Internet. Tôi đã 
sa1”. 


Về sau, Ghonim tin rằng lãnh đạo phân tán và mạng xã hội của 
phong trào biểu tình ở Ai Cập thực sự đã làm suy yếu hơn là 
tăng cường sức mạnh của cuộc cách mạng. “Sự hưng phấn phai 
nhạt, chúng tôi không thể xây dựng được sự đồng thuận và 
cuộc đấu tranh chính trị dẫn đến sự chia rẽ rõ rệt. Phương tiện 
truyền thông xã hội chỉ khuếch đại trạng thái đó, bằng cách tạo 
điều kiện lan truyền những thông tin sai lệch, những tin đồn, 
tạo ra các dòng thông tin một chiều và phát ngôn tiêu cực”. 


Những gì Podemos dạy chúng ta là làm thế nào để tránh khỏi 
tình trạng hỗn loạn. Tất cả các tổ chức ở chương này đều bắt 
đầu với cam kết tư tưởng về quyền lực mới. Tuy nhiên, sự thành 
công của chúng lại phụ thuộc trực tiếp vào chủ nghĩa chính trị 
thực dụng. Họ đã cẩn thận để không bị mờ mắt bởi lời hứa của 
truyền thông xã hội, cũng như không đắm chìm vào tư tưởng 
phản động. Những người sáng lập luôn sẵn sàng chuyển hướng 
sang quyền lực cũ khi tình thể yêu cầu. 


Đẳng | Podemos đã không đơn độc trong nỗ lực phối hợp quyền 
lực để kích hoạt một cuộc nổi dậy chính trị. Ở nước láng giếng 
Pháp vào năm 2017, Emmanuel Macron đã tiến thẳng vào Quốc 
hội bằng cách khơi dậy phong trào En Marche, sau đó nhanh 
chóng xây dựng một đảng chính trị cầm quyền. Ông đã làm 
điều này bằng cách khéo léo khai thác sự bất mãn của quần 
chúng trong đời sống chính trị, tập hợp quần chúng bằng các 
công cụ kỹ thuật số, đồng thời điều khiển sự chú ý của giới 
truyền thông để xây dựng một cơ sở chính trị có tổ chức trong 
một thời gian kỷ lục, một điều có về khó khăn vào thời đại khác. 
Tuy nhiên, ông đã thực hiện tất cả như một người có chủ 
trương ôn hòa truyền thống, một người không ủng hộ sự tham 
gia triệt để vào chính trị như thương hiệu của đẳng Podemos. 


Tất nhiên, luôn có những thử thách tiểm ẩn trong cách tiếp cận 
của Podemos. Chúng ta phải luôn suy nghĩ kỹ lưỡng khi các nhà 
lãnh đạo đầy sức hút này tuyên bố sẽ đại điện cho tiếng nói của 
người dân, và Podemos vẫn còn quá phụ thuộc vào sức mạnh cá 


nhân của Iglesias. Những nguy cơ hiện hữu - mà Podemos cũng 
đã nhận thức được - là chủ nghĩa lý tưởng hóa trong mô hình 
tranh cử này, sẽ chuyển thành đặc quyền, và sự hoài nghi khi nó 
cầm quyền. Những lời quảng cáo có thể hoàn hảo; nhưng các 
chính sách thực tế sẽ không bao giờ như vậy. Đảng này được cho 
là đã gặt hái được những thành công, đặc biệt là ảnh hưởng của 
nó đối với các thành phố, với các thị trưởng ở Barcelona và 
Madrid đang nổi lên với sự ủng hộ của phong trào Podemos. 
Tuy nhiên, thời gian đầu của các đẳng viên Podemos được bầu 
tại quốc hội đã được hình thành từ sự nhượng bộ, liên minh, 
các cuộc cãi vã và các thỏa hiệp, tất cả đều được đặt trong vòng 
xoáy của một hiện thực mới về chế độ đa đẳng. 


Tuy vậy, những thành tích ban đầu của đẳng là không thể tranh 
cãi. Nền chính trị Tây Ban Nha đã thay đổi, trở nên mới mề hơn, 
phụ thuộc hơn vào số đông và có nhiều sự tham gia hơn - như 
là kết quả của các cuộc nổi dậy. Và Podemos đã tạo ra một mô 
hình cho một loại đẳng chính trị mới mà thế giới cần. 


„~xz*# 


Những ai nắm vững các kỹ năng mà chúng tôi đã đưa ra trong 
cuồn sách này sẽ có khả năng chuyển đổi giữa quyền lực cũ và 
mới theo yêu cầu của tình huống và chiến lược: chuyển đổi từ 
mổ sang đóng; chuyển đổi giữa “phong trào” và “hoạt động có 
tổ chức” để biết khi nào nên kiểm soát và khi nào nên nới lỏng. 


Việc học hỏi những cách kết hợp này là hoàn toàn cấp thiết. 
Nếu chúng ta muốn mường tượng ra một nền chính trị tích cực 
và có sự tham gia nhiều hơn thì chúng ta có thể học tập các 
hướng dẫn của đẳng Podemos. Và mặc dù họ có thể giận dữ khi 
bị so sánh, nhưng những tổ chức quan trọng khác trên thế giới 
có thể học hỏi khả năng kết hợp quyền lực của NRA để phát 
triển sâu hơn công việc của họ. 


Nhiều người trong chúng ta hiểu cách làm thế nào để cất lên 
tiếng nói của quyền lực cũ, vì đó là thế giới mà chúng ta được 
sinh ra. Các thế hệ mới sẽ có thể sử dụng quyền lực mới trôi 
chảy như tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng những người thực sự 
thay đổi thế giới sẽ là những người sử dụng thông thạo cả hai 
loại quyền lực nêu trên. 


11 
Quyền lực mới nơi công sở 


uven Gorsht, phó chủ tịch chiến lược khách hàng của 
SAP, đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện thú vị về một thực 
tập sinh mà anh ấy đã tuyển dụng vài năm trước. Cô ấy đã làm 
việc trong công ty được ba tuần, và một hôm tình cờ cô ấy nói: 
“Anh biết không, tôi đã gặp BilT. 


Bill là giám đốc điều hành của SAP. Reuven đã làm việc ở đó 
khoảng mười năm nhưng “chưa bao giờ gặp riêng Bill quá một 
phút”. 


- Ổ, hay vậy. - Reuven trả lời một cách thờ ơ. 


- Vâng, tôi có một cuộc họp khoảng ba mươi phút với ông ấy vào 
tuần tới. 


Reuven có một chút bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? 
Cô thực tập sinh của anh ta giải thích: 


- Tôi đến gần ông ta và nói: “Liệu tôi có thể gặp ông và gửi đến 
ông một vài phản hồi hay không?”. Ông ẩy nói: “Tốt thôi”, và 
sau đó cho tôi một cái hẹn. 


Rất nhiều người cũng có câu chuyện giống như câu chuyện của 
Reuven nhưng theo phiên bản của riêng họ. Trong số những 
thách thức ở nơi làm việc, có lẽ điều làm cho những nhà lãnh 
đạo quyền lực cũ hoang mang nhất đó chính là nhiệm vụ hàng 


ngày - phải quần lý trong một thế giới đang dần xuất hiện 
những nhân tố quyền lực mới. Những nhân viên trẻ hơn, cũng 
như những người khác, đang dần đẩy lùi những tiêu chuẩn như 
sự phân chia cấp bậc, lòng trung thành, hay những ý tưởng của 
các chuyên gia đang tập trung vào chuyên môn và công việc 
của họ. Quyền lực cũ và quyền lực mới ngày nay đang va chạm 
với nhau ở nơi công sở. 


Trong thế kỷ 20, thế giới công việc được sắp xếp theo màu sắc 
chiếc cổ áo của bạn. Những người công nhân cổ cồn xanh đã 
thành lập công đoàn, đấu tranh, giành được quyền và lợi ích cơ 
bản để bảo vệ họ trước bản chất thất thường của công việc họ 
làm. Những nhân viên cổ cồn trắng là những người lính trong 
cuộc hành quân vĩ đại vì chủ nghĩa quản lý, một hệ tư tưởng cai 
trị được nhìn thấy ở khắp nơi từ Hội Quốc Liên(¡ 2) đến công ty ô 
tô Ford, cũng như những “nhân viên trung thành với công ty” ở 
Nhật Bản. Với vai trò của “chuyên gia”, họ sẽ được sắp xếp vào 
những tổ chức lớn hơn và được quản lý kỹ càng hơn. Đổi lại cho 
hàng thập kỷ thường xuyên phục vụ bền bỉ, những nhân viên 
này sẽ dần nâng cấp vị thế và nhận được sự an toàn trong công 
việc và địa vị xã hội. 


(12) Hội Quốc Liên (League oƒ Nations) là một tổ chức liên chính 
phủ được thành lập vào ngày 10 tháng 1 năm 1920 theo sau Hội 
nghị Hòa bình Paris nhằm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất. 
Đây là tổ chức quốc tế đầu tiên có nhiệm vụ chủ yếu là duy trì hòa 
bình thế giới. Nhưng sự khởi đầu của Chiến tranh Thế giới thứ hai 
đã chứng tỏ rằng mục đích chủ yếu của Hội Quốc Liên là ngăn ngừa 
Thế Chiến đã thất bại. Hội Quốc Liên tôn tại trong 26 năm. Liên 
Hợp Quốc thay thế Hội Quốc Liên sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 
hai kết thúc, kế thừa một số cơ quan và tổ chức do Hội Quốc Liên 
thành lập. 


Nhiều nhà lãnh đạo quyền lực cũ của chúng ta đã phát triển từ 
một thế giới đánh giá cao những người phù hợp với một bộ quy 
trình và cấu trúc tổ chức. Nhưng ngày nay, kỹ năng chỉ tiết đó 
có thể được xem là một trách nhiệm chính. 


Trong thế kỷ 21, nghệ thuật quản lý trên cả hai mặt về ý thức 
hệ và hoạt động thực tiễn đều bị tấn công. Những anh hùng văn 
hóa của chúng ta đang ngày càng giống những người chia rễ 


hiếu chiến hơn là những nhà quản lý doanh nghiệp; tính hiệu 
quả của chủ nghĩa quản lý được xem như là hạt cát trong các 
bánh xe của sự đổi mới sáng tạo; “những con người của công 
việc” trung thành qua nhiều thập kỷ đang được thay thế bởi đội 
ngũ và nhân viên theo yêu cầu (on-demand worker); và “văn 
hóa của nhà sản xuất” vô định đang thách thức những chuẩn 
mực lâu đời về kinh nghiệm chuyên môn. Những nhà quản lý 
quyền lực cũ đang phải đối mặt với những người khiến cho họ 
có cảm giác giống như những Elon Musk, với những kỳ vọng 
lớn lao hơn và các nhu cầu bất tận cho việc phản hồi, với một 
con mắt tập trung vào sự thăng tiến tiếp theo và con mắt còn lại 
hướng về công việc sắp tới của họ. 


Quá thường xuyên, áp lực này tạo ra sự đả kích, như cuộc đối 
đầu giữa Ông già bảo thủ và Người trẻ tiến bộ. Như AARP 
(American Association of Retired Persons - Hiệp hội người Hưu 
trí Mỹ) đối đầu với ADD (Attention Deficit Disorder - chứng rối 
loạn giảm chú ý). Nhưng có một sự dịch chuyển văn hóa sâu sắc 
hơn đang diễn ra, đó là những giá trị quyền lực mới và cũ đấu 
tranh với nhau tại nơi làm việc. Trong chương này, chúng ta sẽ 
lý giải tại sao những nhân viên quyền lực mới đang tiếp cận với 
thế giới một cách quá khác biệt, và chúng tôi sẽ đề xuất cách 
thức để những nhà quản lý có thể san sẻ sự công nhận, cơ hội, 
và nguồn lực cần thiết nhằm đạt được kết quả tốt nhất từ họ 
(mà không bị rối trí trong quá trình này). 


KHÔNG THAN VĂN NHƯNG NÀI NỈ: TẠI SAO BẦY GIỜ 
NHỮNG PHẢN HỒI VÀ SỰ CÔNG NHẬN LẠI QUAN TRỌNG 
ĐẾN NHƯ VẬY? 


Hãy tưởng tượng một chút rằng nơi làm việc của bạn hoạt động 
với cùng động lực và sự khuyến khích như là mạng xã hội - 
giống như Instagram. 


Trong thế giới đó, một hành động bình thường (ví dụ như gửi 
báo cáo chỉ phí của bạn cho sếp) sẽ gặp phải sự phê duyệt khá 
khác thường. 


Trong vòng vài giây sau khi nhấn nút Send, bạn sẽ nhận được 
hàng tá lời bình luận từ đồng nghiệp, nói răng bạn đã làm tốt ra 
sao. Bạn sẽ nghe những câu nói đại loại như: “Ôi Chúa ơi, thật 


tuyệt vời!II”, “Tốt quá!”, “Bạn làm rất tốt!”. Mọi người sẽ đứng tại 
bàn làm việc của bạn mỉm cười và chúc mừng bạn vì đã hoàn 
thành kịp tiến độ. Ai đó có thể thậm chí mang cho bạn một 
hình dán trái tim nhỏ đính trên áo của bạn. Sếp của bạn sẽ chia 
sẽ bản sao chi phí của bạn với mọi người với một ghi chú rằng 
“#PHẢI ĐỌCP. 


Trong suốt cả ngày, bạn sẽ nhận được những lời tán dương liên 
tục từ hết người này đến người khác, những người mê mệt với 
số tiền bạn phải chi cho taxi, cà phê. Bạn sẽ nhận được những 
thông báo giống như: “Pradeep vừa đọc báo cáo tuyệt vời của 
bạn”. Chi tiêu của bạn không thực sự cần thiết phải gia tăng 
thêm. Sau tất cả những điều đó, người duy nhất đánh giá chúng 
sẽ là người dẫn dắt và chọn lọc để công nhận bạn, cung cấp cho 
bạn những đánh giá thiết thực sau sự hài lòng mang tính cá 
nhân. 


Trái với trải nghiệm này là một vài thứ trông thực tế hơn nhiều. 


Một người trợ lý hai mươi ba tuổi dành cả cuối tuần để xây dựng 
ý tưởng marketing cho công ty. Anh ta cực kỳ hào hứng về nó, 
và anh ta làm nhiều điều hơn cả mong đợi để gom tất cả ý 
tưởng vào trong một bài thuyết trình. Vào ngày thứ Hai, việc 
đầu tiên anh ta làm là gửi email đến sếp của mình. 


Và rồi anh ta chờ đợi. 


Vào thứ Tư, anh ta gửi một email nữa, chỉ để xác nhận xem liệu 
cô ây đã nhận được email trước đó của anh ta hay chưa. 


Vào thứ Sáu, anh ta nhận được một email xin lỗi, nói rằng cô ấy 
đang tham gia một hội nghị và sẽ đọc nó vào tuần sau. 


Ngày thứ Năm của tuần tiếp theo, cô ấy cuối cùng cũng đã gửi 
email hồi âm, cô ấy nói rằng: “Thật thú vị... Cảm ơn vì đã chia 
sẻ cho tôi”. 


Thật dễ dàng và phổ biến để gạt bổ một thế hệ nhân viên mới, là 
những người yêu bản thân: những người trẻ nài nỉ trong tuyệt 
vọng để dành ra từng khoảnh khắc nói về chính họ và những 
cảm xúc của họ, và mong đợi một sự tán thưởng cho việc làm 


này. Nhưng sẽ thông minh hơn khi nhìn thấy những kỳ vọng 
này như những tín hiệu rằng nơi làm việc của bạn đã thất bại 
trong việc tạo ra những vòng lặp phản hồi hài lòng đã được 
nhân rộng trong những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. 
Nghiên cứu từ Hội đồng Doanh nhân trẻ chỉ ra rằng 80% các 
bạn trẻ của thế hệ Y sẽ thích nhận phẩn hồi hơn trong “thời 
gian thực”. Một báo cáo về Tác động Thế hệ Y vào năm 2014 đã 
chỉ ra “có hơn một nửa (53%) số người được hỏi nói rằng tham 
vọng và tài năng của họ được công nhận, được tán dương là 
những lý do hàng đầu để họ tiếp tục ở lại làm việc tại công ty 
hiện tại”. 


Có một lý do khiến cho những phản hồi và sự công nhận được 
đánh giá cao bởi bộ quyền lực mới. Đối với hầu hết mọi người, 
cuộc sống được đánh dấu (thậm chí có thể được xác định) bằng 
sự xác nhận và tương tác của những người khác. Mỗi văn bản, 
hình ảnh, mỗi bài đăng đều là một lời kêu gọi được thiết kế cho 
một phần hồi: mỗi hình trái tim () họ nhận được là một giọt 
hứng khởi tí tách nhỏ vào cuộc sống của họ. Ngay cả cuộc sống 
của họ cũng được xét đoán bởi những người lạ khi nhìn vào 
những bức ảnh được sắp xếp cẩn thận và quyết định vuốt sang 
phải hay sang trái. Được đánh giá, theo những cách rõ ràng và 
tiểm ẩn, là một phần trong cuộc sống của họ. Đó chính là cách 
họ điều hướng, và được dẫn dắt bởi một thiên hà do sao Bắc Đẩu 
kỹ thuật số định hình, khuyến khích và xúc tác cho mỗi hoạt 
động. 


Cuộc sống của họ cũng giàu có về mặt dữ liệu. Họ đo lường 
những bước đi, lượng calo, nhịp tim và giấc ngủ. Hãy nghĩ về 
những trải nghiệm. của nhân viên thế hệ Y khi anh ta chạy từ 
nhà đến nơi làm việc bằng cách sử dụng ứng dụng chạy bộ của 
Nike. Anh ta nhận được thông tin về tốc độ và bước đi tức thì, 
và được trang bị một cái bản đồ đẹp mắt về chặng đường phía 
trước. Anh ta có thể nhận được sự “cổ vũ” từ cộng đồng 
Facebook của mình, những người đang dõi theo sự tiến bộ của 
anh ta trong thời gian thực và tán thưởng. Anh ta có thể so sánh 
thành tích của anh ta với trước kia và với những người bạn của 
mình. Một khi anh ta hoàn thành việc chạy bộ của mình, số liệu 
thống kê của anh ta được đăng trên cộng đồng của anh ta để 
nhận được sự xác nhận và ngưỡng mộ từ họ. Sau đó, “huy 


chương vàng Olympic” được trao cho anh ta thông qua thiết bị 
tai nghe Bluetooth để bảo với anh ta rằng anh ta đã làm rất tốt 
(Bạn có tin hay không, bây giờ thậm chí có cả công nghệ “mang 
trên người” để giám sát mức độ năng lượng của một người 
trong phòng ngủ. Khi bạn hoàn thành, ứng dụng điện thoại sẽ 
chấm điểm cho bạn). 


Thực vậy, trong cuộc sống kỹ thuật số, chúng ta ngày càng có 
nhiều điều kiện hơn để nhận những chiếc huy hiệu và nâng cấp 
trạng thái cho việc làm nhiều thứ hơn là chỉ khoe khoang. Một 
trong những tính năng cốt lõi của ứng dụng Snapchat là “chiến 
lợi phẩm” của nó, nơi bạn có thể phô bày những thứ trang sức 
bạn đã được trao cho những kỳ công thần thánh kiểu như: “Xác 
minh địa chỉ email của bạn trong mục Cài đặt” và “Gửi một tin 
nhắn với một bộ lọc đã được cài đặt”. 


Dĩ nhiên, đối với nhiều nhân viên trẻ, đây là câu chuyện không 
chỉ về cuộc sống kỹ thuật số, mà còn là câu chuyện về tuổi thơ 
của họ. Họ đã lớn lên như là một phần của một “thế hệ danh 
hiệu”, được công nhận vì hành vi tham gia chứ không phải là 
mức độ thể hiện, nhận huy chương và những lời khen ngợi xa 
hoa chỉ để hoàn thành cuộc đua. Triết lý nuôi dạy con cái chỉ 
phối những năm đầu tiên của họ - trên tất cả là xây dựng lòng 
tự trọng - được cung cấp bởi cùng một vòng phản hồi giả tạo 
giống như hầu hết các trang mạng xã hội đang thuyết phục các 
cá nhân rằng những khoảnh khắc bình thường trong cuộc sống 
của họ thực sự mang những giá trị phi thường. Những người 
khi bước vào môi trường làm việc với suy nghĩ này thường 
nhận ra rằng thực tế gắn liền với những khó khăn. Và những 
người sếp của họ cũng thế. 


Những phương pháp mới xuất hiện đang giúp cho các tổ chức 
có thể đáp ứng yêu cầu của những nhân viên quyền lực mới này 
theo cách của riêng họ. Dịch vụ trực tuyến TINYPulse là một 
giải pháp thân thiện với người dùng, nó đặt ra cho những nhân 
viên một câu hỏi đơn giản mỗi tuần. Điều này mang lại hai lợi 
ích. Đầu tiên, nó sẽ tạo ra một lối thoát cho những người mong 
đợi một cơ hội để chia sẻ những quan điểm của họ. Và lợi ích 
thứ hai, đó là nó cung cấp cho người quản lý một cơ sở dữ liệu 
thường xuyên mà có thể được tổng hợp, phân tích, và lý tưởng 


là được thực hiện. Vui tươi và thân thiện, “giọng nói” của 
TINYPulse có về không có gì giống với ngôn ngữ công ty. Những 
câu hồi như “Nếu công ty của bạn là một con vật, nó sẽ là con gì 
và tại sao?”, dòng kế tiếp “Bạn có dự định làm việc ở đây trong 
vòng 12 tháng tới không?”, nó khác xa với những bài khảo sát 
nhân viên truyền thống được thực hiện hàng năm và sau đó 
lặng lẽ biến mất vào nghĩa trang mạng nội bộ của công ty. Và nó 
chỉ mất hai phút. Nó được áp dụng bởi IBM, Facebook và Airbnb, 
cùng với nhiều doanh nghiệp khác. Khi Henry trải nghiệm với 
TINYPulse tại tổ chức của anh ấy, tính năng “cổ vũ cho đồng 
nghiệp” của nó đã thực sự diễn ra. Một hệ thống nhận dạng kỹ 
thuật số ngang hàng sẽ khiến mọi người từ ông chủ đến thực 
tập sinh công nhận những đồng nghiệp của họ vì đã làm việc 
tốt một cách công khai. 


Những sản phẩm như TINYPulse cung cấp một BỢI ý cho những 
gì sắp xảy T4: nhà quản lý nhận ra và gửi phản hồi đến những 
nhân viên quyền lực mới theo những cách mà họ quen thuộc - 
từng chút từng chút một. Nhưng điều này không nói lên rằng 
rào cản hoàn toàn là do sự quản lý; những người với tư duy 
quyền lực mới cần nhận ra sự khác biệt to lớn với người sếp của 
họ, người mà ở đó để giúp họ trưởng thành, phát triển hơn và 
những người dõi theo họ, người mà chỉ đơn giản ở đó để chúc 
mừng họ khi đạt được kết quả. 


Có một cơ hội lớn ở đây. Một lực lượng lao động mong muốn có 
thêm nhiều ý kiến phản hồi và hoạt động nhiều hơn không phải 
là một điều gì đó lãng phí. Lưu ý rằng có những thách thức trái 
ngược tại môi trường làm việc quyền lực cũ: những nhân viên - 
đặc biệt là những người chưa được thừa nhận trong nhiều năm 
- có thể cảm thấy bất kỳ loại phần hồi nào cũng giống như một 
sự chỉ trích và một mối đe dọa sinh tồn. 


“CẢM GIÁC NGƯỜI SÁNG LẬP”: TẠI SAO (HẦU HẾT) MỌI 
NGƯỜI MUỐN HÀNH ĐỘNG NHIỀU HƠN VÀ PHẢI LÀM GÌ 
ĐÓ 


Trong năm 2015, MTV đã thực hiện một cuộc khảo sát bằng 
việc hỏi 1.000 bạn trẻ sinh từ năm 2000 trở về sau: “Họ nghĩ thế 
hệ mới nên được gọi là gì?”. Và kết quả cuối cùng là gì? “Thế hệ 
những nhà sáng lập”. Đó là câu trả lời cho chúng ta rất nhiều ý 


nghĩa. 


Trong một thế giới quyền lực mới, nơi mà con người đang dần 
hoài nghỉ về các thể chế truyền thống, huyền thoại tuyệt vời 
của thời đại chúng ta là huyền thoại về người sáng lập đột phá, 
là người xây dựng nên những đế chế rộng lớn chưa từng có 
trước đó từ con số 0. Câu chuyện của Evan Spiegel, đồng sáng 
lập ứng dụng snapchat, một trong những mạng xã hội phổ biến 
nhất cho thể hệ mới này, là một ví dụ chuẩn mực. 


Trong chương đầu tiên của câu chuyện khởi nghiệp quen thuộc 
này, Evan và hai người đồng sáng lập, Bobby Murphy và Reggie 
Brown, có một ý tưởng lớn của riêng họ. Họ sẽ tạo ra một ứng 
dụng chia sẻ hình ảnh giúp bức ảnh trở nên thú vị hơn khi 
chúng ta có thể chú thích và vẽ lên chúng. Nhưng những bức 
ảnh sau đó sẽ biến mất (Đây là một ý tưởng thật tuyệt cho một 
thế hệ đang cổ gắng vật lộn giữa cả hai nhu cầu thôi thúc là bảo 
vệ sự riêng tư và gửi những bức ảnh tỉnh nghịch). 


Chương 2 kể về việc bổ học từ một trường đại học danh tiếng. 
Spiegel ghi dấu bằng việc rời khỏi trường Đại học Stanford, 
trong khi anh chỉ cần thêm một vài tín chỉ ngắn để tốt nghiệp, 
và sau đó theo đuổi giấc mơ Snapchat của mình. Tiếp theo, anh 
ta nhanh chóng chuyển sang chương 3 - một sự ôn ào pháp lý 
với những người đồng sáng lập - bất hòa với Brown, người đầu 
tiên nẩy ra ý tưởng. Brown khởi kiện anh ấy. 


Câu chuyện của chúng ta đạt đến đỉnh điểm trong chương 4, 
khi Spiegel được tiếp cận bởi người anh hùng trong giới doanh 
nhân, Mark Zuckerberg, người đã để nghị mua lại snapchat với 
giá 3 tỷ đô-la. Nhưng liệu Spiegel có đủ niềm tin vào lý tưởng 
của mình để từ chối vị anh hùng này và mạo hiểm đến cùng 
hay không? 


Vâng. 


Bạn đã biết những gì xảy ra tiếp theo. Snapchat phát triển dữ 
dội, Spiegel phát đạt. Công ty được niềm yết với giá 24 tỷ đô-la. 
Spiegel kết hôn với một siêu mẫu người Úc. 


Có lẽ sau tất cả, điều tốt nhất là Spiegel có quyền sai bảo những 


người lớn tuổi hơn phải làm điều gì mỗi ngày, đây chính là ước 
mơ của bất kỳ người trẻ tuổi nào. Như một cựu nhân viên đã 
nói với Fast Company: “Anh ta chỉ muốn [mọi người] lắng nghe 
và làm theo những gì anh ta yêu cầu; và anh ta thực sự phát ốm 
khi phải giải thích [Snapchat là gì] với những người lạc hậu sau 
khi có một ứng dụng công nghệ nào mới trong ngành truyền 
thông”. 


Huyền thoại sáng lập có sức hấp dẫn đến như vậy liệu có phải là 
một điều bất ngờ? 


Dĩ nhiên, có nhiều hào nhoáng xung quanh câu chuyện sáng 
lập của Spiegel. Như Zuckerberg, Spiegel được sinh ra khá may 
mắn vì anh ta đã tự nhận ra chính mình. Anh ấy lớn lên trong 
vùng Pacifc Palisades giàu có, là con trai của gia đình luật sư 
tốt nghiệp tại hai trường đại học lớn Harvard và Yale, với tất cả 
sự tự tin của người giàu có, học thức cao, “thẳng” và đa trắng ở 
Mỹ (Như đã được ghi chép đầy đủ, đó chính xác là hồ sơ của nhà 
sáng lập thường thấy tại Silicon Valley, hết người này đến người 
khác, họ không phải là thiểu số bởi vì hầu hết những nhà đầu tư 
mạo hiểm đều như được đúc ra từ một khuôn). 


Tuy nhiên, một thể hệ của giới tỉnh hoa trước đây, những người 
đã mong muốn một công việc hợp tác tại Goldman Sachs hoặc 
McKinsey, đang tưởng tượng về việc cho ra đời một doanh 
nghiệp startup về học máy (machine-learning) của riêng họ - 
được gọi bằng một cái tên gì đó kiểu như Splotchy. Một khảo sát 
tại trường Đại học Bentley đã chỉ ra rằng 66% trong số những 
bạn trẻ thuộc thế hệ Y được khảo sát cho rằng họ muốn bắt tay 
vào việc khởi nghiệp cho riêng họ (dĩ nhiên, chỉ một tỷ lệ nhỏ 
trong số này thực sự làm điều đó, và phần còn lại là những 
người có kỳ vọng như những nhà sáng lập là nâng cao môi 
trường làm việc truyền thống). 


Rộng hơn nữa, thậm chí nếu không mơ ước trở thành triệu phú 
công nghệ, chúng ta bây giờ cũng đang hoạt động trong một 
thế giới mà, trong hầu hết những khía cạnh của cuộc sống, 
chúng ta đang có những trải nghiệm giống hệt như nhà sáng 
lập. Ngày càng có nhiều người sáng tạo nên những huyền thoại 
của chính mình, là thủ lĩnh trong cộng đồng của mình, là ngôi 
sao trong các chương trình của riêng chúng ta. Động lực quyền 


lực mới làm cho ước muốn có được “cảm giác như nhà sáng lập” 
lan tỏa ngày càng rộng khắp. 


Cảm nhận và hành động như những nhà sáng lập có ý nghĩa 
như thế nào, nhất là trong trường hợp chúng ta vẫn đang làm 
việc cho một ai đó? Để trả lời câu hỏi này, sẽ rất có ích nếu bạn 
nghĩ đến những gì mà những nhà sáng lập thực sự làm. 


- Người sáng lập là người xây dựng mọi thứ. Người sáng 
lập thường tạo ra những thứ mới mẻ. Nếu chỉ đơn giản là 
giám sát hoặc cải thiện sáng kiến của ai đó thì không đáng 
được tuyên dương. Sự công nhận của họ đến từ những gì 
họ thực sự tạo ra. 


- Người sáng lập cảm nhận quyền sở hữu thật sự. Đối với 
doanh nhân, điều này có nghĩa là sở hữu vốn cổ phần (và 
sau đó bị kiện bởi những người đồng sáng lập đã rút lui, 
nếu mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp). Ở nơi làm việc quyền 
lực mới, điều này có nghĩa là được chia sẻ một phần quan 
trọng trong giá trị được tạo ra bởi tổ chức. Nó cũng có 
nghĩa là bạn tự đưa ra những quyết định của riêng bạn - 
khi bạn là một nhà sáng lập, sẽ không có những nhà quản 
lý cấp trung nào ở đó để la rầy hoặc quần lý bạn từng chút 
một. 

: Người sáng lập trải qua những niềm vui (và khủng bổ) 
của sự mỉnh bạch. Họ biết mức lương của mọi người, có 
bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng, liệu doanh 
nghiệp có đang trả thuế đúng hạn hay không. Đó chính 
xác là những loại nhu cầu tương tự mà chúng ta nhìn thấy 
từ những nhân viên trẻ, những người đang dần cẩm thấy 
có quyền được biết các loại thông tin thường được dành 
cho những quản lý cấp cao, thậm chí những CEO. 


- Người sáng lập là người làm nhiều công việc. Khi bạn là 
một nhà sáng lập khởi nghiệp, bạn không có sự sang 
trọng hào nhoáng - do chỉ làm một công việc thuộc 
chuyên môn cao nhất của mình. Trong năm đầu và năm 
thứ hai của quá trình khởi nghiệp, bạn có thể sẽ làm mọi 
thứ từ việc mua thiết bị vệ sinh đến bán hàng, đến việc 
phối hợp thực hiện một logo mới hoặc một website mới. 
Điều này phần ánh những nhu cầu đang ngày càng gia 


tăng ở nơi làm việc hiện tại đối với những người đóng vai 
trò vượt ra bên ngoài bảng mô tả công việc đã được định 
sẵn một cách hạn hẹp - và để vượt qua những nguyên tắc 
và những kỹ năng. Có một cơ hội tuyệt vời khi nhân viên 
marketing mới tuyến của bạn đang ngồi học lập trình 
trong giờ ăn trưa của cô ấy. Nó là kỷ nguyên của “sự hối 
hả” - một khảo sát gần đây đã chỉ ra rằng gần 1/3 giới trẻ 
thế hệ Y đang có một công việc làm thêm bên cạnh công 
việc chính của họ. 


- Người sáng lập luôn có mặt và đứng đầu trong mọi hoạt 
động. Họ có những thuận lợi như thời gian linh hoạt và tự 
do hơn những người làm việc trong giờ hành chính, 
nhưng ranh giới giữa công việc và cuộc sống của họ 
dường như rất mong manh. 


Dĩ nhiên, một nhà sáng lập cũng có những mặt tối. Một phần 
trong những trải nghiệm sáng lập của họ mà hầu hết mọi người 
đều không muốn chia sẻ - vẫn chưa - là sự không chắc chắn và 
không an toàn. Thực tế là ba trong số bốn doanh nghiệp khởi 
nghiệp được hỗ trợ vốn bởi quỹ đầu tư mạo hiểm đã gặp thất 
bại, phản ánh một môi trường làm việc mà mọi người không 
còn cảm thấy an toàn trong vai trò của họ và không nhận được 
sự cam kết dài hạn từ những người chủ hoặc những nhân viên 
trung thành có thể tin cậy vào thời kỳ hậu chiến. Nhiều người 
bây giờ đang tìm kiếm một nền tảng vững chắc hơn. Một cuộc 
khảo sát bởi ManpowerGroup đã chỉ ra rằng sự an toàn trong 
công việc chỉ là điều thứ hai sau tiền bạc - tiền được xem là 
động lực lớn nhất cho những nhân viên trẻ thế hệ Y trong việc 
lựa chọn một vị trí. 


Tất cả những khao khát và những lo lắng này đang đặt ra sự 
căng thẳng cho mô hình quyền lực cũ, nơi mà rất ít khi chia sẻ 
các hoạt động, thông tin, sự tham gia và tính linh hoạt cho 
những nhân viên luôn làm theo những quy tắc cũ. 


Nhưng một vài tổ chức đang xây dựng thành công “cảm giác 
người sáng lập” trong những trải nghiệm hàng ngày cho nhân 
viên của họ. Mạng lưới chăm sóc y tế tại nhà nổi tiếng 
Buurtzorg của Hà Lan là một ví dụ, họ đã mang quyền lực mới 
đến cho một ngành nghề truyền thống. 


NHỮNG YTÁ TRƯỞNG SÁNG LẬP: LÀM THẾ NÀO NHỮNG 
NHÓM Y TÁ NHỎ VÀ PHI THƯỜNG ĐANG LÀM MỚI LẠI VIỆC 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 


Nếu bạn muốn tìm hiểu một vài thứ về tương lai của nơi làm 
việc, bạn có thể sẽ không bắt đầu hành trình của mình bằng 
cách hướng đến Hà Lan và tìm hiểu về tình trạng của ngành 
điều dưỡng. 


Nhưng BuurtzOrE — một mạng lưới y tá phi tập trung đang tham 
gia vào cộng đồng của mình theo cách riêng - đã làm lay 
chuyển nghề nghiệp của họ. Câu chuyện của nó là một lớp học 
tổng thể về cách để nhân rộng “cẩm giác nhà sáng lập” và tạo ra 
một nơi làm việc được xây dựng dựa trên những nguyên tắc 
quyền lực mới. 


Buurtzorg đã bắt đầu vào năm 2006 với tầm nhìn về những gì 
mà những y tá sẽ không làm. Họ sẽ không bị chìm ngập với 
những công việc giấy tờ. Họ sẽ không để những thủ tục nghiêm 
khắc lấn át văn hóa lành mạnh. Họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi 
những nhân viên văn phòng tại trụ sở chính. 


Thay vào đó, họ muốn làm một công việc truyền cảm hứng cho 
họ ngay từ lúc bắt đầu: chăm sóc cho những bệnh nhân. Họ sẽ 
kết nối với cộng đồng của họ và đưa ra những quyết định quan 
trọng với chính họ. Họ sẽ quyết định khi nào và làm cách nào để 
chăm sóc mọi người trong ngôi nhà của họ, giải quyết mọi thứ 
từ việc thay băng đến việc lên kể hoạch cuối cuộc đời. Họ sẽ 
phải chịu trách nhiệm cho chính thế giới của mình. 


Đây không phải là giấc mơ ban đầu. Danh sách những hy vọng 
của họ khá quen. thuộc với nhiều người làm việc trong một thể 
chế quyền lực cũ và trong sự tưởng tượng của Jerry Maguire, 
nhưng cuối cùng họ nói rằng: “Đủ rồi, họ đấu tranh và tự đi 
theo con đường riêng để tiến về phía trước. 


Nhưng Buutzorg đã có một kế hoạch để đi cùng với những điều 
tuyệt diệu. Để có được quyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nó 
sẽ phải đặt mọi quyền lực trên đôi tay nhỏ bé, những đội nhóm 
tự định hướng từ mười đến mười hai y tá. Mỗi nhóm sẽ chịu 
trách nhiệm hoàn thành quá trình chăm sóc cho những bệnh 


nhân của họ và điều hành doanh nghiệp nhỏ của riêng họ. Họ 
sẽ ra quyết định của chính mình, tối thiểu hóa những giám sát 
hành chính, và được kết nối với những nhóm khác thông qua 
nền tảng công nghệ chia sẻ, cho phép tất cả các y tá trong cùng 
một mạng lưới có thể học hỏi và làm việc cùng với nhau. Họ có 
thể tự do thử nghiệm những lối đi mới và sáng tạo để cung cấp 
dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. 


Mười năm sau, Buurtzorg có hơn 10.000 y tá ở Hà Lan, vận 
hành hơn 850 nhóm, phục vụ cho hơn 70.000 bệnh nhân mỗi 
năm. Để hỗ trợ tất cả những điều này, họ có một đội ngũ hành 
chính văn phòng (back office) chỉ với 45 người. Một nghiên cứu 
của công ty kiểm toán KPMG chỉ ra rằng mô hình này mang lại 

“một sự tiết kiệm 50% chỉ phí cho mỗi giờ chăm sóc, cải thiện 
chất lượng dịch vụ, gia táng sự hài lòng trong công việc cho 
nhân viên”. Chi phí của. nó cũng thấp hơn rất nhiều so với mức 
trung bình. Tỷ lệ nghỉ ốm cũng ít hơn hẳn. Thu nhập của nhân 
viên cũng tăng lên. Và Buurtzorg đã nhiều lần được công nhận 
có được sự hài lòng của nhân viên cao nhất trong số các công ty 
ở Hà Lan với hơn 1.000 nhân viên. 


Những y tá của nó cũng đạt được tỷ lệ hài lòng từ bệnh nhân 
cao hơn, ngay cả khi họ chăm sóc với thời gian ít hơn. Bằng việc 
đặt bệnh nhân là trung tâm trong sứ mệnh của họ, và với việc 
loại bổ bàn tay nặng nề của sự quan liêu, họ đạt được những kết 
quả tốt hơn chỉ với khoảng thời gian ít hơn. Những bệnh nhân 
của họ cũng hồi phục nhanh hơn và có thời gian điều trị tại 
bệnh viện ngắn hơn. 


Trái với vai trò truyền thống của những y tá trên toàn thế giới, 
những người luôn cẩm thầy thiếu năng lượng và không thể 
dành đủ thời gian cho những bệnh nhân của họ. Nghiên cứu 
của Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế (International Council of 
Nurses) và Pfizer đã chỉ ra rằng sự bạo hành chống lại những y 
tá ngày càng lan rộng, với tỷ lệ 1/4 hoặc cao hơn ở hầu hết 
những quốc gia có báo cáo, những đồng nghiệp của họ đang bị 
bạo hành tại nơi làm việc. Hiện tượng này đang ngày càng trở 
nên nguy hiểm: một khảo sát vào năm 2015 bởi trường Cao 
đẳng Y tế Hoàng gia đã chỉ ra rằng gần 1/3 y tá ở nước Anh đang 
tìm kiếm một công việc mới. 


Cuộc sống tại Buurtzorg: Câu chuyện của nhà sáng lập 


Madelon van Tilburg, một y tá làm việc cho Buurtzorg tại Den 
Haag, có lẽ sẽ không tìm kiếm một công việc mới trong thời 
gian tới. Nhưng nếu bạn gặp cô ấy, bạn có thể bất chợt nảy sinh 
mong muốn nghỉ việc, chuyển đến Phần Lan, và trở thành một 
y tá chăm sóc tại nhà. Cô ấy rạng rỡ khi nói về công việc của 
mình, tràn ngập niềm tự hào và mục đích nghề nghiệp. 


Nhưng điều đó không phải luôn luôn như vậy. Cô ấy đã từng 
làm việc cho một doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe tại nhà và bị 
ám ảnh bởi nạn quan liêu, hệ thống phân cấp, các chỉ tiêu, và 
thời gian cho mỗi ca làm việc. Cô ấy luôn luôn vội vàng: làm hết 
việc này đến việc khác. Cô ấy đã bị phạt vì dành thời gian quá 
nhiều cho những bệnh nhân lớn tuổi của mình, thậm chí khi cô 
ấy đang thực hiện việc chăm sóc y' tế dự phòng. “Tôi có cuộc 
họp với cùng một người quản lý mỗi tuần và cô ấy nói 'Ổ, bạn 
đang làm việc với bà Brown. Vào thứ Năm, bạn đã quá giờ năm 
phút hơn dự tính, tại sao lại có chuyện này?'””. 


Như cô ấy giải thích, cuộc sống tại Buurtzorg rất khác biệt. “Khi 
bạn bắt đầu một nhóm mới, bạn phải tìm văn phòng của riêng 
mình... Bố trí văn phòng là điểm khởi đầu của mỗi nhóm bởi vì 
bạn phải tìm vị trí bên trong cộng đồng và tìm đường đi của 
bạn xung quanh cộng đồng... Cũng rất tuyệt khi xây dựng một 
nhóm của riêng bạn. Các bạn đang làm việc cùng với nhau, bạn 
cùng nhau trang trí, và nhóm của bạn quyết định ai sẽ là người 
đi mua những chiếc ghế, ai sẽ chịu trách nhiệm sơn những bức 
tường và những thứ tương tự. Cảm giác đó thực sự giống như 
doanh nghiệp của riêng bạn... Bạn làm cùng với nhau và sau đó 
cùng chịu trách nhiệm - đó là điều rất quan trọng”. 


Đây có về như là sự xao nhãng không cần thiết, một vài thứ có 
thể được cung cấp một cách hiệu quả hơn như một dịch vụ 
được thực hiện bởi một chuyên gia tại văn phòng đại diện. 
Nhưng việc yêu cầu những y tá nắm toàn bộ quy trình khởi 
nghiệp là một hành động có chủ ý. Đó là một phần của việc xây 
dựng văn hóa cho những dấu ấn cá nhân, và xây dựng một mối 
quan hệ gắn kết giữa những y tá. 


Văn hóa này vẫn tiếp tục duy trì trong hoạt động hàng ngày của 


họ. Giống như những nhà sáng lập của công ty khởi nghiệp, 
những y tá trong nhóm của Madelon nhận thấy chính họ đang 
làm tất cả mọi thứ, giải quyết công việc của điều dưỡng, làm kế 
hoạch chăm sóc, quản lý văn phòng, tuyển dụng và sa thải 
nhân viên, quản lý ngân sách, kết nối với các bệnh viện và bác 
sĩ: “Thỉnh thoảng bạn tìm thấy một vài tài năng mới từ những 
đồng nghiệp của bạn hoặc ở chính bạn. Ai đó có thể nói: 'Ố 
không, tôi không muốn lập kế hoạch, tôi không giỏi làm việc 
này'. Chúng tôi sẽ nói: 'Hãy cứ thử đi, và sau đó cô ấy có thể 
nhận ra rằng cô ấy thực sự yêu thích công việc này và thậm chí 
là làm rất tốt”. 


Mỗi thành viên của nhóm có thể tự do xem ngân sách và lập 
hóa đơn chỉ trả (với sự giúp đỡ từ phần mềm “thân thiện với 
điều dưỡng” của riêng Buurtzorg) làm cho điều này minh bạch 
trên toàn bộ mạng lưới. Không ai có thể đặt câu hỏi về những 
động lực, bởi vì việc quản lý trong mỗi nhóm là trách nhiệm 
được sẻ chia chung cho mọi người. Các nhóm được sắp xếp theo 
quy mô nhỏ một cách có chủ ý để những quyết định dựa trên sự 
đồng thuận là hoàn toàn khả thi. 


Ý thức sâu sắc về quyền sở hữu và sự chia sẻ quyền lực, điều mà 
Madelon cẩm thấy, đã tạo ra cẩm giác hài lòng trong công việc, 
thậm chí những bữa ăn trưa tại nhà ăn của Google cũng không 
thể mua được. Nó cũng cung cấp một nền tẳng, dựa vào sự tin 
tưởng, minh bạch, và trách nhiệm giải trình chung, cho phép cô 
ấy tập trung vào kết quả, thay vì chỉ quản lý chính sách ở nơi 
làm việc hoặc cổ gắng phá vỡ chỉ tiêu của công ty đặt ra từ trên 
xuống dưới. Giống như bất kỳ một nhà khởi nghiệp nào, cô ấy 
nhận thấy công việc của mình là định vị những nỗi đau của 
khách hàng và đưa ra những giải pháp với cách thực hiện sáng 
tạo. 


Điều đặc biệt đáng ngạc nhiên đó là Madelon đã phát triển cảm 
giác sở hữu này trong khi chỉ là thành viên trong một tổ chức 
lớn hơn, những tổ chức mà luôn luôn có xu hướng giết chết 
cảm giác là người Sáng lập. Nhưng so với những công ty lớn, 
Buurtzorg có cơ cấu tổ chức khá phẳng. Thay cho sáu lớp quản 
lý bởi những người có chức danh như “Cố vấn và Hỗ trợ văn 
phòng (Quản lý hệ thống và vận hành)”, nó tuyển chỉ mười lăm 


“huấn luyện viên” trong 850 nhóm để hỗ trợ và cố vấn cho bất 
kỳ vấn đề nào xảy ra. Huấn luyện viên là những y tá nhiều kinh 
nghiệm, chứ không phải là những nhà quản trị những người 
không bao giờ tham gia vào vị trí tiền tuyến. Và họ không có 
quyền quản trị, tán thành hay không chấp thuận với công tác 
tuyển dụng (chính thức hoặc không chính thức) - họ giống như 
người cố vấn. Sự thật là mỗi một người trong số họ được phân 
công hỗ trợ năm mươi hoặc sáu mươi nhóm hoạt động như một 
cuộc kiểm tra về huấn luyện để trở thành những người quần lý. 
Ngoài các huấn luyện viên, những đội còn lại vẫn cổ găng. Tổng 
hợp tất cả những thông điệp của Buurtzorg đó là: “Làm thế nào 
để bạn quản lý các chuyên gia? Bạn không thể”. 


Phần cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của Madelon là khả năng 
tiếp cận với tất cả các y tá khác. Trang web Buurtzorg là một 
mạng lưới quyền lực mới tạo điều kiện học tập, hỗ trợ đồng 
đẳng và sự phát triển nguồn tài nguyên được chia sẻ qua các 
nhóm. Nó cho phép. Madelon trao đổi với 10.000 y tá khác nếu 
cô ấy có thắc mắc về một loại bệnh nào đó hoặc một tình trạng 
bệnh nhân phức tạp. Cô ấy có thể tìm được một y tá với nhiều 
kinh nghiệm chuyên môn hơn trong một lĩnh vực cụ thể, hoặc 
ai đó ở một khu vực khác bên ngoài địa phận của nhóm cô ấy. 
Các y tá chia sẻ kiến thức với nhau bằng việc tạo ra những khóa 
học trực tuyến - Madelon đã tìm thấy một người có kinh 
nghiệm trong việc chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ. 
Cộng đồng trực tuyến này sôi động hơn nhiều so với mạng nội 
bộ thông thường của công ty bởi vì trong thế giới ấy không có 
người lãnh đạo, sự hỗ trợ đồng đẳng trở thành chìa khóa cho sự 
phát triển chuyên nghiệp và giải quyết những vấn đề rắc rối. 


Trong công việc cũ của Madelon, cô ấy đã từng thường xuyên 
hy vọng những bệnh nhân của cô ấy sẽ không hỏi cô ấy những 
câu hỏi bên ngoài, vì biết rằng điều này sẽ làm cho cô ấy vượt 
quá thời gian quy định cho phép của mình. Nhưng tại 
Buurtzorg, cô ấy có thể dành thời gian để nhấm nháp một tách 
cà phê khi làm việc. Điều đó đã làm nên sự khác biệt, không chỉ 
với cô ấy và bệnh nhân của cô ấy, mà còn cho kết quả sức khỏe. 
Cô ấy nhận thấy rằng một khi người ta bắt đầu trò chuyện thì sự 
thật và giải pháp thường xuất hiện. 


Cô ấy tự hào khi kể câu chuyện về một bệnh nhân, người mà đã 
bắt đầu chia sẻ những lo lắng của cô ta về người hàng xóm chín 
mươi sáu tuổi, cũng là một bệnh nhân của Madelon. Và cô ấy đã 
đề nghị được tham gia giúp đỡ. Vì vậy, Madelon đã thuê cô ấy để 
đến trước nhà bà lão vào cuối mỗi ngày để giúp bà cổi bổ những 
chiếc vớ. Điều này không chỉ giúp Madelon hoàn thành công 
việc mà cũng giúp gia tăng sự gắn kết trong cộng đồng của cô 
bệnh nhân nhiệt thành kia. 


Điều gì Buurtzorg đã làm đúng, trong khi Silicon Valley lại sai 


Cách đó một đại dương và một châu lục, một trải nghiệm khác 
với những nhóm tự quản lý đang diễn ra. Holacracy là một triết 
lý và hệ thống quản lý cấp tiến mới, được phát minh bởi những 
kỹ sư phần mềm, khiến cho các công ty kỹ thuật số (như là 
Zappos và Medium) bị mê hoặc trong những năm gần đây. 
Zappos yêu thích nó nhiều đến mức họ đã tái cấu trúc toàn bộ 
công ty, loại bỏ những người sếp và các phòng ban. Trên bề nổi, 
Holacracy xuất "hiện với quyền lực rất mới, để ra một “cách mới 
để vận hành tổ chức, loại bỏ quyền lực từ hệ thống phân cấp 
quần lý và phân chia qua các vai trò rõ ràng, mà sau đó có thể 
được thực thi một cách tự động, nói không với việc quản lý chỉ 
tiết”. Nó tự hào với vai trò linh hoạt hơn cho những nhân viên 
và minh bạch hơn. 


Holacracy nghe có vẻ giống với Buurtzorg, điều khác biệt là nó 
có phần mềm tốt hơn. Nó khác xa. Thực sự, những khác biệt 
giữa hai mô hình giúp chúng ta hiểu được những bí mật thành 
công thực sự của Buurtzorg và những gì chúng ta có thể cố gắng 
để cạnh tranh. Những y' tá như Madelon và đồng đội của cô äy 
có quyền tự do rất lớn để xác định những phương pháp làm việc 
của riêng họ, trong khi Holacracy có cấu trúc và chỉ thị ở mức 
độ cao, có lễ còn nhiều hơn nhiều tổ chức quyền lực cũ. Một 
hướng dẫn mẫu với bốn mươi trang quy định của Holacracy thể 
hiện như sau: “Khi một đối tác được giao cho một vai trò, bạn có 
quyền kiểm soát và điều chỉnh từng miền (domain) trong vai 
trò của bạn. Bạn có thể làm điều này trên cơ sở từng trường hợp 
cụ thể khi những người khác yêu cầu quyền để tác động đến 
một trong số những miền của bạn, bằng việc cân nhắc yêu cầu 
và cho phép hoặc cho phép giữ lại”. 


Những giới hạn và giao thức, với một vài thuật ngữ tốt, trở 
thành tiêu điểm dưới mô hình Holacracy, chứ không phải chính 
bản thân công việc. Medium đã từ bổ Holacracy ngay sau lần 
đầu chấp nhận nó với sự thích thú, nói rằng nó đang “cẩn trở 
công việc”, và Holacracy một phần bị đổ lỗi cho sự ra đi chưa 
từng có của gần 1/3 lực lượng lao động tại Zappos trong vòng 
chỉ một năm, 2015, và khiến cho công ty bị loại khỏi danh sách 
những nơi làm việc tốt nhất của tạp chíFortune lần đầu tiên 
trong suốt tám năm liên tiếp. 


Holacracy giống như một dạng quyền lực mới cho những con 
robot. Julia Culen mô tả những trải nghiệm của cô ấy khi một 
công ty tư vấn lâu đời của Vienna, mà cô ấy là đối tác quản lý, đã 
thông qua Holacracy: “Nó giống như một phần của một mã 
lệnh... một thuật toán được tối ưu hóa cho máy móc, chứ không 
phải cho con người. Thay vì cảm thấy bình yên hơn, tự tổ chức 
và quyền lực hơn, tôi lại cảm thấy bị mắc kẹt. Những vòng kết 
nối mà tôi là một phần ở đó không khiến cho tôi cảm thấy 
mạnh mẽ thêm chút nào cả, thay vào đó lại lấy đi mất cảm xúc 
tự nhiên cũng như cẩm giác tồn tại của tôi”. 


Điều đúng đắn mà Buurtzorg làm được đó là nó đặt con người 
lên hàng đầu và là trung tâm. Nó tập trung vào cách để các 
nhóm hình thành nên sự gắn kết sâu sắc cùng với nhau (điều 
này giải thích tại sao họ biển những y tá thành những nhà thiết 
kế nội thất). Buurtzorg sử dụng công nghệ ‹ để cho phép sự gắn 
kết đồng đẳng tốt hơn, nhưng nó không để công nghệ dẫn dắt 
mọi thứ, một bài học mà các Holacrat (và một số công ty khác ở 
Silicon Valley) vẫn chưa rút ra được. 


TỪ LỜI HỨA “CHO ĐẾN KHI CÁI CHẾT CHIA LÌA ĐÔI TA” 
ĐẾN “MỐI QUAN HỆ GẮN KẾT KHÔNG RÀNG BUỘC”: CÁCH 
ĐỂ THẤU HIỂU NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NGẮN HẠN 


“Trong năm tới, nếu được lựa chọn, cứ bốn nhân viên trẻ sẽ có 
một người nghỉ việc ở công ty hiện tại của họ để tham gia vào 
một tổ chức mới hoặc để làm một vài điều khác biệt. Con số này 
sẽ tăng đến 44% trong hai năm sau đó. Vào cuối năm 2020, hai 
trong số ba người làm khảo sát đều hy vọng sẽ có thể thay đổi, 
trong khi chỉ 16% nhân viên thế hệ Y cho rằng họ sẽ làm công 
việc hiện tại của mình trong vòng mười năm nữa kể từ bây giờ” 


- đó là kết quả khảo sát về Nguồn Nhân lực Tương lai 2016 của 
công ty Deloitte, khảo sát tại hai mươi chín quốc gia. 


Giám đốc điều hành của một công ty lớn gần đây đang thực 
hiện một cuộc hỏi đáp với một lớp thực tập sinh mới. Một cánh 
tay giơ lên và hỏi: “Ngài có thể cho tôi biết về một số cơ hội 
thăng tiến tại công ty không?”. 


“Thăng tiến ư?”, vị giám đốc điều hành suy nghĩ. “Chúng tôi 
vần chưa tuyển bạn mà”. 


Khi bạn hiểu được sức hút của cảm giác là người sáng lập, sẽ 
không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhân viên tại các công ty lớn 
ngày càng thiểu kiên nhẫn để đi tiếp cùng công ty. Thay vì 
chống lại điều này, đồng sáng lập và chủ tịch của LinkedIn, Reid 
Hoffman đã chấp nhận nó. Mỗi người phỏng vấn ở đây đều được 
hỏi một phiên bản câu hỏi mà thực tập sinh năng động cầu tiến 
chắc chắn sẽ đánh giá cao: “Công việc tiếp theo bạn muốn có 
sau khi rời LinkedIn là gì?”. 


Đối với nhiều nhà tư tưởng quyền lực cũ, điều này quan trọng 
như việc hồi vị hôn thê mới toanh của bạn rằng cô ấy nghĩ 
người vợ thứ hai của bạn sẽ trông như thế nào. Nhưng Hoffman 
muốn dừng lại với những gì ông ta xem là lời nói dối lớn nhất ở 
chốn công sở: “Chúng ta là một gia đình. Chúng ta không nên 
nghĩ về những cam kết tại nơi làm việc như chúng ta làm trong 
lời thề hôn nhân: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Thay vào đó, 
chúng ta nên đặt mối quan hệ giữa nhân viên và sếp như là một 
“liên minh”, được tạo thành từ một “thời hạn phục vụ” ngắn và 
được xác định rõ ràng sẽ kéo dài từ hai đến bốn năm. (Cùng với 
Chris Yeh và Ben Casnocha, Hoffman đã viết một cuốn sách 
tuyệt vời với ý tưởng trên có tên là The Alliance). Sau khi thời 
hạn phục vụ hoàn thành, liên minh ấy thường sẽ được gia hạn, 
nhưng thỉnh thoảng sẽ thấy nhân viên nghỉ việc, với sự hài 
lòng từ cả hai bên. 


Không có gì ngạc nhiên khi LinkedIn - mạng xã hội việc làm lớn 
nhất, được cho là nền tẳng đã làm tốt nhất việc thu hẹp những 
rào cần đối với những người muốn cải thiện triển vọng của họ 
và muốn chuyển việc - đang cố gắng ký hợp đồng lại với những 
nhân viên của họ. Khi làm như vậy, nó đang giải quyết những 


thách thức lớn nhất tại nơi làm việc quyền lực cũ: cách để nắm 
bắt giá trị từ những người không mong muốn một sự cam kết 
đài lâu với nhà tuyển dụng. 


Đây là một vài điều khoản từ bản tuyên bố mẫu của Hoffman, 
Tình trạng Liên minh, mà có thể được sử dụng bởi những người 
bắt tay vào việc thực hiện thời hạn phục vụ. Hãy lưu ý sự khác 
biệt giữa những lời hứa hẹn “tốt hơn, và tệ hơn” mà chúng ta 
ngầm yêu cầu từ việc tuyển dụng mới trong thế giới quyền lực 
cũ. 


- Tôi cần bạn giúp thay đổi công ty. 


- Ngược lại, tôi và công ty cần giúp bạn cải thiện giá trị thị 
trường của bạn, và tạo ra sự biền đổi trong sự nghiệp của 
bạn (ưu tiên trong công ty này). 


- Hiện tại, trong khi tôi không cần một sự cam kết để đề 
xuất bạn làm việc cả đời, vì thế bạn cũng không cần cam 
kết phải ở lại đây trong toàn bộ sự nghiệp của bạn. Chúng 
ta sẽ hành động để duy trì sự kết hợp lâu dài, thậm chí 
nếu mối quan hệ công việc có kết thúc. 


- Công ty chúng tôi mong đợi thời hạn phục vụ này của 
bạn, bao gồm thời gian để bạn thực hiện những mục tiêu 
SỐ Ea sả 0s kbé 


- Tôi mong rằng thời hạn phục vụ này sẽ kéo dài trong một 
khoảng thời gian là: ......................... 


- Đây là những kết quả thành công của thời hạn phục vụ 
đặt ra dành cho bạn (kiến thức, kỹ năng, thành tựu, sự 
công nhận,...):............ 


Hơn nữa, cho dù thời hạn phục vụ của bạn kết thúc, mối quan 
hệ của bạn với công ty vẫn không kết thúc. LinkedIn muốn giới 
thiệu những nhân sự nên thuê, đóng vai trò như những đại sứ, 
chia sẽ những ý tưởng, giúp đỡ nhau xây dựng và bảo vệ danh 
tiếng của công ty. 


Những tổ chức muốn xây dựng mạng lưới cựu sinh viên vững 
mạnh đầu tiên sẽ phải đảm bảo răng họ đang xây dựng thế hệ 
sinh viên tốt nghiệp đáng tự hào mà lòng trung thành của họ sẽ 
được đặt cao hơn mức tiền lương gần nhất họ có. Ngày càng có 


nhiều rủi ro cho các tổ chức khi mà những nhân viên cũ sẵn 
sàng đứng lên và chống lại công ty. Một quản lý nhân sự cấp cao 
gần đây đã bảo chúng tôi rằng trang web Glassdoor - hiển thị 
các đánh giá ẩn danh về công ty (đôi khi phá hoại) từ những 
nhân viên hiện tại và cựu nhân viên - “khiến cô ấy mất -_ ngủ cả 
đêm” và bây giờ nó đang ảnh hưởng nhiều đến việc tuyển dụng 
người mới hơn so với địa chỉ tuyển dụng trước đây của công ty. 


TƯƠNG LAI CỦA CÔNG VIỆC BỊ CHIA NHỎ VÀ KHÔNG CHẮC 
CHẮẲN 


Không chỉ những người lao động trở nên dễ dàng thay đổi, 
chính công việc cũng đang trở nên bị chia nhỏ và không bền 
vững. Lực lượng lao động ngắn hạn đang phát triển nhanh 
chóng, một phần nhờ vào sự gia tăng của các nền tầng ' 'nền 
kinh tế tự do”. Trong thế giới với lòng trung thành dần mất đi, 
các chuyên gia tham gia thời hạn phục vụ, cắt giảm. nhân sự, 
những người muốn trở thành người sáng lập, và sự kết hợp của 
nhạc sĩ/lập trình viên/nhà thiết kế nội thất, có đến 40% lực 
lượng lao động tại Mỹ có thể được tính là đội ngũ như vậy. Một 
Vài sự chuyển đổi có thể được giải thích là do các động lực văn 
hóa mà chúng ta đã trình bày trong chương này, nhưng phần 
lớn trong số chúng bị thúc đầy bởi những thực tế của nền kinh 
tế khó khăn: có ít việc làm được trả lương, sự an toàn, ít công 
việc toàn thời gian hơn. 


Những thách thức của việc quản lý những nhân viên của nền 
kinh tế tự do Œœg economy) có thể là một cái nhìn thoáng qua 
về tương lai của việc quản lý nói chung. Nếu công ty của bạn có 
phần lớn nhân viên ngắn hạn (hoặc mô hình kinh doanh của 
bạn phụ thuộc vào họ), thì loại hình nhân sự truyền thống 
dường như là khá kỳ cục. Những đánh giá tiêu chuẩn và kể 
hoạch phát triển hiệu suất hoạt động trong thế giới quyền lực 
cũ không có ý nghĩa gì đối với một lực lượng lao động lớn, được 
phân tán và mang tính thời vụ. 


Hãy xem xét một nền tảng như TaskRabbit, mà phần lớn nhân 
viên của nó là những nhân viên ngắn hạn. Những doanh 
nghiệp như vậy phụ thuộc vào sự quản lý thuật toán; mỗi thiết 
kể của nền tẳng này cho phép họ thực thi những quy tắc và tạo 
ra sự khích lệ cho những hành vi mong muốn. Hệ thống xếp 


hạng của khách hàng đại diện cho những đánh giá thành tích. 
Việc cho phép những nhân viên đánh giá khách hàng có thể 
giúp loại bổ những nhân tố xấu; những nhân viên với vai trò 
phục vụ truyền thống ít khi buộc những khách hàng khó tính 
và ích kỷ phải chấp nhận những kết quả thực sự. 


Nhưng chỉ riêng việc quản lý thuật toán cũng đã đi quá xa. Việc 
tạo sự kết nối giữa các nhân viên với nhau trên một quy mô lớn 
cũng nhận nhiều chỉ trích. Những gì mà mạng lưới như 
Buurtzorg đang làm đúng đó là tái cầu trúc cho việc học hồi và 
giải trình ngang hàng, làm giảm bớt gánh nặng quản lý và gia 
tăng thêm ý nghĩa của việc cùng nhau nỗ lực. 


Những nền tẳng kinh tế tự do đang hình thành những kỳ vọng 
về công việc và điều kiện làm việc, và phần lớn là tồi tệ hơn. Vào 
năm 2017, một nền tẳng như thế, Fiverr, cung cấp những công 
việc, nhiệm vụ tự do và trả lương chỉ từ 5 đô-la, phát hành một 
quảng cáo làm nổi bật sự u ám nhưng trông có về quá sức 
hướng vào thể hệ Y và sự thông minh này: “Bạn dùng một cốc 
cà phê vào buổi trưa. Bạn kiểm soát hoạt động của chính bạn. 
Thiếu ngủ là giải pháp mà bạn chọn lựa. Bạn là con người của 
công việc”. Fiverr nói rằng nó bảo vệ “những doanh nhân tỉnh 
gọn” (hoàn toàn theo nghĩa đen, trong trường hợp quảng cáo 
của họ). Thông cáo báo chí đi kèm với bản phát hành của quảng 
cáo được đọc như là một bản nhạc buồn của cẩm giác là người 
sáng lập: “Chiến dịch định vị Fiverr nhằm nắm bắt hệ tư tưởng 
của thời đại mới nổi về tính linh hoạt trong kinh doanh, thử 
nghiệm nhanh và làm việc với hiệu suất tối đa. Nó thúc đẩy việc 
chống lại tình trạng quan liêu quá mức, tê liệt phân tích, và vô 
vàn các kiểu môi trường làm việc”. 


Trong. thế giới của Fiverr, những nhà sáng lập có thể tìm kiếm 
một vài thứ giống như những nô tì. Như Jia Tolentino quan. sát 
trên tờ The New Yorker: “Tôi đã đoán rằng nhiều người quảng 
cáo dịch vụ trên Fiverr sẽ chấp nhận một vài “nơi làm việc' để 
đổi lấy bảo hiểm sức khỏe do chủ thuê lao động tài trợ”. Fiverr 
thất bại rõ ràng trong “bài kiểm tra vòng tròn kết nối” mà 
chúng ta đã đặt ra trong chương 6. 


Nhưng các nền tảng có thể làm tốt hơn thế. Lấy ví dụ về 
Care.com, nền tảng lớn nhất thể giới về chăm sóc gia đình. Với 


hơn 24 triệu thành viên, Care.com là nơi hàng triệu gia đình ở 
Mỹ và mười chín quốc gia khác sử dụng để tìm kiếm người 
trông trẻ, vú nuôi, người chăm sóc người già. Nhà sáng lập, chủ 
tịch và giám đốc điều hành của nó, Sheila Lirio Marcelo, một 
doanh nhân người Mỹ gốc Philippines, đã có những ưu đãi ban 
đầu để siết chặt những người chăm sóc của mình giống như 
Uber phải thúc đẩy những tài xế, nhưng cô ấy có một tầm nhìn 
xa hơn. Chính Marcelo đã được nuôi dưỡng bởi người vú nuôi 
Philippines, và cô ấy hiểu được tầm quan trọng của việc đối xử 
với họ bằng sự tôn trọng. Cô ấy đã nói với chúng tôi rằng: “Nếu 
chúng ta muốn duy trì điều này về lâu dài, bạn phải xây dựng 
một doanh nghiệp mà không thể hướng ‹ đến lao động thu nhập 
thấp... Đó không là một công việc hấp dẫn đối với những người 
này”. 


Cô ấy chọn xây dựng một “công ty kết nối người với người”, bảo 
vệ quyền của những người giúp việc trên nền tầng của cô ấy. Cô 
ấy đã thiết lập một mối quan hệ sâu sắc với Ai-jen Poo cùng với 
tổ chức National Domestic Workers Alliance của cô ấy, cả hai 
bên đều rất cảnh giác nhau vào lúc ban đầu. Marcelo và Poo đã 
cùng nhau ủng hộ việc đối xử tốt hơn với những lao động giúp 
việc tại nhà, bao gồm các sáng kiến như “Cam kết chăm sóc 
công bằng”, qua đó các gia đình sử dụng nền tẳng Care.com cam 
kết cho việc trả lương bình đẳng và trả lương những ngày nghỉ 
cho những người mà họ thuê. Thêm vào đó, lần đầu tiên trong 
một ngành công nghiệp, họ đã tạo ra một chương trình phúc lợi 
gộp chung, linh động, cho phép những người lao động được 
nhận lương qua nền tảng để tạo ra một mạng lưới an sinh xã 
hội của riêng họ. Hiện tại họ đang vận động Quốc hội Mỹ và 
trên toàn thế giới ủng hộ cho dự thảo về Quyền của những 
Người giúp việc. 


Khi công việc trở nên bấp bênh hơn, một tiếng nói có tổ chức 
cho những người lao động thậm chí càng trở nên quan trọng 
hơn. Các công đoàn tiếp tục giảm trên toàn thế giới, một hình 
thức liên kết mới của thế kỷ 20 đã phải vật lộn để thích nghỉ với 
thế kỷ 21. Nhưng mô hình năng lực mới có thể giúp chúng ta 
hình dung lại chúng. Một ví dụ nhỏ cho vấn để này là co- 
worker.org, một nền tảng cho phép bất kỳ ai đều có thể bắt đầu 
một chiến dịch ở cấp độ nơi làm việc, có hoặc không có công 


đoàn, từ nhân viên pha chế của Starbucks, những người gặp 
nhiều khó khăn hơn so với các nhân viên khác cho tới những tài 
xế Uber cố gắng đấu tranh để nhận tiền tip có được dựa trên 
nền tẳng, và đã giành được chiến thắng. 


Khi chúng ta nhìn vào tương lai của công việc, sẽ dễ dàng tưởng 
tượng ra hai hướng: phần lớn công việc được hình thành bởi 
những logic tài chính - tự động hóa và logic toán học của thuật 
toán - cùng với một lượng nhỏ những “nhà sáng lập” có quyền 
lực cao với khả năng tiếp cận nguồn vốn và khả năng đổi mới 
sáng tạo cao. Nhưng chúng ta nền từ chối ý tưởng rằng vận 
mệnh của chúng ta kết thúc hoặc được thay thế bởi những 
người máy hoặc bị đổi xử giống như chúng. Chúng tôi tin rằng 
có một lợi ích thực tế - và một yêu cầu đạo đức - để thiết kế 
những nền tảng đề cao giá trị của con người nhiều hơn: những 
nền nảng sẽ cung cấp sự bảo vệ và an toàn cho người lao động, 
cho họ sự tự do, phẩm giá; phát huy sự sáng tạo và giá trị cơ bản 
của họ. 


12 


Tương lai: Một xã hội full- 
stack 


náo Benkler là một giáo sư tại Haryard, ông đã dành 
hai mươi năm qua để viết và suy nghĩ về triển vọng của sự hợp 


tác được kích hoạt bởi công nghệ và sự tham gia đại chúng. 
Trong phần lớn sự nghiệp của mình, ông đã là một người cổ vũ 
nhiệt tình cho tiểm năng của Internet trong việc phân phối 
quyền lực ở các lĩnh vực văn hóa, chính trị và kinh tế. Nghiên 
cứu của ông đã ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của chúng 
tôi. 


Vào năm 2006 xa xưa ấy, khi Facebook vẫn là còn một “đứa trẻ” 
chập chững biết đi, Benkler đã tham gia vào một cuộc tranh 
luận mà sau đó trổ thành một vụ cá cược lớn về tương lai (và 
tên của nó nghe có vẻ giống với tựa đề một cuốn tiểu thuyết của 
Robert Ludlum). Nó được gọi là “Vụ cá cược giữa Carr và 
Benkler”. 


Tất cả bắt đầu từ những ngôn từ đanh thép. Nicholas Carr, nhà 
báo và nhà bình luận công nghệ, đã đăng tải một phần hồi đầy 
mỉa mai cho cuốn sách mới vừa xuất bản của Benkler, The 
Wealth oƒ Networks, trong đó Benkler dự đoán về làn sóng “hợp 
tác phi thị trường và hợp tác sản xuất”, có thể hiểu đơn giản là 

“mọi người tạo ra mọi thứ cùng với nhau vì những lý do khác 
ngoài quyền lợi về tài chính”. Wikipedia và phần mềm mã 
nguồn mở là những ví dụ tiêu biểu. Benkler dự đoán rằng hình 


thức “sản xuất ngang hàng” này sẽ trở nên phổ biến hơn nhiều 
trong một thời đại siêu kết nối. 


Carr thì không cho là như vậy. Ông đã mô tả cuốn sách của 
Benkler như là một “kiệt tác kỹ thuật - vô chính phủ - không 
tưởng”, và bạn gần như có thể nếm trải toàn bộ thái độ khinh 
thị của ông ấy trong các dấu gạch nối. Thay vì là viễn cảnh 
thiên đường của sản xuất ngang hàng như Benkler mô tả, Carr 
lại dự đoán một tương lai hoàn toàn khác hẳn. Ông nhận thấy 
các mã nguồn mở và sự hợp tác, cũng như chủ nghĩa cộng đồng 
siêu thân thiện này, là một phần của quá trình có thể dự đoán 
và không thể tránh khỏi của “những hoạt động nghiệp dư mọc 
lên mạnh mẽ trong sự trỗi dậy của sự sáng tạo cho một phương 
tiện truyền thông mới, chỉ được kéo theo sau đó bởi sự tăng 
trưởng của chuyên môn hóa và thương mại hóa”. 


Cuộc tranh luận là một cuộc xung đột xoay quanh tầm nhìn 
quyền lực mới của Benkler - rằng những cơ hội khổng lồ trong 
sản xuất ngang hàng được hỗ trợ bởi sự kết nối sẽ thống trị cộng 
đồng Internet - và niềm tin quyền lực cũ của Carr là lực lượng 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa quản lý sẽ tự khẳng định lại: cộng 
tác với chiếm lấy. Vì vậy, Benkler đã đề xuất một thách thức để 
kiểm tra các ý tưởng đổi lập của họ. 


“Chúng tôi có thể quyết định chỉ định giữa một và ba người, 
những người mà vào một số ngày nhất định... khảo sát các 
trang web hoặc cộng đồng blog, và tìm kiếm các trang web có 
ảnh hưởng nhất trong một số danh mục chính: ví dụ như mức 
độ liên quan và sự chọn lọc (như Digg); hoặc hình ảnh trực 
quan (như Flickr). Và sau đó họ sẽ quyết định xem liệu chúng là 
những quy trình sẳẩn xuất ngang hàng hay là những hệ thống 
được tài trợ bởi giá cả”. 


Năm năm sau đó, khoảnh khắc của sự thật đã đến. Ai là người 
đã giành chiến thắng trong vụ cá cược giữa Carr và Benkler? 
Bạn có lẽ không ngạc nhiên khi biết rằng cả hai đều nghĩ mình 
là người chiến thắng. 


Vào tháng 5 năm 2012, Carr tuyên bố chiến thắng với bài đăng 
trên blog có tiêu để tuyệt vời: “Trả tiền cược nhé, Yochai 
Benkler!”, nhấn mạnh quan điểm của mình răng: “Các hệ thông 


sản xuất thống trị trong hầu hết các loại phương tiện truyền 
thông trực tuyến đều mang tính thương mại”. Benkler phản 
pháo một tuần sau đó bằng một bài đăng của chính ông: “Đối 
với các nhà đầu tư, cũng không khác bao nhiêu so với các nhà 
cải cách và nhà hoạt động xã hội, không gian trên các trang web 
được xây dựng thành một nền tẳng cho việc kết nối và tương 
tác xã hội, chứ không phải là nơi để tìm ra cách thanh toán cho 
những nội dung tốt nhất”. 


Carr đã phản ứng lại, dẫn chứng rằng việc sẳẩn xuất và phân 
phối âm nhạc, sản xuất tin tức, video, sách điện tử, trò chơi, ứng 
dụng và nhiều ví dụ khác để minh chứng cho chiến thắng của 
các tổ chức kiên cố so với sự cộng tác ngang hàng. Ông đã trích 
các bức ảnh và thông tin từ bách khoa toàn thư cho Benkler, và 
(có lẽ một cách khôn ngoan) đã che bớt các nội dung khiêu dâm. 


TỪ SẲN XUẤT NGANG HÀNG ĐẾN NHỮNG TRANG TRẠI 
CÙNG THAM GIA 


Hơn một thập kỷ sau khi vụ cá cược bắt đầu, kết quả vẫn chưa 
được xác định. 


Hóa ra cả hai đều đúng một chút. Carr chắc chắn đã đúng khi 
cho rằng hoạt động ngang hàng trực tuyến sẽ trở nên thương 
mại hóa và chuyên nghiệp hóa hơn. Phát súng đầu tiên chính là 
Couchsurfng.com - một nền tẳng chia sẻ thông tin thực tế giữa 
các thành viên đam mê du lịch tuy khá cũ kỹ nhưng vẫn thu 
hút vì không có sự trao đổi tiền bạc - đã bị đốn ngã sang bên lề 
với sự gia tăng của các lựa chọn dựa trên giá cả như Airbnb. 
Nhưng Benkler đã đi trước thời đại của mình khi dự đoán được 
việc sản xuất ngang hàng (và chưa yêu cầu phải thanh toán) 
giúp thúc đẩy các mô hình của mọi thứ từ Facebook đến phong 
trào hành động. 


Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng các mô hình 
sản xuất ngang hàng, thậm chí chưa cần phải thanh toán, mà 
Benkler đã để cao một cách đầy hy vọng đã trao sự giàu có và 
quyền lực khổng lồ vào tay những người sở hữu những nền 
tảng này. Nội dung mà chúng ta sáng tạo đã tạo ra giá trị to lớn 
cho những bên trung gian nắm quyền lực, họ ngầu nghiến 
những dữ liệu của chúng ta, quyết định một cách rõ ràng nội 


dung chúng ta được xem và đòi hồi nhận được phần lợi ích lớn 
nhất từ những thành quả đó. 


Cũng có những ngoại lệ đáng được tôn vinh như Wikipedia, 
nhưng các mô hình phi lợi nhuận, phi khai thác như thế này 
không phải là tiêu biểu. Và trong khi đó, những mô hình được 
trả tiền mà Carr dự đoán sẽ mang lại cho chúng ta những đóng 
góp hiệu quả. thì ngày càng bị cáo buộc là đang sử dụng quy mô 
và đòn bẩy của nó để khai thác chính những: người đang chỉ trả 
cho những nỗ lực đó. Trong thực tế, các tài xế của Uber hầu như 
không được huấn luyện chuyên nghiệp, như chúng ta đã thấy, 
Uber đang làm cách nào đó để hạn chế việc đối xử với họ như là 
nhân viên của mình. Thi thoảng, bạn sẽ có cảm giác vụ cá cược 
giữa Carr và Benkler đã trở thành một trò chơi mà cả hai đều 
thua cuộc. 


Khi chúng tôi đến thăm Benkler tại văn phòng ‹ của ông ở trường 
Luật Harvard, ông ấy có về hơi nản chí. “Tôi rất vui khi các bạn 
viết cuốn sách đầy lạc quan này vào năm 2017”, ông nói với 
chúng tôi. “Ngày nay, tôi nghĩ sẽ khó khăn hơn để viết một cuốn 
sách như thế này so với mười năm trước đó” 


Để giải thích tại sao, ông mô tả một lớp học mà ông đã dạy vài 
năm trong ngành công nghiệp âm nhạc và sở hữu trí tuệ. “Thật 
thú vị khi bạn giảng dạy về những bài học kinh nghiệm trong 
ngành công nghiệp âm nhạc vào cuối những năm 2000, những 
gì bạn nhận thấy là sự phân cấp triệt để và sự tan rã. Khi bạn 
dạy về nó vào khoảng năm năm trước, đó là sự xuất hiện của 
các cấu trúc ở mức trung bình cho phép các nghệ sĩ kiếm sống. 
Đó là các khoản đóng góp tự nguyện từ SoundCloud... Sau đó, 
bạn đề cập đến nó trong những bài giảng vào năm 2016; và về 
cơ bản, tất cả những gì bạn để cập đến là về Spotify. Nó hoàn 
toàn được phân cấp” (Bạn có thể tưởng tượng hình ảnh Carr vỗ 
tay đầy hứng khởi trong niềm vui sướng chính đáng). 


Khi người tiêu dùng được huấn luyện tốt để đánh giá “sự tiện 
lợi” (frictionless) trên hầu hết mọi thứ, tất cả chúng ta đều được 
hưởng lợi từ việc có các dịch vụ dễ sử dụng hơn như Spotify 
(đặc biệt là với những ai không thể nhớ cách tải xuống những 
bản nhạc bị ẩn đi của Tracy Chapman trên Napster). Tuy nhiên, 
cái giá của việc này là tất cả chúng ta bị khóa chặt trong một số 


ít nền tảng đang tiếp tục được củng cố thêm và khiến cho 
chúng ta ngày càng cảm thấy khó khăn hơn trong việc tự giải 
thoát khỏi chúng (chỉ cần nghĩ về cách Facebook nuốt chứng 
hết những đối thủ tiểm năng như Instagram và WhatsApp để 
nó có thể tạo ra một hệ sinh thái lớn mà chúng ta phải lệ thuộc 
vào). Và những người tạo ra giá trị trên các nền tẳng này bị vắt 
kiệt. Benkler nhắc nhở chúng ta rằng những người sáng tạo 
trên YouTube, lúc này phải đăng ký bản quyền cho danh sách 
các tác phẩm của họ với công ty để họ có thể được chia sẻ nguồn 
doanh thu từ những nội dung mà họ đã tạo ra. Các mô hình 
quyền lực mới mà một thập kỷ trước chỉ là một tia sáng lấp 
lánh trong mắt của Benkler giờ đây đã phát triển lớn mạnh và 
ngày càng trở nên tách rời khỏi các giá trị quyền lực mới mà 
những người. sáng lập của họ đã tin tưởng. Chúng hữu ích hơn 
trong cuộc sông hàng ngày của chúng ta, nhưng chúng cũng 
mang lại cảm giác và hành động ngày càng giống như các trang 
trại cùng tham gia. 


SUY NGHĨ THEO MỘT HƯỚNG KHÁC: LẠC ĐÀ, CHỨ KHÔNG 
PHẢI KỲ LÂN 


Kickstarter là một trong những nền tẳng quyền lực mới sớm 
nhất và tốt nhất. Hiện tại, nó đã gọi vốn hàng tỷ đô-la cho các 
dự án sáng tạo, mở ra những cơ hội lớn và mới cho các nghệ sĩ 
và các nhà phát minh. Điều này dẫn đến một hình thức huy 
động vốn từ cộng đồng, giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc của các 
nghệ sĩ vào việc tài trợ từ các công ty trung gian truyền thống 
lớn (như các hãng thu âm). Không có gì đáng ngạc nhiên khi 
Benkler và Carr tranh cãi về những gì được chứng minh từ 
thành công của Kickstarter. “Rõ ràng là nền tẳng này quyên góp 
tiền để hỗ trợ các nghệ sĩ, vì vậy nó ủng hộ những ai quan tâm 
đến tính chuyên nghiệp, Nick à”, Benkler thú nhận. Nhưng ông 
tiếp tục tranh luận rằng mô hình tài trợ của Kickstarter gần gũi 
với “giấc mơ của Benkler” hơn, vì tại đó 5 “các nghệ sĩ sẽ được tài 
trợ bởi những người đã thanh toán bằng những đồng tiền thật 
sự mà không mong đợi được nhận lại nhiều hơn bởi vì những 
động cơ mang tính xã hội”. 


Kickstarter được tài trợ bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu 
như Union Square Ventures. Nó có thể dễ dàng khiến Perry 


Chen, CEO đầu tiên của nó, và những người đồng sáng lập trở 
nên cực kỳ giàu có - đặc biệt nếu nó tìm cách thương mại hóa 
mô hình cốt lõi của mình. Nhưng Perry và Kickstarter đã thực 
hiện một bước ngoặt khác. Trong, một bài viết nổi tiếng đăng 
trên blog vào năm 2012, khi nên tảng đạt được một vị thế nhất 
định và trở thành một nền tẳng văn hóa, những người sáng lập 
tuyên bố: “Kickstarter không phải là một cửa hàng” và giới 
thiệu các biện pháp để hướng trang web tránh xa khổi việc đơn 
giản trở thành một nơi để đặt hàng trước (preorder) một sản 
phẩm. Perry quyết định không bán Kickstarter hoặc đưa nó trở 
thành công ty đại chúng, mà biến nó thành một “doanh nghiệp 
vì lợi ích công cộng” - một tổ chức mới nổi với cấu trúc pháp lý 
thống nhất trong doanh nghiệp để phục vụ cho cả xã hội, chứ 
không chỉ cho riêng các cổ đông của nó (xây dựng trên ý tưởng 
đằng sau tập đoàn B [B Corps], đó sẽ là một giấy chứng nhận về 
tỉnh thần tự nguyện dành cho các doanh nghiệp có trách nhiệm 
với xã hội). Điều khoản của Kickstarter rất rõ ràng và được diễn 
đạt bằng tiếng Anh đơn giản, phác họa nên một bức tranh khác 
biệt về một kiểu doanh nghiệp khổng lồ của quyền lực mới: 


- Kickstarter sẽ chăm sóc sức khỏe của hệ sinh thái và tính 
thống nhất của hệ thống. 


- Kickstarter sẽ không bao giờ bán dữ liệu người dùng cho 
bên thứ ba. Nó sẽ tận lực bảo vệ quyền riêng tư và đữ liệu 
cá nhân của những người sử dụng dịch vụ của nó, kể cả 
trong các giao dịch với các tổ chức chính phả... 


- Kickstarter sẽ không bao gồm tất cả mọi khả năng hoặc 
quyền khiếu nại và quyền hạn có thể phát sinh trong 
tương lai chỉ vì nó có thể hoặc bởi vì làm như vậy là tiêu 
chuẩn của ngành. 

- Kickstarter sẽ không vận động hành lang hoặc kêu gọi 
cho các chính sách công trừ khi chúng phù hợp với sứ 
mệnh và giá trị của nó, bất kể mọi lợi ích kinh tế có thể 
mang lại cho công ty. 

- Kickstarter sẽ không sử dụng các lỗ hổng, cũng như các 
chiến lược quản lý thuế bí mật hợp pháp khác để giảm 
gánh nặng thuế của mình. 


Perry kể cho chúng tôi nghe về cuộc trò chuyện của ông với các 


nhà đầu tư tiểm năng vào những ngày đầu: “Chúng tôi đã nói 
với mọi người “Này, chúng tôi không xây dựng thứ này để bán 
nó. Chúng tôi không xây dựng nó để trở thành công ty đại 
chúng. Chúng tôi cho rằng những kết quả đó có khả năng tạo 
nên rào cần cho những động lực lớn nhất, và chúng tôi vẫn nghĩ 
chúng tôi có thể là một nhà đầu tư tốt... nhưng chúng tôi sẽ làm 
điều đó theo cách này” Chúng ta có thể nghĩ Kickstarter ít 
giống như kỳ lân huyền thoại mà Silicon Valley đang tìm cách 
bắt giữ - sinh vật đặc biệt và hiếm hoi, mang lại lợi nhuận kỳ 
diệu - mà giống như một chú lạc đà thông thường, nó có một 
chút vất vả hơn, nhưng phục vụ cho một chức năng trọng yếu 
và nếu được chăm sóc tốt, có thể duy trì được các nhà đầu tư và 
xã hội cho dài hạn. Một nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania 
phát hiện ra rằng các dự án của Kickstarter đã tạo ra 8.800 công 
ty và tổ chức phi lợi nhuận mới, và đáng chú ý là tạo ra 29.600 
công việc toàn thời gian. Nền tảng này đã tạo ra hơn 5,3 tỷ đô-la 
với tác động kinh tế trực tiếp đến các nhà sáng chế và cộng 
đồng của họ. 


Perry nghĩ rằng sẽ có nhiều doanh nhân có thể được chuyển 
sang xây dựng hình ảnh chú lạc đà, chứ không phải là kỳ lân: 
“Trong thực tế, nó sẽ cho phép thế hệ kế tiếp, thế hệ mà trong 
đó tôi nghĩ sẽ có rất nhiều doanh nghiệp theo khuynh hướng 
này... có thể hiểu được rằng không chỉ có một cách thức để làm 
được điều đó”. Với sự kỳ vọng đang ngày càng tăng lên giữa thế 
hệ Y và thế hệ những người trẻ hơn về sự tích hợp của lợi nhuận 
và mục đích, xa hơn những gì Perry dự báo, họ đang thực sự có 
khả năng làm được. Và logic trong chiến lược của ông thậm chí 
còn hấp dẫn hơn đối với các doanh nhân tạo ra các cộng đồng 
quyền lực mới - khi mà số phận của họ thường dựa vào việc họ 
nuôi dưỡng và tôn trọng cộng đồng của họ như thế nào. 


Hành trình - và triết lý - của Perry và những người đồng sáng 
lập đã chỉ ra con đường có thể đưa chúng ta ra khỏi cuộc sống 
của các trang trại cùng tham gia, hướng tới một trang web ít 
mang tính khai thác và mang nhiều tính xã hội hơn: các nền 
tảng đáp ứng “bài kiểm tra vòng tròn kết nối”. Trên thế giới, 
những cuộc thử nghiệm đang được tiến hành để thúc đẩy động 
lực của Perry nhiều hơn nữa và bắt đầu mô phỏng lại các mô 
hình quyền lực mới (như Facebook, Twitter hoặc Uber) theo 


cách phân phối quyền lực và quyền sở hữu một cách có ý nghĩa 
hơn. 


Đến từ trường Đại học Colorado Boulder, Nathan Schneider là 
một trong những nhà lãnh đạo của một phong trào đang phát 
triển (nhưng vẫn còn mang nhiều tính học thuật) về việc đấu 
tranh cho những gì ông gọi là “kết nạp nền tẳng”, hoạt động 
một cách dân chủ và quản lý các hợp tác xã được định hình lại 
trong một thế giới của những nền tảng công nghệ ngang hàng, 
chứ không chỉ của riêng các trang trại và nhà máy. Phong trào 
này muốn biến đổi các trang trại cùng tham gia thành một cái 
gì đó trông giống như một công xã kỹ thuật số hiện đại. 


Schneider nhắm vào các mô hình trong nhiều ngành truyền 
thống chạy dọc theo ranh giới này, như chuỗi cửa hàng bách 
hóa John Lewis của Anh. Vào năm 1929, nó được ủy thác sở hữu 
bởi các nhân viên của nó, những người sẽ được chia sẻ lợi 
nhuận từ chuỗi bán lẻ và được bầu đại diện cho hội đồng quản 
trị. Ông cho rằng đối với các nền tẳng quyền lực mới, không chỉ 
những người trong biên chế mà chính hàng triệu người dùng 
của chúng, là những người nên được chia sẻ giá trị tạo ra, họ 
phải có tiếng nói trong các quyết định lớn và được bầu làm đại 
diện trong ban quản trị của các nền tảng này. Ông đã đề xuất 
rằng người dùng Twitter nên thử mua lại nó. Ông cho rằng nó 
đang phục vụ một chức năng công cộng thiết yếu. Trong suy 
nghĩ của ông, đối với tất cả các khó khăn của nó, vấn đề không 
phải là Twitter không phục vụ người dùng của mình - ông đã 
trích dẫn các phong trào công lý mạnh mẽ đã phát triển nhờ 
Twitter như là bằng chứng cho thấy điều đó. Vấn đề là “nền 
kinh tế của Phố Wall đã trổ thành nền kinh tế của Twitter”. Nó 
được diễn đạt một cách khác nhau. Theo các thuật ngữ của Carr 
thì Twitter không đạt được thành công như mong đợi; còn theo 
thuật ngữ của Benkler thì nó đang phát triển mạnh mẽ. 


Phong trào #BuyTwitter được Schneider và những người đánh 
giá cao đủ để nó trổ thành một trong năm đề xuất được thảo 
luận tại cuộc họp thường niên năm 2017 của Twitter. Nó tạo ra 
một trường hợp nổi trội, trong đó Twitter thực hiện những 
chức năng rất khác biệt. 


Một Twitter thuộc sở hữu của cộng đồng có thể tạo ra các dòng 


doanh thu mới và đáng tin cậy, vì chúng ta, với tư cách là người 
dùng, có thể mua lại với tư cách là đồng sở hữu, cùng sự đóng 
góp vào thành công của nền tẳng. Nếu không có áp lực ngắn 
hạn của thị trường chúng khoán, chúng ta có thể nhận ra giá trị 
tiểm năng của Twitter, mà mô hình kinh doanh hiện tại đã phải 
vật lộn để làm trong nhiều năm. Chúng ta có thể đặt các quy tắc 
minh bạch và dễ hiểu hơn để xử lý những hành động lạm 
quyền. Chúng ta bắt đầu lại bằng dữ liệu của nền tẳng để thúc 
đẩy sự đổi mới sáng tạo. Nhìn chung, chúng ta đều được đầu tư 
vào sự thành công và bền vững của Twitter. Việc chuyển đổi 
như vậy cũng có thể đảm bảo lợi tức công bằng hơn cho các nhà 
đầu tư hiện tại của công ty so với các phương án khác. 


Động thái này đã không được chấp nhận bởi Twitter Inc. Và nó 
sẽ rất khó khăn để chuyển đổi Twitter thành một hợp tác xã 
hoạt động dựa trên cách này. Nhưng nó đã chỉ ra một tầm nhìn 
thay thế hấp dẫn khác cho chúng ta với tư cách là người tham 
gia và cho thế hệ những người sáng tạo nền tẳng tiếp theo. 


Trên thực tế, các công ty có triết lý và mô hình lấy cảm hứng từ 
hợp tác xã này đang bắt đầu nổi lên. Hợp tác xã chia sẻ hình ảnh 
Stocksy tập hợp ‹ các nhiếp ảnh gia và nhà làm phim, cho họ cơ 
hội cấp bản quyền tác phẩm của mình. Đây là một nền tảng kết 
nạp (co-op) đáng tự hào, đồng thời cũng là một doanh nghiệp 
triệu đô đang tăng trưởng mạnh mẽ và không ngừng phát triển. 
Khi họ đặt nó: “(Hãy suy nghĩ thêm về sự tôn trọng và hỗ trợ 
cho nghệ sĩ, bớt bốc đồng đi.) Chúng tôi tin vào tính toàn vẹn 
sáng tạo, chia sẻ lợi nhuận công bằng và đồng sở hữu, trong đó 
mọi tiếng nói đều được lắng nghe”. 


Để các nền tảng kết nạp và những ý tưởng tương tự thành công, 
chính phủ sẽ phải làm cho việc huy động vốn trở nên dễ dàng 
để mở rộng quy mô mà không cần dựa vào các nhà đầu tư lớn 
hoặc thị trường vốn truyền thống (nếu có chúng, Perry có thể 
đã không cần phải huy động vốn mạo hiểm cho Kickstarter 
ngay từ đầu). Điều đó có nghĩa là việc thúc đẩy vốn cổ phần quy 
mô lớn của cộng đồng, theo cách mà BrewDog đã tín nhiệm, 
phải đi kèm với chính phủ trong việc thực hiện vai trò đảm bảo 
trách nhiệm giải trình thực sự và tính minh bạch để các nhà 
đầu tư nhỏ không bị lợi dụng. 


Để định nghĩa đúng các nền tảng khổng lồ, chúng ta cũng cần 
phải định nghĩa. lại thuật toán của chúng. Như Facebook đã cho 
chúng ta thấy, các trang truyền thông xã hội có sức mạnh to lớn 
trong việc thay đổi sở thích của người tiêu dùng, thúc đẩy hoặc 
cần trở chủ nghĩa cực đoan, và ảnh hưởng đến cẩm xúc của 
chúng ta với các đoạn mã tinh chỉnh. Nhưng ngày nay thuật 
toán của họ hoạt động như một công thức bí mật phục vụ cho 
những lợi ích cá nhân. 


Thay vào đó, hãy xem xét cách thức mà một “thuật toán về lợi 
ích cộng đồng” có thể hoạt động. Xem thử một thuật toán được 
thiết kế để ủng hộ lợi ích của người tham gia trên nền tẳng và 
trong xã hội nói chung - thay vì chỉ dành riêng cho chủ sở hữu 
của nó, hoặc các nhà quảng cáo, nhà đầu tư - là như thế nào? 


Nó sẽ cần ba tính năng chính. Đầu tiên, các yếu tố đầu vào thuật 
toán định hình nội dung chúng ta nhìn thấy và những gì được 
ưu tiên sẽ hoàn toàn minh bạch cho người dùng, bao gồm các 
tiêu chí được nền tảng sử dụng để kiểm soát các nội dung bốc 
đồng hoặc ngôn từ kích động thù địch. Thứ hai, mỗi ¡ người dùng 
sẽ có một số la bàn cho phép họ thay đổi thế giới của mình. Họ 
có thể can thiệp vào nhiều hơn các nội dung mà họ cảm thấy 
không thích hợp. Họ có thể “chọn lọc” từ các quan điểm và tầm 
nhìn của những người nằm ngoài thế giới quan của họ. Họ có 
thể làm giảm sự kích động. Thứ ba, cài đặt mặc định của thuật 
toán sẽ áp dụng kiểm tra sở thích công khai, xem xét làm cách 
nào để nền tắng có thể phục vụ tốt hơn “ vòng tròn kết nối” rộng 
lớn hơn của nó. Điều này có thể hoạt động giống như phiên bản 
cập nhật của truyền tin cộng đồng mang đến những nội dung 
với bề nổi đã được chứng minh là giảm căng thẳng xã hội và 
chủ nghĩa cực đoan, thúc đẩy ngôn luận xã hội, thúc đẩy đa 
nguyên, giới thiệu về các cộng đồng không được tham gia và bị 
đối xử bất công. Những người tham gia, lực lượng siêu tham gia 
trong nền tảng và công chúng rộng lớn hơn có thể có những 
cuộc tranh luận hợp pháp về việc có nên không, bằng cách nào 
và mức độ bao nhiêu nếu một nền tẳng “đặt trọng tâm” theo 
hướng này. 


QUYỀN LỰC MỚI, NHỮNG NỀN TẲNG MỚI, HAY KHÔNG CÒN 
NỀN TẢNG? 


Một thập kỷ trước, không ai khác ngoài cha để của World Wide 
Web, Tim Berners-Lee, đã nhìn thầy sự nguy hiểm của các trang 
trại cùng tham gia trong tương lai. 


Năm 2008, gần hai mươi năm sau khi đưa ra tầm nhìn đầu tiên 
của mình, ông đã kêu gọi xây dựng “những mạng xã hội phi tập 
trung” để tìm lại trang web yêu thích của mình từ các trang 
web ngày càng tập trung như Facebook. Ông đã nhìn thấy một 
giải thưởng lớn trong một thế giới đầy đủ và đa dạng các nền 
tảng, trong đó “mạng xã hội trực tuyến sẽ miễn nhiễm hơn với 
sự kiểm duyệt, độc quyền, quy định và các hoạt động khác của 
quyền lực trung tâm”. 


Ngày nay, ông ấy đang nỗ lực làm việc trong một dự án để giải 
quyết từng vấn đề đó, một kế hoạch thay đổi triệt để cách thức 
các ứng dụng web hoạt động, một dự án sẽ tuyệt giao với tất cả 
dữ liệu và nội dung cá nhân của chúng ta từ các ứng dụng và 
nền tẳng. Dự án Solid của Berners-Lee sẽ cho phép chúng ta sở 
hữu đữ liệu riêng của mình như một phần của “vỗ bọc” an toàn 
cá nhân mà chúng ta sẽ mang theo trong đời sống kỹ thuật số 
của mình. Vì vậy, hãy tưởng tượng rằng, thay vì có tất cả dữ liệu 
của bạn trên nền tảng của bên thứ ba, giờ đây bạn sẽ mang 
chúng theo bên mình (Đây là những gì các chuyên viên công 
nghệ dẫn đầu gọi là “khả năng tương tác”). Bạn đi khắp nơi với 
những hình ảnh, bạn bè, lịch sử sức khỏe, bản đồ của tất cả 
những nơi bạn đã đi qua, danh sách tất cả các giao dịch của bạn 
- ngay cả danh tiếng trực tuyến bạn đã xây dựng trong nhiều 
nên tảng, một mặt hàng đặc biệt mạnh mẽ. Bạn được tự do 
quyết định sẽ cấp quyền truy cập chúng cho ai - và đi kèm với 
những điều khoản nào. Solid không chỉ là một loại công nghệ 
khác; nó còn là một triết lý khác. Với Solid, dữ liệu của bạn sẽ 
“phục vụ cho bạn”. 


Một giải pháp khác cho vấn đề đặt dữ liệu của một người trong 
tay của một trung gian quyền lực được tìm ra cùng với sự kỳ 
vọng to lớn - và được thổi phồng là Blockchain. Blockchain là sổ 
cái kế toán edger) được phân phối công khai cho phép mọi 
người ghi lại và xem những giao dịch nào đã diễn ra. Không 
giống, như sổ kế toán bí mật tập trung - chẳng hạn như sổ cái 
của các ngân hàng - Blockchain thật sự minh bạch. Và các giao 


dịch được xác minh không phải bởi một lực lượng trung tâm, 
mà là một quá trình phân tán. Bạn có thể biết Blockchain từ ứng 
dụng nổi tiếng (và cũng gây tranh cãi) nhất của nó cho đến tận 
ngày nay: đó là công nghệ nền tảng mà từ đó đồng tiền ảo 
Bitcoin được xây dựng nên. 


Đối với những người không hiểu biết nhiều về công nghệ - và 
ngay cả với những người đã dành hàng giờ cố gắng để có thể 
hiểu được vấn đề này - cách thức hoạt động thực sự của nó có 
thể rất khó nắm bắt. Nhưng điều quan trọng nhất cần hiểu đó là 
nó chính là một trong những ứng dụng tiểm năng của con 
người. Như tạp chí The Economist đã đánh giá, “Nó cung cấp 
một phương pháp. cho những người không quen biết nhau hoặc 
không tin tưởng lẫn nhau tạo ra một hồ sơ của những người sở 
hữu những thứ mà khiến cho tất cả mọi người có liên quan đều 
công nhận. Đó là một cách thức để xây dựng và bảo vệ sự thật”. 


Tiềm năng này cũng to lớn như cách nó bị thổi phồng (mặc, dù, 
giống như tất cả các công nghệ, Blockchain vẫn còn dễ bị 
thương tổn bởi sự thâu tóm và chiếm hữu). Nó mở ra một thế 
giới nơi người dùng có thể trao đổi giá trị trực tiếp mà không 
cần một người trung gian khai thác. Chúng ta có thể dễ dàng 
tưởng tượng các hợp đồng bất động sản hoặc các giao dịch tài 
chính trực tiếp trên Blockchain. Nhưng chúng ta cũng có thể 
tưởng tượng, những người trung gian bị loại bổ khổi các nền 
tảng khổng lồ của thế giới - Uber hay Airbnb - khi những người 
lái xe và những người gọi xe, hoặc những người chủ và khách, 
tìm cách cộng tác và trao đổi trực tiếp với nhau. 


Khi chúng ta nhìn vào tương lai, không thiếu các dự đoán về các 
công nghệ và ý tưởng có sự tham gia tiếp theo sẽ làm thay đổi 
cuộc sống của chúng ta. Cho dù đó là thực tế ảo (VR), công nghệ 
tương tác thực tế tăng cường (AR), Blockchain, hoặc thậm chí 
sự xuất hiện của một đồng tiền ảo mới khác như Metaverse, các 
nền tảng mà chúng ta biết ngày nay có thể sẽ có khả năng kết 
thúc một cách khá kỳ lạ. Tuy nhiên, cho dù có xây ra điều gì đi 
chăng nữa, chúng ta cần phải bám víu và xây dựng. một tập hợp 
các nguyễn tắc đảm bảo rằng thế giới chúng ta sẽ sống ít độc 
quyền hơn, nhiều sự minh bạch hơn và hòa hợp hơn với tác 
động rộng lớn của chúng. 


Chúng ta, là những người tham gia vào các trang trại cùng 
tham 81a, có thể làm nhiều điều hơn là chỉ than trách về số 
phận của mình. Trong một cuộc thăm dò của Guardian vào 
năm 2017, ít hơn 1/3 người Mỹ đã đồng ý rằng Facebook tốt 
cho thế giới, và 26% tin rằng Facebook quan tâm đến người 
dùng của mình. Cuộc thăm dò cũng cho thấy có sự ủng hộ cho 
việc đặt các giới hạn cho quyền lực của các nền tảng công nghệ 
lớn. Nhưng không có lý do gì để giao những công việc này cho 
các nhà quản lý, những người sẽ có xu hướng tập trung hơn vào 
việc cắt giảm quyền tự do của nền tảng hơn là bảo vệ lợi ích cho 
người dùng. Hãy xem xét một số câu chuyện mà chúng tôi đã 
chia sẻ trong cuốn sách này và bạn có thể bắt đầu xem lướt qua 
phong trào #FleeFacebook - nó có một số đặc điểm có tính chất 
lan truyền và tham gia như phong trào Thách thức Giội xô đá lên 
đầu. Không có phong trào nào có thể làm trống hoàn toàn các 
trang trại, thậm chí một cuộc nổi dậy tương đối khiêm tốn có 
thể gây ra những thay đổi lớn đối với chính sách hoặc lãnh đạo, 
như chúng ta đã thấy trong nỗ lực #DeleteUber vào đầu năm 
2017. Nó sẽ lấy đi các ứng dụng mới và tâm huyết của quyền lực 
mới - bởi các nhà công nghệ, doanh nhân và tất cả chúng ta - để 
tái tạo các điều khoản mà chúng ta đã tham gia. 


HƯỚNG TỚI MỘT “XÃ HỘI FULL-STACK” 


Nhà tư tưởng chính trị và nhà cải cách xã hội Geoff Mulgan mô 
tả một trong những nghịch lý lớn của thời đại chúng ta là: “Mọi 
người được hứa hẹn răng các dòng biến đổi kinh tế, xã hội và 
công nghệ sẽ khiến họ cảm thấy mạnh mẽ hơn. Nhưng thay vào 
đó, mọi người lại nhận thấy các quyết định được đưa ra bởi các 
nhà lãnh đạo chính trị và lãnh đạo doanh nghiệp lại quá xa vời 
với họ. Họ cảm thấy mình như là người quan sát, không phải là 
người tham gia”. Ông trích dẫn nghiên cứu để cho thấy những 
người trưởng thành trên thế giới nghĩ rằng quốc gia của họ 
đang đi sai hướng. 


Chúng ta đã nhận thấy nghịch lý này diễn ra trong cuộc bổ 
phiếu Brexit. Sự khác biệt “nội tại” trong tâm trí của các cử tri 
“rời bổ” và “ở lại”, theo quan điểm của British Election Study, là 
một “ý thức sâu sắc hơn về việc bị cô lập”. Những người muốn 
rời khỏi có xu hướng cảm thấy họ ít có quyền kiểm soát được 


cuộc sống của chính họ. Trong cùng bối cảnh đó, nhà kinh tế 
học đoạt giải Nobel, Angus Deaton đã cho thấy mối tương quan 
TỐ ràng giữa những người được dự đoán sẽ nhận được điều mà 
ông gọi là “cái chết của sự tuyệt vọng” - từ ma túy, rượu và tự 
sát - và những người ủng hộ Donald Trump. 


Nỗi e ngại về tự động hóa và thực tế khắc nghiệt của tình trạng 
trì trệ thu nhập, bất bình đẳng đang gia tăng là tất cả những gì 
tạo nên cảm xúc bị cô lập này. Ngay cả những người được cho là 
“kể thắng cuộc” trong mô hình toàn cầu hóa cũng cảm thấy xa 
rời khổi các tổ chức xã hội cốt lõi, từ chính phủ, truyền thông 
cho đến giáo dục, như Edelman Trust Barometer đã chỉ ra. 
Chúng ta có thể trút bỏ sự thất vọng của mình ngay lập tức trên 
phương tiện truyền thông xã hội và tìm thấy, nhiều người sẽ cổ 
vũ cho chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn có thể cảm thấy ít kiểm 
soát được những thực tế khó khăn trong cuộc sống của mình, 
cũng như trong cách thức chúng ta hòa nhập vào xã hội và cách 
chúng ta tương tác với chính phủ, các tổ chức của mình. 


Để thu hẹp khoảng cách này, điều cần thiết là thực sự làm giảm 
được khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng trong thu nhập, 
cũng như thay đổi điều kiện vật chất của những người bị bỏ lại 
phía sau. Nhưng thách thức phức tạp hơn là cách chúng ta tạo 
ra nhiều cơ hội có ý nghĩa hơn để mọi người chủ động định 
hình cuộc sống của họ và kết nổi với các tổ chức định hình 
chúng. Mọi người cần phải cảm thấy họ là chủ sở hữu đối với số 
phận của mình, hơn là con tốt của giới tỉnh hoa. Nếu như hành 
động duy nhất có ý nghĩa của tất cả các cơ quan này là thỉnh 
thoảng tổ chức bầu cử hoặc trưng cầu dân ý, thì mọi người sẽ tự 
động có xu hướng sử dụng sự tham gia của họ như là một cách 
để thể hiện sự tức giận. Nền tảng những người có quyền lực và 
cực đoan sẽ cung cấp những câu trả lời dễ dàng. Nhưng chúng 
ta cần có một cái gì đó khác: một thế giới mà sự tham gia của 
chúng ta là sâu sắc, liên tục và nhiều lớp, không hời hợt và gián 
đoạn. 


Hãy nghĩ thể giới này là “xã hội full-stack”. 
Khi các lập trình viên nói về các lớp (stack), họ đề cập đến các 


thành phần khác nhau của phần mềm làm việc cùng nhau để 
tạo ra một chuỗi sản phẩm: ngôn ngữ lập trình, các ứng dụng, 


và một hệ điều hành. “Toàn bộ các lớp (full-stack)” là khi tất cả 
các lớp đó kết hợp lại với nhau để tạo thành một tổng thể mạch 
lạc, bao gồm những thứ chúng ta có thể thấy (phần “front end”) 
và cả những cái mà chúng ta không thấy được (phần “back 
end”). 


Đây là một phép loại suy tốt cho thế giới chúng ta cần tạo ra, 
một nơi mà mọi người có thể tham gia và cảm nhận quyền sở 
hữu nhiều hơn trên mọi khía cạnh của cuộc sống - sự tham gia 
của họ với các nền tẳng công nghệ, công việc, sức khỏe và giáo 
dục, tất nhiên là cả nền dân chủ và các sự kiện của chính phả. 
Điều này không thể xảy ra thông qua “ứng dụng tuyệt vời”, mà 
nó đòi hỏi phải có một sự thay đổi về văn hóa và cấu trúc, với 
tất cả các thể chế cùng xây dựng các tuyến đường sâu sắc hơn 
và bổ ích hơn cho mọi người được tham gia. Lý do quan trọng 
nhất mà mọi người không tin tưởng vào các tổ chức là các tổ 
chức này không thực sự tin tưởng mọi người, thường xuyên 
cung cấp cho họ các cơ hội, không đáng kể, rời rạc và gây khó 
chịu để họ tham gia. Để tạo ra xã hội full-stack, chúng ta cần mơ 
tới những mô hình hoàn toàn mới, khiến cho chúng ta cảm 
thấy mình có quyền lực hơn và kết nối với nhau hơn trong tất 
cả các vai trò như: bệnh nhân, người nộp thuế, người tiêu dùng, 
hàng xóm, cử tri, học sinh và phụ huynh. 


XÂY DỰNG CÁC LỚP 


Để giúp chúng ta hình dung ra một xã hội full-stack có thể 
trông như thể nào, dưới đây là hai câu chuyện về cách mọi 
người thêm các vai trò vào các lớp trong các lĩnh vực quan 
trọng - một câu chuyện về giới truyền thông, câu chuyện khác 
về chính phủ. Mỗi câu chuyện dạy chúng ta điều gì đó về cách 
làm cho mọi người cảm thấy quyền lực hơn, và cách thức để 
làm cho xã hội trở nên mạnh mẽ hơn. Và chúng đưa ra một bài 
học quan trọng: nếu chúng ta muốn xây dựng lại lòng tin của 
công chúng trong các tổ chức của mình, chúng ta phải để mọi 
người nắm lấy tay mình. 


Từ người đăng ký đến người quyết định: Câu chuyện của De 
Correspondent 


Trong năm 2009, Rob Wijnberg, trong khi vẫn còn ở tuổi đôi 


mươi của mình, trở thành tổng biên tập trẻ nhất của tờ báo uy 
tín ở Hà Lan NRC Next. Anh từng được ca ngợi là một cậu bé tài 
năng và đã có một cuốn sách bán chạy nhất mang tên mình. Là 
một nhà triết học được đào tạo bài bản và với nghề làm báo ăn 
vào máu của mình (cả bố mẹ anh đều là nhà báo), anh đã xây 
dựng được danh tiếng về sự thấu đáo và khiêm tốn, một sự trở 
lại của các thế hệ viết tin tức tràn đầy màu sắc với các phóng 
viên tập trung vào sự quan tâm của công chúng hơn là các nội 
dung được tài trợ. 


Hai năm sau, anh bị sa thải. Anh đã cố gắng dịch chuyến tờ báo 
ra khỏi hướng đi của các bản tin nóng được định hướng, mà anh 
thấy rất dễ bị thổi phồng, giật gân. Và CÓ tuổi. thọ ngăn, anh ủng 
hộ việc phân tích, bao quát các vấn đề về cấu trúc và các hình 
thức báo chí điều tra nhiều kỳ. Đó là một điều hấp dẫn và thú vị 
khi khiến cho hàng loạt tỷ phú bị cuốn vào vụ bê bối Hồ sơ 
Panama. Tuy nhiên, anh nói với chúng tôi, điều quan trọng hơn 
nhiều là độc giả hiểu được hệ thống cơ bản của việc trốn thuế và 
rửa tiền trên phạm vi toàn cầu. Quan điểm bất thường này 
không phù hợp với mục tiêu kinh doanh của chủ sở hữu NRC 
Next, và khi anh từ chối thay đổi cách tiếp cận của mình, anh đã 
bị sa thải. 


Đây từng là điểm kết thúc của câu chuyện. Vào thế kỷ 20, bắt 
đầu một tờ báo là một nỗ lực rất tốn kém đòi hỏi tất cả các 
phương thức cơ sở hạ tầng vật chất và chỉ phí vốn, đó là lý do tại 
sao các biên tập viên bị sa thải thường không bắt đầu thành lập 
những tờ báo mới. Nhưng Wijnberg không phải là người dễ 
dàng bỏ cuộc. Nếu anh ấy không thể định hướng lại báo chí 
trong một tổ chức quyền lực cũ, anh sẽ làm điều đó bằng cách 
tạo ra tờ báo trong quyền lực mới. 


Winberg đặt ra một tầm nhìn cho một loại ấn phẩm mới mà sẽ 
giữ lại các yếu tố cần thiết của báo chí chất lượng cao, trong khi 
định hình lại mọi thứ khác. Ấn phẩm mới này sẽ tái đầu tư ít 
nhất 95% doanh thu của nó vào người làm báo và phát triển 
nền tẳng. Chính sách bảo mật rõ ràng, của nó sẽ ngăn cầm nó 
thu thập thông tin cá nhân không cần thiết về độc giả của 
mình. Nó hoàn toàn không có quảng cáo. Nó sẽ là nơi để biểu 
hiện những ý kiến “chủ quan mang tính cổi mở”, từ chối huyền 


thoại rằng các nhà báo là “bộ máy khách quan”, và khuyến 
khích các phóng viên tích cực theo đuổi sự thay đổi trong thế 
giới thực. Và quan trọng nhất, nó sẽ tái tạo mối quan hệ giữa 
một ấn phẩm và độc giả của mình bằng cách biến họ thành 
những người tham gia tích cực vào quá trình sản xuất báo chí. 


Anh đã trao ý tưởng của mình cho cộng đồng, mời mọi người 
bước lên để ủng hộ tầm nhìn của anh và trở thành người đăng 
ký đầu tiên. Anh đã phá vỡ kỷ lục thế giới cho báo chí được tài 
trợ bởi cộng đồng. Sáng tạo của anh, De Correspondent, đã có 
được 1,7 triệu Euro ủng hộ trong ba mươi ngày, và chỉ trong 
ngày đầu tiên công bố đã có 19.000 người theo dõi (được gọi là 
“thành viên”). 


Để xuất cốt lõi của De Correspondent là một ý tưởng quyền lực 
mới quan trọng. Như Ernst-Jan Pfauth, người đồng sáng lập và 
nhà xuất bản của Wijnberg, nói: “Những người trước đây được 
gọi là 'khán giả là nguồn kiến thức, nhà chuyên môn và những 
người có kinh nghiệm tuyệt vời nhất mà các nhà báo có quyền 
tiếp cận. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này đã không được sử 
dụng đúng mức trong hơn một thế kỷ rưỡi”. Anh nói thêm: 
“Chúng tôi tin rằng các nhà báo hiện đại không nên xem độc giả 
của họ như là một nhóm những người theo dõi phiền toái. Thay 
vào đó, họ nên xem độc giả là một mỏ vàng tiểm năng của các 
thông tin từ chuyên gia”. 


Điều này đi vào thực tế theo nhiều cách tại De Correspondent. 
Mỗi nhà báo chia sẻ ý tưởng câu chuyện của họ hoặc câu hồi mà 
họ muốn điều tra với các thành viên trước khi họ bắt tay vào 
việc viết bài. Sau đó, người đọc được mời để mô tả kiến thức 
chuyên môn của họ trong chủ đề đó và chia sẽ những hiểu biết 
sâu sắc, ý tưởng hoặc danh sách độc giả tiểm năng. Người đọc 
được cung cấp các công cụ để sắp xếp, xây dựng và chỉnh sửa tài 
liệu từ tờ báo, bổ sung thêm các nguồn từ bên ngoài và trải 
nghiệm của riêng họ. Và mọi bài báo trên tờ báo đều kết thúc 
bằng một đề nghị dành cho độc giả rằng “đưa ra những đóng 
góp theo hướng mà phóng viên thấy có liên quan nhất về mặt 
báo chf. 


De Correspondent thay đổi “bình luận” của người dùng thành 
“đóng góp” và đã biên chúng thành một phần không thể thiêu 


của sự trải nghiệm, chứ không phải chỉ là một suy nghĩ. Biên 
tập viên và nhà báo mời các thành viên cụ thể viết bài đăng của 
khách để phần hồi các bài viết họ đã tương tác. Họ đối xử với 
độc giả như các chuyên gia bằng cách cho phép họ thêm thẻ tag 
vào tên của mình để phản ánh những lĩnh vực kiến thức đặc 
biệt và thêm vào đó là tiểu sử của riêng họ (chưa từng có tiền lệ 
trên các trang truyền thông truyền thống, nơi mà những thông 
tin giới thiệu duy nhất bạn được nhìn thấy là của những tác 
giả). 


Trong khi làm tất cả điều này, De Correspondent tự cảm thấy họ 
đang xây dựng nên một “Hộp dữ liệu cá nhân vĩ đại nhất thế 
giới” - một cộng đồng đáng tin cậy của những cộng tác viên 
chuyền môn, từ các nhà khoa học đến y tá, giúp các nhà báo 
viết những câu chuyện hay hơn, thu được nhiều nguồn tin và 
người đối thoại đa dạng hơn. 


Độc giả của họ thích được hành động. De Correspondent hiện 
đang tiến hành “cuộc phỏng vấn nhóm lớn nhất Hà Lan với 
những người tị nạn”, yêu cầu độc giả kết nối với những người tị 
nạn chính trị, gặp gỡ họ hàng tháng để phỏng vấn và chia sẻ 
những câu chuyện (thường bị bỏ qua) của họ. Hàng trăm người 
đã tham gia. 


Một ví dụ khác, khi phóng viên môi trường Jelmer Mommers 
muốn khởi động một cuộc điều tra nhắm vào Shell, anh ta bắt 
đầu với một bài đăng trên blog hỏi: “Gửi đến những nhân viên 
Shell: Chúng ta cần trò chuyện”. Thay vì giấu kín những phát 
hiện của mình cho đến khi viết một tựa đề “Bí mật lớn”, anh 
chia sẻ kiến thức và những câu hỏi ngày càng mạnh mẽ của 
mình với độc giả và tìm kiểm sự giúp đỡ của họ. “Các bản cập 
nhật mà Jelmer xuất bản đã khuếch đại độ phủ và sự tin tưởng 
của anh ấy. Họ mang đến ' những độc giả mới và những nguồn 
mới”, Ernst-Jan Pfauth giải thích. Một trong những độc giả đó 
đã trao cho anh một kho tàng tài liệu chứng minh Shell đã hiểu 
được những rủi ro nghiêm trọng gây ra bởi nhiều thập kỷ biến 
đổi khí hậu trước khi nó chịu thừa nhận điều đó. 


Một vài năm sau chiến dịch huy động vốn cộng đồng ban đầu, 
De Correspondent đang phát triển mạnh với hơn 52.000 người 
đăng ký (trên cơ sở bình quân đầu người, không xa các ẩn phẩm 


lớn như Wzl] Street Journal, và nó vẫn chủ yếu được viết bằng 
tiếng Hà Lan). Nó có tỷ lệ quay trở lại mà hầu hết các công ty 
truyền thông sẽ chiến đấu đến chết để giành được: 79% trên số 
người đăng ký theo năm, và 89% trên số người đăng ký theo 
tháng. Và bây giờ nó đang lên kế hoạch để đưa mô hình của nó 
ra toàn cầu. 


Trong một thời đại hoài nghỉ về truyền thông truyền thống, 
không ngừng nói về “tin giả”, và một tổng thống Mỹ đã mô tả 
phương tiện truyền thông là “kể thù của nhân dân”, De 
Correspondent cho chúng ta biết cách để khiến cho sự tham gia 
và ý thức chia sẻ quyền sở hữu trở lại thành một chức năng xã 
hội quan trọng. Những người đã mất niềm tin vào các phương 
tiện truyền thông được cung cấp một cơ hội để tác động vào nó, 
không chỉ là độc giả thụ động, mà là người tham gia thực sự. 
Khi làm như vậy, mọi người trở thành một phần của cuộc phiêu 
lưu. Các thời báo như The Guardian và New York Times đang bắt 
đầu tạo ra sự kiện này, giới thiệu các “thành viên dẫn dắt” lớn 
nhấn mạnh sứ mệnh xã hội cao hơn của họ. Phần thưởng cho 
sự tham gia thực sự sẽ giành chiến thẳng bằng cách từ bổ tượng 
đài của mình và mời độc giả của họ cùng tham gia. 


Chính phủ phân nhánh: Câu chuyện của Audrey Tang 


Tại Đài Loan (Trung Quốc), Audrey Tang, một lập trình viên và 
là nhà hoạt động chuyển giới ba mươi sáu tuổi, đáng kinh ngạc 
và không sợ hãi, được biết đến như là một trong những nhà 
công nghệ giỏi nhất xứ Đài, đang cho thấy những gì có thể xảy 
ra khi quyền lực mới được đưa vào trung tâm của chính quyền. 


Hành trình của cô bắt đầu vào năm 2012, khi chính quyền Đài 
Loan phát hành một quảng cáo mô tả người. dân nhìn chăm chú 
vào những chỉ tiết phức tạp của một gói cải cách kinh tế xuất 
hiện phía trên họ. “Thông điệp cơ bản: Nó quá phức tạp với bạn, 
nhưng đừng lo lắng, hãy tin tưởng chúng tôi. Nó thực sự xúc 
phạm”, Audrey nói với Claire Richard tại trang blog: Open 
Culture. Vì vậy, một nhóm tin tặc đã tạo một trang. web công bố 
I4©) ràng tất cả dữ liệu ngân sách của chính quyền, giúp mọi 
người dễ dàng tham gia và tranh luận về các sự kiện. Họ gọi nó 
là g0v.tw, một “nhánh rễ” thông minh dựa trên địa chỉ trang 
web chính thức của chính quyền, bằng cách hoán đổi chữ O 


thành con số 0. 


Những thách thức kỹ thuật quan trọng nhất là tạo ra được 
những hình ảnh đủ hấp dẫn để mọi người có thể hiểu chính 
phủ thực sự làm gì. Để làm điều đó, bạn phải quét rất nhiều dữ 
liệu. Trang ` 'g0v” muốn tranh thủ đám đông, nhưng họ phải 
tìm một giải pháp kỹ thuật để mọi người cùng tương tác: “Nếu 
chúng tôi yêu cầu mọi người sao chép toàn bộ số trang trong 
bảng Excel, có thể mất bốn phút”, Tang nói. “Trên Internet, như 
vậy là quá dài: mọi người có thể tìm thấy sự hài lòng tức thì ở 
nơi khác, họ có thể đơn giản 'thích' hoặc 'chia sẻ trên Facebook 
chỉ trong vài giây. Không nên mất hơn một phút: đó là giới hạn 
trên Internet”. 


Vì vậy, họ đã cắt giảm rất nhiều đữ liệu về chi tiêu của chính 
quyền thành những dòng “captcha” chỉ mất vài giây để chuyển 
tải, và thêm huy hiệu để khuyến khích mọi người tiếp tục. Tang 
nói về nó với sự nhiệt tình đặc trưng: “Chỉ mất năm giây và nó 
thực sự cho cảm giác như bạn đang giúp đất nước! Nó vừa hữu 
ích, đơn giản, thỏa mãn và vưi vẻ. Đây là chìa khóa của việc sử 
dụng nguồn lực từ cộng đồng: bất cứ khi nào có một cách để đo 
lường sự tiến bộ của người chơi, mọi người có thể tiêu tốn hàng 
giờ liên mà không cần ngủ để hoàn thành trò chơi!”. 


Dự án đã thu hút 9.000 người trong vòng hai mươi bốn giờ. 


Vào năm 2016, bí quyết tiếp theo của Tang và g0v là phối hợp 
giữa ngành công nghiệp taxi truyền thống, chính quyền Đài 
Loan và các công ty chia sẻ hành trình như Uber để tìm ra cách 
tiếp cận mới cho việc điều chỉnh. Cô đã sử dụng một nền tảng 
trực tuyến được gọi là Polis để đàn dựng một quy trình xây 
dựng sự đồng thuận một cách đáng chú ý, để mang 4.500 người 
dùng và các tài xế đến cùng nhau để đề xuất các giải pháp và 
phát trực tiếp việc ra quyết định. Một đạo luật mới nổi lên đã lấy 
được những nhượng bộ lớn từ Ưber, bao gồm yêu cầu Uber phải 
chỉ trả cho tài xế đầy đủ hơn và cung cấp bảo hiểm, và bù lại 
điều đó sẽ giúp cho các giải pháp thay thế xã hội dân sự trở nên 
dễ dàng hơn để Uber mở rộng. 


Trong cuộc hành trình của mình, Tang đã đi từ một nhà hoạt 
động bên ngoài hệ thông để trở thành một chính trị gia có tầm 


nhìn và là bộ trưởng trẻ nhất không có trong biên chế của lịch 
sử Đài Loan. Trong nhiệm kỳ của mình, Tang đã thuê “Những 
viên chức tham gia”, những người mà công việc của họ là tạo ra 
cơ chế cho sự tham gia có ý nghĩa vào công việc của chính 
quyền bởi những người bình thường, điều gì đó có vẻ hiển 
nhiên nhưng bằng cách nào đó vẫn cho thấy vô cùng xa vời với 
sự quản lý của nhà nước trong thế kỷ 20. 


Tang quyết tâm tìm ra nhiều cách hơn nữa để đưa mọi người 
tham gia (và đồng sở hữu) những quyết định của chính quyền. 
Nền tẳảng hợp tác của thầy tu Nathan Schneider cũng có cùng 
động lực: ông tin rằng chìa khóa để khiến cho bài giảng đạo của 
mình hài hòa và sâu sắc hơn với công chúng là để mọi người 
liên tục tranh luận, bổ phiếu, và cân nhắc. Ông gọi đây là ' phân 
chia tính dân chủ”: “Tôi tin vào ý tưởng chia nhỏ sự dân chủ của 
chúng ta để bạn không chỉ chọn lựa một đại diện thay mặt cho 
bạn trên mọi thứ; hãy tưởng tượng dân chủ giống như một loạt 
các thể chế nhiều tầng và nhiều lớp mà bạn có liên quan dựa 
trên mối quan hệ của bạn với dịch vụ đó”. Ông tưởng tượng 
điều này sẽ được áp dụng cho mọi thứ từ việc chọn những 
người đứng đầu của một hệ thống chăm sóc sức khỏe cho đến 
việc lựa chọn người điều hành các nền tẳng trực tuyến lớn 
trong cuộc sống của chúng ta. 


Để giải trí một chút, hãy dành ít phút suy nghĩ về tờ khai thuế 
thường niên khiêm tốn (và đáng ghét). Hãy tưởng tượng nếu nó 
không còn bất khả xâm phạm và nhàm chán, mà thay vào đó là 
hoàn toàn phát huy được vai trò của nó và thể hiện được tính 
tham gia, trong đó mỗi công dân đều được nghe những câu 
chuyện về những người mà tiền thuế của họ đã giúp đỡ và được 
nhìn thấy đầu ra cho số tiền họ nộp vào. Thay vì là thời điểm 
mỗi năm một lần đáng sợ, nó sẽ cung cấp phản hồi cho công 
dân trong suốt cả năm. Mọi người có thể ngạc nhiên bởi một 
video cảm ơn màu xanh từ một công dân có cuộc sống được 
tiền đóng thuế của họ thay đổi: người lao động trong một 
ngành đang suy giảm, những người dân đã được tái đào tạo, 
những đứa trẻ đang vui đùa trong một sân chơi mới, các bác sĩ 
đã phát triển được một phương pháp mới điều trị ung thư. Mọi 
người thậm chí có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc 
quyết định một phần tiền thuế của họ đi đâu. 


Điều này đã diễn ra ở một số nơi, đặc biệt là ở cấp độ thành phố. 
Ngân sách có sự tham gia là một ý tưởng bắt đầu từ nhiều thập 
kỷ trước tại thành phố Porto Alegre của Brazil, nhưng hiện đang 
lan rộng ra khắp thế giới và kết hợp với văn hóa cộng đồng 
Internet. Chương trình ngân sách có sự tham gia đầy tham 
vọng của Paris do Thị trưởng Anne Hidalgo dẫn đầu đã dẫn đến 
hàng trăm ngàn người Paris nhiệt tình tranh luận và bỏ phiếu 
cho các dự án gần gũi với cuộc sống hàng ngày của họ, mọi thứ 
từ những không gian xanh công cộng đến việc giúp đỡ người vô 
gia cư. Điều này cũng được phản ánh ở sự thành công của 
chương trình ngân sách và kết nối với công dân tại Reykjavik, 
đã thu hút gần 60% dân số của thành phố đó. 


Các kế hoạch như thế này phải tính đến sự thiên vị vốn có trong 
bất kỳ hoạt động tập hợp nguồn lực nào - đặc biệt là thách thức 
phân biệt giữa những gì là quan trọng và điều gì có sức hấp dẫn 
để lan truyền, và đảm bảo rằng chúng hầu như không được 
hưởng lợi từ đặc quyền. Nhưng nếu làm tốt, họ có thể phục vụ 
một mục đích lớn hơn: tạo cho mọi người cảm giác được làm 
chủ và có nhiều cơ hội hơn để tham gia. 


„~xz*# 


Đây chỉ là một vài ví dụ về các loại nỗ lực chúng ta cần để xây 
dựng các lớp. Thật dễ dàng và thú vị để tưởng tượng nhiều hơn 
nữa. Ngành y tế, là một ví dụ, được tạo ra để cho phép sự tham 
gia nhiều hơn - và trong một xã hội già cỗi, nó sẽ là lĩnh vực 
quan trọng cần phải được tập trung. Trên thực tế, mức độ bệnh 
nhân cao hơn đã kích hoạt cái gọi là “Bùng nổ thuốc thang của 
thế kỷ 21”. 


Đổi mới Dịch vụ Y tế Quốc gia (National Health Service) dưới 
hồi còi của Helen Bevan đòi hỏi chúng ta phải xem việc chăm 
sóc sức khỏe như là một đóng góp cho nền dân chủ của mình: 
một sự đầu tư liên tục cho lợi ích cá nhân và lợi ích công. Để 
khuyến khích điều này, lớp sức khỏe sẽ cần phảẩi được xây dựng 
để cho phép các cộng đồng bệnh nhân hoạt động sôi nổi theo 
phong cách của PatientsLikeMe, nền tẳng mà chúng tôi đã mô 
tả ở phần đầu cuốn sách. Chúng tôi cũng nhìn thấy sự hứa hẹn 
trong việc xuất hiện đữ liệu và hợp tác dịch vụ đám mây dùng 
cho lịch sử y tế - nơi mọi người có thể bảo vệ thông tin cá nhân 


của họ tránh khỏi bàn tay tò mò của các nền tảng lớn, và sau đó 
“sản xuất ngang hàng” để có được kết quả sức khỏe tốt hơn. 


Xây dựng thêm nhiều cách thức để tham gia sâu hơn vào các 
lĩnh vực thường khép kín với công chúng sẽ là điều hết sức 
quan trọng. Việc tham gia vào mạng lưới dịch vụ y tế khẩn cấp 
tình nguyện GoodSAM, khởi đầu ở nước Anh, sẽ cho phép 
những người dân bình thường được huấn luyện về sơ cứu để hỗ 
trợ và tăng cường cho các hệ thống y tế lớn. Alex Grant, một 
sinh viên mười chín tuổi được huấn luyện đã cho biết: 


Với tư cách là người phản hồi của GoodSAM, tôi đã tình nguyện 
rèn luyện kỹ năng cứu thương đầu tiên trong cộng đồng địa 
phương xung quanh mình. Trong một cảnh báo đặc biệt của 
GoodSAM, tôi chịu trách nhiệm cho một bệnh nhân bị ngừng 
tim cách tôi vài trăm mét. Chúng tôi đã nhanh chóng được hỗ 
trợ bởi Dịch vụ Xe cứu thương London và làm việc không mệt 
mỏi trong bốn mươi phút để cứu sống người này. Chúng tôi đã 
trông nom ông ấy cho tới khi có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn tự 
nhiên. Bệnh nhân duy trì nhịp tim cho đến khi đến bệnh viện - 
đủ lâu để gia đình thực hiện chuyến đi dài 200 dặm trở về với 
ông ấy, nơi họ có thể nói lời tạm biệt và nắm tay nhau lần cuối. 
Không phải tất cả các câu chuyện đều có một kết thúc có hậu, 
nhưng bạn chắc chắn có thể cố gắng tạo sự khác biệt - thông 
qua sự thoải mái, thông cảm và tạo cơ hội chiến đấu cho sự 
sống còn. 


GoodSAM hiện đủ lớn để có thể bổ sung cho các dịch vụ xe cứu 
thương ở các thành phố của nước Anh, nhưng cũng có một lợi 
thế khác: nó giúp mang cộng đồng đến gần nhau hơn, và mang 
đến cho những người như Alex Grant một ý thức sâu sắc về sự 
tham gia. 


Trên khắp các lĩnh vực, bạn có thể bắt đầu nghĩ ra vô vàn các ý 
tưởng hoàn toàn khác nhau. Hãy nghĩ về các nền tầng quyền 
lực mới giúp người nghỉ hưu dễ dàng giảng dạy và cố vấn cho 
người thất nghiệp trong thời đại gia tăng tự động hóa; hệ sinh 
thái khổng lồ của các câu lạc bộ địa phương, trong đó mọi người 
có kiến thức nền tảng khác nhau có thể hình thành các cộng 
đồng tập trung vào bất cứ điều gì - từ việc học tiếng Hindi đến 
việc chống phân biệt chủng tộc. Hãy suy nghĩ về tương lai của 


năng lượng sạch được phân phối sắp tới hứa hẹn cho phép 
những người bình thường nắm bắt, sử dụng, thậm chí bán điện 
trở lại vào lưới điện và bán điện cho nhau. 


Tất cả chúng ta đều cần xây dựng mô hình - và tìm kiếm các mô 
hình - giúp những người bình thường có được cảm giác sở hữu, 
kết nối với nhau và với xã hội rộng lớn nói chung. “Sự tham gia” 
cần nhiều hơn so với một trang web cho phép bạn chỉ ra những 
ổ gà thường xuyên xuất hiện trên đường phố; nó cần phải là 
một trải nghiệm liên tục và hấp dẫn giúp cho mọi người làm 
việc cùng nhau trên những điều thực sự quan trọng. 


Xây dựng một. xã hội full-stack sẽ gặp khó khăn vào thời điểm 
mà sự hỗ trợ công cho nền dân chủ hiện đang ở mức thấp trong 
phần lớn các nước công nghiệp hóa và đặc biệt là ở giới trẻ. Và sẽ 
luôn có sự căng thẳng giữa việc thu hút mọi người thể hiện ra 
những điều đã được tính toán sẵn và sự cám dỗ dễ dàng cho tất 
cả chúng ta khi bắt đầu cảm thấy hứng khởi. Nó sẽ yêu cầu 
những người ở bên cạnh các thiên thần phải trổ nên tốt hơn rất 
nhiều trong việc cung cấp những trải nghiệm tuyệt vời cho 
người dùng, các vòng lặp phản hồi có sức hút, và một loạt các 
ưu đãi hấp dẫn khi họ làm việc để khôi phục sức sống cho các 
chức năng xã hội thiết yếu của chúng ta. 


KIỆT TÁC HỖN LOẠN CỦA QUYỀN LỰC MỚI 


Tại Reddit, với hơn bảy mươi hai giờ trong tháng 4 năm 2017, 
một cái gì đó kỳ lạ nhưng bất ngờ tốt đẹp đã xẩy ra. Đó là một 
câu chuyện mà theo nhiều cách đã tổng hợp câu hỏi lớn chưa 
được giải quyết khi chúng ta kết thúc cuốn sách này: Liệu quyền 
lực mới cuối cùng sẽ làm nhiều hơn nữa để mang chúng ta lại gân 
với nhau và xây đựng một thế giới tốt hơn, “hay là để chia rễ chúng 
ta và làm trâm trọng thêm sự bất bình đẳng. Reddit đặt ra một 
thách thức đơn giản cho cộng đồng của mình: nó tạo ra một 
khung hình ảnh rộng lớn, trống rỗng được gọi là “Place” (Địa 
điểm), trong đó người dùng được mời đóng góp, từng điểm ảnh 
(và mỗi người dùng được giới hạn năm phút một lần để đặt một 
điểm ảnh) để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật lớn. Những đóng 
góp sớm chiếm ưu thế là dương vật, chữ vạn (), và những lời 
chửi rủa (nếu bạn nhớ lại tiến trình của #RedditRevolt trong 
chương 5, điểu này sẽ không làm bạn ngạc nhiên nhiều). 


Nhưng chẳng mấy chốc, những thiên thần tốt hơn trên Reddit 
đã phản ứng với những điểm ảnh của riêng họ. 


Một nhà quản lý sản phẩm tại Reddit nhận xét rằng “điều thực 
sự đáng kinh ngạc là thấy được cộng đồng đã tổ chức và bắt đầu 
tự giác nhanh như thế nào để giữ cho nó tích cực”. Một bản sao 
tuyệt đẹp của “Starry Night" của Van Gogh, đã xuất hiện và nhờ 
sự giúp đỡ của những người khác trong cộng đồng, đã sống sót 
sau một cuộc tấn công từ một nhóm vô tổ chức của những 
người góp vào những điểm ảnh đen, tự gọi mình là “The Black 
Void” (Khoảng đen vô ích). Quốc kỳ của các nước bắt đầu được 
giương lên; các quốc gia bắt đầu chiến đấu với nhau và sau đó 
lập lại hòa bình. Người hâm mộ trưởng thành của Lego đã tự 
mình xen vào để quảng bá những viên gạch xếp hình yêu quý 
của họ. Một người đàn ông muốn sử dụng Place để thực hiện 
một lời cầu hôn, tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng để làm cho 
nó trông đẹp hơn và giữ nó ở đó. Kế hoạch của anh đã bị phá 
hoại một cách tàn nhẫn, nhưng sau đó một phần được cứu vớt 
bởi một cộng đồng cống hiến chính bản thân để vẽ lên hình 
những trái tim. Hơn một triệu người đã đặt ra 16 triệu điểm 
ảnh để tạo ra một kiệt tác cộng tác phức tạp, hỗn loạn, bằng 
một số biện pháp khác nhau; đây có thể được xem là tác phẩm 
nghệ thuật nhóm lớn nhất từ trước tới nay. 


Cuối cùng, các lực lượng của ánh sáng đã áp đảo hơn và có tổ 
chức hơn so với các lực lượng của bóng tối trên Reddit Place - và 
họ đã làm điều đó bằng cách đón nhận hành động tập thể và 
thông qua sức mạnh từ các giá trị cốt lõi của họ. Reddit Place trở 
thành một phép ẩn dụ cho một “xã hội full-stack” có thể trông 
như thế nào - với nhiều biểu hiện về sự tham gia về chính trị, 
kinh tế và văn hóa, được thể hiện trên một khung ảnh kỹ thuật 
số lớn. Tất cả những người đóng góp cảm thấy họ là chủ sở hữu 
bởi vì mỗi người trong số hàng ' triệu người thực sự là một. Việc 
xây dựng loại thể giới này sẽ hỗn loạn - và chắc chắn sẽ không 
thực hiện được nếu không có các nhóm thù địch, sự đồng 
thuận, và rất nhiều sự phân tâm. Nhưng đó là một thế giới mà 
tất cả chúng ta có thể cùng nhau tạo ra, và đó là một thế giới rất 
đáng để tranh đấu. 


Bảng chú giải 


Ngôn ngữ của Quyền lực mới 


n ACƑE idea - Ý tưởng ACE:Ý tưởng được thiết kế để côn 
đồng có thể năm bắt và lan truyền nó. Ÿ tưởng này phải có tín 


khả thi vì nó được thiết kế cho mọi người sử dụng để làm một 
điều gì đó, phải được hết nối để người dùng cảm thấy họ là một 
phần của một cộng đồng chung, và có thể mở rộng bởi vì nó được 
cấu trúc với một gốc chung, để khuyến khích cộng đồng thay 
đổi và mở rộng nó. 


Blend power - Kết hợp quyền lực: Phối hợp quyền lực cũ và 
quyền lực mới theo cách giúp chúng củng cổ lần nhau. 


Bridge - Người kết nổi: Một tác nhân thay đổi quyền lực mới, 
người có thể kết nối một cách có ý nghĩa với thế giới quyền lực 
mới, tạo nên _ những bước nhảy” thực tế giữa quyền lực cũ và 
mới. Công việc của người kết nối là tạo ra một cấu trúc để mọi 
người tham gia. Người đeo bộ râu ảo thường bị nhầm lẫn với 
người kết nối, nhưng thực sự chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một tổ 
chức sợ rủi ro và đứng bên lề của sự ảnh hưởng. 


Camel - Lạc đà: Nền tảng hoặc tổ chức quyền lực mới mang lại 
lợi nhuận kinh tế ít ngoạn mục hơn so với phiên bản .tùy chỉnh 
khác của nó là “kỳ lân” , nhưng phục vụ một chức năng xã hội 
quan trọng, có thể duy trì các nhà đầu tư và cộng đồng của nó 
lâu dài. 


The Circle test - Bài kiểm tra vòng tròn kết nối: Tìm hiểu xem 
liệu tác động của một nền tảng quyến lực mới, cả ở bên trong 


tam giác lẫn vòng tròn rộng lớn hơn của nó, có mang tính tích 
cực hay không. 


Connected connector - Người kết nối được kết nổi: Những 
người được kết nối với nhau, chia sể cùng một thế giới quan, và 
có tầm ảnh hưởng nhất định trong phạm vi của họ. Đối với một 
phong, trào quyền lực mới, việc xác định và nuôi dưỡng đúng 
các mối quan hệ với những người. kết nối được kết nối phù hợp 
có thể tạo nên sự khác biệt giữa việc thành công và thất bại. 


Crowd-jacking - Sự đùa giỡn của cộng đồng: Khi một chiến 
dịch bị tước đoạt khỏi mục đích ban đầu của nó bởi sự bất 
thường của cộng đồng. (Sự nổi tiếng của con tàu Boaty 
McBoatface là một ví dụ.) 


Founder feeling - Cảm giác là người sáng lập: Cảm giác vượt 
trội mà nhân viên, kiểm soát viên và người lao động cơ hữu tìm 
kiếm, như thể họ là những người sáng lập khởi nghiệp, ngay cả 
khi họ đang làm việc cho người khác. 


Full-stack society - Một xã hội full-stack: Một thể giới trong 
đó tất cả các tổ chức kinh tế và xã hội lớn được thiết kế để mọi 
người có thể định hình một cách có ý nghĩa hơn trên mọi khía 
cạnh trong cuộc sống của họ. 


Harnessing the three storms - Khai thác ba cơn bão: Những 
phong trào thành công thường được xây dựng dựa trên những 
cơn bão - những khoảnh khắc sống động đầy kịch tính và cấp 
thiết của con người, thường khó có thể dự đoán được nhưng nó 
cung cấp một nguồn năng lượng tuyệt vời. Đôi khi cơn bão xảy 
ra và các phong trào hoạt động để đón lấy chúng, ngay cả khi 
ban đầu chúng có vẻ như thất bại. Đôi khi, một phong trào nhìn 
thấy một cơn bão nổi lên trên thế giới và đuổi theo nó. Vào 
những lúc khác, một phong trào tạo ra một cơn bão mới khi 
nhận thấy có cơ hội phù hợp. 


Leadership compass - La bàn lãnh đạo: Mô tả các nhà lãnh đạo 
dựa trên các mô hình và giá trị lãnh đạo của họ. Người thủ lĩnh 
cộng đồng kết hợp một mô hình lãnh đạo quyền lực mới với một 
cam kết với các giá trị quyền lực mới. Họ muốn làm nhiều hơn 
với sức mạnh của cộng đồng, họ muốn làm cho cộng đồng của 


mình mạnh mẽ hơn. Người khích lệ có giá trị quyền lực mới như 
hợp tác, tính minh bạch và sự tham gia, nhưng lãnh đạo theo 
cách thức quyền lực cũ. Người kết nạp triển khai một cộng đồng, 
khéo léo sử dụng các công cụ và chiến thuật quyền lực mới, 
nhưng làm như vậy để phục vụ các giá trị quyền lực cũ, và để 
tập trung quyền lực cho chính mình. Người chủ lâu đài phối hợp 
các giá trị quyền lực cũ với một mồ hình lãnh đạo quyền Ï lực cũ. 
Đây là mô hình lãnh đạo truyền thống, dựa trên quyền hạn 
được quy định mà hầu hết chúng ta đều quen thuộc, được phổ 
biến rộng rãi trong các lĩnh vực như quân sự, kinh doanh và 
giáo dục. 


Meme đrop - Trào lưu mạng: Một thông điệp hoặc ý tưởng 
được thiết kế nhằm mục đích truyền đi trên các trang mạng, trở 
nên sống động nhất khi được phối hợp, chia sẻ và tùy chỉnh bởi 
các cộng đồng ngang hàng. Ví dụ: Thách thức Giội xô đá lên đầu, 
biểu tượng chú ếch xanh Pepe the Frog. 


New power - Quyền lực mới: Được tạo nên bởi nhiều người, nó 
cổi mở, có sự tham gia và được thúc đẩy theo hướng ngang 
hàng. Nó hoạt động giống như một dòng chảy (current), và như 
nước hay điện, nó mạnh nhất khi nó dâng lên. Mục tiêu với 
quyền lực mới là truyền tải nó đi. 


Quyền lực cũ được nắm giữ bởi một số ít người. Nó khép kín, 
không thể tiếp cận, và được quản lý từ trên xuống. Nó hoạt 
động như một loại tiền tệ (currency). Một khi đã đạt được, nó 
được tích trữ và trở nên mạnh mẽ khi có nhiều để chỉ tiêu. 


New power behaviors - Những hành vi quyền lực mới: Chia sẻ, 
gia nhập, phối hợp, gây quỹ, sản xuất và định hình. 


Những hành vi quyền lực cũ là tuân thủ và tiêu thụ. 


New power brand - Thương hiệu quyền lực mới: Một thương 
hiệu được thiết kể để truyền cảm hứng cho sự tham gia. 


New power circle - Vòng tròn quyền lực mới: Một nhóm gồm 
các bên quan tâm xung quanh một cộng đồng quyền lực mới, có 
thể tác động đến số phận của nó và bị ảnh hưởng bởi nó. 


New power compass - La bàn quyền lực mới: Các tổ chức được 
phân biệt dựa trên hai trục: mô hình và giá trị. Người thủ lĩnh 
cộng đồng là một mô hình quyền lực mới với các giá trị quyền 
lực mới. Người khích lệ tuyên bố giá trị quyền lực mới nhưng 
hướng đến một mô hình quyền lực cũ. Người chủ lâu đài là một 
mô hình quyền lực cũ với các giá trị quyền lực cũ . Người kết nạp 
là một mô hình quyền lực mới được sử dụng để củng cố các giá 
trị quyền lực cũ. 


New power decision tree - Cây Quyết định quyền lực mới: Bốn 
câu hỏi để quyết định xem tổ chức của bạn có nên chuyển sang 
quyền lực mới hay không. Chúng đề cập đến chiến lược, việc 
kiểm soát, tính hợp pháp và cam kết lâu dài. 


New power models - Các mô hình quyền lực mới: Được kích 
hoạt bởi hoạt động của cộng đồng - nều không có họ, những mô 
hình này chỉ là những chiếc thuyền rỗng. 


Các mô hình quyền lực cũ được kích hoạt bởi những gì mà mọi 
người hoặc tổ chức sở hữu, hiểu biết hoặc kiểm soát mà không 
ai khác có được - một khi các mô hình quyền lực cũ mất đi 
những điều đó, họ sẽ mất lợi thế. 


New pOWer triangle - Tam giác quyền lực mới: Ba thành phần 
của một cộng đồng quyền lực mới, bao gồm những người tham 
gia, lực lượng siêu tham gia và chủ sở hữu hoặc người quản lý nên 
tắng. 


New power values - Các giá trị quyền lực mới: Niềm tin vào 
việc quản trị phi chính thức, quyết định chọn tham gia, cộng 
tác, minh bạch triệt để, văn hóa nhà sản xuất và liên kết ngắn 
hạn. 


Các giá trị quyền lực cũ bao gồm niềm tin vào việc quản trị chính 
thức, cạnh tranh, bảo mật, chuyên môn và liên kết lâu dài. 
Participants - Những người tham gia: Những người tham gia 
vào một nền tảng quyền lực mới và có xu hướng hình thành đại 
đa số người dùng của nó. 


P articipation farms - Trang trại cùng tham gia: Các nền tảng 


kỹ thuật số có hàng rào và thu hoạch vì lợi ích của riêng họ từ 
các hoạt động hàng ngày của hàng triệu hoặc hàng tỷ người 
tham gia. 


Participation premium - Phần thưởng cho sự tham gia: Giá trị 
gia tăng được tạo ra băng cách tập hợp các mục đích cao hơn, lợi 
ích về vật chất, và sự tham gia trong một giao dịch. 


The participation scale — Mức độ tham gia: Đưa ra các hành vi 
mà các mô hình quyền lực cũ và mới được thiết kế để truyền 
cảm hứng, từ ít nhất đến nhiều nhất cho sự tham gia. Các mô 
hình quyền lực mới hiệu quả nhất biết cách điều hướng mọi 
người mở rộng mức độ tham gia. 


Platform owners - Chủ sở hữu nền tảng: Thực thể có quyền 
kiểm soát ai được phép tham gia vào nền tẳng và ban quần trị 
của nó, quyết định cách phân phối giá trị và thậm chí quyết 
định nền tảng được đầu tư phát triển hay đóng cửa. Trường hợp 
không có chủ sở hữu, người quản lý nên tẳng thỉnh thoảng đóng 
vai trò lãnh đạo không chính thức. 


Platform strongman - Người nắm quyền trong nền tảng: 
Người kết nạp người triển khai các công cụ và phương pháp 
quyền lực mới để nâng cao các giá trị độc đoán. 


Problem solvers and solution seekers - Người giải quyết vấn 
đề và người tìm kiếm giải pháp: Thuật ngữ được giáo sư đại 
học NYU Hila Lifshitz-Assaf mô tả, những người trong tổ chức 
chống lại những nỗ lực mở rộng cho sự tham gia của cộng đồng 
rộng lớn hơn và những người dễ dàng thực hiện bước dịch 
chuyển. Người giải quyết. vấn đề tự khẳng định mình trong giá 
trị chuyên môn của quyền lực cũ, trong khi người tìm kiếm giải 
pháp mở rộng ranh giới thế giới chuyên nghiệp của họ để mời 
những người bên ngoài tham gia vào. 


Shapeshifter - Người chuyển đổi: Một nhân tố quyền lực mới 
trong trang phục quyền lực cũ, một nhân vật có uy tín không 
thể tranh cãi trong thể chế cũ, người làm thuận tiện cho con 
đường thay đổi. Người chuyển đổi có thể được xem là thế lực 
tương phản với người phá vỡ, là người ngoài cuộc thường “di 
chuyển nhanh và phá vỡ mọi thứ”. 


Shaping - Định hình: Cách một nhà lãnh đạo quyền lực mới 
ảnh hưởng đến các quy tắc chung và định hướng cho cộng đồng 
của mình, đặc biệt là theo những cách thức vượt ra ngoài thẩm 
quyền chính thức của họ. 


Signaling - Truyền tín hiệu: Cách một nhà lãnh đạo quyền lực 
mới làm cho cộng đồng cảm thầy mạnh mẽ hơn thông qua lời 
nói, cử chỉ hoặc hành động của mình. 


Structuring - Xây dựng cơ cấu: Đặt ra cấu trúc và thông lệ ở nơi 
cho phép sự tham gia và các hoạt động. Một nhà lãnh đạo quyền 
lực mới “xây dựng câu trúc cho sự tham gia”. 


Super-participants - Lực lượng siêu tham gia: Những người 
đóng góp tích cực nhất cho một nền tẳng và thường là những 
người tạo ra các tài sản cốt lõi hợp thành sức mạnh của nền 
tảng và tạo nên giá trị của nó. 


